YONGEY MINGYUR 
RINPOCHE 





Pa 
" 





SỐNG MỘT ĐỜI VUI 


DIỆU HẠNH GIAO TRINH - NGUYÊN MINH TIẾN 
Việt dịch 
NGUYÊN MINH TIẾN hiệu đính 


Bản quyền tác phẩm Việt dịch thuộc về dịch giả và Nhà xuất bản Liên 
Phật Hội. 
Copyright © 2016 by Nguyen Minh Tien 


ISBN-13: 978-1537598888 
ISBN-10: 1537598880 


© All righfs reserved. No part of this book may be reproduced by any 
means without prior written permission from the publisher. 


YONGKY MINGYUR RINPOCHE 


“ 
l8) 
Ÿ 


THE JOY OE LIVING 


UNLOCKING THE SECRET AND SCIENCE OF HAPPINESS 





DANIEL GOLEMAN viết lời giới thiệu 
ERIC SWANSON thực hiện bản Anh ngữ 
DIỆU HẠNH GIAO TRINH - NGUYÊN MINH TIẾN Việt dịch 
NGUYÊN MINH TIẾN hiệu đính 


NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 


Sống một đời uui 


" 


Lời giới thiệu của Ngài Karmapa Đời thứ 17 ....................... 11 
Thông điệp của Ngài Kenting Tai Situpa Đời thứ 12............ 15 
Lời nói đầu của Khoa học gia Daniel Goleman...................... 16 
Dẫn nhập của người thực hiện bản Anh ngữ........................... 21 


PHẦN MỘT: NỀN TẢNG TU TẬP 


1. Khởi đầu cuộc hành trình ................................-------s-<= <s<es=es Ỹ 
NI TC: TáITT]20 151 TuassvbssxuasilfgotsEviglgseibsicve0dtuatsslsdpbiskeglsAd 43 
Tâm quan trọng của dòng truyền thừa..................... ... -- 47 
CiiídV VÕ LUƒ KH suansbisiinl3msddlnssiksesllBasiaiatilslvtialidbis 58 
Ánh sáng từ phương tây.................... ¿-¿cc+cccc cv svxrersei 65 
2. Khúc giao hưởng nội tâm ................................. .-- -- << «s5 se se 71 
Những gì đang diễn ra trong tâm thức? .....................- 80 
Não Hội tu Da iẰlbE THOUissseasoadintoosblasltaskudnddatàeissase 90 
Người nhạc trưởng vắng mặt........................- + + x++++ 100 
HH ETT TẾ Ty cav010v6161u40uiãpos6iviataeiAoboabensgueisakeek 106 
3. Vượt ngoài tâm thức, vượt ngoài não bộ.......................... 112 
Tan Dnf TTNIETToeesaebieedeiskkdnerilibbkoudrloGliDiodfnosfegdsfei 115 
ñi:Ÿ II: TT TT Ï uc nayeellereontltorsiotyietsatretineiepfehbesieiioinlentugieni 119 


Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Tìm hiểu tâm bản nhiên của bạn....................- -- - -- --< «+ 55 
Tâm; SIlf lộ? Ti S00 TÌN E saiubndnesedtekôeofadbbiluefebislbuvine 128 
[BIDV lôi GITIPIPIIWTLPTT GxaysblaiakiochAmindjditdktuangbakbgflbidiulosEivbjtg lộ 
4. Tánh Không: thực tại vượt ngoài thực tại ....................... 139 
Hai chân lý: tuyệt đối và tương đối ........................ .- - 146 
Một bài tập về tánh Không .........................-- --:--++-++ +5: 154 
X Ít |ÿ THIUC? TP FTIETTNseaadeellugisebagllinekbkliddllapeaidllpgpodfe 158 
SỰ TỰ d0: của khá LĨHTsasesesasikltibbsdkigowaduolluongkdese 168 
5. Tính tương đối của nhận thức ...............................- -«- «< ««5s« 172 
II 70TY KHI svoteisSt2ceptzuitlassatatoplkbibigiapbobdfiaedaddelidobiasi 173 
Chủ thể và khách thể: một quan điểm... ................... 181 
Môi: qưacuia:eU DLCD[llisssrsiraalsalssiaskelattolasidfsuandel 187 
Bối cảnh: góc nhìn của nhận thức học...................... 190 
Ách chuyên chế của thời gian ....................... -.--- +. 193 
MŨ THƯÒTTE tạysx6ysitaii0tultatibtaiisidtl6lacplbisifeasbklfGvkiovkandssi 2012 
6. Món quà của sự trong sáng..........................- - -s« «« «<< se ss<2 207 
CC THỊ HT TƯ TÌTIGITssvssabgillisddsvtabibvtisabxg biệutayb3btbbjvbvbsbee 209 
TRÍ? 5b DO THÌG TÔI taá»uyybdiaybbskluskcbilki( 000 noagl40A0sã ai 216 
TIÌNH HC VO HU-YGH CO Trseaeesipinasiasanesdiulesigkibist2of 220 
Sự hợp nhất của tâm trong sáng và tánh Không......... 224 
7. Tâm bi mẫn: sinh tồn của sự cực thiện......................... 229 
Lòng bi mẫn theo quan điểm sinh vật học................. 231 
Đồng thuận với sự bất đồng........................... -- -:+ 5+5 234 
8. Tại sao chúng ta không hạnh phúc? ................................ .- -- - 239 
TH Gai XU ca skuô2466x2u6ubsllasgsdnbiGilabadùpbesbolsgisdaa 244 
JtaiffØfTE ải TÍNH] (KT hay sginiieiekvdilibebivtboiiiegiiiaseheblile 247 


Sống một đời uui 





NliiTi Tihiôi:fG W7 TT TÍasisseaieadigaaglaieclakaffiuiaglaasusgia 249 
PHH, TRỢ quuetiioaiteedindsagtdigbilsggialgipAi03lac6k043888L836008031 252 
MO Ì NT Tội TTNGÏ s4sxas1ássacsEuatsbsgtotuorektäViisbtieldeesst3Àeas3t 2x88 252 
THIÊN GÌ vieetisdxtixidsatiavigtilÔlAlabiAIB6(0Ÿ4i1994080014/0034a04386884866 256 
TT 4 Tá cố ae 263 
Phiển não hay cơ hội? ........................- ¿- :+2c+++x++s‡+sxsss 266 


PHẦN HAI: CON ĐƯỜNG TU TẬP 


9. Tìm điểm quân bình.............................-- 5-55 <ssesessesesesss 7Ó 
TIỊ TU Võ\ DHTUETHIE THẾ ssasvstaftsssneidaatsBsePilosbudvnidlaaesgue 276 
Tƒ EỊC 1110 1Ì]G T400 avysyvfSxvnreifbrirfttyitnftvbdtlAvoGytbse 280 
Từ tc c1i01iint THỦ xasxanazrkofdoodjtrtrliitioifinibfftrtifoii 287 
10. Dừng tâm an trụ - Bước khởi đầu................................-- 289 
Thiền không đối tượng........................ --- +: ++c++sx+sxsxsssxses 392 
11. Bước thứ hai: Trụ tâm vào đối tượng ............................. 299 
Bi GANH-CÚg TH T: THỮU xeuolsasaoseddiidfhndaagseulyBdnale 300 
Thiền quán có đối tượng..................... --- --‹-:+++<+x+sxsss+2 302 
Quần chiếu cảm thợ sinh: lỦ- xe 2,6 x0 304 
Dùng cảm thọ khó chịu làm đối tượng thiền.............. 308 
Dùng sắc tướng làm đối tượng thiển quán ................. 313 
Dùng âm thanh làm đối tượng thiển quán................. 317 
Dùng mùi hương làm đối tượng thiển quán................ 323 
Dùng vị giác làm đối tượng thiển quán ..................... 324 
Vài đối tượng trợ duyên hữu ích khác........................ 195 
"[ET(1 20 100, TT TC Cha duy Zuiuryai6sisietiyikuteosieboieudogengoiebgifucuol 325 
Thần chú, bạn thân thiết của tôi..................-- --- -« «<<: 397 


Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





12. Chuyển hóa tư tưởng và cảm thọ ...........................-- --- 329 
Dùng tư tưởng làm đối tượng thiền quán ................... 336 
Trường hợp đặc biệt của những niệm tưởng................ 347 
Dùng cảm xúc làm đối tượng thiển quán.................... 350 

13. Từ bi: rộng mở trái tim của tâm thức ............................. 357 
THDT CỔ TiEHiIci TDi P lễ sa su fauelstbubeboblyblllbibgulbuekoerdtekise 357 
1mm: TP... 364 
Ê nƒ7 CHỦ TH FIPTLlFaDsvueisejaeodligngslbadfsesblDtniiglfteyÔvu6nugig 368 
n7 (101 111.1 J0 llaátaaxsea305is36x44081448644350140bi6i4e0esa638a0/GiA4 385 
018011063... 4A.-.....4Í..--< 389 

14. Cách thức, thời gian và nơi chốn hành trì ...................... 396 
Hãy chọn điều gì có hiệu quả với bạn....................... 397 
Ngắn hạn nhưng nhiều lần......................... --- ----:+-+5+: 401 
Thiền tập không theo thời khóa ......................... --- ---- 410 
NI 106v da a6 ràằã 416 
Kết |001TTlxedsbxsvssekkrdyesusgtteuoisaDvdinalagdidklBBgbabiodgiliieldlivudees 419 


PHẦN BA: KẾT QUẢ TU TẬP 


15. Vấn đề và khả năng tính ................................--- «<< «<< <s<2 425 
Tĩinh tu Tp Thế :UẾN asiscs44seesxadal000220064x80109ã 6364 431 
Kinh nghiệm thắc Đổ áeseae n0 be Dldkisaskio 431 
Kinh TrgTrIcrfTn: ĐO SON ostisayankesuesgialiiatibtiluephinilbkb0moia 436 
Kính Ti HE] fiiDIE H xa 2xxadeixetbsle0xvtsboliodteoiesllbs 438 
Nhầm lẫn kinh nghiệm với sự chứng ngộ................... 441 

Tổ, MT việc Ti0T ĐỘ saanaiisasiaoaisesliafinesidniadseasbitladkiaasăsa 447 
Sống còn hay thăng hoa, đó chính là vấn đề............. 449 
ĐĨH HƯỚNG H50 Di su aeasssesgtessiaasgedkssesetdldo16uggletxl 452 
Floa Lãi LỮ DĨ sasi1xissi0x16i4644664065200880a11a02600áas0d69500cbbi34 463 

8 


Sống một đời uui 


17. Sinh vật học của hạnh phúc .............................. - -- - - ««««« <2 471 
Thừa nhận tiểm năng của mình....................... --‹--‹---- 473 

IDfTI: VU; (HT. TDE syiesvkxilsea eevouldiosakitoulliloiBigidaooigbiebk 479 

SinlT VI Học Của SI Hộ CC yovnasyfiostutfidtssbdglindgbokeDie 484 

Lợi ích của sự nhận biết tính Không........................ .. 486 

TR: Tiên [HP oussoidisrititsdiditisgltltbiigsg i0disxiiiieseftbdllogipdlii 493 
Ti thấu: HỌC 10 xaduebsebleGisasalasdisiadbdaebdsreskirsosd 499 
lioif' soIE lTiTiITIDHDT S0tuaanidiibiasbbudg6sáax0lx3800áá0i00a8kest 501 

Một số thuật ngữ trong sách này..........................-- << « «<< «<< 510 
9 


Yongey Mmgyur Rmboche 





10 


ĐỨC KARMAPA ĐỜI THỨ 17 (bên phải) 
và NGÀI MINGYUR RINPOCHE tbên trái) 


Sống một đời uui 


NHỮNG LỮI ĐẦU NGUYỆN 
THR THIẾT ÊÚN TÔI 


ĐỨC KARMAPA ĐỜI THỨ 17 


Lời giới thiệu cho bản dịch Hloa ngữ năm 2008 


N” từ thuở lập giáo, đức Phật đã dạy rằng: “Tất cả những 
øì được kết hợp mà thành đều là vô thường.” 


Trong tâm mỗi người đều có một cánh cửa sổ, qua cánh cửa sổ ấy, 
những gì chúng ta trông thấy và cảm giác được đều không giống nhau. 
Điều quan trọng là khi chúng ta đối mặt với những sự vật, hình tướng 
của ngoại giới, chúng ta có thể nhận thức được sự vô thường của mọi 
hiện tượng không? [Nếu] thường xuyên tu tập quán niệm, chúng ta sẽ 
biết phân biệt và chọn lựa cách nào để thân tâm được hạnh phúc và 


an lạc. 


Tất cả chúng sinh hữu tình, bất luận có tin Phật Pháp hay không, 
đều muốn tránh khổ được vui. Trong thế kỷ 21, nhờ sự phát triển và ứng 
dụng của khoa học công nghệ, sức mạnh tạo nghiệp đã tăng gia với một 
tốc độ vô tỷ. [Trong bối cảnh này], chúng ta vốn có được một thân người 
quý hiếm, có đầy đủ nhân duyên làm cho sinh mệnh của chúng ta có 
giác tính và đời sống chúng ta có phương hướng, vì vậy chúng ta phải 
tư duy để thấy những hiểu biết nào và phương pháp đối trị nào là chân 
Cố 11 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





chính hữu hiệu cho thời đại này, giúp cuộc đời ta có ý nghĩa và cuộc 
sống ta có hạnh phúc. 


Mỗi chúng sinh là một cá thể độc lập, và cảm thọ trước kinh 
nghiệm của mỗi người cũng độc lập. Hơn hai ngàn năm trăm năm 
trước, bằng vào sự “thể nghiệm thực chứng” của Ngài, đức Phật đã 
chứng được tâm bổn trí và khai triển được trí tuệ toàn tri, nên Ngài 
biết tất cả các phương pháp để giúp chúng ta tránh khổ được vui, và 
đã nói với chúng ta một cách chính xác, chân thật về luật nhân quả. 
Đó là một trí tuệ phương tiện lợi ích tất cả chúng sinh. Người tin Phật 
một cách chân thành có thể nương dựa và tuân theo phương pháp này 
trong cuộc sống để có được sự bình an và hạnh phúc. 


Ngài Mingyur Rinpoche đời thứ bảy, nhờ tỉnh tấn tu trì, “thể chứng” 
được bằng tâm thức và lý trí, cộng với sự thực nghiệm và thiết bị của khoa 
học Tây phương, đã nghiệm chứng một cách viên mãn phương pháp thực 
tu và triết học đời sống của pháp môn “Đại Thủ Ấn Căn Đạo Quả”. 


Trong cuốn sách này, Ngài Mingyur Rinpoche đã dùng từ bi lẫn 
trí tuệ kết hợp các kinh nghiệm thực chứng của giáo pháp Phật-đà và 
phương pháp khoa học hiện đại để chỉ dẫn một con đường tu hành, 
thật là một bậc thầy biết “khai quật kho tàng tâm linh”, và tôi rất hoan 
hỉ trước công trình làm lợi ích chúng sinh này của Rinpoche. 


Sự phát triển quan trọng của văn hóa nhân loại phần lớn bắt 
nguồn từ niềm hy vọng và từ một tầm nhìn sâu xa sáng suốt. Giáo pháp 
của đức Phật có mục đích giúp cho toàn thể chúng sinh nhận thức 
được tự tánh của bổn tâm, khiến cho ánh sáng tính giác của tự tâm 
được khai triển, và nhờ đó thân tâm tự nhiên được an lạc hạnh phúc. 


Nay quyển “Người hạnh phúc nhất thế giới”! được phát hành, 
tôi hy vọng người đọc có thể siêu việt thời gian và không gian để cảm 


1 Đây là tựa đề bản dịch Hoa ngữ của quyển The Joy of Living. 


"e Sống một đời uui 


NHỮNG Lửi ŒU NGUYÊN THR THIẾT PỦN Tôi 





nhận ân đức và ánh sáng huy hoàng của Đức Phật và Phật pháp, có 
thể quán xét tự tâm một cách vi tế hơn, từ đó sinh khởi tâm sáng suốt 
lợi tha, và sau đó dùng hành động cụ thể để quan tâm và ái hộ chúng 
sinh. Như thế, xã hội ổn định và thế giới hòa bình sẽ là một chuyện tự 
nhiên mà ta có thể kỳ vọng. 


Đó là phương pháp tốt nhất để tự thủ hộ mình trong thế kỷ 21 
này, và cũng là lời cầu nguyện tha thiết nhất của tôi. 


Đức Karmapa 
(Đại Bảo Pháp Vương) Đời thứ 17 


Phật lịch năm 2552 
(ngày 1 tháng 2 năm 2008) 


13 
Yongey Mmgyur Rmboche 


14 





THE TWELFTH TAI 54TLIPä, 


MIES5AUIE 


+T1/07.5113 


Hearing. L?eLeer#aling arnl tiến #tÏying # prarEtr cÍ virgs am medibifdiim 5 nÏ 
&4frs£ lũ Tñllzw' tế Lếu Buddha Sháakyá hẳứœ bè bềnzfil ác cnắirely nế lưng. 
beingä in 1ranw¿enidirtg tên: sulšefing, ðỸ 5iãif1sã&, ñad' œ:hieYing thế [mail clcsiinmkm 
wbich  Esadilhalirwi 


Erading thư righi merirrinl is verx imiprnri In n5sisi Im nu paih nể Hiarra. Thế 
Wiwinmnrse kingzagv Iranslrem nŸ “ly ñÍ Living" by Very Ưenerahle Yonpe 
Mãigxur Einpurche ïs & hook whích cămnverys ä mraningful mrsznge wIh ñ seep: 
pruEmulily r armiŠs sÍ xa, Therelore, Ï recamrrerml {n the remdrr øể thís bank 
In nr?ềmn the psserze oÍ he meszage ñrmly ïn voer hear| mỉ spply ÍÌ Ín vœar daily 
pmelice 


'inh Sincere Prawera all Hlesaing 


The Twgdđff Kmiing Trí Situpn 


The _— Heaäd sể Palpung t”angrseailan aÏŸ the Vajrayana Rudihism 


"HAI PLRMG BIERRH LIHG” 
FI llazsr faidu La Hairsät-1TP15E, Dinkii Kmxarm, Hồ ncbai Prarieah, kribn 
Tei Z15-(T2 10EH-2TÔMril1, 287881, 381111, IFna : BI-I1| 1EEs-25721H 


Sống một đời uui 


Thông tiện 
của Ngài Kentinw Tai $ïitunna Đời thứ 12 


Văn, tư và tu tập giới hạnh thiển định là điều thiết yếu nhất phải 
làm của người học theo đức Phật Thích-ca Mâu-ni, nhằm mang 
lại lợi lạc cho toàn thể chúng sinh hữu tình, giúp họ vượt thoát 
vòng luân hồi và đạt đến mục đích rốt ráo là Phật quả. 


Việc đọc được những bản văn đúng đắn là rất quan trọng và hữu 
ích trên bước đường Đạo pháp. Bản dịch tiếng Việt của quyển 
“Joy of Living” do Đại sư Yongey Mingyur Rinpoche trước tác là 
quyển sách chứa đựng một thông điệp với những ngôn từ trí tuệ 
sâu sắc và thâm diệu. Vì vậy, tôi xin trân trọng khuyến nghị quý 
độc giả của quyển sách này hãy gìn giữ thật kỹ tinh túy của giáo 
Pháp này trong tâm và áp dụng vào đời sống hằng ngày. 
Xin gửi đến quý vị lời cầu nguyện và chú nguyện chân thành. 
Ngày 27 tháng 7 năm 2012 
Kenting Tai Situpa Đời thứ 12 


Vị Lãnh đạo Tối thượng của 
Giáo hội Palpung (Palpung Congregation) 
thuộc Phật giáo Mật tông Tây Tạng 


lỗ 
Yongey Mmgyur Rmboche 


Lừi núi đầu 


húng ta đang chứng kiến một sự kiện chưa từng 

có trong lịch sử khoa học: một cuộc đối thoại hai 

chiều liên tục và nghiêm túc giữa các nhà khoa học và các 
hành giả tâm linh. Nhìn từ góc độ khoa học, sự gặp gỡ 
này đã phần nào có tác dụng phản tỉnh. Chính như ngành 
khoa học của tôi, khoa Tâm lý học, từ lâu vẫn được cho 
là phát xuất từ châu Âu và châu Mỹ vào khoảng đầu thế 
kỷ 20. Quan điểm này hóa ra lại là thiển cận trên cả hai 
phương diện văn hóa và lịch sử: những lý thuyết về tâm 
thức và hoạt động của tâm thức - chính là các hệ thống 
tâm lý học - đã được phát triển [từ lâu] trong hầu hết các 
tôn giáo lớn trên thế giới, tất cả đều phát xuất từ châu Á. 
Vào năm 1970, tôi đến Ấn Độ sau khi vừa tốt nghiệp 
[Đại học| và tình cờ nghiên cứu [bộ luận] A-tỳ-đạt-ma 
(Abhidharma - Thắng pháp tập yếu luận), một trong 
những điển hình tuyệt vời hơn nữa của Phật giáo về một 
nền tâm lý học cổ đại như vừa nói trên. Tôi đã kinh ngạc 
khi khám phá ra rằng những những vấn đề cơ bản của 
khoa học về tâm thức đã được nghiên cứu từ hàng ngàn 
năm trước rồi, không chỉ là vẻn vẹn một thế kỷ qua. Ngành 
chuyên môn của tôi lúc bấy giờ là Tâm lý học lâm sàng, 
là bộ môn tìm kiếm những phương thức giúp xoa dịu đau 
đón về cảm xúc thuộc nhiều loại khác nhau. Nhưng tôi 
ngạc nhiên khi thấy hệ thống [tâm lý học] hàng ngàn năm 
tuổi này đã đưa ra một loạt những phương pháp cụ thể 
không chỉ để chữa lành những khổ đau tinh thần mà còn 
giúp phát triển những tiểm năng tích cực của con người 
như lòng từ bi và sự cảm thông. Dù vậy, tôi chưa từng 
16 `. 
Sông một đời vui 


Lời núi àu 





được nghe nói đến nền tâm lý học [Phật giáo] này trong 
suốt chương trình học của tôi! 


Ngày nay, cuộc đối thoại sôi động giữa các hành giả tu 
tập theo khoa học nội tâm cổ xưa này [của Phật giáo] và 
những nhà khoa học hiện đại đã phát triển thành một sự 
hợp tác tích cực. Công cuộc hợp tác này được xúc tiến bởi 
đức Đạt-lai Lạt-ma [XIV] cùng với Viện Tâm thức và Đời 
sống (Mĩnd and Life Institute), đã đưa đến sự gặp gõ thảo 
luận giữa những người Phật tử, các học giả [Phật giáo] và 
các nhà khoa học hiện đại trong nhiều năm liền. Những 
cuộc đối thoại thăm dò ban đầu đã phát triển thành một nỗ 
lực hợp tác nghiên cứu.! Kết quả của nỗ lực này là những 
chuyên gia về khoa học tâm thức của Phật giáo đã cùng 
làm việc với các nhà thần kinh học để thiết lập sự khảo cứu 
nhằm ghi nhận sự tác động đến hệ thần kinh của những 
phương thức luyện tâm khác nhau [trong Phật giáo]. 


Ngài Yongey Mingyur Rinpoche là một trong những 
tu sĩ uyên bác đã tham gia tích cực nhất trong công cuộc 
hợp tác [nghiên cứu] này và cùng làm việc với Richard 
Davidson, người đứng đầu Phòng nghiên cứu Waisman, 
nghiên cứu về hình ảnh và ứng xử của não bộ (Waisman 
Laboratory for Brain Imaging and Behavior), thuộc trường 


1 Trong đoạn văn này, tác giả muốn đề cập đến một loạt các Hội thảo 
Tâm thức và Đời sống (Mind and Life Conference) được tổ chức 2 năm 
một lần, bắt đầu từ tháng 10 năm 1987 cho đến các hội thảo tiếp theo 
vào những năm 1989, 1991 và 1993. Tham gia các hội thảo này là 
các nhà khoa học hàng đầu thế giới về các chuyên ngành tâm lý học, 
thần kinh học... cùng với các học giả và tu sĩ Phật giáo mà nổi bật nhất 
là đức Đạt-lai Lạt-ma thứ XIV. Nội dung các cuộc hội thảo này đều 
được ghi nhận đầy đủ và phát hành thành sách bằng Anh ngữ. 


17 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Đại học WIsconsIn. Cuộc nghiên cứu này đem lại những 
kết quả đáng kinh ngạc, vì nếu [những kết quả này] được 
lặp lại thì chúng sẽ làm thay đổi mãi mãi một số những 
giả định khoa học căn bản - chẳng hạn, sự tu tập thiển 
định đúng phương pháp, nếu được duy trì ổn định qua 
nhiều năm sẽ có thể cải thiện khả năng của não bộ của con 
người để tạo ra những thay đổi tích cực trong hoạt động 
não bộ, đến một mức độ mà phạm vi nhận thức của khoa 
thần kinh học hiện đại không thể nào dám mơ tưởng đến! 


Cho đến nay, có lẽ kết quả đáng kinh ngạc nhất đã 
có được là từ cuộc nghiên cứu một nhóm nhỏ các vị thiền 
giả lão luyện, trong đó có ngài Yongey Mingyur Rinpoche 
(như ngài kể lại trong quyển sách này). Trong một buổi 
thiền quán về tâm từ, hoạt động thần kinh tại trung tâm 
chủ yếu trong hệ thống não bộ liên quan đến sự an lạc 
đã tăng vọt gấp 700 đến 800 lần so với bình thường! Đối 
với những đối tượng thông thường trong cuộc nghiên cứu 
này, là những người tình nguyện tham gia chỉ vừa mới 
khởi sự tu tập thiền quán, thì ở cùng khu vực [trung tâm 
thần kinh] này, hoạt động thần kinh chỉ gia tăng từ 10% 
đến 15%. Những vị thiền giả lão luyện [trong cuộc nghiên 
cứu] này đã thực hành [thiền] ở những mức độ điển hình 
của các vận động viên Olympic - từ 10.000 đến 55.000 giờ 
trong suốt cuộc đời. Họ rèn luyện những kỹ năng thiền tập 
trong suốt nhiều năm dài nhập thất ẩn tu. 


Trong lãnh vực này, ngài Yongey Mingyur là một 
bậc phi thường. Từ thuở nhỏ, ngài đã nhận được những 
hướng dẫn thiền tập sâu xa từ cha ngài là Tulku Ủrgyen 
Rinpoche, một trong những bậc thầy lỗi lạc nhất đã rời 
khỏi Tây Tạng ngay trước khi xảy ra biến động. Khi mới 
13 tuổi, ngài Yongey Mingyur đã khao khát được tham gia 


mn Sống một đời uui 


Lời núi àu 





một khóa thiền nhập thất ba năm. Sau khi hoàn tất, ngài 
đã được đề cử làm vị thầy hướng dẫn cho khóa thiền nhập 
thất ba năm tiếp theo đó. 


Ngài Yongey Mingyur cũng khác thường trong sự 
quan tâm mạnh mẽ đến khoa học hiện đại. Ngài là một 
quan sát viên nhiệt thành của nhiều phiên họp [trong các 
hội thảo] “Tâm thức và Đời sống”, và ngài luôn nắm lấy 
mọi cơ hội để tiếp xúc trực tiếp với từng vị khoa học gia 
để nghe họ trình bày nhiều hơn về chuyên ngành của họ. 
Rất nhiều trong số những cuộc đối thoại này đã cho thấy 
sự tương đồng đáng kể giữa những điểm cốt yếu trong 
đạo Phật với kiến thức khoa học hiện đại, không chỉ riêng 
trong khoa Tâm lý học mà còn cả với những nguyên lý 
Vũ trụ học được rút ra từ những thành tựu gần đây của 
thuyết lượng tử. Phần tỉnh yếu của những cuộc đối thoại 
đó được [ngài Yongey Mingyur] chia sẻ trong cuốn sách 
này. 

Nhưng những điểm trao đổi giới hạn [trong phạm trù 
khoa học] này đã được ngài Yongey Mingyur sắp xếp thành 
một bài giảng mở rộng hơn, một dẫn nhập thiết thực hơn 
về các phương pháp thiền quán căn bản mà ngài giảng 
dạy theo một cách rất dễ tiếp nhận. Sau cùng, quyển sách 
này là một hướng dẫn căn bản, một kim chỉ nam trong 
việc chuyển hóa cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn. Và 
cuộc hành trình đó bắt đầu từ bất cứ nơi đâu khi chúng ta 
chợt bắt gặp chính mình, khi chúng ta đặt bước chân đầu 
tiên. 


DANIEL GOLEMAN 


19 
Yongey Mmgyur Rmboche 


~ 
. 


uyển sách này ra đời như một công việc khá đơn 

giản là sắp xếp thành một bản thảo tương đối hợp 
lý bao gồm tất cả các bài giảng trước công chúng của ngài 
Yongey Mngyur linpoche tại các trung tâm Phật giáo 
khắp nơi trên thế giới. (Cũng cần lưu ý rằng danh xưng 
Rinpoche - có thể tạm dịch là “bậc tôn quý”- trong tiếng 
Tây Tạng là một tôn hiệu được đặt trước tên của một bậc 
đại sư, tương tự như cách dùng của danh hiệu Ph. D (Tiến 
sĩ) ngay trước tên của một người được xem là chuyên gia 
trong nhiều ngành khác nhau của nền học thuật phương 
Tây. Theo truyền thống Tây Tạng, việc xưng hô với một 
bậc thầy được tôn xưng là Rinpoche thường không nêu tên 
mà chỉ dùng riêng danh hiệu này.) 


Tuy nhiên, sự đời vẫn luôn là như vậy, những công việc 
đơn giản sau khi ra đời lại thường có khuynh hướng phát 
triển để vượt quá phạm vi ban đầu của chúng, trở thành 
những dự án lớn lao hơn nhiều. Bởi vì hầu hết những bản 
ghi chép mà tôi nhận được là từ những năm thuyết giảng 
đầu tiên của ngài Yongey Mingyur, nên chúng không thể 
hiện được một cách chi tiết những hiểu biết mà ngài thu 
thập được qua những cuộc thảo luận về sau với các nhà 
khoa học châu Âu và Bắc Mỹ, qua sự tham gia của ngài 
vào các hội thảo của Viện Tâm thức và Đời sống,' cũng 


1 Hội thảo Tâm thức và Đời sống (Mind and Life Conference) được tổ 
chức 2 năm một lần, bắt đầu từ tháng 10 năm 1987, được khởi xướng 
bởi Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV và Franccesco Varela, một nhà thần kinh 
học hàng đầu của thế kỷ 20. 
20 - 

Sông một đời vui 





như qua kinh nghiệm tự thân khi chính ngài trở thành 
đối tượng nghiên cứu của Phòng nghiên cứu Waisman, 
nghiên cứu về hình ảnh và ứng xử của não bộ (Waisman 
Laboratory for Brain Imaging and Behavior), thuộc trường 
Đại học WIsconsIn, bang Madison. 


May thay, tôi đã có được một cơ hội để làm việc trực 
tiếp với ngài Yongey Mingyur về bản thảo này khi ngài 
tạm dừng cuộc lưu giảng vòng quanh thế giới để lưu trú 
dài hạn tại Nepal vào những tháng cuối năm 2004. Phải 
thú thật rằng lúc đó tôi đã sợ sệt nhiều hơn là hứng thú 
khi nghĩ đến việc sẽ phải trải qua nhiều tháng trời ở một 
đất nước đang rối loạn vì sự xung đột giữa chính phủ và 
các phần tử chống đối. Nhưng rồi những điều bất lợi mà 
tôi phải chịu đựng trong suốt thời gian ở đó đã được đền 
bù vượt mức bằng cơ hội đặc biệt được tiếp xúc khoảng một 
hay hai giờ mỗi ngày với một trong những bậc thầy uyên 
bác, thông minh và dễ mến nhất mà tôi đã từng có được đặc 
quyền tiếp xúc. 


Ngài Yongey Mingyur Rinpoche sinh năm 197/5 tại 
Nubr1, thuộc Nepal. Ngài là một ngôi sao đang lên trong 
số các bậc thầy của Phật giáo Tây Tạng thuộc thế hệ mới 
và được đào tạo bên ngoài đất nước Tây Tạng. Ngài uyên 
thâm về các pháp môn thực hành cũng như giáo lý của 
một truyền thống cổ xưa, và cũng am hiểu một cách đáng 
kinh ngạc về các vấn đề lớn nhỏ trong nền văn hóa hiện 
đại. Trong gần mười năm qua, ngài đã giảng dạy nhiều 
nơi vòng quanh thế giới, gặp gỡ và trò chuyện với nhiều 
người thuộc đủ mọi thành phần đa dạng, từ các nhà khoa 
học nổi tiếng tầm cỡ quốc tế cho đến những người dân quê 


21 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





đang cố gắng hòa giải mâu thuẫn vụn vặt với mấy ông 
hàng xóm nóng tính. 


Tôi cho rằng chính việc Rinpoche được chuẩn bị sẵn 
sàng cho những khó khăn của đời sống tiếp xúc với công 
chúng ngay từ khi còn thơ ấu đã phần nào giúp ngài có 
thể dễ dàng làm chủ những tình huống phức tạp và đôi 
khi gay cấn về mặt cảm xúc mà ngài phải đối mặt trong 
những chuyến hoằng pháp khắp nơi trên thế giới. Năm lên 
ba, ngài được đức Karmapa đời thứ 16 (một trong những 
bậc thầy tôn quý nhất của Phật giáo Tây Tạng trong thế kỷ 
20) chính thức thừa nhận là hóa thân tái sinh đời thứ 7 của 
Yongey Mingyur lRinpoche, một thiền giả và học giả uyên 
thâm vào thế kỷ 17. Vị này từng nổi bật như một bậc Đạo 
sư về những pháp môn bậc cao trong hành trì Phật pháp. 


Cũng vào năm ấy, cha mẹ ngài được Dilgo Khyentse 
Rinpoche cho biết rằng ngài đồng thời cũng là hóa thân 
tái sinh của Kyabje Kangyur Rinpoche, một thiền sư với 
công phu siêu việt, là một trong những bậc thầy Tây Tạng 
đầu tiên tự nguyện chấp nhận rời khỏi đất nước khi những 
biến động chính trị làm rung chuyển Tây Tạng vào thập 
niên 1950. Ngài KyabJe Kangyur Rinpoche cũng là người 
đã dẫn dắt một số lượng học trò cực kỳ đông đảo cho đến 
trước lúc viên tịch, trong đó có cả những người phương 
Tây lẫn phương Đông. 

Với những al còn xa lạ với hệ thống [giáo lý] tái sinh 
đặc thù của Tây Tạng, có lẽ ở đây cần có đôi lời giải thích. 

Truyền thống Phật giáo Tây Tạng tin rằng, vì lòng 
từ bi vô lượng nên những bậc đại sư đã đạt đến các trạng 
thái giác ngộ cao nhất sẽ tái sinh nhiều lần để giúp cho 


HS Sống một đời uui 





tất cả chúng sinh đều nhận ra được ngay trong tự thân họ 
sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau. Tiếng Tây Tạng 
gọi tất cả những vị có hạnh nguyện bi mẫn như thế là 
“tulkư”, tạm dịch sang Anh ngữ là “phys1cal emanatIon'. 
[Từ này có gốc Phạn ngữ là nzmãnakãya và thường dịch 
sang Hán ngữ là ứng hóa thân (JŠ4t Ÿ) hay hóa thân (%L 
#)]. Vị tulku nổi tiếng nhất thời nay hiển nhiên là đức 
Đạt-lai bạt-ma, với hóa thân đương thời (đời thứ 14) là 
điển hình của tâm từ bi vô lượng vì hạnh phúc muôn loài, 
vốn là điều luôn gắn liền với một bậc thầy tái sinh. 

Quý vị có thể tùy ý tin rằng vị Yongey Mingyur 
Rinpoche hiện nay sẵn có những tài năng phong phú và trí 
tuệ sáng suốt được truyền lại từ những hóa thân tiếp nối 
qua nhiều đời; hoặc cũng có thể [không tin như vậy và] cho 
rằng ngài đã am tường mọi thứ nhờ vào một sự nỗ lực tự 
thân phi thường. Dù sao thì điều khác biệt giữa vị Yongey 
MMingyur lìnpoche hiện nay và các vị mang tôn hiệu này 
trước đây chính là tầm ảnh hưởng và sự nổi tiếng của ngài 
trên khắp thế giới. Trong khi một loạt các vị £ulku trước 
đây mang danh xưng Yongey Mingyur Rinpoche đều có 
phần nào bị giới hạn bởi sự tách biệt về mặt địa lý và văn 
hóa của Tây Tạng [với thế giới] thì tình huống ngày nay 
đã tạo điều kiện cho phép vị Yongey Mingyur Rinpoche 
hiện tại có thể truyền bá kiến giải sâu rộng của ngài đến 
với những thính chúng đông đảo nhiều ngàn người, trải 
dài từ Malaysia, Manhattan cho đến Monterey... 


Tuy nhiên, những danh hiệu và dòng truyền thừa 
không giúp ích gì nhiều trong sự đối mặt với những khó 
khăn mang tính cách cá nhân. Điều tất nhiên là Yongey 
Mingyur Rinpoche cũng đã đối mặt với những khó khăn 


23 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





như thế. Ngài từng kể lại hết sức thành thật rằng, dù 
được lớn lên trong một gia đình đầy tình thương yêu nơi 
một vùng có phong cảnh hoang sơ xinh đẹp thuộc Nepal, 
nhưng ngài đã phải trải qua những năm đầu đời với một 
căn bệnh mà các bác sĩ tâm lý phương Tây thường gọi là 
“hội chứng khủng hoảng”. Khi ngài kể cho tôi nghe lần 
đầu tiên về nỗi lo âu sâu xa xâm chiếm cả thời thơ ấu 
của ngài, tôi thật khó mà tin được rằng người thanh niên 
nồng nhiệt, dễ mến và đầy sức cuốn hút này lại đã từng 
trải qua phần lớn tuổi thơ của mình với một tâm trạng 
khủng hoảng dai dẳng. Việc ngài có thể vượt qua được 
căn bệnh khổ sở này, mà không nhờ đến thuốc men hay 
phương pháp trị liệu truyền thống nào, không chỉ là một 
minh chứng cho tính cách mạnh mẽ phi thường của ngài, 
mà còn cho thấy rõ hiệu quả của các pháp môn tu tập của 
Phật giáo Tây Tạng được ngài trình bày trong sách này, 
tác phẩm đầu tiên của ngài. 

Những lời kể của cá nhân Rinpoche không phải là 
bằng chứng duy nhất cho sự chế ngự của ngài đối với 
những khổ đau kịch liệt do cảm xúc gây ra. Năm 2002, 
ngài là một trong 8 thiền giả Phật giáo thâm niên tham 
gia vào cuộc nghiên cứu do Tiến sĩ Anfoïine Lutz (một nhà 
thần kinh học được chính nhà khoa học Francisco Varela 
đào tạo) và Tiến sĩ Richard Davidson (một nhà thần kinh 
học nổi tiếng thế giới và là thành viên Hội đồng Cố vấn 
Khoa học của Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia) cùng tổ 
chức. Trong cuộc nghiên cứu này, ngài Yongey Mlingyur 
Rinpoche đã trải qua một loạt các thí nghiệm về thần kinh 
tại Phòng nghiên cứu Walsman thuộc Đại học WIsconsIn, 
bang Madison. 


= Sống một đời uui 





Những thí nghiệm này sử dụng kỹ thuật hiện đại 
fMRI (đồ hình cộng hưởng từ trường), khác với kỹ thuật 
MRI trước đây vốn chỉ cung cấp hình ảnh cố định về hoạt 
động của não bộ hay cơ thể. Kỹ thuật fMRI ghi lại một 
biểu đồ từng thời điểm về những mức độ thay đổi của hoạt 
động [não bộ] ở các vùng não khác nhau. 


Thiết bị EEG (điện não đồ) được dùng [trong cuộc 
nghiên cứu này] cũng hết sức tinh vi, có thể đo được những 
xung điện cực nhỏ xảy ra khi các tế bào não giao tiếp. Trong 
khi một tiến trình EEG thông thường chỉ gắn 16 điện cực 
vào da đầu để đo những xung điện trên bề mặt xương sọ, 
thiết bị được dùng trong Phòng nghiên cứu Waisman lại 
có đến 128 điện cực để đo được cả những thay đổi cực nhỏ 
về xung điện nằm sâu trong não bộ của đối tượng. 


Những kết quả nghiên cứu từ cả hai hệ thống fMRI và 
EEG đối với 8 vị thiền giả lão luyện này đã gây ấn tượng 
mạnh trên hai cấp độ. Trong khi thực hành thiền quán về 
tâm từ và tâm bi, vùng não bộ vốn được biết là chịu sự kích 
hoạt bởi tình thương và sự cảm thông của tình mẫu tử đã 
được kích hoạt một cách vượt trội hơn ở những thiền giả 
Phật giáo thâm niên so với nhóm đối tượng chỉ mới được 
học về thiền quán một tuần trước đó và được yêu cầu thực 
hành thiền quán mỗi ngày. 


Khả năng sinh khởi tâm trạng vị tha và hiền thiện như 
trên của ngài Yongey Mingyur thực sự đáng kinh ngạc, bởi vì 
ngay cả những người không thường xuyên chịu đựng những 
cơn khủng hoảng cũng sẽ có cảm giác hốt hoảng vì bị giam 
hãm trong một không gian khép kín khi nằm vào khoang hẹp 
của một máy quét fMRI. Việc ngài Yongey Mingyur có khả 


25 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





năng tập trung tư tưởng hết sức thuần thục ngay cả trong 
một không gian khép kín đáng sợ như vậy cho thấy rằng công 
phu thiền tập của ngài đã chế ngự hoàn toàn khuynh hướng 
khủng hoảng [của căn bệnh]. 


Đáng chú ý hơn nữa, những số đo hoạt động EBG từ 
các vị thiền giả thâm niên trong khi họ đang thiền định 
dường như đã vượt ngoài phạm vi thông thường của các 
chỉ số ÐEG - theo như sự nhận hiểu của tôi - đến mức làm 
cho các kỹ thuật viên của phòng nghiên cứu lập tức nghĩ 
rằng có lẽ máy đã bị hỏng! Nhưng sau khi nhanh chóng 
tiến hành kiểm tra thiết bị nhiều lần, họ buộc phải loại bỏ 
khả năng máy hỏng và nhìn thẳng vào sự thật là các hoạt 
động xung điện [của não bộ] khi có sự định tâm và tỉnh 
giác đã vượt quá xa so với những gì họ từng chứng kiến. 


Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Times 
vào năm 2005, Tiến sĩ Richard Davidson đã kể lại [cuộc 
thí nghiệm này] bằng một giọng điệu khác hẳn với sự dè 
dặt thông thường của các khoa học gia hiện đại: “Thật là 
thích thú... Chúng tôi không thể nào ngờ trước một kết 
quả phấn khích đến như thếT” 


Trong những trang sách tiếp theo sau đây, ngài Yongey 
Mingyur sẽ trung thực đề cập đến những vấn đề khó khăn 
của chính bản thân ngài và quá trình nỗ lực phấn đấu để 
vượt qua. Ngài cũng kể lại cuộc gặp gỡ đầu tiên từ thuở 
nhỏ với nhà khoa học trẻ Francisco Varela, người Chile, 
về sau đã trở thành một trong những nhà thần kinh học 
hàng đầu của thế kỷ 20. 


1 Theo Michael D. Lemonick, “The Biology of Joy”, Times, January 17, 
200B. 


sự Sống một đời uui 





Varela là học trò của Tulku Drgyen linpoche, cha 
ngài Yongey Mingyur. Sự giảng dạy của vị Rinpoche này 
ở châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á đã thu hút hàng ngàn đệ 
tử. Thuỏ ấy, Varela đã phát triển một tình bạn thân thiết 
với ngài Yongey Mingyur, đã giới thiệu với ngài những ý 
tưởng của phương Tây về bản chất và chức năng của bộ 
não con người. 


Nhận ra sự quan tâm đến khoa học của ngài Yongey 
Mingyur, những người khác trong số các đệ tử người 
phương Tây của Urgyen Rinpoche đã bắt đầu dạy cho ngài 
về vật lý học, sinh học và vũ trụ học. Những bài học khoa 
học đầu tiên, được tiếp nhận từ lúc mới 9 tuổi đầu, đã có 
một ảnh hưởng sâu sắc đối với ngài Yongey Mingyur, để 
rồi cuối cùng đã khơi dậy nơi ngài ý tưởng tìm kiếm một 
phương cách kết hợp những nguyên lý của Phật giáo Tây 
Tạng với khoa học hiện đại, sao cho có thể dễ dàng tiếp 
nhận được đối với những người không có khả năng nghiên 
cứu nhiều về khoa học cũng như đang còn hoài nghì hoặc 
bị choáng ngợp khi chỉ mới nhìn qua khối lượng đồ sộ của 
những Kinh luận trong đạo Phật, nhưng lại mong mỏi có 
được một phương pháp thực tiễn để đạt đến sự an lạc lâu 
dài cho chính bản thân mình. 


Nhưng trước khi có thể thực hiện điều đó, ngài Yongey 
Mingyur phải hoàn tất chương trình Phật học chính thức. 
Những năm từ 11 đến 13 tuổi, ngài phải thường xuyên 
qua lại giữa nơi ẩn cư của cha ngài tại Nepal và tu viện 
Sherab Ling tại Ấn Độ, trụ xứ chính của ngài Thi Situ 
Rinpoche thứ 12, một trong những bậc đạo sư quan trọng 
nhất hiện còn sống của Phật giáo Tây Tạng. 


27 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Dưới sự dẫn dắt của các bậc thầy ở Nepal và Sherab Lăng, 
ngài đã tham dự vào một khóa học với yêu cầu rất nghiêm 
ngặt về Kinh tạng, những lời dạy trực tiếp của đức Phật, và 
Luận tạng, những bản văn chú giải Kinh điển và luận giảng 
của các bậc thầy Ấn Độ, cũng như các bản văn và luận giải 
ban đầu của các bậc thầy Tây Tạng. Năm 1988, vào cuối gia1 
đoạn học tập này, ngài T751 Su linpoche đã cho phép Ngài 
tham gia khóa tu nhập thất ba năm tổ chức lần đầu tiên tại 
tu viện Sherab Lng. 


Khóa tu nhập thất ba năm được tổ chức ở Tây Tạng từ 
nhiều thế kỷ trước đây như một nền tảng cho sự tu tập thiền 
định chuyên sâu, với chương trình chọn lọc rất kỹ lưỡng. 
Chương trình học bao gồm những kỹ năng cốt yếu trong 
việc tu tập thiền định theo Phật giáo Tây Tạng. Trong lịch 
sử Phật giáo Tây Tạng, Yongey Mingyur Rinpoche là một 
trong những hành giả trẻ tuổi nhất được chấp nhận tham 
gia khóa tu này. Sự tiến bộ của ngài trong những năm tu 
học gây ấn tượng mạnh mẽ đến nỗi sau khi hoàn tất khóa 
tu thì ngài Tai Situ Rinpoche đã chỉ định ngài làm Giáo thọ 
sư cho khóa tu ba năm tiếp theo tại tu viện Sherab Lăng. 
Ở tuổi 17, ngài trở thành vị Giáo thọ sư trẻ tuổi nhất trong 
lịch sử Phật giáo Tây Tạng đã từng dẫn dắt những khóa 
tu nhập thất ba năm như thế này. Trong vai trò của một vị 
Giáo thọ sư, ngài Yongey Mingyur đã hoàn tất thời gian tu 
tập lên đến gần 7 năm nhập thất chính thức. 


Năm 1994, vào cuối khóa tu nhập thất ba năm lần thứ 
haI, ngài ghi danh theo học tại một Phật học viện, trong 
tiếng Tây Tạng gọi là shedra, để tiếp tục chương trình đào 
tạo chính thức, bao gồm việc nghiên cứu rất nhiều các bản 
văn tỉnh yếu của đạo Phật. Ngay năm sau đó, ngài Tai 


ch Sống một đời uui 





Situ Rinpoche bổ nhiệm ngài làm người đại diện chính 
của tu viện Sherab Ling, giám sát toàn bộ các hoạt động 
của tu viện và khai giảng lại Phật học viện (shedra) tại đó. 
Ngài vừa làm giáo sư cho Phật học viện, vừa tiếp tục việc 
học của chính mình. Trong nhiều năm sau đó, ngài Yongey 
Mingyur Rinpoche phải phân chia thời gian cho việc giám 
sát các hoạt động của tu viện, giảng dạy và nghiên cứu Ở 
Phật học viện, đồng thời làm Giáo thọ sư cho một khóa tu 
nhập thất ba năm khác. Trong năm 1998, ngài thọ Cụ túc 
giới ở tuổi 23. 

Kể từ năm 19 tuổi, độ tuổi mà hầu hết chúng ta đều 
bận rộn với những mối quan tâm thế tục, thì ngài Yongey 
Mingyur đã duy trì một thời gian biểu rất căng thẳng, bao 
gồm việc giám sát các hoạt động của những tu viện tại Nepal 
và Ấn Độ, những chuyến lưu giảng trên thế giới, hướng dẫn 
riêng [cho sự tu tập của các tăng sinh], học thuộc lòng hàng 
trăm trang văn bản Phật học và tận lực học hỏi từ các bậc 
đạo sư cuối cùng còn sót lại thuộc thế hệ đã nhận truyền 
thừa tại Tây Tạng. 


Tuy nhiên, điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với 
tôi trong suốt thời gian được quen biết ngài chính là việc 
ngài có khả năng đối mặt với mọi thử thách, không chỉ 
với sự điềm tĩnh đáng ngưỡng mộ mà còn có cả một sự hài 
hước tinh tế, khéo léo và đúng lúc. Trong thời gian tôi lưu 
lại Nepal, có đôi lần trong lúc tôi đang đều giọng đọc lại 
những trang ghi chép cuộc đối thoại của chúng tôi trong 
ngày trước đó thì ngài giả vờ như ngủ gục hay sắp nhảy 
hẳn ra ngoài cửa sổ. Dần dần, tôi hiểu ra được rằng ngài 
chỉ muốn “trêu chọc” tôi vì đã làm cho công việc trở nên 


29 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





nghiêm trọng quá mức, và muốn cho tôi thấy một cách 
trực tiếp rằng trong sự tu tập Phật pháp cũng cần thiết 
phải có đôi chút buông thư ở một mức độ nào đó. Bởi vì, 
như đức Phật đã dạy trong bài pháp đầu tiên ngay sau 
khi ngài thành đạo, rằng bản chất của cuộc sống thế tục 
này là khổ đau, cho nên một trong những phương pháp 
đối trị hữu hiệu nhất là vui cười, đặc biệt là biết giễu cợt 
chính mình. Mỗi một khía cạnh của kinh nghiệm đều sẽ 
tỏa sáng theo một cách nào đó một khi bạn biết cách cười 
chính mình. 


Và đây có lẽ là bài học quan trọng nhất tôi học được từ 
ngài Yongey Mingyur trong suốt thời gian được sống bên 
ngài ở Nepal. Tôi vô cùng biết ơn Ngài về bài học này cũng 
như tuệ giác sâu xa về bản chất tâm thức con người mà 
Ngài đã trao truyền bằng vào khả năng độc đáo của Ngài 
trong việc kết hợp những hiểu biết tỉnh tế của Phật giáo 
Tây Tạng với những phát kiến kỳ diệu của khoa học hiện 
đại. Tôi chân thành hy vọng là tất cả những ai đọc qua 
sách này đều sẽ tự mình tìm được con đường vượt qua sự 
rối rắm của tất cả những khổ đau, bất mãn và tuyệt vọng 
của riêng mình, vốn là những tính chất phổ biến trong 
cuộc sống hằng ngày, và cũng như tôi, sẽ học biết được 
phương cách để cười vui. 


Điều lưu ý cuối cùng là, hầu hết những trích dẫn từ 
những bản văn Tây Tạng và Sanskrit đều được chuyển 
dịch bởi các dịch giả khác, những vị thật tài ba phi thường 
trong chuyên ngành của họ, và tôi phải mang ơn rất nhiều 
về sự rõ ràng, uyên bác và thấu đạt của các vị này. Một 
số ít trích dẫn không ghi nguồn trực tiếp của các dịch giả 


Sẽ Sống một đời uui 





khác là do tôi tự chuyển dịch với sự trao đổi thận trọng 
cùng với ngài Yongey Mingyur Rinpoche. Với sự hiểu biết 
sâu sắc về những bài nguyện xưa và những văn bản cổ 
điển, Ngài đã giúp tôi nhận hiểu được sâu xa hơn về tính 
cách của một bậc thầy chân chánh trong Phật giáo.! 


ERIC SWANSON 


1 Thông tin về Đại sư Yongey Mingyur Rinpoche và những hoạt động 
của Ngài có thể xem trực tuyến tại địa chỉ: www.fergar.org 
hoặc www.fergarasia.org 


j1 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





32 


Sống một đời uui 


PHÂN MỘT 
NỀN TẮNG TU TẬP 


Tất cả hữu tình, bao gồm cả chúng ta, 
đều sắn mang nhân tố chính 

của sự giác ngộ. 

GAMPOPA 

Giải thoát Trang nghiêm Bảo man 

(The Jewel Ornament of Liberation) 


Khenpo Eonchog ŒGyaltsen lnpoche 
dịch sang Anh ngữ 


35 
Yongey Mmgyur Rmboche 


34 


Sống một đời uui 


2 ^ ˆ ` ` 
” 


Nếu có bất kỳ tôn giáo nào đáp ứng được 
những nhu cầu của khoa học hiện đại 
thì đó hẳn phải là Phật giáo. 

ALBERET EINSTEIN 


hi bạn tu tập như một người Phật tử, bạn sẽ 

không xem đạo Phật là một tôn giáo. Bạn sẽ thấy 
đó là một ngành khoa học, một phương pháp để khám phá 
kinh nghiệm của chính mình thông qua những kỹ năng 
cho phép bạn khảo sát mọi hành vi và phản ứng của chính 
mình một cách không phê phán, với quan điểm hướng đến 
sự thừa nhận: “Â, đây là cách thức vận hành của tâm thức 
tôi. Đây là những gì tôi cần phải làm để được hạnh phúc. 
Đây là những gì tôi cần phải tránh để không bị khổ đau...” 


Về cơ bản, đạo Phật rất thực tiễn. Đạo Phật dạy ta 
thực hành những điều để nuôi dưỡng sự an tĩnh, hạnh 
phúc và tự tin; tránh làm những điều gây ra sự lo âu, 
tuyệt vọng và sợ hãi. Cốt lõi của sự tu tập theo đạo Phật 
không hắn chỉ là sự nỗ lực để thay đổi tư tưởng và cách 
ứng xử theo hướng trở thành một người hoàn thiện hơn, 
mà nhấn mạnh nhiều hơn ở sự nhận biết rằng: cho dù 
bạn có suy nghĩ như thế nào về những hoàn cảnh đang 
chi phối đời sống của bạn đi chăng nữa, thì tự thân bạn 
vốn đã là tốt đẹp, trọn vẹn và hoàn hảo. Đạo Phật dạy ta 
nhận biết tiềm năng sẵn có của tâm thức mình. Nói một 


3ã 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





cách khác, đạo Phật không chú trọng quá nhiều đến việc 
trở nên hoàn thiện, mà nhấn mạnh hơn đến sự nhận biết 
rằng ngay lúc này và tại đây, tự thân bạn vốn đã là tốt 
đẹp, là trọn vẹn, và về bản chất là hoàn hảo như bạn có 
thể đã từng mong muốn. 


Bạn không tin vào điều đó, phải không? 


Vâng, trong một thời gian dài, chính tôi cũng đã không 
tin vào điều đó. 

Tôi muốn bắt đầu bằng cách đưa ra một lời tự thú. Điều 
này nghe có vẻ như thật kỳ lạ đối với một người được xem là 
lạt-ma tái sanh như tôi, vốn được tin là đã từng thực hành đủ 
mọi thiện hạnh trong những kiếp trước. 

Từ thuở ấu thơ tôi đã luôn bị ám ảnh bởi một nỗi sợ 
hãi và lo âu. Cứ mỗi khi gặp người lạ thì tim tôi đập loạn 
lên và toàn thân toát mồ hôi. Không có bất kỳ nguyên 
nhân nào để tôi phải trải qua những bất ổn như vậy cả. 
Tôi sống trong một thung lũng xinh đẹp, và quanh tôi là 
một gia đình đầy tình thương yêu cùng với rất nhiều vị 
tăng, ni, hành giả... là những người hành trì sâu sắc trên 
con đường khơi dậy sự an tĩnh nội tâm và nếp sống hạnh 
phúc. Thế nhưng, sự lo âu vẫn bám theo tôi như hình với 
bóng. 

Có lẽ vào khoảng sáu tuổi thì tôi mới lần đầu tiên cảm 
thấy giảm nhẹ đôi chút. Tôi bắt đầu leo lên những ngọn 
đổi bao quanh thung lũng nơi tôi đang sống, chủ yếu là 
do tính tò mò trẻ con, để thám hiểm những hang động, 
nơi mà nhiều thế hệ hành giả Phật giáo đã dành trọn đời 
họ để thực hành thiền. Đôi khi tôi vào trong động và giả 
vờ như đang ngồi thiền. Tất nhiên, tôi thực sự chưa biết 


về Sống một đời uui 


1. KHỮI BẦU CUỘC HÀNH TRÌNH 





cách ngồi thiền như thế nào cả! Tôi chỉ ngồi xuống và niệm 
thầm trong đầu câu chú Om Mani Peme Hung, hay lặp 
lại một kết hợp đặc biệt những âm tiết cổ xưa, vốn quen 
thuộc với mọi người dân Tây Tạng cho dù có là Phật tử hay 
không. Đôi khi tôi ngồi niệm thầm câu chú ấy hàng giờ mà 
không hiểu gì về điều mình đang làm. Dù vậy, tôi bắt đầu 
cảm nhận được một cảm giác an tĩnh dần dần len lỏi trong 
tôi. 

Nhưng ngay cả sau ba năm [với biết bao lần] ngồi 
trong động đá cố tìm hiểu về phương cách thiền định thì 
sự khủng hoảng của tôi vẫn tăng dần cho đến mức mà 
y học phương Tây chắc hẳn sẽ chẩn đoán là Hội chứng 
khủng hoảng toàn phát. 


Có một thời gian tôi đã từng tu tập dưới sự hướng dẫn 
không chính thức của ông nội tôi, một bậc thầy lớn thích 
giữ kín những thành tựu tu tập của bản thân. Nhưng cuối 
cùng tôi đã dồn hết can đảm để nhờ mẹ tôi nói với cha tôi, 
Tulku Drgyen lRinpoche, về nguyện vọng của tôi là được 
chính thức theo học với ông. Cha tôi đồng ý, và trong ba 
năm sau đó, ông đã chỉ dạy cho tôi nhiều phương pháp 
thiền định khác nhau. 


Thoạt tiên tôi chẳng hiểu được gì nhiều. Tôi cố buông 
thư tâm ý theo như cách mà cha tôi đã dạy, nhưng tâm 
ý tôi thường không chịu dừng nghỉ. Trên thực tế, trong 
những năm đầu tiên chính thức tu tập, tôi thực sự tự thấy 
mình ngày càng rối rắm hơn cả trước đó. Mọi thứ đều làm 
tôi khó chịu: thân thể bất an, môi trường ổn ào và xung 
đột với người khác... 


37 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Phải nhiều năm về sau tôi mới hiểu ra được rằng, thật 
ra lúc đó không phải tôi trở nên tôi tệ hơn, mà đơn giản chỉ 
là do tôi bắt đầu nhận biết ngày càng rõ hơn về dòng chảy 
tương tục của những suy tưởng và cảm xúc, mà trước đây 
tôi chưa từng nhận biết. Sau khi quan sát những người 
khác cũng đi qua cùng một tiến trình như vậy, giờ đây tôi 
nhận ra rằng, đó chính là một kinh nghiệm chung cho tất 
cả những ai vừa mới bắt đầu học cách quan sát tự tâm 
thông qua tu tập thiền định. 


Mặc dầu tôi quả thật đã bắt đầu trải nghiệm những 
phút giây an bình ngắn ngủi, nhưng sự kinh hãi và sợ sệt 
vẫn tiếp tục bám theo tôi như những con ma đói - nhất 
là khi cứ vài ba tháng một lần thì tôi lại được gửi đến tu 
viện Sherab Ling ở Ấn Độ để tu học với những vị thầy mới, 
cùng với những tăng sinh xa lạ, rồi sau đó lại trở về Nepal 
tiếp tục tu học với cha tôi. (Tu viện Sherab Ling là trụ xứ 
chính của ngài Tai Situ Rinpoche thứ 19, một trong những 
bậc thầy vĩ đại nhất của Phật giáo Tây Tạng hiện đang 
còn sống, và là một trong những vị thầy có ảnh hưởng lớn 
nhất đối với tôi. Với tâm đại bi và trí tuệ sáng suốt, ngài 
đã dẫn dắt tôi trong quá trình tự phát triển, đó là những 
ân đức mà tôi không bao giờ có thể đền đáp.) 

Tôi đã trải qua khoảng ba năm như vậy, thường xuyên 
lui tới giữa Ấn Độ và Nepal để nhận được những chỉ dẫn 
chính thức từ cha tôi và những vị thầy ở tu viện Sherab Lăng. 

Một trong những thời khắc kinh hoàng nhất đã đến 
ngay trước lần sinh nhật thứ 12 của tôi, khi tôi được đưa 
đến tu viện Sherab Ling nhằm một mục đích đặc biệt, là 
điều mà tôi đã hết sức lo sợ trong suốt một thời gian dài: 


` Sống một đời uui 


1. KHỮI BẦU CUỘC HÀNH TRÌNH 





nghi lễ chính thức tấn phong tôi là hóa thân tái sanh của vị 
Yongey Mingyur linpoche đời thứ nhất. 


Hàng trăm người đã đến tham dự nghi lễ này và tôi 
phải trải qua nhiều giờ đón nhận những món quà biếu 
cũng như ban cho họ sự gia trì, như thể tôi là một nhân 
vật thực sự quan trọng chứ không phải một đứa bé 12 tuổi 
lòng đầy sợ hãi. Trải qua mấy giờ liền, tôi bắt đầu nhợt 
nhạt đến nỗi anh tôi là Tsoknyi Rinpoche, lúc đó đang 
đứng bên tôi, đã tưởng rằng tôi sắp ngất xỉu. 


Khi hồi tưởng lại giai đoạn này và những sự thương 
yêu mà các vị thầy đã dành cho mình, tôi tự hỏi không biết 
vì sao tôi lại có thể sợ sệt như thế? Khi sự việc đã trôi qua, 
tôi có thể nhận ra rằng căn nguyên sự sợ hãi của tôi nằm 
ở chỗ là tôi không thực sự nhận biết được bản chất của 
tâm thức mình. Tôi đã có một hiểu biết căn bản về mặt 
tri thức, nhưng không phải là loại kinh nghiệm trực tiếp 
có thể giúp tôi thấy được rằng bất kỳ sự khiếp sợ hay khó 
chịu nào mà tôi cảm thấy cũng đều chỉ là do chính tâm 
thức tôi tạo ra, và rằng cái nền tảng vững chắc của sự an 
tĩnh, tự tin và hạnh phúc vốn còn gần gũi hơn cả đôi mắt 
của chính tôi. 

Vào lúc tôi bắt đầu việc tu học chính thức, một điều 
kỳ diệu cũng đã bắt đầu diễn ra. Cho dù lúc đó tôi không 
nhận biết, nhưng những sự kiện chuyển biến này đã để lại 
một ảnh hưởng lâu dài trong cuộc đời tôi và thực sự thúc 
đẩy sự phát triển của cá nhân tôi: Tôi được tiếp cận dần 
dần với những ý tưởng và khám phá của khoa học hiện 
đại - đặc biệt là sự nghiên cứu về bản chất và chức năng 
của bộ não. 


39 
Yongey Mmgyur Rmboche 


MỘT CUỘC TÂM GIAO 


Để thấy được những gì đang thực sự diễn 
ra, chúng ta cần phải ngồi xuống và quán xét 
tâm thức, quán xét những kinh nghiệm của 
chính mình.” 


KALU RINPOCHE 


Khẩu truyền bảo tập 
(The Gem Ornament 
oŸ ManmIfest Instructions) 


Carohne M. Parke 
và Nanecy .J. Clarke biên tập 


hI tôi gặp Francisco Varela, tôi hãy còn là một 

đứa bé. Francisco là một nhà sinh vật học người 
Chile, về sau trở thành một trong các nhà thần kinh học 
nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Ông đến Nepal để học pháp 
quán tâm của đạo Phật và được theo học với cha tôi. Vào 
lúc đó, danh tiếng của cha tôi đã thu hút khá nhiều người 
phương Tây đến học. 


Những lúc rảnh rỗi ngoài giờ học, Francisco thường 
nói chuyện với tôi về khoa học hiện đại, đặc biệt là về 
chuyên ngành của ông ta: cấu trúc và chức năng của bộ 
não. Dĩ nhiên là ông đã thận trọng trình bày vấn đề theo 
cách sao cho một cậu bé 9 tuổi có thể hiểu được. 

Khi những người khác trong số các đệ tử người phương 
Tây của cha tôi nhận ra sự quan tâm của tôi đối với khoa 
học, họ cũng bắt đầu dạy cho tôi những gì họ biết về lý 


40 
Sông một đời vui 


1. KHỮI BẦU CUỘC HÀNH TRÌNH 





thuyết hiện đại của sinh vật học, tâm lý học, hóa học và vật 
lý. Điều này [đối với tôi] có phần tương tự như việc được học 
cùng lúc hai ngôn ngữ: tôi vừa học Phật pháp vừa học về 
[các ngành] khoa học hiện đại. 

Tôi nhớ là vào lúc đó tôi không thấy có khác biệt gì 
nhiều giữa Phật pháp và khoa học hiện đại. Cách diễn đạt 
có khác nhau, nhưng ý nghĩa dường như lại rất giống nhau. 
Sau một thời gian, tôi cũng bắt đầu thấy được rằng những 
phương pháp tiếp cận đối tượng [nghiên cứu] của các nhà 
khoa học phương Tây và các học giả Phật giáo thật giống 
nhau đến mức đáng chú ý. 


Những bản văn truyền thống của Phật giáo thường 
bắt đầu bằng việc trình bày một lý thuyết hay triết lý 
nền tảng của sự quán chiếu, được gọi là phần “căn bản”. 
Sau đó là phần thực hành với nhiều phương pháp tu tập, 
thường được gọi là “đao lộ”. Và cuối cùng, bản văn kết thúc 
bằng sự phân tích những kết quả chứng nghiệm tự thân 
của hành giả [nhờ vào quá trình tu tập theo các phương 
pháp đã nêu] cùng với những gợi ý cho sự tu tập nâng cao 


“22 


hơn nữa. Phần này thường được gọi là “quả vƑ”. 


Công việc khảo cứu của các nhà khoa học phương Tây 
cũng thường được tiến hành theo các bước tương tự như 
vậy. Họ bắt đầu với một lý thuyết hay giả định. Tiếp theo 
là phần giải thích về các phương pháp đã được sử dụng 
để kiểm chứng phần lý thuyết đã nêu. Và cuối cùng là sự 


1 Toàn bộ tiến trình tu tập này thường được mô tả ngắn gọn như là pháp 
môn “Căn Đạo Quả”, hay “Đại thủ ấn Căn Đạo Quả”. Ba phần trong 
sách này cũng chính là trình bày theo đúng trình tự Căn (Nên tẳng tu 
tập), Đạo (Con đường tu tập) và Quả (Kết quả tu tập). 


4I1 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





phân tích các kết quả kiểm nghiệm so với giả định ban 
đầu. 


Có một điều làm tôi say mê nhiều nhất trong việc học 
hỏi khoa học song song với thực hành Phật pháp. Đó là, 
trong khi pháp môn của đạo Phật có thể dạy người ta một 
phương pháp nội quán hay chủ quan để nhận biết được 
khả năng hoàn chỉnh của tự thân trong việc đạt đến hạnh 
phúc, thì triển vọng nhắm đến của phương Tây là cung 
cấp một sự giải thích khách quan hơn: vì sao [việc tu tập] 
pháp môn của đạo Phật mang lại hiệu quả và điều đó diễn 
ra như thế nào. Cả đạo Phật và khoa học hiện đại đều 
tự mình cung cấp những tri thức cực kỳ sâu xa về hoạt 
động của tâm thức con người. Khi kết hợp với nhau, hai 
hệ thống này sẽ tạo thành một tổng thể toàn hảo và sáng 
suốt hơn. 


__ Khoảng gần cuối giai đoạn tu tập luân chuyển giữa 
Ấn Độ và Nepal, tôi được biết là sắp có một khóa tu nhập 
thất ba năm tại tu viện Sherab Ling và vị Giáo thọ sư của 
khóa tu này sẽ là ngài Saljay Rinpoche, một trong những 
vị thầy chính của tôi tại tu viện này. 


So với các vị cùng thế hệ, ngài Saljay Rinpoche được 
xem là một trong những bậc thầy thành tựu nhất của Phật 
giáo Tây Tạng. Ngài là người có phong thái hiền hòa, nói 
năng nhỏ nhẹ. Ngài có một khả năng rất đáng kinh ngạc 
là luôn có thể nói ra những điều chính xác hoặc thực hiện 
những điều đúng đắn ngay vào lúc thích hợp nhất. Tôi 
chắc là trong quý vị hắn phải có người đã từng gần gũi với 
những con người có ảnh hưởng tương tự như vậy. Đó là 
những người có thể dạy cho ta những bài học cực kỳ sâu 
sắc, nhưng bề ngoài lại có vẻ như không dạy gì cả. Chỉ 


cm Sống một đời uui 


1. KHỮI BẦU CUỘC HÀNH TRÌNH 





riêng phong thái của họ đã là một bài học có ảnh hưởng 
đến suốt cuộc đời ta. 


Vì ngài SalJay Rinpoche đã quá cao niên, nên đây rất 
có thể là lần cuối cùng ngài dẫn dắt khóa tu nhập thất. Do 
đó, tôi rất muốn được tham dự. Tuy nhiên, lúc ấy tôi chỉ 
mới 13 tuổi, độ tuổi nói chung được xem là quá trẻ, chưa 
đủ sức để chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt của ba 
năm nhập thất. Tôi đã khẩn cầu cha tôi thay tôi thỉnh 
nguyện, và cuối cùng thì ngài Tai Situ Rinpoche đã ban ân 
cho phép tôi tham dự. 

Trước khi trình bày những kinh nghiệm của mình 
trong ba năm tu tập đó, tôi cảm thấy cần phải nói qua đôi 
chút về lịch sử Phật giáo Tây Tạng, vì theo tôi thì điều đó 
có thể làm rõ lý do vì sao tôi lại thiết tha muốn tham dự 
khóa tu nhập thất này đến thế. 


43 
Yongey Mmgyur Rmboche 


TẦM QUAN TRỌNG 
CỦA DÒNG TRUYÊN THỪA 


“Chỉ riêng tri thức khái niệm là chưa 
đủ... hành giả nhất định phải có được sự 
xác quyết xuất phát từ kinh nghiệm thực 
chứng.” 


GYALWANG KARMAPA ĐỜI THỨ CHÍN 


Đại thủ ấn: Liễu nghĩa hải 
(Mahamudra: The Ocean of lefinrtive Meaning) 


Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


hương pháp khám phá và tương giao trực tiếp 

với tâm thức của đạo Phật bắt nguồn từ những 
lời dạy của [Đức Phật, vốn từng là] một thanh niên thuộc 
hoàng tộc Ấn Độ tên là Siddhartha (Tất-đạt-đa). Khi trực 
tiếp chứng kiến nỗi khổ đau tột cùng của những con người 
không được may mắn sinh ra trong hoàng tộc như mình, 
ngài Siddhartha đã từ bỏ cuộc sống an ổn và tiện nghi 
trong hoàng cung để đi tìm một con đường thoát khổ cho 
nhân loại. Sự khổ đau [được đề cập ở đây] có thể mang 
nhiều hình thức, từ những buồn bực phàn nàn dai dẳng vì 
nghĩ rằng nếu sự việc diễn ra khác đi thì hẳn là ta đã được 
hạnh phúc hơn, cho đến những đón đau vì bệnh tật và sự 
kinh hoàng trước cái chết. 


Điddhartha trở thành một tu sĩ khổ hạnh, rong ruổi 
khắp Ấn Độ để cầu học với các bậc thầy tự nhận là đã tìm 
ra pháp môn giải thoát mà ngài đang tìm kiếm. Nhưng 


44 
Sông một đời vui 


1. KHỮI BẦU CUỘC HÀNH TRÌNH 





thật không may, tất cả những đáp án họ đưa ra cũng như 
những pháp tu mà họ dạy cho ngài dường như đều không 
rốt ráo. Cuối cùng, ngài quyết định từ bỏ mọi chỉ dẫn đến 
từ bên ngoài. Ngài bắt đầu tự hỏi, phải chăng mọi khổ đau 
của con người đều bắt nguồn từ tâm thức? Và ngài quay 
sang tìm kiếm giải pháp thoát khổ ngay nơi cội nguồn ấy: 
trong tâm thức của chính ngài. 


Tại một nơi có tên gọi là Bodhgaya (Bồ-đề Đạo tràng) 
thuộc tỉnh Bihar ở miền đông bắc Ấn Độ (nay là tiểu bang 
Bihar), ngài đã ngồi dưới một cội cây lớn và quán chiếu 
càng lúc càng sâu hơn vào tâm thức của chính mình. Ngài 
kiên quyết thà chết cũng không từ bỏ nỗ lực của mình 
trước khi tìm được những giải pháp cho vấn đề đang theo 
đuổi. 

Sau nhiều ngày đêm, cuối cùng ngài đã khám phá 
được điều mà ngài đang tìm kiếm: một sự tỉnh thức nhận 
biết nền tảng vốn không bao giờ thay đối, không thể hủy 
hoại và mênh mông không giới hạn. Khi ra khỏi trạng 
thái thiền định cực kỳ sâu xa này thì ngài không còn là 
Biddhartha nữa. Ngài trở thành một vị Phật (Buddha), 
danh xưng này trong tiếng Sanskrit có nghĩa là “người 
thức tỉnh”. 


Điều mà ngài đã đánh thức được là tiềm năng trọn 
vẹn sẵn có trong tự tánh của chính ngài, trước đây vốn bị 
hạn cuộc bởi cái gọi là “nhị nguyên tính” - ý niệm về một 

“cá1 tôi” (tự) cá biệt, thật có và tự nó hiện hữu, phân biệt 
với một “cái khác” (tha), có vẻ như cũng là cá biệt, thật có 
và tự nó hiện hữu. Như chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau, sự 
phân biệt nhị nguyên không phải là một “khuyết tật” hay 


45 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





nhược điểm. Đó là một cơ chế sinh tổn phức tạp bắt nguồn 
sâu xa từ bên trong cấu trúc và chức năng của bộ não. Cùng 
với những cơ chế khác, cơ chế này có thể được thay đổi do 
kinh nghiệm. 


Đức Phật đã nhận biết được khả năng thay đổi [những 
cơ chế] này nhờ vào sự quán chiếu nội tâm. Trong suốt 40 
năm sau đó, ngài đã đi khắp đất nước Ấn Độ để giảng dạy 
về cách thức mà các khái niệm sal lầm trở nên ăn sâu vào 
tâm thức và những phương pháp để dứt trừ chúng, thu hút 
hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đệ tử [tu tập theo lời dạy 
của ngài]. Hơn 2.500 năm sau, các nhà khoa học hiện đại 
bắt đầu chứng minh được bằng những nghiên cứu thực tiễn 
nghiêm ngặt, rằng tuệ giác mà ngài đạt được qua sự quán 
chiếu chủ quan lại chính xác đến độ đáng kinh ngạc. 


Vì tuệ giác và nhận thức của đức Phật có phạm trù 
vượt xa những ý niệm thông thường mà người đời có được 
về chính họ cũng như về bản chất thực tại, nên cũng 
giống như những bậc thầy vĩ đại trước đó và về sau, ngài 
buộc phải truyền đạt những hiểu biết của ngài thông qua 
những ngụ ngôn, ví dụ, ẩn ngữ và ẩn dụ. Ngài phải sử 
dụng đến ngôn từ. Và cho dù những lời ngài nói ra về sau 
cuối cùng cũng được ghi chép lại bằng tiếng Sanskrit (Bắc 
Phạn), Pali (Nam Phạn) và những ngôn ngữ khác, nhưng 
những điều ấy vẫn luôn được khẩu truyền từ đời này sang 
đời khác. Tại sao vậy? Vì khi chúng ta được nghe những 
lời dạy của đức Phật và của những bậc thầy học theo đức 
Phật và đã đạt được sự giải thoát giống như ngài, chúng 
ta buộc phải suy ngẫm về ý nghĩa những lời dạy đó và 
áp dụng vào đời sống của chính mình. Và khi làm như 
vậy, chúng ta tạo ra những thay đổi trong cấu trúc và 


9 Sống một đời uui 


1. KHỮI BẦU CUỘC HÀNH TRÌNH 





chức năng của bộ não. Rất nhiều trong số những thay đổi 
này sẽ được bàn đến trong những trang sách tiếp sau đây. 
Những thay đổi đó mang lại cho ta sự giải thoát giống như 
đức Phật đã từng đạt được. 


Trong những thế kỷ tiếp theo sau khi đức Phật nhập 
diệt, giáo pháp của Ngài bắt đầu được truyền rộng sang 
nhiều quốc gia khác, trong đó có Tây Tạng. Nhờ vị trí địa 
lý tách biệt với thế giới bên ngoài, Tây Tạng có được một 
điều kiện môi trường lý tưởng cho nhiều thế hệ các vị đạo 
sư và hành giả nối tiếp nhau chuyên tâm tu tập trọn đời. 
Các bậc đạo sư Tây Tạng giác ngộ ngay trong đời sống 
này thường trao truyền sở đắc của họ cho những vị đệ tử 
có nhiều khả năng thành tựu nhất, và những vị này lại 
tiếp tục trao truyền trí tuệ chứng ngộ cho các đệ tử của 
họ. Cứ như thế, một dòng truyền thừa giáo pháp không 
gián đoạn đã hình thành tại Tây Tạng, dựa trên những lời 
dạy của đức Phật - đúng như đã được truyền lại một cách 
trung thực bởi các đệ tử ban đầu của ngài - và dựa trên 
những luận giải chi tiết về những lời dạy đó. 

Nhưng sức mạnh đích thực của dòng truyền thừa Phật 
giáo Tây Tạng - điều đã mang đến cho dòng truyền thừa 
này một sự thuần khiết và mạnh mẽ đến như thế - chính 
là mối tương giao trực tiếp giữa những trái tim và khối óc 
của các bậc thầy đã đích thân khẩu truyền - và thường là 
mật truyền - những giáo pháp tỉnh túy trong dòng truyền 
cho các đệ tử của họ. 

Vì địa hình tách biệt của nhiều vùng ở Tây Tạng bị 
ngăn cách bởi các dãy núi, sông ngòi và thung lũng, nên 
những bậc thầy và đệ tử của họ thường rất khó khăn trong 


47 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





việc du hành đó đây nhằm chia sẻ kinh nghiệm và kiến 
thức với nhau. Kết quả là các dòng truyền thừa ở những 
vùng khác nhau đã phát triển theo cách hơi khác biệt. 
Hiện nay, có bốn trường phái chính của các dòng truyền 
thừa trong Phật giáo Tây Tạng là: NyIngma, Sakya, 
Kagyu và Gelug. 

Mặc dù mỗi trường phái phát triển vào một thời điểm 
và vùng miền khác nhau tại Tây Tạng, nhưng họ chia sẻ 
với nhau những nguyên tắc căn bản, những phương pháp 
tu tập cũng như đức tin giống nhau. Theo như tôi được 
nghe biết, những sự khác biệt giữa các trường phái ấy 
cũng tương tự như giữa các phái Tin Lành hiện nay, chủ 
yếu chỉ là vấn đề danh xưng và thường là những phương 
pháp rất tỉnh tế trong học thuật và hành trì. 


Truyền thống cổ xưa nhất trong các dòng truyền thừa 
này được thành lập trong khoảng từ thế kỷ 7 đến đầu thế 
kỷ 9, khi Tây Tạng còn do các vị vua cai trị. Đó là phái 
Nyingma (Ninh-mã, hay Cổ Mật) với tên gọi theo tiếng 
Tây Tạng có nghĩa là “cổ xưa”. Đáng buồn thay, vị vua 
cuối cùng của Tây Tạng, vua Langdarma - vì những lý do 
chính trỊ và cá nhân - đã phát động một cuộc đàn áp Phật 
giáo bằng vũ lực. Mặc dù vua Langdarma chỉ cai trị trong 
4 năm rồi bị ám sát vào năm 842, nhưng trong khoảng gần 
150 năm sau khi ông chết, dòng truyền ban sơ của Phật 
giáo tại Tây Tạng vẫn phải tiếp tục hoạt động như một 
phong trào bí mật, trong khi đất nước này trải qua những 
thay đổi chính trị lớn lao, và cuối cùng tự chia tách thành 
những tiểu quốc tự trị với một sự liên kết không chặt chẽ. 


s Sống một đời uui 


1. KHỮI BẦU CUỘC HÀNH TRÌNH 





Những thay đổi chính trị tạo cơ hội cho Phật giáo dần 
dần khôi phục ảnh hưởng một cách âm thầm, khi có những 
bậc thầy Ấn Độ tìm đến Tây Tạng truyền pháp, và có 
những người Tây Tạng cầu học đã thực hiện những hành 
trình gian khổ vượt qua dãy Hy-mã-lạp sơn (Himalayas) 
để được học hỏi Phật pháp trực tiếp với các bậc thầy Ấn 
Độ. 


Một trong số những trường phái đầu tiên hình thành 
tại Tây Tạng vào g1a1 đoạn này là phái Kagyu. Tên gọi này 
trong tiếng Tây Tạng gồm chữ ka có nghĩa là “lời nói” hay 
“chỉ dẫn”, và chữ øyu có nghĩa là “dòng truyền thừa”. Vì 
thế, nền tảng của phái Kagyu chính là truyền thống khẩu 
truyền từ vị thầy sang các đệ tử, qua đó tạo ra một dòng 
truyền thừa hầu như thuần khiết không gì sánh bằng. 


Truyền thống Kagyu có nguôn gốc từ Ấn Độ vào khoảng 
thế kỷ 10, khi một bậc thầy kiệt xuất là Tilopa đạt đến sự 
chứng ngộ hoàn toàn. Trải qua nhiều thế hệ, sự chứng ngộ 
của ngài Tilopa và những pháp môn mà ngài đã hành trì, 
được truyền lại qua các bậc thầy, và cuối cùng truyền đến 
ngài Gampopa, một hành giả Tây Tạng siêu việt, người đã 
từ bỏ nghề thầy thuốc để theo học Phật pháp. 

Ngài Gampopa đã truyền lại toàn bộ sở học của mình 
cho bốn vị đệ tử xuất sắc nhất, sau đó mỗi vị lại thành lập 
một dòng truyền thừa riêng ở những vùng khác nhau tại 
Tây Tạng. 

Một trong những vị này là Dusum Ehyenpa (tên gọi 
này trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là “người thấy biết 
được ba đời” - quá khứ, hiện tại và vị la) đã thành lập 
dòng truyền mà ngày nay được gọi là Karma Kagyu. Tên 


49 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





gọi này có nguồn gốc từ chữ karma trong tiếng Sanskrit, 
có nghĩa gần như là “hành động” hay “hoạt động”. 


Trong truyền thống Karma Kagyu, toàn bộ giáo pháp, 
bao gồm những chỉ dẫn thực hành và giáo lý tương đương 
với hơn một trăm pho sách, được vị thầy đứng đầu dòng 
truyền thừa gọi là Karmapa khẩu truyền cho một số rất ít 
đệ tử, để có thể giữ gìn và bảo vệ các giáo pháp vô giá này 
trong hình thức thuần khiết đúng như đã được khởi truyền 
từ cả ngàn năm trước. Nhiều vị trong số các đệ tử này tái 
sanh qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau, đặc biệt chỉ nhằm 
truyền lại toàn bộ giáo pháp cho vị Karmapa tá] sinh tiếp 
theo sau đó. 


Trong nền văn hóa phương Tây không có gì tương 
đương với phương thức truyền thừa trực tiếp và không 
gián đoạn như vậy. Cách tốt nhất để ta có thể hình dung 
về sự hoạt động như thế nào của phương thức này là, hãy 
tưởng tượng một người như Albert Binstein chẳng hạn, 
một hôm bảo các học trò ưu tú nhất của mình rằng: 


“Này các em, hôm nay tôi sẽ đưa tất cả những kiến 
thức của tôi vào bộ não các em. Các em hãy gìn giữ những 
kiến thức ấy trong một thời gian, khoảng 20 hoặc 30 năm 
nữa, tôi sẽ tái sinh và trở lại đây trong một thân thể khác. 
Nhiệm vụ của các em khi đó là phải mang tất cả những 
kiến thức tôi đã trao cho, đưa hết vào đầu của một anh 
chàng trẻ tuổi nào đó, mà các em chỉ có thể nhận biết 
đó chính là tôi, nhờ vào tuệ giác nội quán tôi sẽ truyền 
cho các em. Ngoài ra, để đề phòng trường hợp có gì bất 
trắc xảy ra, các em cần phải đem tất cả những gì tôi đã 
dạy truyền lại cho một số học trò khác, là những người có 


nộ Sống một đời uui 


1. KHỮI BẦU CUỘC HÀNH TRÌNH 





đủ các phẩm chất mà các em sẽ nhận biết được dựa vào 
những gì tôi sắp truyền dạy cho các em - như thế chỉ là để 
đảm bảo chắc chắn sẽ không có bất cứ phần kiến thức nào 
bị mất đi.” 

Trước khi viên tịch vào năm 1981, vị Karmapa đời thứ 
16 đã truyền lại phần giáo pháp quý báu này cho một số 
đệ tử chính, các Pháp tử tâm yếu của ngài, và giao cho họ 
nhiệm vụ truyền trao giáo pháp ấy đến vị Karmapa tái 
sinh tiếp đó, đồng thời cũng đảm bảo chắc chắn rằng giáo 
pháp ấy được giữ gìn nguyên vẹn bằng cách truyền dạy tất 
cả cho những đệ tử khác nữa. 


Một trong những Pháp tử tâm yếu xuất sắc của vị 
Karmapa đời thứ 16 là ngài Thi Situ Rinpoche đời thứ 
mười hai, đã xem tôi như một đệ tử có triển vọng và tạo 
điều kiện cho tôi đến Ấn Độ tu học với những bậc thầy tại 
tu viện Sherab Lĩng. 


Như tôi đã nói, sự khác biệt giữa các dòng truyền thừa 
khác nhau là rất nhỏ, thường chỉ liên quan đến những khác 
biệt nhỏ nhặt về thuật ngữ và phương thức tu tập. Chẳng 
hạn, trong dòng truyền Nyingma (Cổ Mật) - mà cha tôi và 
nhiều vị thầy sau này của tôi được xem là những vị đạo sư 
đặc biệt thành tựu - thì giáo lý về tự tánh của tâm được 
gọi bằng thuật ngữ đzogchen, tiếng Tây Tạng có nghĩa là 
“đại viên mãn”. Còn trong dòng truyền Kagyu mà các vị 
Tai Situ Rinpoche, SalJay Rinpoche và nhiều vị thầy khác 
tại Sherab Lăng được đào tạo chủ yếu, thì giáo lý về tâm 
yếu được gọi chung là mahamudra, mang nghĩa gần như 
là “đại ấn”. Hai phần giáo lý này lại không mấy khác biệt, 
có lẽ trừ ra một điều là giáo lý dzogchen đặt trọng tâm vào 


ð1 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





việc nuôi dưỡng một sự nhận hiểu sâu xa để thấy được tự 
tánh căn bản của tâm, trong khi giáo lý mahamudra có 
khuynh hướng tập trung vào các thực hành thiển quán để 
tạo điều kiện cho sự £rực nhận bản tánh của tâm. 


Trong thời hiện đại, với máy bay, xe hơi và điện thoại, 
các bậc thầy và người học có thể đi lại [giao tiếp] dễ dàng 
hơn rất nhiều. Vì thế, bất kỳ những khác biệt nào đã từng 
hình thành giữa các dòng phái khác nhau trong quá khứ 
đều không còn quan trọng mấy. Tuy nhiên, có một điều 
vẫn không thay đổi, đó là tầm quan trọng của việc được 
nhận truyền thừa giáo pháp trực tiếp từ những bậc thầy 
đã am hiểu. Thông qua mối quan hệ trực tiếp với một bậc 
thầy đang sống, có điều gì đó cực kỳ quý giá sẽ được truyền 
trao; như thể là một điều gì đó thật sống động, có sinh khí, 
được truyền từ trái tim vị thầy sang trái tim người đệ tử. 
Chính theo cách thức trực tiếp này mà giáo pháp được các 
bậc thầy truyền cho đệ tử trong suốt khóa tu nhập thất 
ba năm. Điều này có thể giải thích vì sao tôi hết sức mong 
muốn được tham gia khóa tu này tại Sherab Lăng. 


SẼ Sống một đời uui 


QUAY VỀ TỰ TÂM 


“Chỉ riêng việc nhận hiểu ý nghĩa tâm thức sẽ 
hoàn tất hết thầy mọi hiểu biết.” 


JAMGON KONGTRUL 


Yếu điểm đề cương 
(Outlne of lssential Points) 


Maria Montenegro dịch sang Anh ngữ 


ôi mong muốn được nói rằng mọi việc đều tốt đẹp 
hơn sau khi tôi đã sống yên ổn với các huynh đệ 
đồng tu khác tại khóa tu nhập thất ba năm ở Sherab Lñng. 
Tuy nhiên, sự thật đã diễn ra ngược lại ngay trong năm 
đầu tiên của khóa tu; đó là một trong những năm tổi tệ 
nhất đời tôi. Tất cả những triệu chứng của căn bệnh lo âu 
mà tôi đã từng trải qua - các bắp thịt căng cứng, cổ họng 
nghẹn lại, những cơn chóng mặt và từng đợt sóng khủng 
hoảng tiếp nối, đặc biệt càng mãnh liệt vào những lúc hành 
trì chung với mọi người - đều bộc phát với cường độ mạnh 
nhất. Theo thuật ngữ phương Tây thì tôi đang trải qua 
một giai đoạn suy sụp thần kinh (nervous breakdown). 
Giờ đây nhớ lại, tôi có thể nói rằng những gì tôi đã 
thực sự trải qua lúc đó là một giai đoạn đột phá thần kinh 
(nervous breakthrough) thì đúng hơn. Tách biệt hoàn 
toàn với những rối rắm của đời sống hằng ngày, tôi rơi 
vào tình trạng buộc phải đối diện trực tiếp với tâm thức 
của chính mình - một đối tượng mà vào lúc đó thật không 


53 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





mấy dễ chịu để quán chiếu liên tục từ ngày này sang ngày 
khác. Cứ mỗi tuần lễ trôi qua, đường như toàn cảnh tỉnh 
thần và cảm xúc mà tôi đang quán chiếu đó lại càng trở 
nên khủng khiếp hơn. Cuối cùng, kết thúc năm nhập thất 
đầu tiên này, tôi buộc phải đưa ra quyết định chọn lựa 
giữa việc ẩn mình trong phòng kín suốt 2 năm sau đó, hay 
chấp nhận sự đúng thật hoàn toàn trong những bài học từ 
cha tôi và những vị thầy khác. Những bài học ấy dạy rằng: 
Bất kỳ những bất ổn nào mà tôi đang trải qua, đều là tập 
khí của tư tưởng và nhận thức đã ăn sâu trong chính tâm 
thức tôi. 
Và tôi quyết định tin theo những gì đã học. 


Tôi ngồi thiền suốt ba ngày trong phòng riêng, áp 
dụng nhiều phương pháp sẽ được mô tả trong sách này. 
Dần dần, tôi bắt đầu nhận ra rằng những tư tưởng và cảm 
xúc đã gây bất ổn cho tôi trong suốt nhiều năm thực ra là 
yếu ớt và giả tạm biết bao, và sự bám víu vào những vấn 
đề nhỏ nhặt đã biến chúng thành lớn lao như thế nào. Chỉ 
thông qua việc ngồi yên lặng quan sát những tư tưởng và 
cảm xúc của mình đã sinh khởi và mất đi nhanh chóng 
như thế nào, cũng như theo những phương cách phi lý 
như thế nào, mà tôi bắt đầu trực nhận được rằng, những 
tư tưởng và cảm xúc đó không hề chắc thật như vẻ ngoài 
của chúng. Và một khi tôi hoàn toàn không còn tin vào 
những “câu chuyện” mà chúng dường như đang dựng lên, 
tôi bắt đầu nhận ra “tác giả” đứng bên ngoài chúng - một 
“cái biết” mênh mông và rộng mở vô cùng tận, vốn chính 
là tự tánh của tâm thức. 

Bất cứ nỗ lực nào nhằm mô tả kinh nghiệm trực tiếp 


„ Sống một đời uui 


1. KHỮI BẦU CUỘC HÀNH TRÌNH 





về tự tánh tâm thức bằng ngôn từ đều là không thể được. 
Mô tả gần đúng nhất chỉ có thể đưa ra là, kinh nghiệm đó 
thật bình an vô tận, và một khi được củng cố qua sự lặp 
lại nhiều lần, hầu như sẽ không còn gì có thể lay chuyển 
được. Đó là một kinh nghiệm hoàn toàn sảng khoái, lan tỏa 
sang tất cả các trạng thái thể chất, cảm xúc và tỉnh thần - 
ngay cả những trạng thái mà thông thường vẫn được xem 
như là khó chịu. Cảm giác sảng khoái này, bất chấp mọi 
dao động của kinh nghiệm nội tâm và ngoại cảnh, là một 
trong những cách rõ ràng nhất để hiểu về điều mà người 
Phật tử gọi là “an vui hạnh phúc”, và trong thời gian ba 
ngày buông bỏ mọi sự tiếp xúc, tôi thật may mắn đã đạt 
được cảm giác này trong thoáng chốc. 


Đau ba ngày đó, tôi rời phòng riêng và tham gia tu tập 
với đại chúng. Tôi phải mất thêm hai tuần lễ tập trung nỗ 
lực hành trì nữa mới chiến thắng được nỗi sợ hãi đã bám 
theo tôi suốt thời thơ ấu và trực nhận được sự đúng thật 
trong những gì đã học. Từ đó, tôi không còn phải trải qua 
dù chỉ một cơn sợ hãi duy nhất. Cảm giác an ổn, tự tin và 
sảng khoái có được từ kinh nghiệm đó không bao giờ còn bị 
dao động nữa, ngay cả trong những điều kiện được đánh 
giá khách quan là rất căng thẳng. 


Tôi không cho rằng sự chuyển hóa kinh nghiệm này 
có được là do tự thân mình, bởi vì điều đó chỉ xảy ra nhờ 
vào nỗ lực vận dụng trực tiếp chân lý được trao truyền từ 
những người đi trước. 

Khi hoàn tất khóa tu nhập thất ba năm, tôi vừa được 
mười sáu tuổi và rất ngạc nhiên khi Tai Situ Rinpoche chỉ 
định tôi làm thầy dạy trong khóa tu nhập thất kế tiếp, 


55 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT DI VUI 





được bắt đầu gần như ngay sau đó. Vì thế, chỉ vài tháng 
sau, tôi đã trở lại khu nhập thất để giảng dạy những pháp 
tu căn bản và chuyên sâu của dòng truyền Kagyu, giúp 
các hành giả mới tham dự khóa tu tiếp cận được với sự 
truyền thừa trực tiếp mà tôi đã nhận lãnh. Cho dù lúc 
này tôi là thầy dạy của khóa tu, tôi vẫn thấy đây là một 
cơ hội tuyệt vời để được nhập thất tu tập miên mật trong 
gần bảy năm liên tục. Và lần nhập thất này, tôi không một 
giây phút nào phải ẩn mình trong căn phòng nhỏ của tôi 
với nỗi sợ hãi. 

Đau khi hoàn tất khóa tu nhập thất thứ hai, tôi ghi 
danh theo học một năm tại trường Phật học Dzongsar, rất 
gần Sherab Ling. Đây là đề nghị của cha tôi và Tai Situ 
Rinpoche đã đồng ý ngay. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của 
ngài Hiệu trưởng Khenchen Kunga Wangchuk, một vị đại 
học giả vừa từ Tây Tạng đến Ấn Độ chưa bao lâu, tôi có 
được dịp may rất lớn để học hỏi nhiều hơn về các bộ môn 
triết lý và khoa học của Phật giáo. 


Phương pháp học ở một trường Phật học truyền thống 
hoàn toàn khác biệt với hầu hết các trường đại học phương 
Tây. Bạn không cần phải chọn các lớp học hoặc đến ngồi 
trong các phòng học xinh xắn hay các giảng đường, lắng 
nghe các vị giáo sư đưa ra ý kiến hay giảng giải về một 
chủ đề nhất định nào đó, và cũng không phải viết luận 
văn hay tham dự những kỳ thi viết. Ở trường Phật học, 
bạn phải học một số lượng rất lớn các bản văn Phật giáo, 
và hầu như mỗi ngày đều có những lần kiểm tra bất ngờ, 
bằng cách chọn ra ngẫu nhiên tên của học tăng [được viết 
trên giấy cho vào] trong một cái lọ, và người có tên phải 


"sỹ Sống một đời uui 


1. KHỮI BẦU CUỘC HÀNH TRÌNH 





lập tức đưa ra luận giải về ý nghĩa của một phần văn bản 
cụ thể nào đó. Những “kỳ thi” của chúng tôi đôi khi là viết 
luận giải về những bản văn đã học, và đôi khi là những 
cuộc tranh biện công khai, trong đó các vị thầy sẽ bất ngờ 
chỉ định một số học tăng và buộc họ phải đưa ra những 
câu trả lời chính xác cho những câu hỏi bất kỳ về những 
điểm tinh tế trong triết học Phật giáo. 


Vào cuối năm học đầu tiên của tôi tại trường Phật học 
Dzongsar, ngài Tai Situ Rinpoche bắt đầu một loạt các 
chuyến đi hoằng pháp khắp nơi trên thế giới và giao cho 
tôi nhiệm vụ giám sát các hoạt động thường nhật ở Sherab 
Ling, theo sự chỉ dẫn của ngài, đồng thời đảm nhiệm việc 
mở lại trường Phật học (shedra) trên nền tu viện, rồi vừa 
học tập vừa giữ vai trò trợ giảng ở đó. Ngài cũng giao cho tôi 
trách nhiệm hướng dẫn nhiều khóa tu nhập thất ba năm ở 
Đherab Lăng tiếp theo sau đó. Vì đã nhận quá nhiều ân tuệ 
từ ngài nên tôi không ngần ngại nhận lãnh những trách 
nhiệm được giao. Nếu ngài đã tin tưởng tôi trong việc thực 
hiện những nhiệm vụ này thì tôi là ai mà dám bất tuân 
quyết định của ngài? Dĩ nhiên, vì may mắn được sống trong 
thời hiện đại này, nên tôi có thể nhờ vào những cuộc điện 
thoại để nhận các chỉ thị và sự hướng dẫn trực tiếp của 
ngài. 

Tôi đã trải qua 4 năm như thế, vừa phụ trách giám 
sát công việc ở Sherab Ling, vừa hoàn tất chương trình 
học của chính mình và giảng dạy tại trường Phật học mới, 
cũng như thực hiện việc trực tiếp truyền thừa cho các học 
tăng tham dự khóa tu nhập thất. Sau đó, tôi đến Bhutan để 
nhận truyền thừa trực tiếp các giáo lý khẩu truyền, được 


57 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





gọi là Trekcho và Togal, từ ngài Nyoshul Khen Rinpoche, 
một bậc thầy về giáo lý Đại viên mãn (dzogchen) với tuệ 
giác, kinh nghiệm và năng lực phi phầm. Tên gọi của các 
giáo lý này mang nghĩa tương tự như là “thanh tịnh ban 
sơ” và “hiện khởi ứng cơ”. Các giáo lý này chỉ được truyền 
thừa mỗi lần cho một đệ tử duy nhất, và không hề quá 
đáng khi nói là tôi đã choáng ngợp trong niềm vui khi 
được chọn để nhận sự truyền thừa trực tiếp này. Vì thế, 
cùng với ngài Tai S51tu Rinpoche, ngài SalJay Rinpoche và 
cha tôi, tôi phải xem ngài Nyoshul Khen Rinpoche là một 
trong những bậc thầy có ảnh hưởng nhiều nhất đến cả 
cuộc đời tôi. 

Cơ hội được nhận các truyền thừa này cũng đã gián 
tiếp cho tôi một bài học cực kỳ quý giá, rằng khi một người 
dấn thân làm lợi lạc cho chúng sinh ở bất kỳ mức độ nào, 
người ấy sẽ được nhận lại gấp ngàn lần hơn thế, bằng 
những cơ hội để học hỏi và thăng tiến. Mỗi một lời từ ái, 
mỗi một nụ cười mà bạn dành cho ai đó đang trải qua một 
ngày tồi tệ, đều sẽ được đền đáp trở lại theo cách mà bạn 
không bao giờ ngờ được. Tại sao điều này xảy ra và nó xảy 
ra như thế nào, đó là một chủ đề mà chúng ta sẽ khảo sát 
về sau, vì sự giải thích điều này sẽ liên quan rất nhiều đến 
các nguyên lý sinh học và vật lý mà tôi sẽ học được khi bắt 
đầu đi qua nhiều nơi trên thế giới, và làm việc trực tiếp 
hơn với những bậc thầy của nền khoa học hiện đại. 


„ỹ Sống một đời uui 


ÁNH SÁNG TỪ PHƯƠNG TÂY 


“Chỉ một ngọn đuốc có thể xua tan 
sự đen tối tích tụ ngàn đời.” 


TILOPA 


Hằng hà Đại thủ ấn 
(Mahamudra of the Ganges) 


Maria Montenegro dịch sang Anh ngữ 


I những năm tiếp sau khóa nhập thất đầu 
tiên, vì lịch làm việc khá bận rộn nên tôi không 
có nhiều thời gian để theo dõi những tiến bộ đang diễn ra 
trong ngành thần kinh học và các lãnh vực liên quan trong 
nghiên cứu nhận thức học, hay để tìm hiểu kỹ những phát 
minh trong ngành vật lý đã được công bố. Tuy nhiên, vào 
năm 1998 thì cuộc đời tôi bất ngờ chuyển hướng, khi anh 
tôi là Tsoknyi Rinpoche không thể lên đường đến Bắc Mỹ 
để thuyết giảng theo như chương trình đã định, và tôi 
được phân công thay thế. Đó là chuyến đi dài đầu tiên của 
tôi đến phương Tây. Năm ấy, tôi vừa được 23 tuổi. Dù khi 
bước chân lên máy bay đi New York tôi đã không hề biết 
trước, nhưng rồi những người mà tôi được gặp gỡ trong 
chuyến đi này đã định hướng cho những tư tưởng của tôi 
nhiều năm sau đó. 

Họ đã giới thiệu cho tôi những ý tưởng của ngành vật 
lý học hiện đại và những phát triển mới nhất trong nghiên 
cứu thần kinh học, nhận thức học và hành vi học, bằng 


59 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





cách hào phóng dành rất nhiều thời gian cho tôi và cung 
cấp hàng núi sách, tạp chí, đĩa DVD và băng ghi hình... 
Tôi rất hứng khởi, vì sự nghiên cứu khoa học nhằm tìm 
hiểu về hiệu quả của sự hành trì trong Phật giáo đã trỏ 
nên hết sức phong phú và chỉ tiết - và quan trọng nhất là 
những kết quả đó có thể nhận hiểu được với những người 
như tôi, chưa từng được đào tạo như các nhà khoa học. 
Và vì vốn Anh ngữ của tôi lúc ấy chưa phát triển được 
bao nhiêu, nên tôi càng biết ơn nhiều hơn đối với những 
người đã dành rất nhiều thời gian để giải thích thông tin 
cho tôi bằng những từ ngữ mà tôi có thể hiểu được. Chẳng 
hạn, trong tiếng Tây Tạng không có những từ ngữ tương 
đương với các thuật ngữ trong tiếng Anh như cell (tế bào), 
neuron (tế bào thần kinh) hay DNA (nhiễm sắc thể) - và 
sự thay đổi nháo nhào đủ mọi từ ngữ mà mọi người phải 
cố vận dụng để giúp tôi hiểu được những điều như thế thật 
quá phức tạp, đến nỗi hầu như lúc nào chúng tôi cũng kết 
thúc với những trận cười lăn cười bò. 

Vào lúc tôi đang bận rộn với việc học, cả trong và 
ngoài thời gian nhập thất, thì ông bạn Francisco Varela 
của tôi đã cùng làm việc với đức Đạt-lai Lạt-ma [XIV] 
để tổ chức những cuộc đối thoại giữa các nhà khoa học 
hiện đại và các tăng sĩ cũng như học giả Phật giáo. Những 
cuộc đối thoại này đã dẫn đến các Hội thảo của Viện Tâm 
thức và Đời sống (Mind and L7fe Institute), trong đó các 
chuyên gia thuộc nhiều lãnh vực của khoa học hiện đại 
cũng như nghiên cứu Phật học đã cùng ngồi lại để trao 
đổi về bản chất và sự hoạt động của tâm thức. Tôi may 
mắn được tham dự Hội thảo tại Dharamsala, Ấn Độ vào 


SỬ Sống một đời uui 


1. KHỮI BẦU CUỘC HÀNH TRÌNH 





tháng 3 năm 2000 và Hội thảo tại MIT! ở Cambridge, bang 
Massachusetts (Hoa Kỳ) vào năm 2008. 


Tôi học hỏi được rất nhiều về những cơ chế sinh học 
của não bộ trong suốt kỳ Hội thảo tại Dharamsala. Nhưng 
chính Hội thảo ở MIT - với trọng tâm là các mối tương 
quan giữa những pháp môn nội quán của Phật giáo nhằm 
khám phá kinh nghiệm [tự thân] và những phương pháp 
quan sát khách quan của khoa học hiện đại - mới làm cho 
tôi phải suy nghĩ về việc làm thế nào có thể mang những 
hiểu biết của tôi qua những năm tu tập đến cho những 
người không nhất thiết phải quen thuộc với sự hành trì 
trong Phật giáo hay sự phức tạp của khoa học hiện đại. 


Trong thực tế, khi Hội thảo tại MIT diễn ra, một nghi 
vấn đã bắt đầu nảy sinh: Điều gì sẽ xảy ra nếu các phương 
pháp của Phật giáo và phương Tây được kết hợp? Chúng 
ta có thể học được những gì nếu kết hợp thông tin do những 
người thực hành tu tập đưa ra, mô tả một cách chi tiết và 
khách quan về kinh nghiệm tự thân của họ, với những dữ 
liệu khách quan được cung cấp bởi các thiết bị máy móc, 
có khả năng đo lường những thay đổi rất nhỏ trong hoạt 
động của não bộ? Những phương pháp hành trì nội quán 
trong Phật giáo có thể đưa ra những dữ kiện nào mà những 
phương pháp nghiên cứu kỹ thuật của phương Tây không 
thể có được? Những quan sát khách quan trong nghiên cứu 
thực tiễn [của khoa học phương Tây] có thể cung cấp cho 
các hành giả Phật giáo những phát kiến nào? 


1 MIT - tên gọi viết tắt của Massachusetts Institute of Technology (Viện 
Công nghệ Massachusetts) 


61 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Kết thúc Hội thảo, các thành viên tham dự thuộc cả hai 
bên, các hành giả Phật giáo và các nhà khoa học phương 
Tây, đều thừa nhận rằng, không những cả hai bên đều gặt 
hái được rất nhiều qua việc tìm kiếm những phương thức 
hợp tác, mà chính sự hợp tác này tự nó đã là một cơ hội lớn 
để cải thiện phẩm chất cuộc sống con người. 


Trong bài phát biểu kết thúc Hội thảo, Tiến sĩ Eric S. 
Lander, Giáo sư bộ môn sinh học phân tử tại MIT và là 
Giám đốc Viện Whitehead / Trung tâm nghiên cứu về di 
truyền của MIT, đã chỉ ra rằng, trong khi các pháp môn tu 
tập trong Phật giáo nhấn mạnh vào việc đạt đến các mức 
độ gia tăng sự tỉnh giác, thì khoa học hiện đại chỉ dừng 
lại ở các phương pháp thanh lọc nhằm giúp các bệnh nhân 
tâm thần trở lại được trạng thái bình thường. 


Ông đã đặt câu hỏi với cử tọa: “Tại sao chỉ dừng lại ở 
đó? Tại sao chúng ta hài lòng chỉ với việc mình không mắc 
bệnh tâm thần? Tại sao không chú tâm đến việc vươn lên 
ngày càng hoàn thiện hơn nữa?” 


Những câu hỏi của Giáo sư Lander khiến tôi phải suy 
nghĩ đến việc tìm ra một phương pháp nào đó, có thể giúp 
mọi người có cơ hội vận dụng những lời dạy trong Phật 
giáo và [tri thức] khoa học hiện đại vào những tình huống 
bất ổn mà họ phải đối mặt trong đời sống hằng ngày. Theo 
như những gì tôi đã khó khăn lắm mới học được trong 
năm đầu tiên của khóa tu nhập thất, thì chỉ riêng những 
hiểu biết về lý thuyết là hoàn toàn không đủ để ta chế ngự 
những thói quen về mặt thể chất và sinh lý, vốn đã tạo ra 
quá nhiều khổ sở đón đau cho ta trong đời sống hằng ngày. 


sÃ Sống một đời uui 


1. KHỮI BẦU CUỘC HÀNH TRÌNH 





Để có được sự chuyển hóa thực sự, thì lý thuyết phải được 
vận dụng thông qua sự thực hành. 


Tôi vô cùng biết ơn những bậc thầy trong Phật giáo, 
ngay từ những năm đầu tu tập đã cung cấp cho tôi sự hiểu 
biết hết sức sâu xa về triết lý cùng với những phương pháp 
thực hành để vận dụng sự hiểu biết đó. Nhưng tôi cũng 
tri ân không kém đối với các nhà khoa học đã hết sức hào 
phóng khi dành cho tôi rất nhiều thời gian và công sức của 
họ, không chỉ qua việc xem xét và diễn đạt lại tất cả những 
gì tôi đã học được bằng những từ ngữ có thể là dễ hiểu hơn 
đối với người phương Tây, mà còn qua việc thẩm định các 
kết quả của sự tu tập trong Phật giáo bằng những nghiên 
cứu chuyên sâu trong phòng thí nghiệm. 


Chúng ta may mắn biết bao khi được sống trong thời 
điểm độc đáo này của lịch sử nhân loại, khi sự kết hợp giữa 
các nhà khoa học phương Tây và các bậc thầy Phật giáo 
được cân đối hài hòa nhằm cống hiến cho toàn thể nhân loại 
khả năng có thể đạt đến một mức độ an vui hạnh phúc vượt 
ngoài sức tưởng tượng! Hy vọng của tôi khi viết quyển sách 
này là bất kỳ ai khi đọc qua đều sẽ nhận ra được những lợi 
ích thực tiễn của việc áp dụng những bài học từ sự kết hợp 
đặc biệt kỳ diệu như trên, và rằng người đọc sẽ tự mình 
nhận ra được triển vọng của chính họ về tiểm năng trọn 
vẹn của con người. 


65 
Yongey Mmgyur Rmboche 


2. KHÚC §IR0 HƯỚNG NỘI TÂM 


* Nhiêu bộ phận hợp lại tạo nên 
khái niệm về chiếc xe.” 


Tương ưng bộ kinh 
(Samyuttanikaya) 


Maria Montenegro dịch sang Anh ngữ 


M: trong những bài học vỡ lòng của người Phật 
tử mà tôi đã học là mỗi một chúng sinh, có nghĩa 
là mỗi một sinh vật sẵn có sự nhận biết, dầu chỉ là cơ bản 
nhất, đều có thể được xác lập bởi ba khía cạnh, hay ba tính 
cách, là: thân, khẩu và ý. 


Khái niệm “thân” tất nhiên là được dùng để chỉ cho 
phần thân thể vật lý đang hiện hữu của ta, vốn không 
ngừng thay đổi. Nó sinh ra, lớn lên, mang bệnh, già nua 
và cuối cùng là chết đi. 

Khái niệm “khẩu” không chỉ riêng cho khả năng diễn 
đạt bằng lời nói, mà còn là tất cả những dấu hiệu khác 
nhau mà chúng ta dùng để giao tiếp, trao đổi, qua các 
hình thức âm thanh, ngôn từ, cử chỉ và nét mặt, thậm chí 
kể cả sự sản sinh các hoạt chất tương tác (pheromone), 
là những hợp chất hóa học được tiết ra bởi các loài động 
vật có vú và tạo ảnh hưởng một cách tỉnh tế đến cung 
cách ứng xử cũng như sự phát triển của các động vật khác 
trong cùng loài.! 


1 Pheromone là những dạng hợp chất hóa học khác nhau được cơ thể 


64 
Sông một đời vui 


2. KHÚC §IR0 HƯỚNG Nội TÂM 





Cũng giống như thân, khẩu là một khía cạnh vô 
thường mà chúng ta trải nghiệm. Tất cả các thông điệp ta 
trao đổi với nhau qua ngôn từ hoặc các kiểu tín hiệu khác 
nữa đều đến và đi theo thời gian. Và khi thân này chết đi, 
khả năng của khẩu cũng mất theo. 


Ý - hay thức, hoặc tâm thức - là khía cạnh khó mô tả 
hơn. Đó không phải là một “sự vật” mà ta có thể chỉ ra một 
cách dễ dàng như việc xác định thân hoặc khẩu. Dầu có 
nghiên cứu khía cạnh này của một con người sâu xa đến 
đâu đi chăng nữa, ta vẫn không thể thực sự xác định được 
vị trí của bất kỳ một vật thể nhất định nào để có thể gọi 
đó là tâm thức. Hàng trăm, nếu không nói là hàng ngàn, 
cuốn sách và bài viết đã được viết ra trong nỗ lực nhằm mô 
tả khía cạnh khó nắm bắt này của con người. Thế nhưng, 
bất chấp bao thời gian và công sức đã bỏ ra nhằm xác định 


nhiều động vật tiết ra, thường gặp nhất là ở các loài côn trùng. Có 
người gọi đây là các “nội tiết tố cộng đồng” (social hormone), nhưng 
thật ra chúng hoàn toàn khác với các nội tiết tố. Thay vì tạo ảnh hưởng 
trực tiếp đến cơ thể sinh vật đã tạo thành chúng như các nội tiết tố 
(hormone), các pheromone (hoạt chất tương tác) lại tạo ra ảnh hưởng 
với các sinh vật khác trong cùng loài hoặc có cấu trúc tương tự, và 
những ảnh hưởng loại này được sinh vật dùng như một phương tiện 
tương tác để giao tiếp với nhau. Chẳng hạn, loài kiến dùng chất này để 
đánh dấu đường đi tha môi; loài ong dùng chất này để phân biệt giữa 
ong chúa và ong thợ... Ở một số loài động vật có vú, các pheromone 
của con vật giống cái trong giai đoạn rụng trứng sẽ tạo thành mùi đặc 
trưng có tác dụng hấp dẫn những con giống đực. Điều này giúp chúng 
tăng thêm khả năng duy trì giống nòi. Một số nghiên cứu cho thấy điều 
này cũng xảy ra cả ở loài người. Ở đây, Ngài Yongey Mingyur dường 
như chỉ muốn nhấn mạnh khả năng giao tiếp loại này ở các loài động 
vật có vú (mammal), nghĩa là tương tự như con người. 


65 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





tâm thức là gì và nằm ở đâu, vẫn không một người Phật tử 
nào, cũng như không một nhà khoa học phương Tây nào, 
đã có thể nói một cách dứt khoát rằng: “A ha! Tôi đã tìm 
được tâm thức! Nó nằm ở chỗ này trong cơ thể, nó có hình 
dáng như thế này và vận hành như thế này...” 


Nói cho cùng thì sau nhiều thế kỷ khảo sát, người ta 
cũng chỉ có thể xác định rằng tâm không nằm ở một vị 
trí cụ thể nào, không có hình dáng, thể dạng, màu sắc 
hay bất kỳ tính chất cụ thể nào để ta có thể liên kết với 
những khía cạnh cơ bản khác [của cơ thể], chẳng hạn như 
vị trí của tim hay phổi, những nguyên lý tuần hoàn, và các 
vùng [trong não bộ] điều khiển những chức năng thiết yếu 
như sự trao đổi chất [trong cơ thể]. Sẽ dễ dàng hơn biết 
bao nếu ta cho rằng một vật mơ hồ đến phát nản như tâm 
không hề tôn tại! Sẽ dễ dàng hơn biết bao nếu ta xếp tâm 
thức vào cùng một phạm trù với những thứ được tưởng 
tượng ra như là ma quỷ, yêu tỉnh hay thần tiên! 


Nhưng về mặt thực tiễn, bất kỳ ai cũng không thể chối 
bỏ sự tồn tại của tâm thức. Chúng ta suy nghĩ. Chúng ta 
cảm nhận. Ta nhận biết được mỗi khi lưng ta đau mỏi hay 
bàn chân tê cứng. Ta rõ biết là ta đang mệt mỏi hay tỉnh 
táo, vui sướng hay buồn khổ. Việc không thể xác định vị 
trí hay đưa ra định nghĩa chính xác về một hiện tượng 
không có nghĩa là hiện tượng ấy không tôn tại. Sự kiện 
đó chỉ thực sự nói lên mỗi một điều là, chúng ta vẫn chưa 
thu thập đủ thông tin để đưa ra được một mô thức hợp lý. 

Để nêu lên một trường hợp tương đồng đơn giản, bạn 
có thể so sánh những kiến thức khoa học về tâm thức với 
sự thừa nhận của chính bạn đối với một sự việc thật đơn 


sp Sống một đời uui 


2. KHÚC §IR0 HƯỚNG Nội TÂM 





giản như là công năng của dòng điện. Việc bật công tắc 
đèn hay mở ti-vi lên không đòi hỏi phải có một kiến thức 
chi li về hệ thống mạch điện hay năng lượng điện từ. Nếu 
đèn không sáng, bạn thay bóng. Nếu ti-vi không hoạt 
động, bạn kiểm tra dây cáp hay kết nối [sóng] vệ tinh. Có 
thể bạn phải thay một bóng đèn bị cháy, hoặc siết chặt các 
mối nối dây dẫn giữa ti-vi và hộp cáp hay đĩa thu sóng vệ 
tinh, hoặc thay cầu chì bị đứt. Cùng lắm, bạn có thể phải 
gọi thợ đến sửa chữa. Nhưng đằng sau tất cả những việc 
làm ấy là một sự nhận hiểu, hay một niềm tin nền tảng, 
đó là [tin vào] công năng của dòng điện. 


Đằng sau hoạt động của tâm thức cũng là một tình 
huống tương tự như thế. Khoa học hiện đại đã có thể xác 
định rất nhiều trong số các cấu trúc và tiến trình của tế 
bào góp phần tạo thành những hoạt động tri thức, tình 
cảm và cảm giác, vốn được chúng ta cho là phần chức 
năng tỉnh thần [của con người]. Nhưng khoa học vẫn chưa 
xác định được bất kỳ điều gì gần giống với những yếu tố 
cấu thành chính bản thân “tâm thức”. Trong thực tế, khi 
các nhà khoa học khảo sát hoạt động tỉnh thần [của con 
người] càng chính xác hơn thì họ lại càng tiến đến gần hơn 
với sự nhận hiểu của đạo Phật về tâm thức, [vốn xem tâm 
thức như] là một hiện tượng không ngừng biến chuyển 
thay vì là một thực thể cá biệt. 

Những bản dịch kinh văn Phật giáo [sang Anh ngữ] 
ban đầu đã cố xác định tâm như một kiểu “vật thể” cá biệt 
hay “một cái gì đó” tổn tại vượt ngoài giới hạn những hiểu 
biết của khoa học đương thời. Thế nhưng, những bản dịch 
sai lạc ấy đã dựa trên những giả định của phương Tây 


67 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





thời đó, vốn cho rằng mọi kinh nghiệm [của con người] suy 
cho cùng hẳn đều phải có liên hệ với một khía cạnh nào 
đó trong chức năng vật lý [của cơ thể]. Những bản luận 
giải kinh điển gần đây hơn đã đưa ra một sự nhận hiểu 
rất gần hơn với khái niệm của khoa học hiện đại về “tâm 
thức”, [theo đó tâm được xem như] một kiểu hiện tượng 
biến chuyển không ngừng khởi sinh từ sự tương tác giữa 
các tập quán thần kinh với những yếu tố không thể dự 
đoán của kinh nghiệm tức thời. 


Các Phật tử và những khoa học gia hiện đại cùng 
đồng ý với nhau rằng sự hiện hữu của tâm thức chính là 
điểm tạo ra sự khác biệt giữa tất cả chúng sinh hữu tình, 
hay hữu thức, với các sinh vật [vô tình] như cỏ cây, và tất 
nhiên là [càng khác biệt] với những thứ mà ta không nhất 
thiết phải xem là có sự sống, như sỏi đá, mảnh giấy bao 
kẹo hay những khối bê-tông... 


Về bản chất, tâm thức là khía cạnh quan trọng nhất 
của tất cả các loài chúng sinh hữu tình. Thậm chí một 
con giun đất cũng có tâm thức. Cứ cho là nó có thể không 
phức tạp như tâm thức của con người; thế nhưng, trong sự 
đơn sơ ấy cũng có thể có cái hay của nó. Tôi chưa bao giờ 
nghe nói có con giun đất nào thức trắng đêm lo lắng về thị 
trường chứng khoán! 


Có một vấn đề khác mà những người Phật tử và hầu 
hết các nhà khoa học hiện đại cũng đồng ý với nhau: tâm là 
khía cạnh quan trọng nhất trong bản chất của một chúng 
sinh hữu tình. Trong một ý nghĩa thì tâm thức, hay ý, là 
chủ nhân điều khiển con rối, trong khi “thân” và những 


dạng giao tiếp khác tạo thành “khẩu” hoàn toàn chỉ là 
những con rối của nó. 


sp Sống một đời uui 


2. KHÚC §IR0 HƯỚNG NộI TÂM 





Bạn có thể tự mình kiểm chứng lại quan niệm như 
trên về vai trò của tâm thức. Khi bạn đưa tay gãi mũi, cái 
gì đã nhận biết cảm giác ngứa? Liệu thân thể bạn có thể 
tự nó nhận biết cảm giác ngứa? Có phải thân thể tự điều 
khiển chính nó đưa tay lên gãi mũi? Thậm chí là thân thể 
liệu có khả năng phân biệt giữa cảm giác ngứa, bàn tay và 
cái mũi hay không? Hoặc có thể lấy thí dụ về sự khát nước. 
Nếu bạn khát nước thì chính tâm thức trước hết nhận ra sự 
khát, rồi cũng tâm thức thúc đẩy bạn xin một ly nước, và 
điều khiển tay bạn cầm lấy ly nước, đưa lên miệng, rồi sai 
khiến bạn uống vào. Và rồi cũng chính tâm thức ghi nhận 
sự thích thú khi một nhu cầu vật chất được thỏa mãn. 


Cho dù chúng ta không thể nhìn thấy tâm, nhưng nó 
luôn hiện hữu trong trạng thái hoạt động. Nó là cội nguồn 
khả năng nhận biết của mỗi chúng ta, để phân biệt giữa 
một ngôi nhà với một cái cây, giữa mưa và tuyết, giữa bầu 
trời quang đãng với bầu trời mây phủ. Nhưng vì trong 
kinh nghiệm của ta, việc sẵn có một tâm thức là điều kiện 
quá ư cơ bản nên hầu hết chúng ta xem đó như một điều 
tất nhiên. Chúng ta không hề bận tâm tự hỏi xem cái gì 
đang suy nghĩ [những điều như:] “tôi muốn ăn cơm, tôi 
muốn đi, tôi muốn ngồi...” Chúng ta không tự hỏi: “Tâm 
ở trong hay ở ngoài thân? Liệu nó có khởi đầu từ đâu đó, 
tôn tại ở đâu đó, và chấm dứt ở đâu đó hay không? Liệu nó 
có hình dạng, màu sắc hay không? Thậm chí là liệu nó có 
thật tồn tại chăng, hay chỉ là sự hoạt động ngẫu nhiên của 
những tế bào não đã tích tập sự thúc đẩy của thói quen 
qua thời gian?” Nhưng nếu chúng ta muốn dứt trừ mọi 
sự đau đớn, khổ não, những kinh nghiệm khó chịu trong 


69 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





cuộc sống hằng ngày, và nếu ta muốn hiểu thấu trọn vẹn 
tầm quan trọng của việc có được một tâm thức, thì chúng 
ta phải cố gắng quan sát tâm thức và phân biệt những đặc 
điểm chính yếu của nó. 


Tiến trình này thật ra rất đơn giản. Nó chỉ có vẻ như 
khó khăn lúc ban đầu, vì ta đã quá quen với việc nhìn ra thế 
giới “bên ngoài”, một thế giới dường như luôn đầy ắp những 
đối tượng và kinh nghiệm hấp dẫn. Khi quay nhìn lại tâm 
thức, ta thấy giống như đang cố nhìn ra sau gáy của mình 
mà không dùng đến gương soi. 

Vậy bây giờ tôi xin đề nghị một bài kiểm tra đơn giản 
để chỉ ra sự bất ổn của việc cố nhìn tâm theo cách hiểu 
thông thường của chúng ta về sự vật. Đừng lo lắng. Các 
bạn chắc chắn sẽ vượt qua bài kiểm tra này, và cũng không 
[nghiêm túc đến độ bạn phải] dùng bút chì tiêu chuẩn số 
2 để điền vào bất kỳ mẫu giấy thi nào." 

Đề kiểm tra là thế này: Lần tới đây khi bạn ngồi vào 
bàn ăn trưa hoặc ăn tối, hãy tự hỏi: “Ai đang suy nghĩ 
rằng món ăn này ngon, hay không ngon lắm? AI đang 
nhận biết là đang ăn?” Dường như câu trả lời lập tức rất 
hiển nhiên là: “Bộ não tôi.” Nhưng khi chúng ta quan sát 
bộ não từ góc độ của khoa học hiện đại, ta thấy rằng câu 
trả lời không hoàn toàn đơn giản đến như thế. 


1 Nguyên bản tiếng Anh dùng “Number 2 pencil”, tức là loại bút chì 
tiêu chuẩn bắt buộc phải dùng trong các kỳ thi được chấm tự động 
bằng máy, vì độ cứng của bút chì số 2 cho kết quả chính xác nhất, còn 
bút chì số 1 thì quá mềm và các số 3, 4 thì quá cứng. 


“sẽ Sống một đời uui 


NHỮNG GÌ ĐANG DIỄN RA 
TRONG NÃO BỘ? 


“Tất cả mọi pháp đều 
do tâm phóng chiếu.” 


Đức Gyalwang Karmapa Đời thứ 3 


Wishes of Mahamudra 
(Đại Thủ Ấn kỳ nguyện văn) 


Maria Montenegro dịch sang Anh ngữ 


N tất cả những gì ta mong muốn chỉ là được 
sống hạnh phúc, tại sao ta cần phải hiểu biết, dù 
chỉ một chút gì đó, về não bộ? Tại sao ta không thể chỉ cần 
suy nghĩ những điều vui vẻ, tưởng tượng thân thể mình 
tràn ngập ánh sáng trắng, hoặc treo đầy tường nhà những 
bức tranh vô tư vui thú kiểu “thỏ con với cầu vồng” và 
không cần làm gì khác nữa? Vâng... cũng có thể. 


Thật không may, một trong những chướng ngại lớn 
nhất mà chúng ta gặp phải khi cố gắng khảo sát tâm 
thức là một niềm tin đã ăn sâu và thường là một cách vô 
thức, rằng “tôi sinh ra đã là thế này và không thể làm gì 
để thay đổi khác đi”. Tôi đã trải qua chính cái cảm giác 
tiêu cực vô ích này suốt thời thơ ấu, và đã nhận ra nó rất 
thường xuyên khi tiếp xúc với mọi người trên khắp thế 
giới. Chúng ta thậm chí không hề suy nghĩ đến nó một 
cách có ý thức, nhưng cái ý tưởng rằng mình “không thể 
nào thay đổi được đầu óc” đã khóa chặt mọi toan tính nỗ 
lực của chúng ta. 
na Z1 
Yongey Mimgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Có nhiều người đã cố gắng tạo ra sự thay đổi bằng 
cách tự ám thị, cầu nguyện hay quán tưởng, nhưng rồi 
thú nhận với tôi là họ đã bỏ cuộc sau vài ba ngày hay vài 
ba tuần lễ, vì không thấy chút hiệu quả tức thì nào. Sau 
khi sự cầu nguyện và tự ám thị của họ không mang lại 
hiệu quả, họ bèn chối bỏ toàn bộ ý tưởng rèn luyện tâm, 
cho rằng đó chỉ là một mánh khóe quảng cáo để bán sách. 


Một trong những điểm thú vị của việc thuyết giảng 
vòng quanh thế giới trong bộ áo nhà tu Phật giáo và với 
một danh xưng gây ấn tượng là những người thường không 
có thì giờ tiếp chuyện với một “phó thường dân” lại rất vui 
lòng nói chuyện với tôi, như thể tôi là một người quan 
trọng đáng được nể vì. Và trong những cuộc hội đàm với 
các khoa học gia trên thế giới, tôi đã kinh ngạc khi nhận 
thấy có một sự đồng thuận gần như phổ biến khắp trong 
giới khoa học, rằng cấu trúc của não bộ quả đúng là có cho 
phép thực hiện những thay đổi thực sự trong kinh nghiệm 
hằng ngày. 


Trong khoảng 10 năm qua, tôi đã trực tiếp trò chuyện 
và từng được nghe qua rất nhiều ý tưởng thú vị từ các nhà 
thần kinh học, sinh vật học và tâm lý học. Trong số đó, 
có những điều bất đồng với những ý niệm tôi được dạy từ 
nhỏ, có những điều khác lại giúp khẳng định những gì tôi 
đã học, cho dù là từ một góc độ khác hơn. Bất kể là chúng 
tôi có đồng ý với nhau hay không, điều quý giá nhất mà tôi 
học được từ những cuộc trao đổi với các nhà khoa học này 
là, việc dành thời gian để nhận hiểu được dù chỉ một phần 
cấu trúc và chức năng của não bộ, cũng tạo ra một nền tảng 
vững chắc hơn cho việc nhận hiểu theo quan điểm khoa học 
về lý do tại sao và bằng cách nào mà những pháp môn tu 


“ Sống một đời uui 


2. KHÚP §IR0 HƯỚNG Nội TÂM 





tập người Phật tử như tôi được học lại thực sự mang đến 
kết quả. 


Tôi đã tình cờ được nghe Tiến sĩ Y khoa Robert B. 
Livingston, người sáng lập và cũng là Khoa trưởng của 
Khoa Thần kinh học tại Đại học California ở San Diego, 
đưa ra một trong những hình tượng so sánh thú vị nhất 
về não bộ. Trong cuộc Hội thảo lần đầu tiên của Viện Tâm 
thức và Đời sống vào năm 1987, ông Livingston đã so sánh 
não bộ như “một khúc giao hưởng, được hòa âm tuyệt vời 
và phối hợp trình tấu rất tốt”.! Ông giải thích, giống như 
một dàn nhạc giao hưởng, não bộ được cấu tạo bởi những 
nhóm “nhạc công” cùng phối hợp với nhau để tạo ra những 
kết quả cụ thể, chẳng hạn như những cử động, tư tưởng, 
cảm giác, ký ức và những cảm thọ vật lý. Tuy những kết 
quả ấy có vẻ hoàn toàn đơn giản, như khi bạn nhìn một 
người ngáp, chớp mắt, hắt hơi hay đưa một cánh tay lên, 
nhưng chỉ riêng số lượng các “nhạc công” đã tham gia vào 
những hành vi đơn giản đến như thế, và phạm vi tương 
tác giữa các thành phần ấy, cũng đủ để đã tạo ra một toàn 
cảnh phức tạp đáng kinh ngạc. 

Để hiểu rõ hơn những điều Tiến sĩ Livingston nói, tôi 
đã phải nhờ người giúp đỡ để hiểu được thông tin trong 
hàng núi sách và tạp chí, cùng các tài liệu khác mà tôi 
nhận được trong những chuyến đi đầu tiên đến phương 
Tây. Rất nhiều trong số các tài liệu ấy lại cực kỳ chuyên 
ngành, và khi tôi cố gắng để nhận hiểu hết, tôi cảm nhận 


1 Theo Jeremy W. Hayward và Francisco J. Varela, Gentle Bridges: 
Conversations with the Dalai Lama on the Science of Mind (Boston: 
Shambhala, 1992), trang 188. 


78 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





tự thân mình khởi sinh một lòng thương cảm lớn lao đối 
với các nhà khoa học tương laI và những sinh viên y khoa 
[sẽ làm việc trong ngành này]. 


May mắn thay, tôi đã có điều kiện trò chuyện rất lâu 
với những người thông thái hơn tôi trong các lãnh vực này. 
Họ đã chuyển dịch tất cả những thuật ngữ khoa học thành 
những từ ngữ thông thường mà tôi có thể hiểu được. Tôi 
hy vọng thời gian và công sức họ đã bỏ ra có thể đem lại 
lợi ích cho họ cũng giống như đã làm lợi ích cho tôi. Không 
những vốn từ tiếng Anh của tôi gia tăng cực kỳ nhanh 
chóng, mà tôi còn đạt được một sự hiểu biết về phương 
thức hoạt động của não bộ theo cách mà người bình dân 
cũng có thể nhận hiểu dễ dàng. Và khi sự nhận hiểu của 
tôi về những chi tiết cốt lõi [của vấn đề] đã được hoàn 
thiện, tôi nhận ra rõ rệt hơn rằng, đối với những ai không 
được lớn lên trong truyền thống Phật giáo, thì một nhận 
thức cơ bản về bản chất và vai trò của những “nhạc công” 
mà Tiến sĩ Livingston đã đề cập là điều kiện thiết yếu để 
có thể hiểu được lý do tại sao và bằng cách nào mà những 
pháp môn thiền định của Phật giáo lại thực sự mang lại 
hiệu quả xét riêng trên bình diện sinh lý. 

Tôi cũng say mê học hỏi theo quan điểm khoa học để 
biết xem những gì đã xảy ra trong não bộ của chính tôi, 
khiến cho tôi từ một đứa bé mang chứng bệnh sợ sệt kinh 
niên đã trở thành một người có khả năng đi vòng quanh 
thế giới và ngồi trước hàng trăm người đến nghe mình 
thuyết giảng mà không có bất kỳ dấu hiệu sợ sệt nào. Tôi 
thực sự không thể giải thích được tại sao tôi lại quá tò mò 
muốn hiểu biết những nguyên nhân vật lý nằm sau những 


x Sống một đời uui 


2. KHÚC §I0 HƯỚNG Nội TÂM 





chuyển hóa [tâm thức] đã xảy ra sau nhiều năm thiền tập, 
trong khi có quá nhiều các bậc thầy hay huynh đệ đồng tu 
của tôi lại hài lòng với chỉ riêng sự chuyển hóa tâm thức 
thôi là đủ. Có lẽ kiếp trước tôi đã từng là thợ máy chăng? 

Nhưng hãy trở lại với não bộ. Theo một cách nói căn 
bản rất “bình dân” thì hầu hết hoạt động của não bộ dường 
như phát sinh từ một lớp tế bào rất đặc biệt được gọi là 
nơ-ron. NÑd-ron là những tế bào rất giỏi giao tế: chúng 
thích tán gẫu. Trên một vài khía cạnh, chúng giống như 
những đứa học trò nghịch ngợm, không ngừng trao đổi các 
mẩu tin nhắn và thì thầm trò chuyện với nhau - chỉ khác 
là những câu chuyện bí mật giữa các nơ-ron chủ yếu là về 
những cảm thọ, cử động, giải quyết vấn đề, tạo ký ức, và 
phát sinh tư tưởng, cảm xúc. 


Những tế bào lắm chuyện này trông rất giống những 
cái cây, có một thân cây gọi là a-xon (sợi trục), có những 
nhánh cây đưa ra để truyền và nhận thông tin qua lại 
với những nhánh khác, hay những tế bào thần kinh khác 
chạy dọc theo các cơ bắp và các lớp mô biểu bì, các cơ quan 
sinh tổn và cơ quan thụ cảm. Chúng truyền tin cho nhau 
qua những khoảng cách nhỏ xíu giữa những nhánh gần 
nhau nhất, gọi là xi-nap (synapse). Thông tin thực sự 
truyền đi qua những khoảng cách nhỏ này được truyền 
tải dưới dạng những phân tử hóa học gọi là chất dẫn 
truyền xung động thần kinh (neurotransmitter). Những 
chất dẫn truyền xung động thần kinh này tạo ra các xung 
điện có thể đo được nhờ một máy đo điện não đồ (EEG). 
Một số trong các chất dẫn truyền xung động thần kinh 
này ngày nay đã được rất nhiều người biết đến: chẳng 
hạn như chất serotonin có ảnh hưởng trong bệnh trầm 


kb) 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





cảm; dopamine là một hóa chất đi kèm theo với cảm thọ 
khoái lạc; và epinephrine, thường được biết nhiều hơn với 
tên adrénaline, là một hóa chất thường được [cơ thể] tạo 
ra để phản ứng với tình trạng căng thẳng (stress), lo âu 
và sợ hãi, nhưng cũng là thiết yếu cho sự chú ý và cảnh 
giác. Thuật ngữ khoa học được dùng để gọi sự truyền tải 
một tín hiệu hóa-điện từ nơ-ron này sang nơ-ron khác là 
“xung điện thế hoạt động” (acion potential),' một thuật 
ngữ nghe chừng xa lạ đối với tôi, hắn cũng giống như từ 
“tánh Không” nghe rất xa lạ với những ai chưa từng học 
Phật pháp. 


Việc nhận biết hoạt động của các nơ-ron hẳn sẽ không 
đáng kể lắm đối với vấn đề khổ đau hay hạnh phúc, nếu 
như không có một vài chi tiết quan trọng [như sau đây]. 
Khi các nd-ron kết nối với nhau, chúng hình thành một 
mối quan hệ gắn kết rất giống với tình bằng hữu thâm 
giao. Chúng rơi vào thói quen truyền qua lại cho nhau 
những tín hiệu cùng loại, cũng giống như những người 
bạn thân thiết có khuynh hướng luôn tán thành lẫn nhau 
trong sự phán đoán về người khác, về các sự kiện và kinh 
nghiệm. Mối quan hệ gắn kết này là nền tảng sinh lý học 


1 Trong quy trình hoạt động thông thường của một tế bào thần kinh, 
giữa màng tế bào trong và ngoài luôn có một điện thế duy trì gọi là 
“điện thế nghỉ” (resting potential). Khi nhận một kích thích từ bên 
ngoài, điện thế này sẽ tăng lên. Để tín hiệu được thực sự truyền đi, điện 
thế này phải vượt qua một giá trị gọi là “điện thế ngưỡng” (threshhold 
potential). Khi đó, màng tế bào tạo ra một xung điện đặc biệt gọi là 
“xung thần kinh”. Điện thế của xung thần kinh này được gọi là “xung 
điện thế hoạt động” (action potential), bởi nó chính là biểu hiện hoạt 
động của tế bào thần kinh. 


tụ Sống một đời uui 


2. KHÚC §I0 HƯỚNG Nội TÂM 





của rất nhiều trong số những điều mà chúng ta gọi là “thói 
quen tinh thần”, tức là những phản ứng theo kiểu “phản 


⁄*324 


xạ đầu gối”! của chúng ta đối với một số loại người, địa 


điểm hay sự vật. 


Hãy lấy một thí dụ thật đơn giản, nếu khi còn rất 
nhỏ tôi đã từng bị một con chó làm cho sợ hãi, thì trong 
não bộ tôi sẽ hình thành một nhóm các nơ-ron truyền tin 
cho nhau, một mặt tương ứng với cảm giác sợ hãi của cơ 
thể, và mặt khác tương ứng với khái niệm “chó rất đáng 
sợ”. Sau đó, khi tôi nhìn thấy một con chó, cùng nhóm 
các nơ-ron đó sẽ khởi động việc “tán gẫu” với nhau giống 
như trước đó để nhắc nhở tôi là “chó rất đáng sợ”. Và cứ 
mỗi lần sự truyền tin này diễn ra, chúng sẽ tăng cường độ 
mạnh mẽ hơn và thuyết phục hơn, cho đến khi điều này 
trở thành một thói quen ăn sâu đến mức chỉ cần nghĩ tới 
chó thôi là tim tôi bắt đầu đập thình thịch và toàn thân 
toát mồ hôi [vì sợi]. 


Nhưng, giả sử có ngày nọ tôi đến thăm một người bạn 
có nuôi chó. Ban đầu, tôi có thể rất sợ khi gõ cửa và nghe 
tiếng chó sủa rồi con vật ấy nhẩy xổ ra ngoài để đánh hơi tôi. 
Nhưng sau một thời gian, con chó bắt đầu quen thuộc với tôi 


1 Phản xạ đầu gối (knee-jerk reaction): loại phản xạ thông thường xuất 
hiện ở tất cả mọi người có sức khỏe bình thường. Vì thế, các bác sĩ 
thường vận dụng phản xạ này để kiểm tra khả năng phản xạ bình 
thường của bệnh nhân: khi dùng búa gỗ gõ nhẹ vào đầu gối, bệnh 
nhân sẽ lập tức xuất hiện phản xạ giật nảy phần chân và bàn chân 
bên dưới. Phản xạ đầu gối được dùng để so sánh với những kiểu phản 
ứng hoàn toàn theo thói quen hoặc bản năng, không có sự suy xét hay 
phân tích chọn lựa. 


77 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





và chạy đến nằm dưới chân hay nhảy vào lòng tôi, thậm chí 
có thể là nó bắt đầu liếm vào người tôi một cách sung sướng 
và trìu mến cho đến nỗi tôi buộc phải đẩy nó ra xa. 


Chuyện xảy ra trong não bộ con chó là, có một nhóm 
các nơ-ron truyền tin cho nhau tương ứng với mùi cơ thể 
của tôi cùng với tất cả những cảm giác cho nó biết là chủ 
nó mến tôi, tạo thành một mô thức có ý nghĩa tương đương 
như: “À, người này thật đáng mến!” Trong khi đó, trong 
não tôi thì một nhóm nơ-ron mới tương ứng với những cảm 
thọ dễ chịu của cơ thể lại bắt đầu truyền tin cho nhau, và 
tôi sẽ bắt đầu nghĩ: “À, coi vậy mà chó cũng dễ thương đấy 
chứ!” Mãi lần tôi đến thăm bạn, mô thức mới này sẽ được 
củng cố và mô thức cũ sẽ yếu dần đi - cho đến cuối cùng 
thì tôi không còn sợ chó nữa. 


Thuật ngữ của khoa Thần kinh học gọi khả năng thay 
thế các nhóm liên kết nơ-ron cũ bằng các nhóm mới là 
tính chất “có thể thay đổi” của não bộ.! Người Tây Tạng 
gọi khả năng này là le-su-rung-wa, có thể dịch gần đúng 
sang Anh ngữ là “plability”, nghĩa là “ahu nhuyễn”. Bạn 
có thể dùng chữ nào cũng được, chữ nào nghe cũng thông 
thái. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây là, chỉ xét riêng 
trên bình diện tế bào, những kinh nghiệm được lặp lại 
nhiều lần có thể làm thay đổi cách hoạt động của não bộ. 
Đây chính là nguyên nhân ẩn tàng giải thích về phương 
thức mà những pháp môn đạo Phật đã sử dụng nhằm loại 
bỏ các thói quen tỉnh thần gây ra khổ đau. 


'Nguyên bản tiếng Anh dùng “neuronal plasticity”, nhưng thuật ngữ 
này cũng thường được viết là “neuroplasticity” hay “brain plasticity”, 
hàm ý một tính chất chi phối toàn não bộ. 


MÃ Sống một đời uui 


NÃO BỘ: TUY BA MÀ MỘT 


Phật thân hiển lộ như Ba thân...” 
GAMPOPA 


Giải thoát trang nghiêm bảo man 
(The Jewel Ornament of Liberation) 


Khenpo Eonchog ŒGyaltsen linpoche 
dịch sang Anh ngữ 


ến đây, hắn đã quá rõ ràng là não bộ không phải 

một vật thể đơn thuần, và câu trả lời cho vấn đề 
“ai đang suy nghĩ rằng món ăn này ngon, hay không ngon 
lắm” tuy có vẻ như đơn giản nhưng lại không phải vậy. 
Ngay cả những hoạt động tương đối cơ bản như ăn uống, 
cũng đều cần đến sự trao đổi hàng ngàn tín hiệu điện-hóa 
chớp nhoáng và phối hợp chặt chẽ giữa hàng triệu tế bào 
trong não bộ cũng như trong toàn cơ thể. Tuy nhiên, còn 
một tầng bậc phức tạp khác nữa mà ta nhất thiết phải 
xem xét đến trước khi hoàn tất cuộc du ngoạn vòng quanh 
não bộ. 

Hàng tỷ nơ-ron trong bộ não con người được phân chia 
thành 3 lớp dựa theo chức năng của chúng, và mỗi lớp như 
vậy đều đã phát triển qua hàng trăm ngàn năm khi các loài 
sinh vật tiến hóa và đạt đến những cơ chế [hoạt động não 
bộ] ngày càng tinh vi hơn để sinh tồn. 

Lớp đầu tiên và lâu đời nhất, được gọi là cuống não 
(brain stem), là một nhóm tế bào hợp lại có dạng như bóng 


79 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





đèn, bắt đầu ngay bên trên đầu cột sống. Lớp này cũng 
thường được gọi là phần não bò sát, vì nó tương tự với toàn 
bộ não của nhiều loài bò sát. Nhiệm vụ chính của phần não 
bò sát là điều hòa những chức năng cơ bản và không chủ 
ý, như hô hấp, trao đổi chất, nhịp đập của tim và sự tuần 
hoàn. Nó cũng điều khiển những phản ứng thường được 
gọi là kiểu phản ứng “chạy hay chống”, hoặc “phản ứng 
giật mình”: một phản ứng tự động thúc đẩy ta phải nhận 
hiểu bất kỳ sự đối đầu hay sự kiện bất ngờ nào - chẳng hạn 
như một tiếng động lớn, một mùi ngửi thấy lạ, một con vật 
gì bò trên cánh tay, hay cái gì đó cuộn tròn trong một góc 
tối - đều như là một mối đe dọa tiềm tàng. Khi đó, hoàn 
toàn không có sự chủ ý, chất adrenaline tự nhiên bắt đầu 
truyền đi khắp cơ thể, làm nhịp tim tăng nhanh và các cơ 
bắp căng thẳng. Nếu mối đe dọa được ghi nhận là vượt quá 
khả năng chống lại, ta sẽ bỏ chạy. Nếu nghĩ mình có thể 
chiến thắng mối đe dọa đó, ta sẽ chống trả. Chúng ta có thể 
dễ dàng thấy rằng kiểu phản ứng tự động như vậy, [chọn 
lựa giữa chạy hay chống,] có ảnh hưởng lớn lao đến sự sinh 
tồn như thế nào. 


Phần lớn các loài bò sát thường có khuynh hướng đối 
đầu hơn là hợp tác, và chúng không có khả năng bẩm sinh 
nuôi dưỡng con cái. Sau khi đẻ trứng, thông thường nhất 
là con mẹ sẽ bỏ tổ mà đi. Khi trứng nở thành con, tuy được 
thừa hưởng những bản năng và đặc tính di truyền của nòi 
giống, nhưng cơ thể bò sát con hãy còn yếu đuối, vụng về. 
Tuy nhiên, chúng đã phải tự bảo vệ chính mình. Rất nhiều 
bò sát con không sống sót được sau chỉ vài ba giờ đầu tiên. 
Trong khi cố trườn đến nơi an toàn ở bất kỳ môi trường 


nó Sống một đời uui 


2. KHÚC §IR0 HƯỚNG Nội TÂM 





nào thích hợp nhất với chúng - chẳng hạn như loài rùa 
biển cố tìm ra biển - thì chúng đã bị giết và ăn thịt bởi các 
loài thú khác, và rất thường là chính đồng loại của chúng. 
Trong thực tế, bò sát con bị chính cha mẹ chúng giết chết 
cũng không phải là chuyện lạ, vì cha mẹ chúng không 
nhận biết con mồi chính là con đẻ của mình. 


Với sự tiến hóa của những chủng loại mới trong các 
loài động vật có xương sống - như các loài chim và động 
vật có vú - một sự phát triển đáng kinh ngạc đã xảy ra 
trong cấu trúc của não bộ. Khác với anh em nhà họ bò 
sát, những con vật mới sinh của chủng loại này chưa phát 
triển đủ để tự lo cho mình và cần được cha mẹ chăm sóc. Để 
đáp ứng nhu cầu này - và để bảo đảm sự tổn tại của giống 
nồi - lớp thứ hai của não bộ dần dần phát triển. Lớp này có 
tên là “vùng hệ biên” hay viền não (limbïc region), bao bọc 
quanh phần cuống não (brain stem) như một cái mũ chụp, 
bao gồm một loạt những loại kết nối nơ-ron theo chương 
trình được ấn định trước để kích thích, khơi dậy sự thôi 
thúc khuynh hướng nuôi dưỡng con, nghĩa là cung cấp thức 
ăn, bảo vệ và dạy cho chúng những kỹ năng sinh tồn thiết 
yếu thông qua sự chơi đùa và những luyện tập khác. 


Những lộ trình thần kinh tỉnh vi hơn này cũng cung 
cấp cho các loài động vật mới khả năng nhận biết một 
loạt cảm xúc phong phú hơn là chỉ đơn thuần “chạy hay 
chống”. Thí dụ, động vật có vú không những có thể phân 
biệt tiếng kêu đặc trưng của con mình, mà còn có thể nghe 
ra những cảm xúc khác biệt trong đó, như nỗi đau đớn, 
vui thích, đói bụng v.v.. Hơn thế nữa, vùng hệ biên còn 
cung cấp một khả năng rộng rãi hơn và tỉnh vi hơn để có 


81 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





thể “đọc hiểu” ý định của các động vật khác qua tư thế, 
cách thức di chuyển, vẻ mặt hay ánh mắt nhìn, và ngay cả 
qua những mùi hương tỉnh tế, hay các hoạt chất tương tác 
(pheromone). Và nhờ khả năng xử lý các loại tín hiệu đa 
dạng như thế nên các loài động vật có vú và chim chóc có 
thể thích ứng một cách linh hoạt hơn với sự thay đổi môi 
trường sống, chuẩn bị nền tảng cho sự học hỏi và ký ức. 


Phần hệ biên (hay viền não) có những cấu trúc và 
khả năng rất nổi bật mà chúng ta sẽ khảo sát kỹ hơn ở 
phần sau, khi đề cập đến vai trò của cảm xúc. Tuy nhiên, 
có hai trong số những cấu trúc ấy cần được chú ý. Thứ 
nhất là vùng hồi hải mã (hippocampus), nằm trong thùy 
thái dương (£emporal lobe), nghĩa là ngay đằng sau thái 
dương. (Thật ra, chúng ta có đến hai hồi hải mã, nằm ở hai 
bên của não.) Hồi hải mã là phần não thiết yếu trong việc 
tạo ký ức mới về những sự kiện đã trực tiếp trải nghiệm, 
cung cấp một bối cảnh có chiều không gian, tri thức và - ít 
nhất là trong trường hợp loài người - ngôn từ để đem lại ý 
nghĩa cho những phản ứng cảm xúc của chúng ta. Những 
a1 bị chấn thương vật lý ở vùng não này sẽ gặp khó khăn 
trong việc tạo ký ức mới. Họ có thể nhớ được tất cả những 
gì xảy ra trước khi vùng hồi hải mã bị chấn thương, nhưng 
sau thời điểm chấn thương thì dù gặp gỡ bất cứ ai hay xảy 
ra bất kỳ sự việc gì họ cũng quên đi ngay trong chốc lát. 
Vùng hồi hải mã cũng là một trong những vùng của não 
bị tác động trước nhất bởi bệnh Alzheimer, cũng như các 
bệnh tâm thần khác, như bệnh tâm thần phân liệt, trầm 
cảm nghiêm trọng hay bệnh rối loạn lưỡng cực (bipolar 
disorder). 


Sề Sống một đời uui 


2. KHÚP §I0 HƯỚNG Nội TÂM 





Phần thứ hai đáng chú ý trong vùng hệ biên (hay viền 
não) là hạch hạnh nhân hay a-mi-đan (amygdala), một 
cấu trúc tập hợp các nơ-ron, có dạng như quả hạnh nhân, 
nằm dưới đáy vùng hệ biên, ngay bên trên cuống não. 
Cũng giống như hồi hải mã, trong bộ não người có đến 2 
hạch hạnh nhân: một ở bán cầu não phải và một ở bán cầu 
não trái. Hạch hạnh nhân có vai trò thiết yếu cả trong việc 
cảm nhận cảm xúc và tạo ký ức cảm xúc. Nghiên cứu cho 
thấy rằng, khi hạch hạnh nhân bị hủy hoại hay cắt bỏ sẽ 
dẫn đến mất đi hầu như tất cả những khả năng phản ứng 
cảm xúc, bao gồm cả những phản xạ cơ bản nhất như sợ 
hãi hay cảm thông, đồng thời khả năng thiết lập hay nhận 
biết các mối quan hệ xã hội cũng mất luôn.! 


Chúng ta nên chú ý nhiều đến hoạt động của hạch 
hạnh nhân và hồi hải mã khi nỗ lực để xác định một khoa 
học thực hành về hạnh phúc. Vì hạch hạnh nhân kết 
nối với hệ thống thần kinh tự điều phối, một vùng trong 
cuống não (brain stem) có chức năng tự động điều phối các 
phản ứng của cơ bắp, nhịp tim và các tuyến hạch, và vùng 
dưới đồi (hypothalamus), một cấu trúc tập hợp các nơ-ron 
nằm dưới phần đáy vùng hệ biên (hay viền não) có chức 
năng tiết vào máu chất adrenaline và những nội tiết tố 
(hormone) khác, nên những ký ức cảm xúc mà hạch hạnh 
nhân tạo ra vô cùng mãnh liệt và có liên kết với những 
phản ứng sinh học và sinh-hóa học rất quan trọng. 


Khi một sự kiện xảy ra kích thích một phản ứng sinh 
lý mạnh mẽ - chẳng hạn như làm tiết ra một lượng lớn 


1 Theo Daniel Goleman, Emotional Intelligence (New York: Bantam 
Books, 1995), trang 15. 


85 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





adrenaline hay các nội tiết tố khác - vùng hồi hải mã sẽ 
gửi một tín hiệu xuống vùng cuống não (brain stem) và tín 
hiệu này sẽ được lưu trữ tại đây như một mô thức mẫu. 
Kết quả là nhiều người có khả năng nhớ lại chính xác họ 
đang ở đâu và chung quanh họ xảy ra những gì [vào lúc 
có một sự kiện quan trọng xảy ra], chẳng hạn như khi họ 
nghe nói đến hay chứng kiến những thảm nạn phi thuyền 
không gian, hay vụ ám sát Tổng thống Kennedy... Những 
mô thức cùng loại có thể được lưu trữ khi có những kinh 
nghiệm thiên về cá nhân hơn về một bản chất được xem là 
rất tốt hay rất xấu. 


Vì những ký ức như thế và mô thức tương ứng với 
chúng là quá mạnh mẽ nên chúng có thể dễ dàng bị kích 
hoạt bởi những biến cố về sau nếu có sự tương đồng nào 
đó - đôi khi là rất ít - so với ký ức ban đầu. Loại phản ứng 
mãnh liệt từ ký ức này hiển nhiên mang lại lợi ích quan 
trọng cho sự sống còn trước những hoàn cảnh đe dọa tính 
mạng. Nó cho phép nhận biết và tránh dùng các thức ăn 
đã từng gây bệnh cho ta, hay tránh đối đầu với những con 
thú - hoặc ngay cả những con người - đặc biệt hung dữ; 
nhưng đồng thời nó cũng có thể che lấp hoặc làm lệch lạc 
đi nhận thức về những kinh nghiệm thông thường hơn. 
Thí dụ, những đứa trẻ thường xuyên bị cha mẹ hay những 
người lớn khác la mắng, quở trách, thì khi trưởng thành 
rồi có thể cảm thấy một nỗi sợ hãi, oán giận hay những 
cảm xúc khó chịu khác một cách mạnh mẽ thái quá khi 
tiếp xúc với những nhân vật có quyền thế. Những phản 
ứng lệch lạc này thường là kết quả của một phương thức 
liên kết không chính xác mà vùng hạch hạnh nhân đã dựa 


Nối Sống một đời uui 


2. KHÚC §IR0 HƯỚNG Nội TÂM 





vào để kích hoạt một phản ứng từ ký ức. Một yếu tố nổi 
bật trong hoàn cảnh hiện tại tương tợ với một yếu tố trong 
kinh nghiệm quá khứ có thể khơi dậy toàn bộ những suy 
tưởng, cảm xúc cùng với những phản ứng cơ bắp hay sản 
sinh nội tiết tố, vốn đã được lưu trữ kèm theo với kinh 
nghiệm quá khứ đó. 

Những hoạt động của vùng hệ biên - hay đôi khi cũng 
được gọi là “vùng não cảm xúc” - được quân bình một phần 
rất lớn nhờ vào lớp não thứ ba, là lớp não phát triển gần 
đây nhất: lớp vỏ não mới (neocortex). Lớp não này là đặc 
trưng ở động vật có vú, cung cấp khả năng lý luận, hình 
thành khái niệm, lập kế hoạch và điều chỉnh các phản 
ứng cảm xúc. Mặc dù lớp não này khá mỏng ở hầu hết các 
loài động vật có vú, nhưng nếu bạn có dịp chứng kiến một 
con mèo đang tìm cách mở cánh cửa tủ hay một con chó 
cố gắng làm xoay tay nắm cửa, đó là bạn đã bắt quả tang 
hoạt động của lớp vỏ não mới nơi một con vật. 


Ở loài người và những động vật tiến hóa bậc cao, lớp 
vỏ não mới đã phát triển thành một cấu trúc lớn hơn và 
phức tạp hơn nhiều. Hầu hết chúng ta khi nghĩ tới bộ não 
thì thường chính là cấu trúc này, với nhiều đường lồi lõm 
và các nếp gấp, hiện ra trong tâm trí ta. Trong thực tế, 
nếu không có những đường lổi lõm và các nếp gấp này, 
chúng ta sẽ không thể hình dung ra não bộ, bởi chính lớp 
vỏ não mới (neocortex) to lớn này đã giúp ta có khả năng 
tưởng tượng cũng như sáng tạo, nhận hiểu và sử dụng 
các biểu tượng. Cũng chính lớp vỏ não này đã cho chúng 
ta khả năng sử dụng ngôn ngữ, chữ viết, toán học, âm 
nhạc và nghệ thuật. Lớp vỏ não mới của chúng ta chính là 


8ð 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





trung tâm của những hoạt động lý trí, bao gồm việc giải 
quyết vấn đề, phân tích, phán đoán, kiểm soát các phản 
xạ, cũng như khả năng tổ chức thông tin, học hỏi từ kinh 
nghiệm và sai lầm trong quá khứ, cho đến khả năng cảm 
thông với người khác. 

Chỉ riêng việc nhận biết rằng bộ não người được cấu 
tạo bởi ba lớp khác nhau như trên, tự nó đã thật đáng 
kinh ngạc. Nhưng kỳ diệu hơn nữa là, bất kể chúng ta có 
tự thấy mình là tiến bộ hay có trình độ cao đến như thế 
nào đi chăng nữa, thì việc khởi sinh chỉ mỗi một ý tưởng 
duy nhất thôi cũng đã cần đến một loạt những tương tác 
phức tạp giữa cả ba lớp não ấy: phần cuống não (brain 
stem), phần hệ biên hay viền não (limbic region) và lớp 
vỏ não mới (neocortex). Hơn thế nữa, có vẻ như mỗi một ý 
tưởng, cảm thọ hay kinh nghiệm đều liên quan đến một 
loạt tương tác [đặc thù], thường liên quan đến những vùng 
não không bị kích hoạt bởi những loại ý tưởng khác. 


co Sống một đời uui 


NGƯỜI NHẠC TRƯỞNG VẮNG MẶT 


“Tâm thức không nằm trong đầu ta.” 


Từng bước tiến tới Khoa học tương tức 
(Steps to a Sclence of Inter-Being) 


Francisco sJ. Varela 


Trích từ sách “The Psychology of Awakening” 
(Tâm lý học của sự tỉnh thức) 


do S. Bachelor, Œ. Claxton 
và Œ. Watson biên tập 


uy nhiên, tôi vẫn chưa giải tỏa được một thắc 

mắc. Nếu não bộ là một khúc nhạc giao hưởng 
như Tiến sĩ Levingston đã nói, thì lẽ nào lại không có một 
người nhạc trưởng? Lẽ nào lại không có một tế bào hay 
cơ quan cụ thể nào đó mà ta có thể xác định được, đã chỉ 
huy tất cả mọi việc? Chắc chắn là chúng ta đều cảm thấy 
như có một cái gì như thế. Hay ít nhất thì ta cũng đã chỉ 
đến cái ấy khi nói những câu như “tâm tôi vẫn chưa quyết 
định”, “tâm tôi hoàn toàn trống rỗng”, hay “nhất định là 
tôi đã không lưu tâm”... 


Khi nói chuyện với các nhà thần kinh học, sinh vật 
học và tâm lý học, tôi được biết rằng khoa học hiện đại từ 
lâu đã cố gắng truy tìm tông tích một “người nhạc trưởng” 
như thế. Họ đã đầu tư rất nhiều nỗ lực trong niềm hy vọng 
sẽ phát hiện ra một tế bào hay nhóm tế bào nào đó giữ 
chức năng điều khiển các cảm thọ, nhận thức, tư tưởng và 
Sa 87 
Yongey Mimgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





các loại hoạt động tâm thần khác. Nhưng cho đến nay, dù 
đã dùng đến kỹ thuật tỉnh vi nhất hiện có, họ vẫn không 
tìm được bằng chứng nào về sự hiện diện của “người nhạc 
trưởng” đó. Không một vùng não riêng lẻ nào - không một 
“chủ thể” bé xíu nào - có thể được xem là có chức năng điều 
phối sự thông tin giao tiếp giữa các “nhạc công” nd-ron. 


Vì thế các nhà thần kinh học hiện đại đã từ bỏ việc đi 
tìm một “nhạc trưởng” để quay sang khám phá các nguyên 
lý và cơ chế đã giúp cho hàng tỷ nơ-ron trải đều trong 
khắp não bộ có thể phối hợp hoạt động với nhau một cách 
hài hòa, mà không cần đến một người chỉ huy trung tâm 
nào. Cung cách ứng xử “đồng bộ” hay “phân đều” như vậy 
có thể so sánh với sự phối hợp ứng biến của một ban nhạc 
Jazz. Khi các nhạc sĩ chơi nhạc Jazz “ứng tấu”, mỗi người 
trong nhóm có thể chơi một dòng nhạc hơi khác, nhưng 
bằng cách nào đó, họ vẫn linh hoạt cùng chơi với nhau một 
cách hài hòa. 

Ý niệm định vị một “cái tôi” trong não bộ phần lớn dựa 
trên những ảnh hưởng của khoa vật lý học cổ điển, vốn có 
truyền thống chú trọng vào việc nghiên cứu các định luật 
chi phối những đối tượng có vị trí xác định. Dựa trên quan 
điểm truyền thống này, nếu tâm thức có một tác động - 
chẳng hạn như đối với cảm xúc - thì nó hẳn phải được xác 
định vị trí ở đâu đó. Thế nhưng, toàn bộ quan niệm về các 
thực thể rắn chắc đã trở nên đáng ngờ trong khuôn khổ 
của vật lý hiện đại. Mỗi khi có ai đó xác định được một 
yếu tố vật chất nhỏ nhất có thể hình dung được, thì lại có 
người khác phát hiện ra rằng yếu tố đó thật ra được cấu 
thành từ những phần tử còn nhỏ hơn thế nữa. Với mỗi một 


sẽ Sống một đời uui 


2. KHÚC 0I0 HƯỚNG Nội TÂM 





tiến bộ mới, việc xác định chắc chắn bất kỳ yếu tố vật chất 
cơ bản nào đó lại càng trở nên khó khăn hơn. 


Về mặt lý thuyết, ngay cả khi ta có thể phân chia não 
bộ thành những phần nhỏ hơn rồi nhỏ hơn nữa... cho tới 
mức độ của một hạ nguyên tử (subatom) nhỏ nhất, làm 
sao ta có thể xác định chắc chắn được chỉ một phần duy 
nhất trong những phần nhỏ nhất ấy là tâm thức? Vì mỗi 
một tế bào đều được cấu tạo từ nhiều phân tử nhỏ hơn, 
và mỗi một phân tử ấy lại được cấu tạo từ những phân tử 
thậm chí còn nhỏ hơn thế nữa, làm sao có thể nhận biết 
được phân tử nào trong số đó đã tạo thành tâm thức? 

Chính ở điểm này mà có lẽ Phật giáo có khả năng cống 
hiến một cách nhìn mới mẻ, một cách nhìn rất có thể sẽ 
thiết lập nền tảng cho những khuynh hướng mới trong 
nghiên cứu khoa học. 


Trong thuật ngữ Phật giáo Tây Tạng, từ “sem được 
dùng để chỉ tâm thức, có thể dịch sang Anh ngữ là “that 
which know8'` - nghĩa là “cái nhận biết” (năng trị). Từ ngũ 
đơn giản này có thể giúp chúng ta hiểu rằng, cách nhìn của 
Phật giáo về tâm thức nghiêng về khả năng nhận biết và 
tư duy kinh nghiệm của chúng ta nhiều hơn là đối tượng cụ 
thể [của sự nhận biết] (sở trị). Dầu đức Phật có dạy rằng bộ 
não là chỗ y cứ vật chất của tâm, Ngài cũng đã cẩn thận chỉ 
rõ rằng tâm thức tự nó không phải là một cái gì có thể nhìn 
thấy, sờ mó hay thậm chí là định nghĩa được bằng ngôn từ. 
Cũng giống như nhãn căn vật lý (con mắt) không phải là 
cái thấy, nhĩ căn vật lý (lỗ tai) không phải là cái nghe, não 
bộ cũng không phải là tâm thức. 


89 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Một trong những bài học đầu tiên mà cha tôi đã dạy 
là, Phật giáo không nhìn tâm thức như một thực thể riêng 
lẻ, mà là một kinh nghiệm tiến triển, hiển lộ không ngừng. 
Tôi vẫn còn nhớ là thoạt tiên tư tưởng này đối với tôi lạ 
lùng như thế nào, khi ngồi trong phòng học tại tu viện của 
cha tôi ở Nepal, xung quanh là đồ đệ của ngài đến từ khắp 
nơi trên thế giới. Chúng tôi quá đông, chen nhau trong 
căn phòng nhỏ xíu, chật đến nỗi gần như không có chỗ 
di chuyển. Nhưng qua khung cửa sổ, tôi có thể thấy một 
khung cảnh trải rộng mênh mông của những dãy núi và 
rừng rậm. Và cha tôi ngồi đó, rất an nhiên tự tại, không hề 
quan tâm đến cái nóng bức vì quá đông người, và nói rằng 
những gì mà chúng ta nghĩ đến như là tự thể cá biệt của 
riêng mình - “tâm của tôi”, “thân thể của tôi”, “cái ngã của 
tôi” - thật ra chỉ là một ảo tưởng được tạo thành bởi dòng 
chảy không ngừng của những tư tưởng, cảm xúc, cảm thọ 
và nhận thức. 


Tôi không biết có phải hoàn toàn do năng lực của kinh 
nghiệm tự thân cha tôi khi ông thuyết giảng, hay do sự 
tương phản vật lý giữa cảm giác chen chúc trên một băng 
ghế với các đồ đệ khác và cảnh không gian bát ngát mở 
rộng bên ngoài cửa số, hay là nhờ vào cả hai, nhưng ngay 
trong thời khắc đó có một cái gì - như theo cách nói của 
người phương Tây - hoàn toàn “được kích hoạt”. Tôi đã có 
một kinh nghiệm giải thoát khi phân biệt được giữa sự 
suy nghĩ theo những cách như tâm thức “của tôi” hay tự 
thể “của tôi” với khả năng chỉ đơn thuần trải nghiệm sự 
hiện hữu bao la khoảng khoát như khung cảnh trải rộng 
của những dãy núi và bầu trời bên ngoài cửa số. 


Xu Sống một đời uui 


2. KHÚC §I0 HƯỚNG Nội TÂM 





Về sau, khi đến phương Tây, tôi được nghe một số nhà 
tâm lý học so sánh kinh nghiệm về “tâm thức” hay “tự 
thể” với việc xem phim ảnh. Họ giải thích rằng, khi chúng 
ta xem một cuốn phim, có vẻ như chúng ta kinh nghiệm 
được một chuỗi liên tục các âm thanh và chuyển động khi 
những khung hình riêng rẽ đi qua máy chiếu phim. Tuy 
nhiên, kinh nghiệm này sẽ khác đi rất đáng kể nếu chúng 
ta có cơ hội xem cuốn phim ấy qua từng khung hình một. 


Đó chính là phương thức mà cha tôi bắt đầu dạy tôi 
quán chiếu tâm. Nếu tôi quan sát kỹ từng tư tưởng, cảm 
xúc và cảm thọ đang đi qua tâm thức, ảo giác về một cái 
tôi hạn hẹp sẽ tan rã, và thay vào đó là một tri giác tĩnh 
lặng, rộng mở và thanh thản hơn rất nhiều. Và điều tôi 
học được từ các nhà khoa học khác là, vì kinh nghiệm 
làm thay đổi cấu trúc ndơ-ron của bộ não, nên khi quán 
chiếu tâm theo cách này, chúng ta có thể làm thay đổi câu 
chuyện gẫu của các tế bào đã duy trì kinh nghiệm của ta 
về “bản ngã”. 


91 
Yongey Mmgyur Rmboche 


CHÁNH NIỆM 


“Liên tục quán chiếu sâu vào tâm thức, 

vốn không thể quán chiếu, 

ý nghĩa chân thật sẽ hiển lộ sinh động, đúng 
thật như đang hiện hữu.” 


Ngài Gyalwang Karmapa Đời thứ ba 


Karmapa Chứng đạo ca: Liễu nghĩa 

Đại thủ ấn kỳ nguyện văn 

(Song of Karmapa: The AspIration of the 
Mahamudra of True Meaning) 


brik Pema Eunsang dịch sang Anh ngữ 


1) then chốt - hay phương thức tu tập của Phật 
giáo - nằm ở chỗ là học biết cách buông xả hoàn 
toàn trong sự nhận biết đơn thuần các tư tưởng, cảm giác 
và nhận thức khi chúng sinh khởi. Trong truyền thống 
Phật giáo, sự nhận biết nhẹ nhàng như thế được gọi là 
“chánh niệm”. Và, khi đã hiện hữu thì chánh niệm lại 
buông xả hoàn toàn trong bản thể trong sáng của tâm. 
Giống như trong thí dụ về con chó đã nói trước đây, giả sử 
như tôi chỉ nhận biết các tư tưởng, nhận thức và cảm thọ 
theo thói quen mà không bị lôi cuốn theo chúng, thì sức 
mạnh chi phối của chúng đối với tôi sẽ bắt đầu yếu ót dần 
đi. Tôi sẽ trải nghiệm sự sinh khởi và mất đi của chúng 
chỉ như sự vận hành tự nhiên của tâm thức không hơn 
không kém, cũng giống như những đợt sóng nhấp nhô một 


92 
Sông một đời vui 


2. KHÚC 0I0 HƯỚNG Nội TÂM 





cách tự nhiên trên mặt hồ hay đại dương. Và cuối cùng, tôi 
nhận ra được rằng, đây chính là những gì đã xảy ra khi tôi 
ngồi một mình trong phòng nhập thất, cố gắng vượt qua 
nỗi sợ hãi đã làm tôi khổ sở trong suốt thời thơ ấu. Chỉ 
riêng việc quán chiếu những gì đang diễn ra trong tâm 
thức đã thực sự làm thay đổi những diễn biến trong ấy. 


Ngay lúc này bạn cũng có thể nếm trải sự giải thoát 
như thế trong bản thể trong sáng, thông qua một bài tập 
đơn giản. Chỉ cần ngồi thẳng lưng, hít thở bình thường, 
và để cho mình nhận biết hơi thở ra vào. Khi bạn thư giãn 
trong sự đơn thuần nhận biết từng hơi thở ra vào, rất có 
thể bạn sẽ bắt đầu để ý thấy hàng trăm tư tưởng đi qua 
trong tâm. Một số tư tưởng dễ dàng buông bỏ, nhưng một 
số khác có thể dẫn dắt bạn vào con đường mênh mông kéo 
dài của những tư tưởng liên quan khác. Khi bạn nhận ra 
mình đang chạy đuổi theo một tư tưởng, chỉ đơn giản là tự 
quay về chú tâm vào hơi thở. Làm như thế trong khoảng 
một phút. 


Ban đầu, bạn có thể kinh ngạc trước số lượng và sự 
đa dạng của những tư tưởng đang ào ạt trôi qua dưới sự 
nhận biết của bạn, như một ngọn thác cuồn cuộn đổ xuống 
dốc đá thẳng đứng. Một kinh nghiệm như thế không phải 
là dấu hiệu của sự thất bại. Đó là dấu hiệu của sự thành 
công. Bạn đã bắt đầu nhận ra được những tư tưởng vẫn 
thường đi qua tâm thức bạn nhiều như thế nào mà thậm 
chí không hề có sự nhận biết của bạn. 

Bạn cũng có thể tự thấy mình vướng mắc và đi theo 
một dòng tư tưởng, đến mức quên hết tất cả mọi thứ khác. 
Rồi đột nhiên bạn chợt nhớ rằng, chủ đích của bài tập là 


95 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





chỉ thuần túy theo dõi tư tưởng mà thôi. Thay vì tự trừng 
phạt hay chê trách chính mình, bạn chỉ cần quay về chú 
tâm vào hơi thở. 


Nếu tiếp tục duy trì sự luyện tập như thế, bạn sẽ thấy 
rằng, cho dù những tư tưởng và cảm xúc [liên tục] sinh 
khởi và mất đi, nhưng bản thể trong sáng của tâm không 
bao giờ thay đổi hay gián đoạn. Hãy xét một thí dụ, trong 
một chuyến đi Novia Scotia, tôi đã viếng thăm một nơi 
nhập thất tọa lạc ngay bên bờ biển. Hôm tôi đến, thời tiết 
thật lý tưởng: Bầu trời không một áng mây và mặt biển 
xanh trong thăm thắm, nhìn thật thích mắt. Thế nhưng, 
khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, mặt biển lại trông 
giống như một thứ nước canh đặc, đen kịt như bùn. Tôi 
tự hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra với mặt biển? Mới hôm qua 
mặt nước thật xanh trong, hôm nay lại đột nhiên trở nên 
dơ bẩn?” Tôi đi dọc bờ biển và không thấy được bất kỳ 
nguyên nhân rõ rệt nào của sự thay đổi. Không hề có chút 
bùn đất nào trong nước hay dọc theo bãi biển. Thế rồi tôi 
ngước nhìn lên bầu trời và thấy những đám mây xám xịt 
phủ dày khắp nơi. Tôi hiểu ra rằng, chính màu mây trời 
đã làm thay đổi màu nước đại dương. Khi nhìn thật kỹ, tôi 
thấy mặt nước tự nó vẫn sạch và trong vắt. 


Trên nhiều phương diện, tâm thức cũng giống như 
mặt biển ấy. “Màu sắc” thay đổi theo từng ngày, từng giờ, 
phản chiếu các tư tưởng, cảm xúc v.v... trôi ngang qua “bên 
trên” tâm thức, có thể nói như vậy. Nhưng tự thân tâm 
thức, cũng giống như đại dương, không bao giờ thay đổi: 
Tâm luôn luôn thanh tịnh và trong sáng, bất luận nó đang 
phản chiếu những gì. 


Xác Sống một đời uui 


2. KHÚP §I0 HƯỚNG Nội TÂM 





Thực hành chánh niệm ban đầu có vẻ khó khăn, 
nhưng vấn đề không phải là bạn ngay tức thời thành công 
như thế nào. Những gì có vẻ như không thể làm được vào 
lúc này rồi sẽ trở nên dễ dàng hơn khi đã trải qua sự thực 
hành. Bất kỳ điều gì bạn cũng có thể dần dần trở nên quen 
thuộc cả. Hãy nghĩ xem, biết bao điều khó chịu mà bạn đã 
chấp nhận thật bình thường, như nhích đi từng chút một 
trong những lúc kẹt xe, hay đối phó với một người bà con 
hoặc đồng nghiệp khó chịu... Tu tập chánh niệm là một 
tiến trình dần dần thiết lập những liên kết nơ-ron mới và 
ngăn chặn những câu chuyện gẫu cũ. Tiến trình này đòi 
hỏi sự kiên trì tiến lên từng bước nhỏ, và tu tập trong từng 
khoảng thời gian rất ngắn. 


Ngạn ngữ Tây Tạng có câu rằng: “Nếu hấp tấp đi, 
bạn sẽ không đến được Lhasa. Hãy ởi thong thả, bạn sẽ 
tới đích.” Câu này bắt nguồn từ thời kỳ những người dân 
miền đông Tây Tạng thường đi hành hương về Lhasa, 
vùng trung tâm của cả nước. Những người hành hương 
muốn đến nơi mau chóng thường cố đi nhanh hết sức 
mình, nhưng chính vì cái tốc độ [quá sức] mà họ đã tự áp 
đặt cho mình, họ thường trở nên mệt mỏi hoặc ngã bệnh 
và buộc phải quay trở về. Tuy nhiên, những người chọn đi 
với tốc độ thật thoải mái, đóng trại nghỉ ban đêm, cùng 
vui với những người bạn đồng hành, rồi hôm sau lại tiếp 
tục đi, thật ra lại đến được Lhasa nhanh chóng hơn. 


Sự quyết tâm hành trì sẽ mang đến kinh nghiệm. Bất 
kể khi ta đang ở đâu, làm gì, chúng ta chỉ cần nhận biết 
các ý tưởng, cảm xúc và nhận thức như những điều tự 
nhiên. Không chối bỏ cũng không chấp nhận, chúng ta 


95 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





chỉ đơn giản nhận biết kinh nghiệm ấy rồi buông bỏ. Nếu 
tiếp tục duy trì được như thế, cuối cùng ta sẽ nhận ra là 
mình có khả năng xoay sở được trong những tình huống 
mà trước kia ta đã từng thấy là đau đón, đáng sợ hay buồn 
khổ. Chúng ta sẽ nhận ra nơi mình một cảm giác tự tin 
không hề bắt nguồn từ sự kiêu căng, ngạo mạn. Chúng ta 
sẽ nhận biết được rằng mình luôn được che chở, luôn luôn 
bình an, và luôn luôn thoải mái như đang ở nhà mình. 

Hãy nhớ lại bài kiểm tra nhỏ mà tôi đã để nghị các 
bạn thử làm, về việc tự hỏi mình khi ngồi vào bàn ăn: “4i 
đang suy nghĩ rằng món ăn này ngon, hay không ngon 
lắm? Ai đang nhận biết là đang ăn?” Lúc trước dường như 
rất dễ trả lời. Nhưng bây giờ thì không còn dễ nữa, phải 
không? 


Tuy thế, tôi vẫn muốn bạn hãy thử lại lần nữa trong 
bữa ăn sắp tới. Nếu những câu trả lời đến với bạn lúc này 
thật rối rắm và mâu thuẫn, thế cũng tốt! Tôi đã được học 
rằng, sự rối rắm là bước khởi đầu của sự hiểu biết, là giai 
đoạn đầu tiên của việc xóa bỏ những câu chuyện cũ giữa 
các nơ-ron đã từng trói chặt bạn vào chính những khái 
niệm cụ thể về việc bạn là ai và bạn có khả năng làm được 
những gì. 


Nói một cách khác, sự rối rắm là bước đầu tiên trên 
con đường hướng đến hạnh phúc chân thật. 


V, Sống một đời uui 


3. IƯỢT N60ÀI TÂM THỨC, WƯỢT NG0ÀI NÃ0 BỘ 


“Nhận biết được tâm, đó chính là Phật.” 


Tu du trí kinh 
(The Wisdom ofthe Passing Moment Sutra), 


Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


B” không phải một con người với những giới hạn 
và luôn nhiều lo âu như bạn tưởng. Bất kỳ vị thầy 
lão luyện nào trong Phật giáo cũng đều có thể thuyết phục 
bạn bằng kinh nghiệm tự thân của họ, rằng bạn thực sự 
chính là tâm điểm của từ bị, trí tuệ viên mãn, và hoàn 
toàn có đủ khả năng đạt đến sự toàn thiện cao cả nhất, 
không chỉ cho riêng mình, mà còn là cho hết thảy mọi 
người và hết thảy mọi sự việc mà bạn có thể hình dung ra 
được. 


Vấn đề duy nhất ở đây là, bạn không nhận biết được 
những phẩm tính tốt đẹp này của chính mình. Theo cách 
diễn đạt thuần túy của khoa học mà tôi đã nhận hiểu được 
qua những lần hội thoại với các chuyên gia ở châu Âu và 
Bắc Mỹ, thì hầu hết chúng ta đều hoàn toàn nhầm lẫn 
giữa hình ảnh về bản thân ta, vốn được dựng lên bởi các 
nơ-ron do thói quen lặp lại, với những gì thực sự là chính 
bản thân ta. Và hình ảnh [không thật] này hầu như luôn 
được biểu lộ trong mối quan hệ nhị nguyên đối đãi: ta và 
người khác, khổ và vui, được và mất, ưa và ghét... Theo 


97 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





như tôi được giải thích, thì đó là những điều kiện cơ bản 
nhất cho sự sống còn. 


Thật không may, khi tâm thức bị che phủ bởi cách nhìn 
nhị nguyên như thế, tất cả mọi kinh nghiệm của chúng ta 
- ngay cả trong những lúc vui sướng và hạnh phúc - đều 
bị trói buộc bởi một cảm giác nào đó về sự hạn chế. Luôn 
luôn có một chữ “=®hưng” ẩn núp phía sau [ngấm ngầm 
so sánh]. Có kiểu chữ “nhưng” so sánh sự khác biệt. HỘI, 
buổi tiệc sinh nhật của tôi thật tuyệt vời, nhưng giá mà 
có bánh sô-cô-la hắn tôi đã thích hơn bánh cà-rốt”. Rồi có 
kiểu chữ “nhưng” so sánh với cái tốt hơn: “Tôi thích ngôi 
nhà mới, nhưng nhà dJohn, bạn tôi, rộng hơn và nhiều ánh 
sáng hơn.” Và cuối cùng là kiểu chữ “nhưng” của sự e sợ: 
“Tôi không chịu nổi công việc này, nhưng trong thị trường 
hiện nay làm sao tôi kiếm ra được việc khác?” 


Kinh nghiệm bản thân đã dạy tôi rằng: Ta có thể vượt 
qua bất cứ cảm giác nào về sự giới hạn của mình. Nếu 
không phải vậy, chắc hẳn đến nay tôi vẫn còn đang ngồi 
trong phòng nhập thất với cảm giác mình quá sợ hãi và 
không đủ phẩm chất để có thể cùng tham gia các thực 
hành theo nhóm. Khi đó, là một chú bé 13 tuổi, tôi chỉ 
biết cách làm sao để vượt qua nỗi sợ hãi và bất an của 
mình, [nhưng đến nay] nhờ sự kiên trì chỉ dạy của những 
chuyên gia trong các lãnh vực tâm lý học và thần kinh học 
như Franclsco Valera, Richard Davidson, Dan Goleman 
và Tara Bennett-Goleman, tôi đã bắt đầu nhận hiểu được 
từ góc độ khách quan của khoa học, nguyên nhân vì sao sự 
tu tập của tôi [khi ấy đã] thực sự mang lại kết quả. Đó là, 
mọi cảm giác về sự giới hạn, lo âu, sợ hãi v.v.. hoàn toàn 


sỹ Sống một đời uui 


3. WƯT NG0ÀI TÂM THỨC, WƯỢT NG0ÀI NÃ0 BỘ 





chỉ là những câu chuyện qua lại giữa các nơ-ron theo kiểu 
tán gẫu. Bản chất của chúng là thói quen. Và đã là thói 
quen thì có thể buông bỏ được. 


TÂM BẢN NHIÊN 


“Gọi là chân tánh, vì táảnh ấy 
không do ai tạo ra.” 


Ngài Nguyệt Xứng (ChandrakIrt1) 


Nhập Trung luận 
(Entering the Middle Way) 
ArI Goldfield dịch sang Anh ngữ 


M: trong những điều trước tiên tôi được học với 
tư cách Phật tử là: thể tánh căn bản của tâm 
rộng lớn vô ngần, đến độ siêu việt hoàn toàn mọi sự hiểu 
biết qua tri thức. Thể tánh ấy không thể mô tả bằng ngôn 
từ hay thu gọn trong những khái niệm. Đối với một người 
như tôi, vốn ưa thích ngôn từ và hết sức thoải mái với 
những giải thích bằng khái niệm, thì đây quả thật là một 
vấn đề khó khăn. 

Trong tiếng Sanskrit (Phạn ngữ) - ngôn ngữ ban đầu 
được dùng để ghi lại giáo pháp của đức Phật - thể tánh căn 
bản của tâm được gọi là /4/hãgafagarbha (Như Lai Tạng), 
là một sự mô tả rất tinh tế và khó nhận hiểu. Theo nghĩa 
đen, chữ ấy có nghĩa là: “thể tánh của những ai đã từng đi 
qua con đường đó”. “Những ai đã từng ởi qua con đường 


99 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





đó” nghĩa là những a1 đã đạt được giác ngộ viên mãn, hay 
nói cách khác là những ai mà tâm thức đã siêu việt hoàn 
toàn mọi giới hạn thông thường có thể diễn tả bằng ngôn 
từ. 

Hẳn quý vị cũng đồng ý là những cách giải thích như 
thế không giúp ích được gì nhiều. 


Theonhững cách dịchítsátngh1a hơn thìathagatagarbha 
được dịch là “Phật tánh”, “chân tánh”, “giác thể”, “tâm 
bình thường”, thậm chí là “tâm bản nhiên” nữa. Không 
một cách dịch nào trong số đó làm sáng tỏ hơn ý nghĩa 
chân thật của từ ngữ /z/hägatagarbha. Để thực sự hiểu 
được ý nghĩa của từ ngữ này, bạn phải trực tiếp chứng 
nghiệm nó, và đối với hầu hết chúng ta thì sự trực nghiệm 
ấy ban đầu thường được khởi sinh dưới hình thức những 
thoáng hiện bất ngờ và chớp nhoáng. Cuối cùng, khi tôi 
trực nghiệm được một thoáng hiện đầu tiên như thế, tôi 
nhận ra rằng tất cả những gì trong các bản văn Phật giáo 
nói về thể tánh căn bản của tâm đều là chân thật. 


Đối với hầu hết chúng ta, tâm bản nhiên hay tánh 
Phật đã bị che khuất bởi cái hình ảnh giới hạn về chính 
mình, được tạo ra bởi những mô thức lặp lại thành thói 
quen của các nơ-ron. Nhưng chính những mô thức này tự 
chúng hoàn toàn chỉ là một sự phản ánh khả năng vô hạn 
của tâm thức trong việc tạo ra bất kỳ điều kiện nào nó 
muốn. Tâm bản nhiên có khả năng tạo thành bất cứ điều 
gì, ngay cả sự vô minh không biết đến bản thể của chính 
nó. Nói cách khác, việc không nhận ra tâm bản nhiên chỉ 
hoàn toàn là một điển hình cho khả năng vô hạn của tâm 
thức trong việc sáng tạo bất cứ điều gì nó muốn. Bất kỳ 


hư Sống một đời uui 


3. WƯT NG0ÀI TÂM THỨC, WƯỢT NG0ÀI NÃ0 BỘ 





lúc nào cảm thấy lo sợ, buôn bã, ganh tị, ham muốn, hay 
bất cứ cảm xúc nào khác góp phần làm ta thấy dễ bị tổn 
thương hay yếu đuối, chúng ta nên tự tán thưởng mình: 
Chúng ta vừa trải nghiệm bản thể vô hạn của tâm. 


Tuy bản thể chân thật của tâm không thể miêu tả trực 
tiếp, điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên ít nhất 
cũng là cố gắng phát triển một sự nhận hiểu tâm về mặt 
lý thuyết. Ngay cả một sự hiểu biết giới hạn, ít nhất cũng 
đã là một biển chỉ đường, hướng ta về kinh nghiệm trực 
tiếp. Đức Phật biết rằng những kinh nghiệm không thể 
diễn đạt bằng ngôn từ lại có thể được giải thích tốt nhất 
qua những câu chuyện kể và ẩn dụ. Trong một bản kinh, 
Ngài đã ví /athägatagarbha như một thỏi vàng bị bao phủ 
bởi bùn và bụi bẩn. 

Hãy tưởng tượng bạn là một người đi tìm kho báu. 
Một hôm, bạn khám phá một khối kim loại bên dưới lòng 
đất. Bạn đào sâu xuống đất và lấy được khối kim loại đó 
lên, mang về nhà và bắt đầu làm sạch nó. Ban đầu, chỉ 
một góc của khối kim loại được phô bày, sáng chói, chiếu 
ngời. Dần dần, khi bạn gột sạch hết những bụi bẩn tích tụ 
quanh nó thì cả khối kim loại hiện ra là nguyên một khối 
vàng. Vậy xin cho tôi hỏi: Cái nào giá trị hơn? Khối vàng 
bao phủ trong bùn đất hay khối vàng bạn đã làm sạch? 
Thật ra, cả hai đều có giá trị như nhau. Nếu có khác biệt 
nào giữa khối vàng dơ và khối vàng sạch, thì đó chỉ là ở vẻ 
ngoài mà thôi. 

Ta cũng có thể nói giống như vậy về tâm bản nhiên. 
Những câu chuyện lao xao giữa các nơ-ron đã ngăn không 
cho bạn thấy được toàn diện tâm mình nhưng không thực 


101 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





sự làm thay đổi được thể tánh căn bản của tâm. Những 
ý niệm như “tôi xấu xŸ, “tôi ngu sĩ” hay “tôi chán quá”, 
không gì khác hơn là một loại bùn sinh lý đang tạm thời 
bao phủ những phẩm tính sáng ngời của tánh Phật, hay 
tâm bản nhiên. 

Đôi khi đức Phật so sánh tâm bản nhiên với hư không, 
không nhất thiết phải là kiểu hư không hiểu theo khoa 
học hiện đại, nhưng đúng hơn là trong ý nghĩa thì vị của 
một kinh nghiệm sâu sắc về sự khoảng khoát rộng mở mà 
ta cảm nhận khi nhìn lên một bầu trời không mây, hay 
khi bước vào một căn phòng rộng mênh mông. Cũng giống 
như hư không, tâm bản nhiên không phụ thuộc vào những 
nhân duyên hay điều kiện dẫn khởi. Nó chỉ đơn thuần 
hiện hữu, không thể đo lường và vượt ra ngoài sự miêu 
tả. Hư không là nền tảng thiết yếu để ta có thể di chuyển 
trong đó, và nhờ có mối tương quan [so sánh] với nó mà ta 
phân biệt được các vật thể đã nhận biết qua các giác quan. 


TÓC Sống một đời vui 


AN NHIÊN TỰ TẠI 


“Trong tâm bản nhiên, không có sự chối bỏ 
hay chấp nhận, không có được hay mất.” 


Ngài Gyalwang Karmapa Đời thứ ba 


Karmapa Chứng đạo ca: Liễu nghĩa 

Đại thủ ấn kỳ nguyện văn 

(Song of Karmapa: The AspIratIon of the 
Mahamudra of True Meaning) 


kbkrik Pema EKunsang dịch sang Anh ngữ 


TT muốn nói rõ rằng sự so sánh giữa tâm bản 
nhiên và hư không theo như miêu tả của khoa 
học hiện đại thật ra là một ẩn dụ hữu ích hơn là một sự 
mô tả chính xác. Đối với hầu hết chúng ta, khi nghĩ về hư 
không là nghĩ đến một khoảng không trống rỗng, trong đó 
tất cả sự vật đủ loại hiện ra và mất đi: như những ngôi 
sao, các hành tỉnh, sao chổi, sao băng, tiểu hành tinh v.v.. 
hoặc ngay cả những sự vật còn chưa được khám phá. Thế 
nhưng, bất chấp tất cả các hoạt động ấy, ý niệm của chúng 
ta về bản chất chủ yếu của hư không vẫn không hề thay 
đổi. Theo chúng ta biết, ít nhất là hư không chưa từng 
than phiền về những gì xảy ra trong lòng nó. Chúng ta 
đã gửi đi hàng ngàn, hàng triệu thông điệp lên vũ trụ, và 
chưa một lần nào ta nhận được một câu phản hồi kiểu như 
là “Tôi tức quá, vì một tiểu hành tinh vừa mới đâm sầm 


108 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





vào hành tình mà tôi thích nhất”, hay là “Ôi, tôi hồi hộp 
quá! Một ngôi sao vừa mới ra đời!”... 

Cũng giống như thế, bản chất của tâm không chịu ảnh 
hưởng bởi những ý tưởng hay điều kiện bất như ý thường 
được xem là đau đớn. Tâm an ổn một cách tự nhiên, như 
tâm em bé theo cha mẹ dạo chơi trong viện bảo tàng. Trong 
khi cha mẹ em hoàn toàn chú tâm vào việc nhận xét, đánh 
giá những tác phẩm nghệ thuật đa dạng được trưng bày 
thì em bé chỉ vô tư đưa mắt nhìn. Em không hề thắc mắc 
về một tác phẩm nào đó đáng giá bao nhiêu, bức tượng 
này có từ bao nhiêu thế kỷ, hay liệu tác phẩm của họa sĩ 
này có đẹp hơn của họa sĩ kia hay không... Cách nhìn của 
em là hoàn toàn ngây thơ, hồn nhiên, chấp nhận tất cả 
những gì em nhìn thấy. Cách nhìn sự vật một cách ngây 
thơ hồn nhiên như thế, Phật giáo gọi là “an nhiên tự tạT, 
một trạng thái tương tự với cảm giác nhẹ nhõm, thư giãn 
hoàn toàn mà người ta trải nghiệm được, chẳng hạn như 
sau một buổi tập thể dục hay vừa hoàn tất một nhiệm vụ 
phức tạp. 


Kinh nghiệm này được minh họa rất thú vị qua câu 
chuyện xưa về một ông vua ra lệnh xây một tòa lâu đài mới. 
Khi tòa lâu đài xây xong, ông phải giải quyết vấn đề vận 
chuyển một cách bí mật tất cả kho tàng của ông - vàng bạc 
châu báu, các pho tượng và nhiều thứ khác - từ lâu đài cũ 
sang lâu đài mới. Ông không thể tự mình thực hiện công 
việc này, vì phải dành trọn thì giờ để lo việc triều chính, và 
chẳng có mấy ai trong triều đình để ông có thể tin tưởng 
giao cho công việc mà không sợ họ lấy cắp đi một phần 
kho tàng. Tuy nhiên, ông biết có một vị tướng quân trung 


TUẾ Sống một đời uui 


3. WƯT NG0ÀI TÂM THỨC, WƯỤT NG0ÀI NÃ0 BỘ 





thành, là người ông có thể tin cậy giao cho thực hiện công 
việc một cách bí mật tuyệt đối và vô cùng hiệu quả. 

Thế là nhà vua triệu vị tướng quân đến và cho ông ta 
biết rằng, vì ông là người duy nhất đáng tin cậy trong triều 
đình nên vua muốn ông tự mình đảm nhiệm công việc di 
chuyển toàn bộ kho tàng từ lâu đài cũ sang lâu đài mới. 
Điều quan trọng nhất là, ngoài việc phải giữ bí mật, toàn 
bộ công việc di chuyển phải được hoàn tất trong một ngày 
duy nhất. Nếu vị tướng quân có thể hoàn thành công việc, 
nhà vua hứa sẽ ban thưởng cho ông ruộng đất phì nhiêu, 
dinh thự cao sang, vàng bạc châu báu - tóm lại là đủ sang 
giàu để ông có thể về hưu và sống thoải mái cho đến hết 
phần đời còn lại. 

Vị tướng quân vui mừng nhận lãnh công việc ấy, lóa 
mắt trước viễn tượng có thể trong chỉ một ngày làm việc 
mà tích lũy đủ tài sản để bảo đảm cho con cái, cháu chất 
ông sẽ được sống những ngày sung túc và huy hoàng. 


sáng hôm sau, vị tướng quân thức dậy sớm và lao 
ngay vào việc dọn kho tàng của nhà vua từ cung điện cũ 
sang cung điện mới, chạy tới chạy lui trong những đường 
hầm bí mật với nào thùng, nào rương đầy vàng bạc châu 
báu, chỉ nghỉ một chút ăn cơm trưa để lấy sức. Cuối cùng 
rồi ông cũng hoàn thành việc chuyển dời những bảo vật 
cuối cùng của nhà vua đến nhà kho trong cung điện mới. 
Ngay vào lúc mặt trời lặn, ông đến yết kiến nhà vua, tâu 
rằng mọi việc đã xong. Nhà vua khen ngợi và trao cho ông 
những chứng thư của ruộng đất phì nhiêu cùng với vàng 
bạc châu báu như đã hứa. 


105 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Về tới nhà, vị tướng quân tắm nước nóng, thay áo quần 
thoải mái và thở ra một hơi dài, dựa lưng vào chồng gối mềm 
mại trong phòng riêng, mệt lả người nhưng hài lòng vì đã 
hoàn tất mỹ mãn một công việc khó khăn ngoài sức tưởng 
tượng do nhà vua giao cho. Trải nghiệm một cảm giác trọn 
vẹn của sự tự tin và thành đạt, ông chỉ còn có thể buông xả 
tất cả và tận hưởng cảm giác tự do được là chính mình trong 
khoảnh khắc đó. 


Trạng thái thư giãn tuyệt đối, không một chút cố gắng 
ấy cho chúng ta một ý niệm về trạng thái “an nhiên tự 


s32 


tạt.. 


Cũng như nhiều khía cạnh của tâm bản nhiên, kinh 
nghiệm của trạng thái an nhiên tự tại vượt quá xa những 
gì thường được gọi là sự thư giãn, nên ta rất khó miêu 
tả. Trong Kinh điển Phật giáo, trạng thái này được ví với 
việc cho người câm ăn kẹo. Người câm dĩ nhiên là trực 
nghiệm được vị ngọt của kẹo, nhưng không có khả năng 
diễn tả. Cũng vậy, khi ta nếm được vị của tâm an nhiên tự 
tại, kinh nghiệm này rất thật nhưng vượt ngoài khả năng 
diễn đạt của ngôn từ. 


Vậy thì lần tới đây khi ngồi vào bàn ăn, nếu bạn có tự 
hỏi “Ai đang suy nghĩ món ăn này ngon - hay không ngon 
lắm? Ai nhận biết là đang ăn”, đừng ngạc nhiên nếu 
bạn không thể trả lời được những câu hỏi này. Thay vì 
vậy, hãy tự chúc mừng. Khi bạn không còn có thể diễn tả 
bằng lời một kinh nghiệm mạnh mẽ, đó là dấu hiệu của 
sự tiến bộ. Điều đó có nghĩa rằng, ít nhất bạn cũng đã 
đặt chân vào cảnh giới bao la bất khả thuyết vốn là bản 
chất thực sự của chính mình, một bước tiến rất can đảm 


To Sống một đời uui 


3. WƯỢT NG0ÀI TÂM THỨC, WƯỢT NG0ÀI NÃ0 BỘ 





mà nhiều người do quá thoải mái trong sự quen thuộc với 
trạng thái bất như ý của mình nên đã không có đủ dũng 
khí để cất bước. 


Tiếng Tây Tạng gọi thiền tập là “gom”, nghĩa đen là 
“trở nên quen thuộc với...”. Và thực hành thiền tập Phật 
giáo là thực sự hướng đến việc trở nên quen thuộc, thuần 
thục với bản chất tâm thức của chính mình, có phần nào 
giống như việc nhận hiểu ngày càng sâu sắc hơn về một 
người bạn. Và cũng giống như việc tìm hiểu một người 
bạn, việc khám phá bản chất tâm thức chính mình là một 
tiến trình phát triển dần dần. Rất hiếm khi tiến trình này 
xảy ra trọn vẹn một lần. Sự khác biệt duy nhất giữa thiền 
tập và sự giao tiếp thông thường trong xã hội chính là, 
người bạn mà ta đang dần dần nhận biết ngày càng rõ hơn 
đó, chính là bản thân ta. 


107 
Yongey Mmgyur Rmboche 


TÌM HIỂU TÂM BẢN NHIÊN CỦA BẠN 


“Nếu có một kho tàng vô tận được chôn giấu 
dưới nền nhà của một người nghèo khó và 
người này không hề biết đến, kho tàng ấy sẽ 
không lên tiếng bảo ông ta: Tôi ở đây!” 


Luận sư DI-lặc (Ma1treya) 
Đại thừa Vô thượng tục luận 
(The Mahayana Uttaratantra Shastra) 


Rosemarie Fuchs dịch sang Anh ngữ 


ức Phật thường ví tâm bản nhiên với nước, vì 

bản chất của nước luôn là sạch và trong. Bùn, 
cặn và những thứ cáu bẩn khác có thể tạm thời làm cho 
nước biến thành đục ngầu hay ô nhiễm, nhưng ta có thể 
lọc đi những chất cặn bẩn ấy và khôi phục sự trong sạch 
tự nhiên của nước. Nếu bản chất của nước không phải là 
trong sạch, thì dù chúng ta có lọc bao nhiêu lần đi nữa, 
nước cũng không trong được. 


Bước đầu tiên hướng đến nhận biết những phẩm tính 
của tâm bản nhiên được đức Phật minh họa qua một câu 
chuyện xưa, nói về một người rất nghèo sống trong căn 
nhà cũ kỹ ọp ẹp. Ông không hề biết là có hàng trăm viên 
đá quý được cẩn trên tường và trên nền của căn nhà. Tuy 
ông sở hữu tất cả những viên đá quý đó, nhưng vì không 
biết giá trị của chúng nên ông phải sống như một người 
nghèo khổ - phải chịu đựng sự đói khát, chịu đựng cái giá 


108 
Sông một đời vui 


3. WƯT NG0ÀI TÂM THỨC, WƯỢT NG0ÀI NÃ0 BỘ 





buốt của mùa đông và cái nóng khủng khiếp của mùa hè. 


Một hôm có một người bạn hỏi ông: “Tại sao cậu lại 
sống túng quẫn như thế? Cậu đâu có nghèo, cậu giàu lắm 
mà?” 


Ông đáp: “Cậu điên rồi hắn? Làm sao cậu có thể nói 
như vậy được?” 


Người bạn nói: “Nhìn quanh cậu mà xem. Nguyên căn 
nhà của cậu chứa đầy đá quý: kim cương, lục ngọc, bích 
ngọc, hồng ngọc.” 


Ban đầu, người nghèo kia không tin lời bạn. Nhưng 
sau một thời gian, ông cảm thấy tò mò, bèn cạy một viên 
đá nhỏ trên tường đem ra phố bán. Thật khó tin, người 
thương gia mà ông gạ bán đã trả cho ông một món tiền 
kếch sù. Cầm tiền trong tay, ông về phố mua một căn nhà 
mới, mang về đó tất cả những viên đá quý tìm được trong 
căn nhà cũ. Ông mua quần áo mới, chất đầy thức ăn trong 
bếp, thuê người giúp việc và bắt đầu một cuộc sống hết sức 
thoải mái. 

Bây giờ, xin cho tôi đặt một câu hỏi: AI giàu hơn a1? 
Người sống trong căn nhà cũ ọp ẹp giữa những đá quý mà 
ông không hề nhận biết, hay là người nhận biết giá trị của 
những gì mình có và sống cuộc sống hoàn toàn thoải mái? 


Cũng như câu hỏi trước đây về khối vàng [phủ đầy 
bùn đất], câu trả lời ở đây là cả hai đều giàu cả. Sự khác 
biệt duy nhất là, trong nhiều năm người kia không hề 
nhận biết những gì ông đang sở hữu. Chỉ khi ông ta nhận 
biết được những gì mình sẵn có, ông mới thoát được cảnh 
bần cùng khổ sở. 


109 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Đối với tất cả chúng ta cũng thế. Khi chưa nhận ra 
được bản chất chân thật của chính mình, chúng ta sẽ còn 
khổ đau. Khi nhận biết được bản chất của mình, chúng 
ta sẽ thoát khổ đau. Tuy nhiên, dù ta có nhận biết được 
hay không thì những phẩm tính của tâm thức ta không 
hề thay đổi. Nhưng khi ta bắt đầu nhận biết bản chất 
tâm thức của chính mình, ta sẽ thay đổi, và phẩm chất 
đời sống của ta cũng sẽ thay đổi. Sẽ bắt đầu xảy ra những 
điều mà trước đó dầu nằm mơ ta cũng không tin là có thể 
xảy ra được. 


TÂM, SINH LÝ, HAY CÁ HAI? 


“Phật ngự trong thân ta...” 


Chính tướng hợp tục 
(The Samputa Tantra) 


Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


hï vì một sự vật chưa được xác định thì không có 

nghĩa là nó không hiện hữu. Chúng ta đã thấy 
điều này trong sự nỗ lực xác định vị trí cụ thể của tâm: 
Trong khi có quá nhiều bằng chứng về hoạt động của tâm 
thức, nhưng không một nhà khoa học nào có thể khẳng 
định được sự tôn tại của bản thân tâm thức. Tương tự, 
không một nhà khoa học nào có thể định nghĩa một cách 
chính xác bản chất và những đặc tính của hư không ở 
bình diện cơ bản nhất. Dù vậy, chúng ta đều biết là ta có 


TÊN Sống một đời vui 


3. WƯỢT NG0ÀI TÂM THỨC, WƯỢT NG0ÀI NÃ0 BỘ 





một tâm thức và ta không thể phủ nhận sự tồn tại của hư 
không. Tâm và hư không là những khái niệm đã ăn sâu 
trong nền văn hóa của chúng ta. Chúng ta quen thuộc với 
những khái niệm này. Chúng có vẻ rất bình thường, và 
trong một chừng mực nào đó là quá tầm thường. 


^ 3? 


Tuy nhiên, những khái niệm như “tâm bản nhiên” hay 
“sự an nhiên tự tại” lại không được biết đến nhiều như 
thế. Vì vậy, nhiều người tiếp cận những khái niệm này với 
ít nhiều hoài nghi. Nhưng có thể nói một cách công bằng 
là, với cùng một quá trình suy luận và trực nghiệm, ta có 
thể đạt được ít nhất là phần nào sự quen thuộc với tâm 
bản nhiên. 

Đức Phật dạy rằng, tính chất có thực của tâm bản 
nhiên có thể được chứng minh bằng một dấu hiệu chắc 
chắn và hiển nhiên đối với tất cả mọi người, được gợi ra 
qua dạng hỏi đáp. Câu hỏi đó là: “Nói chung, lãnh vực nào 
được tất cả mọi người cùng quan tâm?” 


Khi tôi đặt cùng một câu hỏi này trong nhiều buổi 
giảng trước công chúng, người ta đưa ra một số câu trả lời 
khác nhau. Có người đáp rằng, mối quan tâm chính yếu là 
được sống, được hưởng hạnh phúc và tránh khỏi khổ đau, 
hoặc là được thương yêu. Những câu trả lời khác bao gồm 
việc [quan tâm đến] hòa bình, tiến bộ, ăn uống và hít thở; 
không có sự thay đổi biến hoại, và cải thiện hoàn cảnh 
sống. Còn có những câu trả lời khác bao gồm việc [quan 
tâm đến] nếp sống hài hòa với chính mình và với người 
khác, hay việc hiểu được ý nghĩa của đời sống, hoặc nỗi sợ 
hãi trước cái chết. Có một câu trả lời tôi thấy đặc biệt buồn 
cười là: “Tôi quan tâm đến bản thân tôi!” 


111 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Tất cả những câu trả lời trên đều hoàn toàn đúng. 
Chúng chỉ là sự biểu hiện những khía cạnh khác nhau của 
câu trả lời rốt ráo. 

Mối quan tâm cơ bản của tất cả mọi loài sinh vật - con 
người, loài vật và ngay cả côn trùng - chính là mong muốn 
được hạnh phúc và né tránh khổ đau. 


Tuy mỗi người chúng ta có thể dùng một phương cách 
khác biệt, nhưng cuối cùng thì tất cả chúng ta đều nỗ lực 
hướng đến cùng một mục đích. Ngay cả những con kiến 
cũng không bao giờ đứng yên dù chỉ một giây. Chúng chạy 
lòng vòng không ngừng nghỉ, tích lũy thức ăn, xây đắp 
hay nóới rộng tổ của mình. Tại sao chúng lại nhọc công như 
thế? Để tìm một hạnh phúc nào đó và né tránh khổ đau. 


Đức Phật nói rằng, mong muốn đạt hạnh phúc lâu 
dài và né tránh khổ đau là một dấu hiệu không thể nhầm 
lẫn cho thấy sự có mặt của tâm bản nhiên. Thật ra, còn có 
nhiều chỉ dấu khác nữa, nhưng nếu kể hết ra thì hẳn phải 
viết thêm một cuốn sách nữa mới đủ. Vậy tại sao đức Phật 
lại xem dấu hiệu đặc biệt này có tầm quan trọng đến thế? 


Bởi vì thật tánh của tất cả mọi chúng sinh là sẵn có 
sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau và sẵn có hạnh 
phúc toàn hảo: khi đi tìm hạnh phúc và trốn tránh khổ 
đau, bất kể là bằng cách nào, tất cả chúng ta chỉ đang biểu 
hiện cái bản chất thiết yếu cho thấy ta là a1. 

Sự khao khát của hầu hết chúng ta đối với một hạnh 
phúc vĩnh hằng chính là “tiếng gọi thầm lặng” của tâm 
bản nhiên, nó nhắc nhỏ chúng ta những gì ta thực sự có 
khả năng thể nghiệm. Đức Phật đã minh họa sự khát khao 


lợn Sống một đời wui 


3. WƯỢT NG0I TÂM THỨC, WƯỤT NG0ÀI NÃ0 BỘ 





đó qua ví dụ một con chim mẹ khi rời xa tổ. Bất kể là nơi 
nó bay đến có đẹp đẽ như thế nào, bất kể là có bao nhiêu 
điều mới mẻ và hấp dẫn mà nó được chứng kiến ở nơi ấy, 
vẫn có một điều gì đó luôn thôi thúc nó quay về tổ. Cũng 
như thế, bất kể là cuộc sống hằng ngày có cuốn hút đến 
đâu - bất kể cái cảm giác nhất thời tuyệt diệu đến đâu khi 
yêu đương, khi được khen thưởng, khi có được công việc 
“lý tưởng” - thì niềm khao khát một trạng thái hạnh phúc 
trọn vẹn và không gián đoạn vẫn luôn thôi thúc trong ta. 


Trong một ý nghĩa nào đó, chúng ta nhớ tâm bản 
nhiên như [người đi xa] nhớ quê hương vậy. 


HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 


“Chúng ta cần nhận biết 
trạng thái căn bản của mình.” 


Tsokny1 Rinpoché 
Tôn nghiêm vô ưu 
(Carefree DIgn1ty) 


brik Pema Eunsang và Marcia Binder Schmidt dịch 
sang Anh ngữ 


1)“ Phật dạy rằng, bản chất của tâm có thể được 
trực nghiệm đơn giản chỉ bằng cách để cho tâm 
buông xả hoàn toàn trong trạng thái tự nhiên của nó. Làm 
sao làm được điều đó? Hãy trở lại câu chuyện vị tướng 


115 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





quân được giao cho việc đời kho tàng của nhà vua từ chỗ 
này sang chỗ khác chỉ trong một ngày. Hãy nhớ lại là sau 
khi hoàn thành công việc ông ta đã cảm thấy thư giãn và 
hài lòng như thế nào. Khi ngồi dựa gối sau khi tắm, tâm ý 
ông hoàn toàn buông thư. Các ý tưởng vẫn khởi lên trong 
tâm, nhưng ông vui lòng để mặc cho chúng khởi sinh và 
diệt mất, không theo đuổi mà cũng không nắm giữ bất kỳ 
ý tưởng nào. 

Có lẽ bạn cũng đã từng trải nghiệm điều tương tự như 
thế sau khi hoàn tất một công việc khó khăn và lâu dài, cho 
dù đó là công việc lao động thể lực hay một kiểu nỗ lực tỉnh 
thần, như viết một bản tường trình hay hoàn tất một bảng 
phân tích tài chính nào đó... Khi xong việc, thân tâm bạn 
sẽ tự nhiên buông xả nghỉ ngơi trong một trạng thái mệt 
nhoài nhưng thanh thản. 


Vậy thì, chúng ta hay thử làm một bài tập ngắn trong 
việc buông xả tâm thức. Đây không phải là một bài thiền 
tập. Thật ra, theo như cha tôi đã giảng giải thì đây là một 
bài tập “không thiền”, 
Phật giáo giúp loại bỏ sự căng thẳng vì nghĩ đến một mục 
đích phải đạt được hay một trạng thái đặc biệt nào đó phải 
trải nghiệm. Trong bài tập “không thiền”, chúng ta chỉ 
quan sát bất kỳ điều gì xảy ra mà không can thiệp vào. 
Chúng ta chỉ thuần túy làm những người thích thú quan 
sát một kiểu thử nghiệm nội tâm nào đó mà không đầu tư 
chút công sức nào cho kết quả của thử nghiệm ấy cả. 


một pháp tu tập rất cổ xưa của 


Dĩ nhiên, lần đầu tiên được học pháp tu này thì tôi 
vẫn còn là một đứa trẻ rất thích theo đuổi mục đích. Mỗi 
khi tọa thiền, tôi muốn có một điều gì đó kỳ diệu xảy ra. Vì 


THẢ Sống một đời uui 


3. WƯT NG0ÀI TÂM THỨC, WƯỢT NG0ÀI NÃ0 BỘ 





thế, tôi phải mất một thời gian mới hiểu rõ được là không 
có gì phải làm ngoài việc buông xả, quan sát và không 
quan tâm gì đến kết quả. 

Trước hết, chọn một tư thế sao cho lưng được giữ 
thẳng và toàn thân buông thư. Khi thân thể đã thật thoải 
mái trong tư thế đó, hãy để tâm hoàn toàn buông xả trong 
khoảng 3 phút. Buông thả tâm ý, như thể bạn vừa hoàn 
tất một công việc lâu dài và khó khăn. 

Bất kể điều gì xảy ra, cho dù là những tư tưởng hay 
cảm xúc sinh khởi, cho dù bạn thấy một sự khó chịu nào đó 
trong thân thể, cho dù bạn nhận biết có những tiếng ồn hay 
mùi gì đó xung quanh, hoặc là tâm bạn hoàn toàn trống 
rỗng, cũng đừng lo lắng gì cả. Bất kỳ một điều gì đó xảy ra 
hay không xảy ra, cũng chỉ đơn thuần là một phần của kinh 
nghiệm để tâm buông xả. 

Và bây giờ, hãy thư giãn trong sự nhận biết bất kỳ 
điều gì khởi lên trong tâm bạn... 

Hãy thư giãn... 

Hãy thư giãn... 


Sau 3 phút, hãy tự hỏi xem kinh nghiệm ấy như thế 
nào. Đừng phán đoán, đừng tìm cách giải thích. Chỉ nhớ 
lại những gì đã xảy ra và bạn đã cảm thấy như thế nào. 
Có thể bạn đã nếm được một chút xíu cảm giác an bình 
hay rộng mở. Như vậy là tốt. Cũng có thể bạn đã nhận biết 
được hàng triệu tư tưởng, cảm giác và cảm thọ khác nhau. 
Như vậy cũng tốt. Vì sao? Vì trong cả 2 trường hợp, chỉ cần 
bạn duy trì ít nhất một sự nhận biết đơn thuần về những gì 
bạn đang suy nghĩ hay cảm nhận, đó là bạn đã có được một 


115 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





thoáng nhìn trực tiếp vào tâm thức của chính mình khi nó 
đang phô bày những công năng tự nhiên của nó. 


Vậy thì, để tôi tiết lộ với các bạn một bí mật quan 
trọng. Bất kỳ điều gì bạn trải nghiệm được trong khi chỉ 
đơn thuần chú tâm vào những gì đang diễn ra trong tâm 
thức vào một thời điểm nhất định, đó chính là thiền tập. 
Buông thư hoàn toàn [tâm ý] theo cách này chính là kinh 
nghiệm về tâm bản nhiên. 

Sự khác biệt duy nhất giữa thiền tập và tiến trình tư duy, 
cảm giác và cảm thọ thông thường hằng ngày chính là có vận 
dụng sự nhận biết giản dị, đơn thuần, vốn chỉ xuất hiện khi 
bạn để tâm buông thư hoàn toàn trong trạng thái tự nhiên 
của nó - không chạy đuổi theo các niệm tưởng, không bị tán 
loạn bởi các cảm giác và cảm thọ. 


Phải mất một thời gian rất lâu tôi mới nhận ra được 
là việc tập thiền thực sự dễ dàng như thế nào, chủ yếu là 
vì nó dường như hoàn toàn quá đỗi bình thường, quá gần 
gũi với các thói quen nhận thức hằng ngày của tôi, đến 
nỗi hầu như chẳng bao giờ tôi ngừng lại để nhận biết nó. 
Cũng giống như rất nhiều người ngày nay tôi gặp gõ trong 
những chuyến vân du hoằng pháp, tôi đã nghĩ rằng tâm 
bản nhiên hẳn phải là một cái gì khác, đặc thù hơn hay tốt 
đẹp hơn những gì mà tôi đã từng trải nghiệm. 


Cũng giống như hầu hết mọi người, tôi đã đưa ra quá 
nhiều sự đánh giá về những kinh nghiệm của mình. Tôi 
đã tin rằng những tư tưởng giận dữ, lo lắng, sợ hãi v.v... - 
vốn liên tục khởi sinh và diệt mất suốt trong ngày - đều 
là xấu xa hoặc vô ích - hay ít nhất cũng là mâu thuẫn với 


TỀU Sống một đời uui 


3. WƯT NG0ÀI TÂM THỨC, WƯỢT NG0ÀI NÃ0 BỘ 





sự an nhiên tự tại! Giáo pháp của đức Phật - và bài học có 
được từ bài tập “không thiền” này - chỉ ra rằng, nếu chúng 
ta tự cho phép mình thư giãn và dừng lắng một chút trong 
tâm, ta có thể bắt đầu nhận ra rằng tất cả những tư tưởng 
khác nhau này chỉ hoàn toàn sinh khởi và diệt mất trong 
phạm trù của một tâm thức vô hạn, vốn cũng giống như 
hư không, luôn thản nhiên không biến động, dù có bất cứ 
điều gì xảy ra bên trong nó. 


Thật ra, việc trải nghiệm sự an nhiên tự tại còn dễ hơn 
cả uống nước. Để uống nước, bạn phải dùng đến công sức. 
Bạn phải đưa tay cầm lấy cái ly, đưa nó lên môi, nghiêng 
ly cho nước chảy vào miệng, nuốt nước vào và rồi đặt ly 
xuống. Để trải nghiệm sự an nhiên tự tại, ta không cần 
đến những nỗ lực như thế. Bạn không cần làm gì khác hơn 
là buông xả tâm thức trong sự mở rộng tự nhiên của nó. 
Không cần đến bất kỳ sự tập trung hay cố gắng đặc biệt 
nào. 


Và nếu vì một lý do nào đó mà bạn không thể buông 
xả tâm thức, bạn có thể giản dị quan sát bất kỳ tư tưởng, 
cảm xúc hay cảm thọ nào khởi lên, tồn tại trong vài ba 
giây rồi diệt mất và ghi nhận rằng: “Ồ, đó là những gì 
đang diễn ra trong tâm ta ngay lúc này.” 

Dù bạn ở đâu, đang làm gì, điều cốt yếu là ghi nhận 
kinh nghiệm đang có như một điều bình thường, là sự biểu 
hiện tự nhiên của chân tâm. Nếu bạn không cố sức ngăn 
chặn những gì đang xảy ra trong tâm thức mà chỉ đơn 
thuần quan sát chúng, cuối cùng bạn sẽ bắt đầu cảm nhận 
được một cảm giác thư giãn cực kỳ, một cảm giác vô cùng 
khoáng đạt của sự rộng mở trong tâm thức - thật ra cũng 


117 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





chính là tâm bản nhiên của bạn, cái nền tảng bất biến tự 
nhiên mà trên đó những tư tưởng khác nhau sinh khởi và 
diệt mất. Đồng thời, bạn cũng sẽ kích hoạt những mô thức 
giao tiếp mới giữa các nơ-ron. Khi những mô thức mới này 
trở nên mạnh mẽ hơn và gắn kết chặt chẽ với nhau hơn, 
chúng sẽ giúp bạn tăng thêm khả năng chấp nhận dòng 
thác những ý niệm đổ tràn xuống tâm bạn vào bất kỳ thời 
điểm nào. [Khi đó,] bất kỳ tư tưởng phiền não nào khởi lên 
cũng sẽ có tác dụng như những chất xúc tác kích thích sự 
nhận biết của bạn về trạng thái an nhiên tự tại vốn bao 
quanh và tràn ngập trong các tư tưởng ấy, cũng giống như 
hư không bao quanh và tràn ngập trong mọi phân tử của 
thế giới hiện tượng. 


Nhưng đã đến lúc chúng ta rời bỏ những giới thiệu tổng 
quát về tâm thức để bắt đầu khảo sát chi tiết hơn những đặc 
tính của nó. Bạn có thể tự hỏi, tại sao cần phải biết thêm bất 
kỳ điều gì về tâm bản nhiên? Một sự hiểu biết tổng quát như 
trên chưa đủ sao? Tại sao chúng ta không thể bỏ qua để đi 
ngay vào phần thực hành? 


Hãy suy nghĩ như thế này: Nếu bạn lái xe trong đêm 
tối, bạn không thấy an tâm hơn khi có một tấm bản đồ địa 
hình nơi ấy thay vì chỉ là một ý niệm mơ hồ về nơi đến hay 
sao? Không có bản đồ, không có bất kỳ dấu hiệu chỉ đường 
nào, bạn có thể đi lạc. Bạn có thể đi vào tất cả những 
ngã rẽ và những con đường không đúng hướng, khiến cho 
chuyến đi kéo dài hơn và rắc rối hơn mức cần thiết. Bạn có 
thể đi đến kết cục là lái xe chạy lòng vòng mãi. Dĩ nhiên, 
cũng có thể là cuối cùng rồi bạn cũng sẽ đến nơi, nhưng 
chuyến đi hắn đã dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn biết rõ về 


Ho Sống một đời uui 


¡. TÍNH KHÔNG: THỰP TỊI WƯỢT NG0ÀI THỰP TỊI 





nơi muốn đến. Vậy hãy xem hai chương sách tiếp theo đây 
như một tấm bản đồ, một tập hợp những hướng dẫn và các 
cột mốc chỉ đường, có thể giúp bạn đến được nơi muốn đến 
một cách nhanh chóng hơn. 


¡. TÍNH HÔNG: 
THỰC TỊI WƯT NG0ÀI THỰC TẠI 


“Tánh Không được mô tả như là nền tẳng 
để mọi sự việc đều là có thể.” 


Ngài Tai Situ Rinpoche Đời thứ 12 


Đánh thúc vị Phật đang ngủ 
(Awakening the Sleeping Buddha) 


C ảm giác rộng mở có được khi buông xả hoàn toàn 
tâm thức được thuật ngữ Phật giáo gọi là “tánh 
Không”, có lẽ là một trong những từ ngữ bị hiểu sai nhiều 
nhất trong triết lý nhà Phật. Đối với Phật tử, từ ngữ này 
khó hiểu đã đành, nhưng những độc giả phương Tây còn 
gặp khó khăn nhiều hơn nữa, bởi vì những dịch giả ban 
đầu khi dịch kinh sách Phật giáo từ Phạn ngữ và Tạng ngữ 
[sang Anh ngữ] đã diễn dịch tánh Không như là “sự trống 
rỗng” hay “hư không”, nhầm lẫn so sánh tánh Không với ý 
niệm không có gì tổn tại cả. Không gì có thể sai lệch hơn 
khi so sánh [cách hiểu này] với chân lý mà đức Phật đã tìm 
cách mô tả. 

5-—.. 119 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Trong khi đức Phật quả thật có dạy rằng bản chất của 
tâm thức - thật ra cũng là bản chất của mọi hiện tượng - 
là tánh Không, thì Ngài lại không hề muốn nói rằng bản 
chất đó thực sự trống rỗng, như một khoảng không. Ngài 
nói đó là “tánh Không”, và trong tiếng Tây Tạng [từ ngữ 
này] gồm hai chữ là tongpa-nyi. Chữ tongpa có nghĩa là 
“trống không”, nhưng chỉ trong ý nghĩa là một cái gì vượt 
ngoài khả năng nhận biết bằng giác quan hay mô tả bằng 
khái niệm của chúng ta. Có lẽ chuyển dịch đúng hơn là 
“không thể nhận biết” hay “không thể gọi tên”. Trong khi 
đó, chữ ny1 không có nghĩa gì đặc biệt trong ngôn ngữ giao 
tiếp hằng ngày, nhưng khi được dùng sau một chữ khác, 
nó lại mang ý nghĩa “khả năng tính” - có nghĩa là chuyện 
gì cũng có thể phát sinh, chuyện gì cũng có khả năng xảy 
ra. Vì vậy, khi nói về tánh Không, người Phật tử không 
muốn nói là “không có gì hết”, mà đúng hơn là [chỉ đến] 
một tiềm năng vô hạn khiến cho bất kỳ sự việc gì cũng có 
thể xuất hiện, biến chuyển hay diệt mất. 


Có lẽ ở đây chúng ta có thể tìm được sự tương đồng 
với những hiện tượng lạ lùng và kỳ diệu mà các nhà vật lý 
học đã thấy được khi khảo sát sự vận hành nội tại của một 
nguyên tử. Theo các nhà vật lý học mà tôi đã được tiếp 
chuyện, tất cả các hiện tượng hạ nguyên tử xuất phát từ 
một nền tảng thường được gọi là “trạng thái chân không”, 
trạng thái có năng lượng thấp nhất trong vũ trụ hạ nguyên 
tử. Trong “trạng thái chân không” đó, các hạt không ngừng 
xuất hiện và biến mất. Vì vậy, tuy có vẻ như trống không, 
nhưng thật ra trạng thái này lại rất năng động, tràn ngập 
tiềm năng sản sinh bất kỳ sự vật nào. Trong nghĩa này, 


đẠU Sống một đời uui 


4. TÍNH KHÔNG: THỰC TỊI WƯỢT NG0ÀI THỰC TỊI 





“trạng thái chân không” ấy có chung một vài đặc tính với 
“tánh Không của tâm thức”. Cũng như chân không được 
xem như trống không mà vẫn là cội nguồn cho đủ các dạng 
hạt sản sinh, tâm thức cũng có bản chất là “Không” ở chỗ 
nó thách thức mọi sự mô tả xác thực. Thế mà, từ cái nền 
tảng không thể định nghĩa và không thể nhận biết trọn 
vẹn này, tất cả các tư tưởng, cảm xúc và cảm thọ đều sinh 
khởi không ngừng. 

Bởi vì bản chất của tâm bạn là Không, bạn có khả 
năng thể nghiệm một sự đa dạng tiềm tàng vô hạn những 
niệm tưởng, cảm xúc và cảm thọ. Ngay cả những nhận 
hiểu sai lầm về tánh Không cũng chỉ là những hiện tượng 
từ tánh Không mà sinh khởi! 

Một thí dụ đơn giản có thể giúp bạn nhận hiểu phần 
nào về tánh Không trên bình diện kinh nghiệm. 

Cách đây vài năm, một người học Phật đến xin tôi 
một bài pháp về tánh Không. Tôi giảng cho anh ta nghe 
những điểm cơ bản, và anh ta có vẻ rất vui, có thể nói là 
rất mừng rõ. 

“Quá hay!” Anh ta phát biểu khi cuộc trò chuyện kết 
thúc. 

Theo kinh nghiệm, tôi biết rằng tánh Không không dễ 
hiểu thấu chỉ sau một bài học, vì thế tôi bảo anh ta hãy 
quán chiếu những điều mới học trong nhiều ngày sau đó. 

Một vài ngày sau, người này đột ngột đến bên ngoài 
phòng tôi với vẻ mặt kinh hoàng. Mặt tái mét, lưng còng 
xuống, toàn thân run rẩy, anh ta cẩn thận bước ngang qua 


121 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





căn phòng, hệt như một người đang thăm dò mặt đất phía 
trước để tìm chỗ cát lún. 


Cuối cùng, khi đã ngừng trước ghế tôi ngồi, anh ta nói: 


- Rinpoche, thầy bảo con phải quán tánh Không. 
Nhưng đêm qua con chợt nghĩ rằng nếu tất cả là không, 
thì nguyên ngôi nhà này là không, sàn nhà là không, mặt 
đất ở dưới nữa cũng là không. Nếu đúng là như thế thì tại 
sao tất cả chúng ta lại không rơi xuyên qua sàn nhà rồi rơi 
xuống cả bên dưới mặt đất? 

Tôi chờ anh nói xong rồi hỏi lại: “A1 là người sẽ rơi?” 

Anh ta suy nghĩ câu hỏi một lúc rồi vẻ mặt thay đổi 
hoàn toàn. Anh kêu lên: 

- Ồ, con hiểu rồi, nếu ngôi nhà là không và người cũng 
là không, thì không ai rơi xuống mà cũng không có gì để 
rơi xuyên qua. 


Anh ta thở ra một hơi dài, cả người thư giãn và khuôn 
mặt tươi tắn trở lại. Tôi bảo anh ta hãy về quán chiếu 
tánh Không với kiến giải mới này. 

Khoảng hai, ba ngày sau đó, anh ta lại đột ngột đến 
phòng tôi, mặt mày tái mét và toàn thân run rẩy như lần 
trước. Anh ta bước ngang phòng và rõ ràng là anh đang cố 
hết sức để nín thở, hãi hùng không dám thở ra. 

Ngồi xuống trước mặt tôi, anh ta nói: 

- Rinpoché, con quán chiếu về tánh Không như thầy 
đã dạy, và con hiểu rằng cũng như ngôi nhà và mặt đất 
bên dưới, con cũng là không! Nhưng khi con tiếp tục quán 
chiếu như thế, càng lúc con càng đi sâu hơn vào phép quán 


“ Sống một đời uui 


4. TÍNH KHÔNG: THỰC TỊI WƯỢT NG0ÀI THỰC TỊI 





này, cho tới lúc con không còn có thể nhìn thấy hay cảm 
giác gì nữa. Con quá sợ là nếu con chẳng là gì khác hơn sự 
trống không, hẳn con sẽ chết mất. Vì thế sáng nay con vội 
chạy đến đây gặp thầy. Nếu con chỉ là sự trống không, vậy 
căn bản con không là gì cả, và sẽ không có gì để giữ cho 
con khỏi tan loãng mất đi vào hư vô. 

Khi chắc chắn anh đã dứt lời, tôi hỏi: “Ai là người sẽ 
tan loãng?” 

Tôi chờ một lúc để anh thấm thía câu hỏi rồi thúc tiếp: 

- Anh đã nhầm lẫn giữa tánh Không với hư vô. Gần 
như ai cũng nhầm lẫn như vậy lúc ban đầu, luôn cố nhận 
hiểu tánh Không như một ý tưởng hay một khái niệm. 
Chính tôi cũng đã từng nhầm lẫn như vậy. Nhưng thực 
sự không có cách nào để nhận hiểu tánh Không bằng khái 
niệm. Anh chỉ có thể thực sự nhận ra được nó bằng kinh 
nghiệm trực tiếp. Tôi không đòi hỏi anh phải tin tôi. Tôi 
chỉ muốn nói rằng, những lần sau khi ngồi xuống tọa 
thiền, anh hãy tự hỏi: “Nếu bản chất của mọi sự là Không, 
thì ai hay cái gì có thể tan loãng? AI hay cái gì được sinh 
ra và ai hay cái gì có thể chết đi?” Hãy thử làm như thế, và 
câu trả lời đạt được có thể sẽ làm anh ngạc nhiên. 


Sau một tiếng thở dài, anh ta chấp nhận nỗ lực lần 
nữa. 


Nhiều ngày sau đó, anh trở lại phòng tôi, mỉm cười 
một cách an tĩnh và báo tim: 


- Con nghĩ là con đã bắt đầu hiểu được tánh Không. 
Tôi mời anh giải thích. 


125 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





- Con đã làm theo lời Thầy dạy, và sau một thời gian 
dài quán chiếu đề tài đó, con nhận ra rằng “tánh Không” 
không phải là hư vô, bởi vì nhất định phải có cái gì đó 
trước khi có thể là không có gì. Tánh Không là tất cả - 
tất cả các khả năng tổn tại và không tổn tại mà ta có thể 
tưởng tượng, đồng thời xảy ra. Vì vậy, nếu chân tánh của 
chúng ta là Không, thì không thể nói rằng bất kỳ ai đó là 
thực sự chết đi, và cũng không thể nói rằng bất kỳ ai đó 
là thực sự sinh ra, vì khả năng hiện hữu theo cách như 
thế này hay không hiện hữu theo cách như thế kia luôn 
thường xuyên tồn tại trong mỗi chúng ta. 


Tôi bảo anh ta: “Tốt lắm! Bây giờ hãy quên đi tất cả 
những gì anh vừa nói, vì nếu anh tìm cách nhớ lại một 
cách chính xác, anh sẽ biến tất cả những điều anh đã học 
được thành một khái niệm, và chúng ta sẽ phải làm lại từ 
đầu.” 


đền Sống một đời uui 


HAI CHÂN LÝ: 
TUYỆT ĐÔI VÀ TƯƠNG ĐỐI 


Không thể dạy về chân lý tuyệt đối mà không 
dựa trên chân lý tương đối... 


Bồ Tát Long Thụ 
Trung quán luận tụng 
(Madhyamakarika) 


Maria Montenegro dịch sang Anh ngữ 


ầu hết chúng ta đều cần thời gian quán chiếu để 
hiểu được tánh Không. Khi tôi dạy về đề tài này, 
một trong những câu đầu tiên mà người ta thường hỏi là: 


- Được rồi, nếu nền tảng của thực tại là tánh Không, 
thì vạn pháp sinh khởi từ đâu? 


Đó là một câu hỏi rất hay, rất sâu sắc nữa là khác. 
Nhưng sự tương quan giữa tánh Không và kinh nghiệm 
không đơn giản đến thế - hay đúng hơn là nó quá đơn giản 
đến nỗi dễ bị hiểu sai. Thật ra, chính từ tiểm năng vô hạn 
của tánh Không mà vạn pháp - một thuật ngữ “tổng quát” 
bao hàm cả tư tưởng, cảm xúc, cảm giác và thậm chí cả các 
đối tượng vật thể - có thể hiện khởi, chuyển động, thay đổi 
và cuối cùng là hoại diệt. 

Thay vì đi vào thảo luận về cơ học lượng tử - chuyên 
ngành hiện đại của vật lý học khảo sát vật chất ở các cấp 
độ nguyên tử và hạ nguyên tử, mà tôi xin thú thật là 
không thuộc chuyên môn của tôi, tôi thấy rằng cách thức 


125 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





hay nhất để miêu tả khía cạnh này của tánh Không là trỏ 
lại với sự so sánh nó với hư không như đã được hiểu vào 
thời đức Phật: sự rộng mở bao la vốn tự nó không phải 
một sự vật, mà đúng hơn là một phông nền vô hạn, không 
thuộc tính, để dựa vào đó và thông qua đó mà các thiên 
hà, tinh tú, tinh cầu, thú vật, loài người, sông ngòi, cây 
cỏ v.v... có thể hiện lên và chuyển động. Nếu không có hư 
không thì không có gì trong những vật thể kể trên có thể 
trình hiện cá biệt hay với thuộc tính riêng. Sẽ không có 
khoảng không để chúng hiện ra, không có phông nền để 
chúng được nhìn thấy trên đó. Các tỉnh tú, tỉnh cầu chỉ có 
thể hình thành, chuyển động và tan biến trên phông nền 
là hư không. Bản thân chúng ta có thể đứng, ngồi và đi lại 
vào ra một căn phòng là nhờ có khoảng không quanh ta. 
Thân thể ta cũng chứa đây những khoảng không, những 
lỗ thông ra bên ngoài cho phép ta hít thở, nuốt vào, nói 
năng v.v... và cả những khoảng không bên trong các cơ 
quan nội tạng, như các lá phổi mở ra khép vào mỗi khi ta 
hít vào thở ra. 


Có một mối quan hệ cũng tương tự như trên giữa tánh 
Không và vạn pháp. Không có tánh Không thì không gì 
có thể trình hiện; không có các hiện tượng thì ta không 
thể thể nghiệm nền tảng tánh Không mà từ trong đó vạn 
pháp hiện khởi. Vì thế, trong một ý nghĩa nào đó, ta phải 
nói là có một sự tương quan giữa tánh Không và các hiện 
tượng. Nhưng cũng có một khác biệt quan trọng. Tánh 
Không, hay khả năng tính vô hạn, là bản chất tuyệt đối 
của thực tại. Tất cả những gì hiển lộ từ tánh Không - tỉnh 
tú, thiên hà, con người [và các vật thể như] bàn ghế, bóng 
đèn, đồng hồ... và ngay cả nhận thức của chúng ta về thời 


TU Sống một đời uui 


4. TÍNH KHÔNG: THỰC TỊI WƯỢT NG0ÀI THỰC TỊI 





gian và không gian - đều là sự hiển lộ tương đối của khả 
năng tính vô hạn, một sự trình hiện nhất thời trong bối 
cảnh vô hạn của không gian và thời gian. 


Bây giờ, tôi muốn chỉ ra một khác biệt cực kỳ quan 
trọng nữa giữa thực tại tuyệt đối và tương đối. Theo cách 
hiểu của Phật giáo, và dường như cũng là của một số trường 
phái tư tưởng khoa học phương Tây hiện đại, chỉ có những 
gì không thay đổi, không thể chịu ảnh hưởng bởi thời gian 
và hoàn cảnh, hay không thể chia chẻ thành những phần 
nhỏ hơn được kết nối với nhau, mới có thể được gọi là thực 
thể tuyệt đối. Trên căn bản của định nghĩa này, tôi học 
được rằng tánh Không là thực thể tuyệt đối - vì nó là tiềm 
năng không thể đo lường và xác định, là bối cảnh của tất 
cả các hiện tượng, không do tạo tác mà thành và không bị 
tác động bởi sự thay đổi của các nhân duyên. Và vì tâm 
bản nhiên là không tịch, hoàn toàn rộng mở và không bị 
giới hạn bởi bất kỳ loại thuộc tính nào có thể gọi tên hay 
định nghĩa, nên không một tư tưởng hay lời nói nào của 
bất kỳ ai về các hiện tượng, ngay cả của chính tôi, có thể 
thực sự được xem như định nghĩa được chân tánh của tâm. 


Nói cách khác, thực tại tuyệt đối không thể diễn bày 
được bằng ngôn từ, hình ảnh hay thậm chí là sự biểu 
trưng của các công thức toán học. Tôi từng nghe rằng một 
số tôn giáo khác cũng hiểu được bản tánh của tuyệt đối là 
không thể diễn bày bằng những phương pháp nói trên và 
phủ nhận việc mô tả tính tuyệt đối bằng tên gọi hay hình 
ảnh. Ít nhất thì về điểm này Phật giáo đồng ý: Tính tuyệt 
đối chỉ có thể được nhận biết qua sự thể nghiệm. 


Trong khi đó thì việc phủ nhận rằng ta đang sống trong 


127 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





một thế giới có sự vật trình hiện, thay đổi và hoại diệt trong 
không gian và thời gian cũng là điều vô lý. [Mọi việc diễn ra 
quanh ta, như] con người đi lại, bàn ghế gãy vỡ, ai đó uống 
một ly nước và nước trong ly không còn nữa... Trong thuật 
ngữ Phật học, sự thể nghiệm ở cấp độ thay đổi không ngừng 
này được gọi là thực tại tương đối - tương đối, có nghĩa là so 
với trạng thái bất biến và không thể xác định của thực tại 
tuyệt đối. 


Vì thế, trong khi việc làm ra vẻ không nhận biết những 
sự vật như bàn ghế, nước, tư tưởng, các tĩnh cầu... là điều 
điên rồ, nhưng đồng thời ta cũng không thể cho rằng bất kỳ 
sự vật nào trong số đó là tôn tại nhờ vào tự tính sẵn có theo 
một cách hoàn toàn không phụ thuộc và tự chúng hoàn 
mãn. Theo định nghĩa, bất kỳ sự vật nào tồn tại nhờ vào tự 
tính sẵn có thì nhất định là phải thường hằng và bất biến. 
Sự vật ấy không thể bị chia chẻ thành những phần nhỏ hơn 
hay bị tác động bởi những chuyển biến của nhân duyên. 

Đó là một cách miêu tả đúng đắn về mặt tri thức mối 
quan hệ giữa thực tại tuyệt đối và tương đối. Nhưng nó 
không thực sự đem lại một sự trực nhận, hay theo cách 
chúng ta ngày nay thường nói là một sự nhận hiểu thấu 
tâm can, cần thiết để có thể thực sự nắm bắt mối quan hệ 
đó. Khi các vị đệ tử thỉnh cầu đức Phật giải thích về mối 
quan hệ giữa thực tại tuyệt đối và thực tại tương đối, ngài 
thường dùng thí dụ các giấc mơ và chỉ ra rằng những kinh 
nghiệm lúc thức tỉnh của ta cũng tương tự như những 
kinh nghiệm trong giấc mơ. Tất nhiên là những thí dụ 
trong giấc mơ mà ngài dùng liên quan đến những sự vật 
gần gũi với các vị đệ tử của ngài vào thời ấy, như trâu bò, 
lúa thóc, những mái nhà tranh, vách đất... 


đào Sống một đời uui 


4. TÍNH KHÔNG: THỰC TỊI WƯỢT NG0ÀI THỰC TỊI 





Tôi không nghĩ là những thí dụ ấy lại có cùng tác dụng 
đối với những người sống ở thế kỷ 21 này. Vì vậy, khi thuyết 
giảng tôi thường dùng những thí dụ gần gũi với những người 
đang nghe. Giả sử, bạn là người rất thích xe hơi. Chắc hẳn 
bạn rất vui mừng khi nằm mộng thấy có người tặng bạn 
một chiếc xe mới tỉnh mà bạn không phải tốn một đồng xu 
nào. “Con người trong mộng” của bạn sẽ rất hạnh phúc khi 
nhận được “chiếc xe trong mộng”, hạnh phúc lái chiếc xe ấy 
và hạnh phúc mang khoe với tất cả những người quen biết. 


Nhưng giả sử trong giấc mơ ấy, bạn đang lái xe và thình 
lình có một chiếc xe khác đâm vào bạn. Đầu xe của bạn 
hoàn toàn bị hư nát và bạn bị gãy một chân. Trong mộng, 
hắn là bạn lập tức chuyển từ hạnh phúc sang tuyệt VỌng. 
Xe bạn hư hỏng, bạn không có “bảo hiểm trong mộng”, và 
cái chân gãy đang làm cho bạn đau đón khủng khiếp. Thậm 
chí bạn có thể bật khóc trong mơ, và khi tỉnh dậy thì gối 
bạn ướt đẫm nước mắt. 


Bây giờ, tôi sẽ đặt một câu hỏi, nhưng không khó lắm 
đâu. Chiếc xe trong mộng có thật hay không? 

Dĩ nhiên câu trả lời là không. Không có kỹ sư nào 
thiết kế chiếc xe ấy, không có hãng xưởng nào lắp ráp nó. 
Nó không được cấu tạo bởi những thành phần làm nên 
một chiếc xe thật, hoặc bởi các phân tử, nguyên tử đã hợp 
thành mỗi phần khác nhau của chiếc xe. Dù vậy, trong khi 
đang nằm mộng bạn đã trải nghiệm một chiếc xe rất thật. 
Thật ra, bạn cảm nhận tất cả những gì trong mộng đều 
là thật, và bạn phản ứng với những trải nghiệm [trong 
mộng] bằng những tư tưởng và cảm xúc cũng rất thật. 
Thế nhưng, cho dù những kinh nghiệm trong giấc mơ có 


129 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





vẻ như thật đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nói 
rằng chúng được hiện hữu theo một tự tính sẵn có, phải 
không? Khi thức dậy, giấc mơ chấm dứt và tất cả những 
gì bạn thấy trong mơ đều tan biến vào tánh Không: khả 
năng tính vô hạn để cho bất kỳ việc gì cũng có thể xảy ra. 


Đức Phật dạy rằng, cũng giống như thế, mọi dạng 
thức của kinh nghiệm đều là sự biểu hiện sinh khởi từ 
tiềm năng vô hạn của tánh Không. Như đã nói trong Tâm 
kinh [Bát-nhã], một trong những giáo pháp nổi tiếng nhất 
của Đức Phật: 


Sắc chính là không, 
Không chính là sắc. 
Sắc chẳng khác không, 
Không chẳng khác sắc. 


(Sắc tức thị không, 
Không tức thị sắc. 
Sắc bất dị không, 

Không bất đị sắc.) 


Theo cách diễn đạt thời hiện đại, bạn có thể nói: “Chiếc 
xe trong mộng chính là chiếc xe không hiện hữu theo tự 
tánh sẵn có. Chiếc xe không hiện hữu theo tự tánh sẵn có 
chính là chiếc xe trong mộng. Chiếc xe trong mộng không 
khác với chiếc xe không hiện hữu theo tự tánh sẵn có. 
Chiếc xe không hiện hữu theo tự tánh sẵn có không khác 
vói chiếc xe trong mộng.” 

Dĩ nhiên, có thể phản biện rằng, theo lý mà xét thì 
những gì bạn trải nghiệm trong đời sống thật không thể so 
sánh với những sự kiện bạn cảm nhận trong lúc nằm mơ. 


HỘ Sống một đời vui 


4. TÍNH KHÔNG: THỰC TỊI WƯỢT NG0ÀI THỰC TỊI 





Rốt cuộc thì khi tỉnh dậy bạn không thực sự bị gãy chân 
và không có chiếc xe hỏng nào trên lối vào trước cửa nhà. 
Thế nhưng, nếu bạn gặp tai nạn trong đời sống thật, có lẽ 
bạn đã phải nằm bệnh viện và đối mặt với chiếc xe hư hỏng 
thiệt hại đến hàng ngàn đô-la. 

Dù vậy, nền tảng kinh nghiệm của bạn vẫn là như 
nhau trong những giấc mơ cũng như trong đời sống thật: 
những tư tưởng, cảm giác, cảm thọ vốn luôn thay đổi tùy 
theo hoàn cảnh. Nếu bạn luôn nhớ đến sự so sánh này thì 
bất kể điều gì xảy đến cho bạn trong đời sống thật cũng 
sẽ không còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến bạn nữa. Tư tưởng 
chỉ là tư tưởng. Cảm giác chỉ là cảm giác. Cảm thọ chỉ là 
cảm thọ. Chúng đến và đi trong đời sống thật cũng nhanh 
chóng và dễ dàng như trong những giấc mơ. 

Tất cả những gì bạn trải nghiệm đều thay đổi tùy theo 
sự thay đổi của các điều kiện liên quan. Dầu chỉ có một 
điều kiện duy nhất thay đổi, dạng thức kinh nghiệm của 
bạn cũng sẽ thay đổi. Không có người nằm mơ sẽ không 
có giấc mơ. Không có tâm thức của người nằm mơ cũng 
không có giấc mơ. Nếu người nằm mơ [trước đó] không đi 
ngủ, cũng không có giấc mơ. Tất cả những điều kiện ấy 
phải hội đủ mới có giấc mơ. 


131 
Yongey Mmgyur Rmboche 


MỘT BÀI TẬP VỀ TÁNH KHÔNG 


Bản chất của tâm thức là Không. Tuy là 
Không, nhưng mọi thứ không ngừng 
hiện khởi trong ấy. 


Ngài Gyalwang Karmapa Đời thứ 3 


Karmapa Chứng đạo ca: Liễu nghĩa 

Đại thủ ấn kỳ nguyện văn 

(Song of Karmapa: The AspIration of the 
Mahamudra of True Meaning ) 


brik Pema Eunsang dịch sang Anh ngữ 


H” được tánh Không qua tri thức là một việc, 
nhưng trực nghiệm tánh Không lại là một việc 
khác. Vậy chúng ta hãy thử một bài tập nữa, hơi khác với 
bài tập miêu tả trong những chương trước. Lần này bạn 
sẽ chú ý thật kỹ vào những tư tưởng, cảm xúc và cảm thọ 
của mình, lúc chúng từ tánh Không hiện khởi, tạm thời 
biểu hiện như là tánh Không và tan biến trở về trong tánh 
Không. Nếu không có tư tưởng, cảm giác và cảm thọ nào 
sinh khởi trong bạn thì hãy khơi dậy chúng, bằng tất cả 
khả năng của bạn, thật nhanh chóng, cái này nối tiếp cái 
khác. Điểm chính yếu của bài tập là cố hết sức để quan sát 
thật nhiều các thể dạng kinh nghiệm. Nếu bạn không quan 
sát chúng, chúng sẽ trôi vào quên lãng. Đừng bỏ sót không 
quan sát bất kỳ tư tưởng, cảm xúc và cảm giác nào. 

Hãy bắt đầu bằng cách ngồi thẳng lưng, trong một tư 
thế thư giãn và hít thở bình thường. Sau khi đã ngồi yên 


132 
Sông một đời vui 


4. TÍNH KHÔNG: THỰC TỊI WƯỢT NG0ÀI THỰC TỊI 





ổn, hãy bắt đầu quan sát thật rõ ràng các tư tưởng, cảm 
xúc và cảm giác của mình. Xin nhớ, nếu không có gì hiện 
khởi, hãy bắt đầu suy nghĩ vấn vơ trong tâm trí. Hãy quan 
sát thật rõ ràng bất kỳ điều gì bạn cảm nhận được như sự 
đau đớn, sức ép, tiếng động v.v... Ngay cả những ý nghĩ 
như “tư tưởng này tốt”, “tư tưởng này xấu”, “tôi thích bài 
tập này” hay “tôi ghét bài tập này”, đều là những tư tưởng 
mà bạn có thể quan sát. Thậm chí bạn cũng có thể quan 
sát một điều đơn giản như cảm giác ngứa ngáy. Để có hiệu 
quả tốt nhất, bạn cần tiếp tục tiến trình này trong ít nhất 
là một phút. 


Bạn đã sẵn sàng chưa? Nào, hãy bắt đầu! 
Hãy quan sát những động chuyển của tâm.. 
Hãy quan sát những động chuyển của tâm.. 
Hãy quan sát những động chuyển của tâm.. 
Nào, bây giờ hãy dừng lạ! 


Điểm chính của bài tập này là chỉ đơn giản quan sát 
tất cả những gì đi qua sự nhận biết của bạn, khi chúng 
hiện khởi từ tánh Không, tạm thời trình hiện và rồi tan 
biến trở về tánh Không, một tiến trình giống như những 
con sóng nổi lên rồi chìm xuống trong một đại dương mênh 
mông. Bạn đừng ngăn chặn các tư tưởng, cảm xúc v.v... và 
cũng đừng chạy theo chúng. Nếu bạn theo đuổi chúng, 
để cho chúng dẫn dắt, chúng sẽ bắt đầu chi phối bạn và 
bạn mất đi khả năng đáp ứng một cách cởi mở và tức thời 
trong thời khắc hiện tại. Ngược lại, nếu bạn cố ngăn chặn 
các tư tưởng, tâm thức bạn sẽ trở nên căng thẳng và hạn 
hẹp. 


135 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Điều này rất quan trọng, vì có nhiều người nhầm lẫn 
cho rằng thiền là phải dụng công ngăn chặn sự chuyển 
động tự nhiên của tư tưởng và cảm xúc. Sự chuyển động 
này có thể bị ngăn lại trong một khoảng thời gian ngắn, 
và thậm chí có thể mang lại một thoáng an ổn, nhưng đó 
là sự an ổn không có sự sống. Một trạng thái hoàn toàn 
không có tư tưởng, không có cảm xúc là một trạng thái 
không có sự nhận thức hay sự trong sáng. 


Tuy nhiên, nếu bạn thực tập để yên cho tâm thức ở 
trong trạng thái tự nhiên vốn có của nó, thì cuối cùng 
tự nó sẽ tĩnh lặng dần. Bạn sẽ phát triển một cảm giác 
rộng mở thênh thang, đồng thời gia tăng khả năng thể 
nghiệm mọi sự một cách sáng suốt, không thiên lệch. 
Một khi bạn bắt đầu quan sát các tư tưởng, cảm xúc... 
đến và đi một cách tỉnh giác, bạn sẽ nhận ra tất cả chỉ là 
những hiện tượng tương đối. Chúng chỉ có thể được xác 
định trong mối tương quan với các kinh nghiệm khác. 
Một ý nghĩ vui được nhận biết nhờ sự khác biệt với một 
ý nghĩ không vui, giống như một người được xem là “cao” 
chỉ trong tương quan với một người nào đó thấp hơn. Tự 
thân người ấy chẳng phải cao, chẳng phải thấp. Tương 
tự, một tư tưởng hoặc một cảm giác tự nó không thể được 
mô tả như là thiện hay ác, xấu hay tốt, trừ phi được so 
sánh với những tư tưởng khác. Không có sự so sánh như 
thế, một tư tưởng, một cảm giác hay một nhận thức chỉ là 
chính nó. Chúng không tự có những phẩm chất hay đặc 
điểm nào, và tự bản thân chúng không thể được xác lập 
trừ phi có sự so sánh. 


đóa Sống một đời uui 


VẬT LÝ THỰC NGHIỆM 


Các vật thể không nằm trong không gian, mà 
chúng được nới rộng từ khoảng không. 

Theo đó, khái niệm “không gian trống không” 
không còn ý nghĩa. 


AIbert FInsteIn 


Tương đối luận - bản In lần thứ 1õ 
(Relativity) 


hI nói chuyện với các nhà khoa học hiện đại, tôi 

đã kinh ngạc trước một số điểm tương đồng giữa 
những nguyên tắc của cơ học lượng tử và kiến giải của 
Phật giáo về sự tương quan giữa tánh Không và hiện thể. 
Vì sự khác biệt ngôn ngữ, tôi phải mất một thời gian mới 
nhận ra rằng chúng tôi đang nói những điều giống nhau: 
mọi hiện tượng hiển lộ qua từng thời khắc tiếp nối, chịu sự 
chi phối của các tác nhân và điều kiện được tạo ra bởi gần 
như là vô số sự kiện khác nhau. 


Để hiểu rõ giá trị của những sự tương đồng ấy, tôi 
thấy cần thiết phải có một số kiến thức về các nguyên lý 
của vật lý học cổ điển, vì đó là nền tảng cho sự phát triển 
của cơ học lượng tử. “Vật lý học cổ điển” là một thuật ngữ 
chung để miêu tả một loạt các lý thuyết về sự vận hành 
của thế giới tự nhiên dựa trên những phát kiến của Issac 
Newton, một thiên tài của thế kỷ 17, cùng với các nhà 
khoa học đã đóng góp vào những khám phá của ông và đi 
theo định hướng của ông. Theo cách nhìn của vật lý học cổ 
1n 155 
Yongey Mimgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





điển thì vũ trụ được quan niệm như là một cỗ máy khổng 
lồ và có trật tự. Dựa theo “mô thức cỗ máy” ấy, nếu biết 
được vị trí và dự chuyển - tức là tốc độ và phương hướng 
di chuyển - của tất cả các hạt vật chất trong vũ trụ và lực 
tác động lẫn nhau giữa các hạt vào một thời điểm nhất 
định nào đó, thì ta có thể dự đoán được vị trí và dự chuyển 
của tất cả các hạt trong vũ trụ vào bất kỳ thời điểm nào 
trong tương lai. Tương tự, ta có thể biết được toàn bộ lịch 
sử quá khứ của vũ trụ qua một sự mô tả trọn vẹn về thực 
trạng hiện nay của nó. Lịch sử của vũ trụ có thể được hiểu 
như là một mạng lưới khổng lồ hình thành bởi những quá 
trình lịch sử của từng hạt vật chất riêng lẻ, được nối kết 
với nhau bởi những định luật nhân quả tuyệt đối và có thể 
nhận hiểu được. 


Tuy nhiên, các định luật và lý thuyết của vật lý học cổ 
điển phần lớn đều dựa trên sự quan sát những hiện tượng 
vĩ mô, như sự di chuyển của các ngôi sao và tinh cầu, và 
sự tương tác giữa các vật thể trên quả đất. Nhưng những 
tiến bộ kỹ thuật của thế kỷ 19 và 20 đã cho phép các nhà 
khoa học nghiên cứu ứng xử của các hiện tượng ở những 
mức độ ngày càng nhỏ hơn, và những thí nghiệm của họ 
- vốn là nền tảng của cơ học lượng tử (cấu trúc cơ bản của 
vật lý học hiện đại) - đã bắt đầu cho thấy rằng ở mức độ 
cực kỳ vi tế, các hiện tượng vật lý không còn ứng xử theo 
một cung cách ngoan ngoãn, có trật tự và có thể dự đoán 
như sự miêu tả của vật lý học cổ điển. 


Một trong những điểm gây hoang mang nhiều nhất 
của những thí nghiệm ấy là sự phát hiện rằng những gì 
mà chúng ta thường xem như “vật chất” đó có thể là không 


lâu Sống một đời uui 


4. TÍNH KHÔNG: THỰC TỊI WƯỢT NG0ÀI THỰC TỊI 





cứng chắc và có thể xác định như chúng ta vẫn tưởng. 
Khi được quan sát ở cấp độ hạ nguyên tử, “vật chất” đã 
ứng xử một cách khá lạ lùng, có khi thì bộc lộ những đặc 
tính chung của các hạt vật chất, và có khi lại hiện ra như 
những “sóng” năng lượng phi vật chất. Theo sự hiểu biết 
của tôi, những hạt hay sóng ấy không thể đồng thời được 
xác định về mặt vị trí và dự chuyển. Vì thế quan điểm cổ 
điển về việc miêu tả trạng thái vũ trụ theo vị trí và dự 
chuyển của các hạt vật chất đã sụp đổ. 


Giống như cơ học lượng tử đã phát triển qua thời gian 
từ các định luật của vật lý học cổ điển, cũng thế, đức Phật 
đã miêu tả bản chất của kinh nghiệm theo một tiến trình 
phát triển dần dần, tùy theo khả năng lãnh hội của người 
nghe, với mỗi một tri kiến đều được hình thành từ tri kiến 
trước đó. Về mặt lịch sử, những Giáo pháp này được phân 
chia thành ba thời, gọi là “Tam chuyển pháp luân”. Chữ 
đdharma trong tiếng Sanskrit, được dịch là pháp, ở đây có 
nghĩa là “chân lý”, hay nói đơn giản hơn là “cách thức tồn 
tại của sự vật”. 


Đức Phật thuyết giảng bài pháp đầu tiên ở vườn Lộc 
Uyển, một khu đất rộng gần Varanasi, ngày nay là vùng 
Benares thuộc Ấn Độ. Những bài pháp đầu tiên miêu 
tả bản chất tương đối của thực tại dựa trên những kinh 
nghiệm vật lý có thể quan sát được. Giáo pháp của lần 
chuyển pháp luân thứ nhất thường được tóm tắt trong 
một loạt phát biểu được gọi là “Tứ Diệu Đế”, nhưng có 
thể được miêu tả một cách chính xác hơn là “Bốn tuệ giác 
thanh tịnh về cách thức tôn tại của sự vật”. Bốn tuệ giác 
thanh tịnh này có thể được tóm lược như sau: 


137 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





1. Đời sống thế tục chịu ảnh hưởng bởi khổ đau. 

2. Khổ đau có nguyên nhân của nó. 

3. Nguyên nhân của khổ đau có thể dứt trừ. 

4. Có một con đường đơn giản đưa đến sự dứt trừ các 
nguyên nhân của khổ đau. 


Trong thời chuyển pháp luân thứ hai và thứ ba, đức 
Phật bắt đầu miêu tả những đặc tính của thực tại tuyệt 
đối. Thời chuyển pháp luân thứ hai, - giảng ở núi Linh 
Thứu, một ngọn núi thuộc tiểu bang Bihar vùng đông bắc 
Ấn Độ - đặt trọng tâm vào bản chất của tánh Không, tâm 
từ, tâm bi và tâm Bồ-đề (Tâm Bồ-đề hay Boddhicrtta là 
một từ ngữ Sanskrit, thường được dịch là “giác tâm” hay 
“giác trí). Lần chuyển pháp luân thứ ba, đức Phật dạy 
về những tính chất nền tảng của tánh Phật, được thuyết 
giảng ở nhiều địa điểm khác nhau khắp nước Ấn Độ. 


Tự thân ba thời chuyển pháp luân này là rất lôi cuốn, 
xét theo những gì ta học được về bản chất của tâm thức, 
vũ trụ và cách thức mà tâm thức nhận biết kinh nghiệm. 
Nhưng đồng thời cách phân chia ba thời này cũng giúp 
làm sáng tỏ những quan điểm đã khởi sinh trong các vị đệ 
tử đầu tiên của đức Phật. 

Đau khi đức Phật nhập diệt, các vị đệ tử không phải 
bao giờ cũng đồng ý với nhau về cách nhận hiểu chính xác 
những gì Ngài đã dạy; một số trong các vị có thể đã không 
được nghe đủ cả ba thời chuyển pháp luân. Sự bất đồng ý 
kiến giữa các vị cũng chỉ là điều tự nhiên, vì như đức Phật 
đã nhiều lần nhấn mạnh, điểm tinh yếu trong giáo pháp 


lo Sống một đời uui 


4. TÍNH KHÔNG: THỰC TỊI WƯỢT NG0ÀI THỰC TỊI 





của Ngài không thể nắm hiểu đơn thuần bằng tri thức, mà 
chỉ có thể thực chứng qua kinh nghiệm trực tiếp. 


Những người chỉ được học giáo pháp qua lần chuyển 
pháp luân thứ nhất đã phát triển thành hai trường phái 
tư tưởng, đó là phái Hữu Bộ (Vaibhasika) và phái Kinh Bộ 
(Sautantrika), vốn quan niệm rằng các cực vi trần - tạng 
ngữ gọi là dul-tren hoặc dul-tren-cha-may, tạm dịch là 
những “hạt vật chất nhỏ nhất” hay “hạt vật chất không 
thể chia chẻ” - là tuyệt đối “có thật”, trong ý nghĩa là tự 
chúng đã trọn vẹn, không thể phân chia thành những 
phần nhỏ hơn. Những cực vi trần căn bản này được xem là 
phần thiết yếu hình thành tất cả các hiện tượng. Những 
cực vi trần này không bao giờ có thể tan rã hay mất đi, mà 
chỉ chuyển hóa thành các dạng thức khác. Thí dụ, những 
du]-tren-cha-may của gỗ không hề bị mất đi khi một khúc 
củi bị đốt, mà chỉ đơn thuần là chuyển biến thành khói 
hay lửa - một quan niệm không khác với định luật “bảo 
toàn năng lượng”, một nguyên lý căn bản của vật lý học 
cho rằng năng lượng không thể được tạo ra hay mất đi, 
mà chỉ có thể chuyển biến thành những dạng thức khác. 
Thí dụ, năng lượng hóa học trong xăng dầu có thể chuyển 
hóa thành năng lượng cơ học làm cho xe chạy. 

Tới đây bạn có thể tự hỏi, sự phát triển của vật lý học 
hiện đại thì liên quan gì đến việc đạt được hạnh phúc cá 
nhân? Nhưng nếu bạn chịu khó nghe tôi thêm một lát 
nữa, sự liên quan đó sẽ trở nên rõ ràng. 

Những giáo pháp thuyết giảng về sau của đức Phật 
đã chứng minh rằng chỉ riêng việc các cực vi trần có thể 
chuyển hóa - như Albert Einstein sẽ chứng minh trong 


139 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





nhiều thế kỷ sau này qua phương trình nổi tiếng E = me, 
bằng một ngôn ngữ rất cơ bản đã miêu tả các hạt vật chất 
như là những gói năng lượng nhỏ - cũng cho thấy rằng 
một dul-tren hay dul-tren-cha-may thật ra chỉ là một 
hiện tượng nhất thời và vì vậy không thể được xem là một 
thực thể căn bản hay tuyệt đối. 


Hãy lấy một thí dụ trong đời sống thường ngày là 
nước. Dưới điều kiện rất lạnh, nước đóng thành băng. 
Dưới nhiệt độ bình thường, nước là chất lỏng. Khi đun sôi, 
nước bốc thành hơi. Trong các thí nghiệm khoa học, các 
phân tử của nước có thể được tách ra thành những nguyên 
tử hydrogen và oxygen, và khi những nguyên tử này được 
khảo sát kỹ hơn, chúng bao gồm những hạt hạ nguyên tử 
càng lúc càng nhỏ hơn. 


Có một điểm tương đồng thú vị giữa quan điểm của 2 
phái Hữu bộ và Kinh bộ với vật lý học cổ điển. Theo vật lý 
học cổ điển - có thể là tôi đang đơn giản hóa tối đa vấn đề 
để khái niệm này dễ hiểu hơn - các yếu tố cơ bản của vật 
chất cũng như những thực thể lớn như các ngôi sao, tỉnh 
cầu và thân người, có thể được miêu tả xét về những đặc 
tính có thể đo lường được một cách chính xác, chẳng hạn 
như vị trí hay dự chuyển, và ngoan ngoãn di chuyển trong 
không gian, thời gian theo những phương thức có thể dự 
đoán trong sự phối hợp hoàn hảo với những lực nhất định, 
chẳng hạn như trọng lực và điện lực. Cách suy diễn cổ 
điển này vẫn còn rất hiệu nghiệm trong việc dự đoán sự 
vận hành của các hiện tượng vĩ mô, như sự di chuyển của 
các hành tĩnh. 


Tuy nhiên, theo như tôi đã được giải thích, những tiến 


ÂU Sống một đời uui 


4. TÍNH KHÔNG: THỰC TỊI WƯỢT NG0ÀI THỰC TỊI 





bộ kỹ thuật trong thế kỷ 19 đã bắt đầu mang lại cho các 
nhà vật lý học những phương tiện để quan sát các hiện 
tượng vật lý với chi tiết cực nhỏ. Đầu thế kỷ 20, nhà vật 
lý học người Anh J. J. Thomson đã theo đuổi một loạt thí 
nghiệm đưa đến sự phát hiện rằng nguyên tử không phải 
là một thực thể rắn chắc, mà thật ra là được cấu tạo bởi 
nhiều hạt nhỏ hơn - đáng kể nhất là các hạt tích điện được 
gọi là electron. Dựa trên những thí nghiệm của Thomson, 
nhà vật lý học Edward Rutheford đã sáng chế một mô 
hình nguyên tử - rất quen thuộc với hầu hết những người 
phương Tây đã học qua các lớp hóa học hay vật lý học thời 
trung học - như một kiểu thái dương hệ thu nhỏ bao gồm 
các electron xoay quanh một hạt nguyên tử trung tâm 
được gọi là hạt nhân. 


Điều bất ổn của mô hình “thái dương hệ” nguyên tử 
Rutheford là nó không tính đến một sự thật đã quan sát 
được, đó là khi được làm nóng lên thì các nguyên tử luôn 
luôn phát ra những tia sáng năng lượng mang các đặc tính 
nào đó. Một loạt cấp độ năng lượng, vốn là khác nhau tùy 
theo mỗi loại nguyên tử, thường được gọi là “quang phổ 
nguyên tử”. Vào năm 1914, Niels Bohr nhận thấy rằng 
nếu các electron trong một nguyên tử được xử lý như dạng 
sóng thì quang phổ năng lượng nguyên tử có thể được giải 
thích một cách chính xác. Đây là một trong những thành 
công vĩ đại ban đầu của cơ học lượng tử, đã bắt buộc giới 
khoa học phải bắt đầu xem xét nghiêm túc lý thuyết lạ 
lùng mới mẻ này. 

Tuy nhiên, trong khoảng cùng thời gian ấy, Albert 
Binstein đã chứng minh rằng cũng có thể miêu tả các tia 


141 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





năng lượng không phải như dạng sóng, mà như các hạt 
được ông gọi là “quang tử” (photon). Khi các quang tử được 
hướng vào một đĩa kim loại, chúng sẽ tăng nhanh hoạt 
động của các electron và tạo ra dòng điện. Tiếp theo sau 
khám phá của Einstein, một số các nhà vật lý học bắt 
đầu những thí nghiệm cho thấy rằng tất cả các dạng năng 
lượng đều có thể được miêu tả như là các hạt, một quan 
điểm rất giống với kiến giải của trường phái Hữu Bộ. 

Khi các nhà vật lý học hiện đại tiếp tục nghiên cứu thế 
giới của các hiện tượng hạ nguyên tử, họ vẫn phải đương 
đầu với vấn đề là các hiện tượng hạ nguyên tử này - cái 
mà chúng ta có thể gọi là yếu tố căn bản hình thành “thực 
tại” hay “kinh nghiệm” - đôi khi ứng xử như dạng hạt và 
đôi khi lại ứng xử như dạng sóng. Vì vậy họ chỉ có thể đưa 
ra một khả năng, rằng một hạ nguyên tử có thể bộc lộ một 
số đặc tính nào đó hay ứng xử theo một cách nào đó. Trong 
khi lý thuyết lượng tử có vẻ như chắc chắn là chính xác 
trong ứng dụng thực tiễn - như đã chứng minh trong việc 
phát triển tia laser, đèn bán dẫn, máy quét dùng trong 
siêu thị, hay các con chip trong máy tính... - nhưng sự giải 
thích của thuyết lượng tử về vũ trụ vẫn chỉ là một sự miêu 
tả hiện tượng theo kiểu toán học khá trừu tượng. Nhưng 
điều quan trọng là đừng quên rằng toán học là một ngôn 
ngữ biểu trưng - một kiểu thi ca sử dụng những con số 
và ký hiệu thay vì ngôn từ để truyền đạt một ý nghĩa của 
thực tại tiểm ẩn sau kinh nghiệm quy ước của chúng ta. 


tấn Sống một đời wui 


SỰ TỰ DO CỦA KHẢ TÍNH 


Chỉ cần tỉnh táo nhận biết 
bất kỳ điều gì đang sinh khởi. 


Gyalwang Earmapa đời thứ 9 


Đại thủ ấn: Liễu nghĩa hải 
(Mahamudra: The Ocean of Lefinrtive Meaning) 


Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


rong những giáo pháp được đưa ra ban đầu, đức 

Phật đã đề cập đến vấn đề khổ đau do bám chấp 
vào sự tồn tại trên cơ sở tự tính hoặc sự thật có tuyệt đối 
của kinh nghiệm (bao gồm cả niềm tin vào sự tồn tại trên 
cơ sở tự tính của một bản ngã cũng như các hiện tượng 
vật chất). Về sau, khi thính chúng trở nên thông tuệ hơn, 
ngài bắt đầu giảng về tánh Không và tánh Phật một cách 
trực tiếp hơn. Tương tự, những khái niệm của các nhà vật 
lý học cổ điển về bản chất và phản ứng của các vật thể đã 
dần dần được định nghĩa lại và cập nhật qua nỗ lực của 
các nhà khoa học cuối thế kỷ 19. 


Như đã đề cập ở phần trước, khi quan sát vật chất ở 
cấp độ hạ nguyên tử, các nhà khoa học hiện đại đã nhận 
thấy rằng, khi được quan sát dưới một vài điều kiện thực 
nghiệm nhất định, các nguyên tố của thế giới hạ nguyên 
tử cũng ứng xử đàng hoàng như những hạt kiểu “vật 
chất”, nhưng khi được quan sát dưới những điều kiện 
khác, chúng lại ứng xử giống với dạng sóng hơn. Những 

143 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





quan sát về “lưỡng tính sóng-hạt” ấy, trên nhiều phương 
diện, đã đánh dấu sự ra đời của một nền vật lý học mới: cơ 
học lượng tử. 


Tôi hình dung rằng những ứng xử kỳ lạ ấy hẳn đã làm 
cho các nhà khoa học đầu tiên quan sát chúng không được 
thoải mái lắm. Lấy một thí dụ đơn giản, hãy tưởng tượng 
một người nào đó mà bạn nghĩ là mình biết rất rõ, nhưng 
có lúc cư xử với bạn như một người bạn thân, rồi nửa giờ 
sau lại nhìn bạn như thể một người không quen biết. Có 


" éế 


thể bạn sẽ gọi kiểu ứng xử như vậy là “tráo trở”. 


Mặt khác, điểu này hẳn cũng đã vô cùng hứng thú, 
vì sự quan sát trực tiếp cung cách ứng xử của vật chất đã 
mở ra cả một chân trời nghiên cứu mới - rất tương tự với 
cái thế giới được mở rộng trước chúng ta khi bắt đầu tích 
cực quan sát hoạt động của chính tâm thức mình. Có quá 
nhiều điều để quan sát, quá nhiều điều để học hỏi! 


Với bản tính cần cù cố hữu, các nhà vật lý của đầu thế 
kỷ thứ 20 đã chấp nhận xóa bỏ tất cả và quay lại từ đầu để 
có thể giải thích cung cách ứng xử của những hạt vật chất 
mang tính chất như dạng sóng. Dựa trên mô hình của 
Niels Bohr về tính chất dạng sóng của các electron bên 
trong nguyên tử, cuối cùng họ đã đạt đến một cách miêu 
tả mới về thế giới hạ nguyên tử. Với những thuật ngữ toán 
học rất tỉnh tế, họ đã giải thích được bằng cách nào mà 
mỗi một hạt trong vũ trụ đã được nhận biết này lại có thể 
được hiểu như là một tia sóng, và mỗi một tia sóng có thể 
hiểu như một hạt vật chất. Nói cách khác, những hạt vật 
chất đã cấu tạo nên vũ trụ vật chất lớn hơn nó, nhìn từ 
một góc độ thì có thể xem như là những “vật thể” và nhìn 


đôn Sống một đời uui 


4. TÍNH KHÔNG: THỰC TỊI WƯỢT NG0ÀI THỰC TỊI 





từ một góc độ khác lại như là những tiến trình diễn ra 
trong không gian và thời gian. 


Vậy thì vật lý học và cuộc sống hạnh phúc có liên quan 
gì đến nhau? Chúng ta thích nghĩ về chính mình như là 
một cá thể chắc thật, cá biệt, với những mục đích và cá 
tính được xác định rõ rệt. Nhưng nếu thành thật nhìn vào 
những khám phá mới của khoa học hiện đại, ta phải thừa 
nhận rằng cách nhìn về chính mình như vậy dẫu sao cũng 
là chưa đầy đủ. 


Giáo pháp của đức Phật thường được chia làm hai 
nhóm, một là các giáo pháp về trí tuệ, hay phần lý thuyết, 
và hai là các giáo pháp về phương tiện, hay phần thực 
hành. Chính đức Phật đã thường so sánh hai nhóm giáo 
pháp này như đôi cánh của con chim. Để bay được, chim 
cần đủ hai cánh. “Chiếc cánh” trí tuệ là cần thiết, vì nếu 
không có ít nhất là một ý niệm nào đó về chí hướng của 
mình thì “chiếc cánh” thực hành sẽ vung vẩy một cách 
hết sức vô ích. Lấy ví dụ như những người đến phòng tập 
thể dục, ít nhất phải có một ý niệm khái quát về những gì 
mình muốn đạt được khi đổ mồ hôi trên chiếc thảm chạy 
bộ hay cử tạ. Nguyên tắc này cũng đúng với nỗ lực trực 
nhận tiểm năng vốn có của chúng ta trong việc đạt đến 
hạnh phúc. Chúng ta cần biết mình sẽ đi đâu để có thể 
đến được nơi ấy. 


Khoa học hiện đại - đặc biệt là vật lý học lượng tử và 
thần kinh học - đã cống hiến một phương thức tiếp cận với 
trí tuệ bằng những cách diễn đạt vừa có thể được chứng 
minh một cách cụ thể, vừa dễ được chấp nhận đối với những 
người của thế kỷ 21 hơn là tuệ giác của Phật giáo về bản 
chất thực tại được đạt đến bằng vào những phân tích chủ 
quan. Phương thức hiện đại này không những giúp ta giải 


145 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





thích được vì sao các pháp môn của đạo Phật mang lại kết 
quả, xét từ những phân tích khoa học rất khắt khe, mà còn 
soi sáng một cách tuyệt vời những kiến giải của Phật giáo về 
dul-tren-cha-may, tức là những hiện tượng nhất thời sinh 
khởi và hoại diệt trong khoảnh khắc tùy thuộc vào sự thay 
đổi của nhân và duyên. Tuy nhiên, chúng ta cần phải quan 
sát sâu hơn vào lãnh vực khoa học mới có thể khám phá được 
một số trong những điểm tương đồng này. 


tết Sống một đời uui 


5. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA NHẬN THỨC 


Sự thanh tịnh ban sơ của tâm bản nhiên 
là hoàn toàn siêu việt mọi ngôn từ, 

khái niệm và khuôn thước. 

jJamgon FEongtrul 

Đại thiên thế giói 

(Myriad Worids) 


International Commnttee of Kunkhyab Choling 
dịch sang Anh ngữ 


inh nghĩa về tánh Không như “khả tính vô hạn” 

là sự mô tả cơ bản nhất của một thuật ngữ rất 
phức tạp. Một ý nghĩa tỉnh tế hơn nữa, có lẽ đã bị các nhà 
phiên dịch [sang Anh ngữ] thời kỳ đầu bỏ sót, là bất kỳ 
điều gì hiện khởi từ “khả tính vô hạn” ấy - cho dù là một 
tư tưởng, một lời nói, một hành tỉnh, hay một cái bàn - 
đều không thực sự tự nó tổn tại như một “vật thể”, mà chỉ 
là kết quả của rất nhiều nhân và duyên khác nhau. Nếu 
có bất kỳ nhân duyên nào trong số đó bị thay đổi hay loại 
bỏ đi, một hiện tượng khác hơn sẽ sinh khởi. Cũng giống 
như những nguyên lý đã được [đức Phật] vạch ra trong 
thời chuyển pháp luân lần thứ hai, ngành cơ học lượng tử 
có khuynh hướng miêu tả kinh nghiệm theo cách không 
chỉ đơn thuần là một chuỗi sự kiện duy nhất có thể xảy ra 
và dẫn đến một hệ quả duy nhất, mà là những khả tính 
[khác nhau] của các sự kiện và tiến trình - điều này gần 


147 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





gũi một cách lạ lùng với kiến giải của Phật giáo về thực tại 
tuyệt đối, vốn cho rằng về mặt lý thuyết thì những hệ quả 
khác nhau đều có thể xảy ra. 


DUYÊN KHỞI 


Bất kỳ sự việc gì tùy thuộc vào 
nhân duyên đều được xem là Không... 


Madropa Thỉnh vấn kinh 
(Sutra Requested by Madropa) 


Ari Goldfield dịch sang Anh ngữ 


ấy một thí dụ dễ hiểu, hãy hình dung hai chiếc ghế 

khác nhau: một chiếc có 4 chân vững chãi, chiếc 
kia chỉ có hai chân là vững, còn hai chân nứt gãy. Nếu ngồi 
lên chiếc ghế có 4 chân vững chắc, bạn sẽ rất thoải mái. 
Ngồi lên chiếc ghế kia thì kết cục bạn sẽ ngã xuống đất. 
Nhìn bề ngoài thì cả hai đều có thể gọi là “ghế”. Nhưng 
kinh nghiệm của bạn về mỗi chiếc “ghế” đó hiển nhiên là 
khác nhau vì các nhân duyên tiểm ẩn không giống nhau. 


Trong thuật ngữ Phật học, sự hòa hợp các nhân duyên 
khác nhau như vậy được gọi là duyên khởi. Chúng ta luôn 
có thể chứng kiến sự vận hành của nguyên lý duyên khởi 
trong thế giới quanh ta. Chẳng hạn, một hạt mầm mang 
trong nó tiềm năng tăng trưởng, nhưng tiểm năng đó chỉ 
có thể trở thành hiện thực - nghĩa là mọc lên thành thân 
cây, bụi rậm hay dây leo - với những điều kiện nhất định. 
Nó phải được gieo trồng, tưới nước và có đủ ánh sáng. 


lệm Sống một đời vui 


5. TÍNH TƯƠNG ĐỐI ÊÚA NHẬN THỨC 





Ngay cả với những điều kiện thích hợp thì việc mọc lên 
cây gì cũng là tùy thuộc vào loại hạt mầm được gieo trồng 
xuống. Một hạt táo không thể mọc thành cây cam, và hạt 
cam cũng không thể mọc lên một loại cây đột nhiên đâm 
ra chồi táo. Vậy thì ngay cả trong một hạt mầm, nguyên 
lý duyên khởi cũng đã vận hành. 


Cũng vậy, những chọn lựa của chúng ta trong đời 
sống hằng ngày thực sự có một hệ quả tương đối, khơi dậy 
những nhân và duyên mà sẽ đưa đến những hệ quả tất 
yếu trong phạm trù thực tại tương đối. Những chọn lựa 
tương đối giống như những viên đá ném vào ao nước. Cho 
dù viên đá cũng chẳng đi đâu xa, nhưng bất kỳ nơi nào 
nó rơi xuống thì ở đấy sẽ có những vòng sóng gợn lan tròn 
ra. Không có cách nào để ngăn việc này (tất nhiên, trừ phi 
bạn ngắm rất tôi và viên đá không bay xuống ao mà lại 
xuyên qua cửa sổ nhà hàng xóm, và trong trường hợp này 
thì sẽ có một loạt hậu quả khác phát sinh). 


Tương tự như thế, những ý niệm về bản thân như 
“tôi chưa hoàn thiện”, “tôi mập quá”, hay “hôm qua tôi đã 
phạm lỗi nghiêm trọng”, đều dựa trên những nhân duyên 
trước đó. Có lẽ đêm trước bạn đã ngủ không ngon. Có lẽ 
trước đó trong ngày đã có ai đó nói điều gì mà bạn không 
thích. Hoặc có lẽ bạn chỉ đói bụng và cơ thể bạn đang 
đòi hỏi những vi-ta-min và khoáng chất thiết yếu để hoạt 
động đúng mực. Một điều thật đơn giản như việc uống 
không đủ nước cũng có thể làm bạn mệt lả, đau đầu hay 
mất khả năng tập trung. Một số sự kiện bất kỳ có thể 
quyết định bản chất của kinh nghiệm tương đối mà không 
hề làm thay đổi thực tại tuyệt đối của “bản lai diện mục”. 


149 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Khi tôi được các nhà thần kinh học khảo sát tại phòng 
nghiên cứu ở Wisconsin, tôi đã đặt rất nhiều câu hỏi về việc 
các nhà khoa học hiện đại hiểu như thế nào về nhận thức 
[của con người]. Đạo Phật đã có giáo lý riêng, nhưng tôi 
hiếu kỳ muốn biết quan niệm của khoa học Âu Tây. Những 
gì tôi đã học được là, theo quan điểm thuần túy của khoa 
thần kinh học thì bất kỳ hoạt động nhận thức nào cũng 
phải hội đủ ba yếu tố: một tác nhân kích thích (chẳng hạn 
như hình sắc, âm thanh, mùi vị, hoặc một vật gì đó mà ta 
xúc chạm hay xúc chạm vào ta), một giác quan và một loạt 
các chu kỳ phản ứng thần kinh trong não bộ để điều phối 
và làm cho những tín hiệu nhận được từ giác quan trở nên 
có ý nghĩa. 

Lấy thí dụ như sự nhận thức hình ảnh của một trái 
chuối. Các nhà khoa học đã tiếp chuyện với tôi giải thích 
rằng, trước hết thần kinh thị giác - những nơ-ron cảm 
nhận trong mắt - nhận ra một vật màu vàng, dài và cong, 
có thể có một chấm nâu ở một trong hai đầu. Bị kích thích 
bởi tác nhân này, các nơ-ron bắt đầu liên tục truyền tín 
hiệu đến khâu não (thalamus), một cấu trúc thần kinh 
nằm ngay trung tâm não. Vùng khâu não có phần giống 
với một trung tâm điều phối tín hiệu (như thường thấy 
trong các bộ phim cũ trước đây), là nơi các tín hiệu từ 
những giác quan được phân loại trước khi chuyển đến các 
vùng não khác. 


Đau khi được phân loại ở vùng khâu não, các tín hiệu 
thần kinh thị giác được gửi đến hệ viền não, là vùng não 
chịu trách nhiệm chính trong việc xử lý những phản ứng 
cảm xúc và các cảm giác đau đớn hay khoái lạc. Đến thời 


MU Sống một đời uui 


5. TÍNH TƯƠNG ĐỐI 0A NHẬN THỨC 





điểm này, não bộ của ta sẽ đưa ra một phán đoán tức thì 
về kích thích thị giác đó - trong trường hợp này là một vật 
màu vàng, dài và cong, có những chấm nâu ở một trong 
hai đầu - là tốt hay xấu, hoặc không tốt không xấu. Giống 
như cảm giác mà đôi khi ta cảm nhận khi có mặt những 
người khác, ta có khuynh hướng xem kiểu phản ứng tức 
thời này như là “phản ứng từ tâm can”, mặc dầu phản ứng 
này không hoàn toàn phát sinh từ tim hay gan - nhưng 
dùng định nghĩa ngắn gọn này dễ dàng hơn nhiều, còn 
hơn là đi vào chi tiết như “một kích thích của nơ-ron trong 
vùng viền não”. 

Khi thông tin này được xử lý trong vùng viền não, nó 
cũng đồng thời được chuyển lên “cấp trên” là các vùng 
trong lớp vỏ não mới, vùng phân tích [dữ liệu] chính yếu 
của não bộ, nơi ấy thông tin được tổ chức thành các mô 
thức - hay nói cụ thể hơn là thành các khái niệm - để cung 
cấp sự chỉ dẫn hay phác đồ được ta dùng để định hướng 
trong thế giới hằng ngày. Lớp vỏ não mới (neocortex) phán 
đoán mô thức [được gửi đến] và đi đến kết luận rằng đối 
tượng đã kích thích các tế bào thần kinh thị giác đó thật 
ra là một quả chuối. Và nếu lớp vỏ não mới đã từng tạo 
ra một mô thức hay khái niệm về “quả chuối”, nó sẽ cung 
cấp ngay đủ mọi loại chi tiết khác có liên quan, dựa trên 
những kinh nghiệm quá khứ - chẳng hạn như hương vị 
của một quả chuối như thế nào, chúng ta có thích hương 
vị ấy hay không, và đủ mọi loại chi tiết khác liên quan đến 
khái niệm của ta về quả chuối, và tất cả những điều đó sẽ 
giúp ta quyết định cách phản ứng chính xác hơn với đối 
tượng mà ta nhìn thấy như là một quả chuối. 


1ỗ1 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Những gì tôi vừa mô tả chỉ là một phác thảo sơ sài của 
tiến trình nhận thức. Nhưng ngay cả một cái nhìn thoáng 
qua về tiến trình ấy cũng đủ cho ta một ý niệm vì sao ngay 
cả một vật thể thông thường cũng có thể trở thành nguyên 
nhân của hạnh phúc hay khổ đau. Khi đến giai đoạn nhận 
biết được quả chuối, chúng ta không còn thực sự nhìn thấy 
đối tượng ban đầu nữa. Thay vào đó, ta nhìn thấy một 
hình ảnh của nó được tạo thành bởi lớp vỏ não mới. Và 
hình ảnh này chịu sự quy định bởi một số lượng khổng lồ 
các yếu tố khác nhau, bao gồm môi trường quanh ta, sự kỳ 
vọng và những kinh nghiệm trước đây của ta, cũng như 
chính cấu trúc hệ mạch nơ-ron của ta nữa. Ngay trong tự 
thân não bộ, quá trình cảm nhận và tất cả những yếu tố 
này có thể nói là tương thuộc [theo nguyên lý duyên khởi] 
trong ý nghĩa là chúng liên tục tác động lẫn nhau. Bởi vì 
cuối cùng thì lớp vở não mới cung cấp mô thức để thông 
qua đó ta có được khả năng nhận biết, gọi tên và tính toán 
các ứng xử, hay “quy tắc”, tương ứng với đối tượng được 
nhận thức, nên trong một ý nghĩa rất thâm sâu, chính lớp 
vỏ não mới đã hình thành thế giới cho chúng ta. Nói cách 
khác, ta không nhìn thấy thực tại tuyệt đối của quả chuối, 
mà chỉ nhìn thấy sự trình hiện tương đối của nó, một hình 
ảnh được tạo thành trong tâm thức. 


Để minh họa điểm này, trong cuộc hội thảo đầu tiên 
của viện Tâm thức và Đời sống vào năm 1987, Tiến sĩ 
Livingston đã trình bày một thí nghiệm đơn giản, qua đó 
một nhóm đối tượng của thí nghiệm này sẽ được nhìn một 
chữ T viết rất cẩn thận, sao cho hai gạch ngang và dọc 
chính xác bằng nhau.! Khi được hỏi liệu trong hai gạch đó 


1 Jeremy W. Hayward và Francisco J. Varela, Gentle Bridges: 


Kạn, Sống một đời uui 


5. TÍNH TƯƠNG ĐỐI 0A NHẬN THỨC 





có gạch nào dài hơn, hay hai gạch bằng nhau, có 3 nhóm 
câu trả lời khác nhau được đưa ra, mỗi câu đều dựa trên 
môi trường sống của đối tượng được hỏi. Thí dụ, hầu hết 
những người sống hay lớn lên trong môi trường có mặt 
đất bằng phẳng (như Netherlands) có khuynh hướng thấy 
gạch ngang (hay phẳng) dài hơn. Ngược lại, những người 
sống hay lớn lên trong vùng núi dễ có khuynh hướng tiếp 
nhận sự vật theo tương quan cao thấp, thì hầu như tất cả 
đều tin chắc chắn rằng gạch dọc dài hơn. Chỉ một nhóm ít 
người có khả năng nhận ra chiều dài của hai gạch là bằng 
nhau. 


Và nếu nói một cách thuần túy theo sinh lý học thì 
bộ não là thành tố tích cực trong việc hình thành và quy 
định nhận thức. Mặc dầu các nhà khoa học không phủ 
nhận rằng có một “thế giới thật” của các đối tượng bên 
ngoài giới hạn thân thể, nhưng nhìn chung thì họ đồng ý 
rằng cho dù các kinh nghiệm qua giác quan có vẻ như rất 
trực tiếp và tức thời, nhưng các tiến trình có liên quan đều 
tỉnh tế và phức tạp hơn rất nhiều so với vẻ ngoài đó. Như 
Francisco Varela đã phát biểu sau đó trong cùng hội thảo 
này: “Như thể là chính bộ não mới thực sự làm cho thế giới 
hiển hiện qua nhận thức. ”" 

Vai trò tích cực của não bộ trong tiến trình nhận thức 
giữ phần trọng yếu trong việc quyết định tâm trạng bình 
thường của chúng ta. Và vai trò tích cực này đã mở ra khả 
năng cho những ai mong muốn tu tập những pháp môn 


Conversations with the Dalai Lama on the Science of Mind (Boston: 
Shambhala, 1992), trang 183 và 184. 
1 Sách đã dẫn, trang 199. 


155 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





luyện tâm nào đó để dần dần thay đổi những nhận thức cố 
hữu, vốn đã hình thành qua nhiều năm sống buông thả. 
Bằng vào sự tu tập rèn luyện, não bộ có thể phát triển 
những mối liên kết nơ-ron mới, nhờ thế chúng ta không 
những có thể chuyển hóa những nhận thức hiện có mà 
còn vượt ra khỏi những trạng thái tâm thức bình thường 
như sự lo âu, bất lực và đau khổ để hướng đến một kinh 
nghiệm hạnh phúc và an lạc lâu bền hơn. 


Đây là một tin vui cho bất kỳ ai đang cảm thấy vướng 
mắc vào những ý niệm về cách vận hành của đời sống. Tất 
cả những kinh nghiệm của bạn - tư tưởng, cảm giác hay 
cảm thọ - không có gì là bất biến và không thay đổi được 
như vẻ ngoài của chúng. Nhận thức của bạn chỉ là những 
ước lượng rất sơ sài của bản chất chân thật của sự vật. Thật 
ra thì cả vũ trụ bạn đang sống và vũ trụ [được hình thành] 
trong tâm thức bạn mới hợp thành một tổng thể tương 
quan. Các nhà thần kinh học, vật lý học và tâm lý học đã 
giải thích với tôi rằng, trong một nỗ lực can đảm để miêu tả 
thực tại bằng những cách diễn đạt khách quan, hợp lý, các 
nhà khoa học hiện đại đã bắt đầu khôi phục trong chúng 
ta cảm giác mầu nhiệm và tuyệt vời của kinh nghiệm sống. 


Noo Sống một đời uui 


5. TÍNH TƯƠNG ĐỐI êÚA NHẬN THỨC 


CHỦ THỂ VÀ KHÁCH THỂ: MỘT QUAN 
ĐIỂM CỦA KHOA HỌC THẦN KINH 





Những tư tưởng nhị nguyên 
là năng lượng sinh động của tâm. 


djJamgon Eontrul 


Sáng tạo và viên mãn 
(Creatlon and Completion) 


Sarah Harding dịch sang Ảnh ngữ 


S au khi đã trang bị thêm chút ít kiến thức về vật lý 
và sinh lý học, chúng ta có thể đặt những câu hỏi 
sâu xa hơn về thực tại tuyệt đối của tánh Không và thực 
tại tương đối của những trải nghiệm hằng ngày. Chẳng 
hạn, nếu những gì chúng ta nhận thức chỉ là một hình 
ảnh của đối tượng, và tự thân đối tượng, theo quan điểm 
của các nhà vật lý học, chỉ là một số lớn các phân tử bé tí 
đang quay tròn, vậy thì tại sao chúng ta lại cảm nghiệm 
về một sự vật, chẳng hạn như cái bàn trước mặt chúng ta, 
như là một vật thể cứng chắc? Làm sao ta có thể thấy và 
cảm nhận một ly nước trên bàn? Nếu ta uống ly nước đó, 
có vẻ như nó có đủ sự chắc thật và hoàn toàn cảm nhận 
được. Làm sao có thể như thế? [Sự thật là] nếu không 
uống nước, chúng ta sẽ khát. Tại sao? 

Trước hết, về nhiều phương diện, tâm thức tham gia 
vào một tiến trình được gọi là dzinpa, một từ ngữ Tây 
Tạng có nghĩa là “nắm bắt”. Dzinpa là khuynh hướng của 


155 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





tâm thức bám víu vào đối tượng như một thực thể tự nó 
có thật. Sự tu tập theo đạo Phật cho ta một cách tiếp cận 
khác, thay vì nhìn cuộc đời như một cuộc sinh tồn chủ yếu 
dựa trên sự sợ hãi, ta sẽ thể nghiệm đời sống như một 
chuỗi tiếp nối những sự kiện lạ lùng và mầu nhiệm. 


Sự khác biệt có thể được chỉ rõ qua một thí dụ đơn 
giản. Hãy hình dung tôi đang nắm trong tay xâu chuỗi 
mala (xâu chuỗi gồm các hạt tròn nhỏ, dùng khi cầu 
nguyện, niệm Phật) và lòng bàn tay úp xuống. Trong thí 
dụ này, xâu chuỗi mala tượng trưng cho tất cả những tài 
sản mà người ta thường thấy là cần thiết: một chiếc xe hơi 
tốt, quần áo đẹp, món ăn ngon, việc làm có thu nhập cao, 
nhà cửa tiện nghi v.v... Nếu tôi nắm chặt vào xâu chuỗi, 
một phần xâu chuỗi dường như sẽ vuột ra và treo lủng 
lắng ở ngoài bàn tay tôi. Nếu tôi cố nắm lấy phần bị vuột 
ra, một đoạn khác dài hơn sẽ vuột ra nữa; và nếu tôi cố 
nắm cho bằng được phần vuột ra thêm đó, một đoạn khác 
thậm chí còn dài hơn nữa sẽ vuột ra. Nếu tôi cứ tiếp tục 
như thế, cuối cùng thì nguyên cả xâu chuỗi mala sẽ vuột 
khỏi tay tôi. Tuy nhiên, nếu như tôi lật ngửa bàn tay lên 
và để cho xâu chuỗi nằm hoàn toàn trên lòng bàn tay mở 
rộng, sẽ không có gì rơi tuột cả. Chuỗi hạt nằm buông lỏng 
trong bàn tay tôi. 


Lấy một thí dụ khác, hãy tưởng tượng bạn đang ngồi 
trong một căn phòng rất đông người đang cùng nhìn về một 
cái bàn ở phía trước căn phòng. Khuynh hướng tự nhiên của 
bạn là xem cái bàn ấy như tự nó đã là một vật thể hoàn toàn 
trọn vẹn, hàm chứa chính nó và không phụ thuộc vào sự 
quan sát chủ quan. Nhưng cái bàn gồm có mặt bàn, chân 
bàn, cạnh bàn, phía sau và phía trước. Nếu bạn nhớ rằng cái 


No Sống một đời uui 


5. TÍNH TƯƠNG ĐỐI GA NHẬN THỨC 





bàn được cấu tạo bởi những thành phần khác nhau như thế, 
liệu bạn có thể thực sự xác định nó như một vật thể đơn độc 
nữa không? 


Trong quá trình truy tìm “người nhạc trưởng vắng 
mặt” của bộ não, các nhà khoa học thần kinh đã khám phá 
rằng não bộ của sinh vật hữu tình đã đặc biệt tiến hóa để 
nhận biết và phản ứng với các mô thức. Trong hàng triệu 
nơ-ron tạo thành não bộ con người, có một số đặc biệt thích 
ứng để nhận biết hình dạng, trong khi một số khác dành 
riêng cho việc nhận biết màu sắc, mùi hương, âm thanh, 
chuyển động v.v... Đồng thời, não bộ của chúng ta cũng có 
sẵn những cơ chế cho phép ta rút tỉa được những gì mà các 
nhà khoa học thần kinh gọi là những quan hệ “tổng hòa”, 
hay theo kiểu mô thức. 


Hãy xem xét điển hình quen thuộc của một nhóm biểu 
tượng hình ảnh, gọi là biểu tượng cảm xúc, thường được 
dùng trong các thư điện tử: :-). Nhóm [biểu tượng] này 
dễ dàng được nhận ra như một “khuôn mặt tươi cười” với 
hai con mắt “:”, một cái mũi “ - ” và cái miệng “ ) ”. Tuy 
nhiên, nếu ba dấu này được sắp xếp lại như :)- thì não bộ 
sẽ không nhận ra là một mô thức và chỉ hoàn toàn nhận 
hiểu hình ảnh đó như là những dấu hai chấm, đường cong 
và dấu gạch được sắp xếp ngẫu nhiên. 


Các nhà khoa học thần kinh mà tôi được tiếp chuyện 
đã giải thích rằng, những cơ chế nhận biết mô thức này 
vận hành hầu như đồng thời với sự nhận biết hình dạng, 
màu sắc v.v... của các nơ-ron, thông qua sự đồng bộ thần 
kinh (neuronal synchrony). Nói một cách rất giản dị, điều 
này có thể được mô tả như là một tiến trình qua đó các 


157 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





nơ-ron phân bố trên khắp những vùng cách biệt nhau của 
não bộ đều tự động và tức thời giao tiếp với nhau. Thí dụ, 
khi hình vẽ :-) được nhận biết theo cách sắp xếp chính 
xác này, thì các nơ-ron tương ứng sẽ tự động gửi tín hiệu 
cho nhau theo một phương cách tức thời nhưng phối hợp 
chính xác để biểu thị cho sự nhận biết được một mô thức 
đặc biệt. Khi không có mô thức nào được nhận biết, các 
nơ-ron tương ứng sẽ gửi cho nhau những tín hiệu ngẫu 
nhiên. 

Theo những gì tôi biết cho đến hiện nay thì khuynh 
hướng nhận biết các mô thức hay vật thể là sự minh họa 
rõ ràng nhất của đzinpa (sự chấp trước) về mặt sinh lý. Tôi 
cho rằng khuynh hướng này đã phát triển như một kiểu 
bản năng sinh tôn, vì khả năng phân biệt được các vật 
thể hay sự kiện là nguy hại, hữu ích hay vô hại là hết sức 
tiện lợi! Như tôi sẽ giải thích sau này, các nghiên cứu lâm 
sàng cho thấy sự tu tập thiển quán đã phát triển cơ chế 
đồng bộ thần kinh đến một mức độ mà chủ thể nhận thức 
có thể bắt đầu chủ động nhận ra được rằng tâm thức của 
họ là đồng nhất và không khác biệt với các kinh nghiệm 
hay đối tượng được tâm thức nhận biết. Nói cách khác, sự 
tu tập thiền quán lâu ngày sẽ xóa đi ranh giới phân biệt 
giả tạo giữa chủ thể và khách thể, và nhờ thế mà chủ thể 
nhận thức có được sự tự do để quyết định về phẩm tính 
của kinh nghiệm tự thân, cũng như sự tự do để phân biệt 
giữa những gì là chân thật và những gì chỉ đơn thuần là 
một sự trình hiện. 

Tuy nhiên, việc xóa đi ranh giới giữa chủ thể và khách 
thể không có nghĩa là sự nhận thức sẽ trở nên mông lung 
mơ hồ. Bạn vẫn sẽ tiếp tục nhận biết các kinh nghiệm dưới 


HN Sống một đời ui 


5. TÍNH TƯƠNG ĐỐI 0A NHẬN THỨC 





hình thức chủ thể và khách thể nhưng đồng thời cũng 
nhận biết rằng sự chia tách ấy chủ yếu chỉ là về mặt khái 
niệm. Nói cách khác, sự nhận thức một đối tượng không 
khác biệt với chính cái tâm thức đang nhận thức về đối 
tượng ấy. 


Vì sự chuyển đổi này khó nắm hiểu được bằng tri thức, 
nên để có thể hiểu rõ hơn, một lần nữa ta lại phải dựa vào 
thí dụ so sánh với giấc mơ. Trong một giấc mơ, nếu bạn 
biết được rằng những gì bạn đang trải qua chỉ là một giấc 
mơ, thì khi ấy bạn cũng nhận biết rằng bất kỳ điều gì bạn 
trải qua trong mơ chỉ là đang diễn ra trong tâm thức bạn 
mà thôi. Và sự nhận biết như vậy sẽ giải thoát cho bạn 
khỏi những giới hạn của “những bất ổn trong mộng”, “đau 
khổ trong mộng” hay “giới hạn trong mộng”. Giấc mơ vẫn 
tiếp tục, nhưng sự nhận biết này đã giải thoát bạn ra khỏi 
bất kỳ những đau đớn hay buồn khổ nào mà những cảnh 
trong mộng đã gây ra. Sự sợ hãi, đau đớn hay khổ não 
đều được thay thế bằng một sự ngạc nhiên gần như trẻ 
thơ: “Trời! Hãy xem những gì mà tâm thúc tôi có thể tạo 
ra kia kìa!” Cũng giống như thế, trong đời sống thật, sự 
vượt thoát ranh giới phân biệt giữa chủ thể và khách thể 
cũng tương đương với sự nhận biết rằng bất kỳ điều gì bạn 
trải nghiệm đều không hề tách rời với tâm thức đang trải 
nghiệm chúng. Đời sống thực tế không ngừng lại, nhưng 
sự kinh nghiệm hay nhận thức của bạn về cuộc sống sẽ 
chuyển từ sự giới hạn thành sự ngạc nhiên kỳ thú. 


159 
Yongey Mmgyur Rmboche 


MÓN QUÀ CỦA SỰ BẤT ĐỊNH 


Khi tâm không có chố trụ, đó là Đại thủ ấn. 
Ngài Tilopa 


Hằng hà Đại thủ ấn 
(Ganges Mahamudra) 


Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


N" trở lại với thí dụ quan sát một cái bàn, chúng 
ta có thể nói rằng, ngay trên bình diện có thể 
quan sát được theo cách thông thường, một cái bàn cũng 
luôn trong trạng thái không ngừng thay đổi. Từ hôm qua 
đến hôm nay, một chút gỗ có thể sứt ra hay một chút sơn 
đã tróc. Nếu nhìn cái bàn theo cách của một nhà vật lý, ở 
mức độ cực vi chúng ta sẽ thấy những thứ gỗ, sơn, đinh, 
keo dán... đã tạo nên cái bàn đều là do phân tử và nguyên 
tử hợp thành, mà cấu trúc của phân tử và nguyên tử lại là 
những hạt lượng tử chuyển động nhanh, không ngừng dao 
động trong không gian hạ nguyên tử mênh mông. 


Ở cấp độ hạ nguyên tử này, các nhà vật lý gặp phải 
một rắc rối thú vị: khi họ tìm cách đo vị trí chính xác của 
một hạt trong không gian hạ nguyên tử thì họ không thể 
đo lường dự chuyển (tức là vận tốc và hướng chuyển động) 
của nó với độ chính xác 100%; và khi họ muốn đo lường 
dự chuyển của một hạt, thì họ không thể xác định chính 
xác vị trí của nó. Sự bất ổn khi đo lường đồng thời vị trí 
và dự chuyển của một hạt được gọi là nguyên lý bất định 


160 
Sông một đời vui 


5. TÍNH TƯƠNG ĐỐI 0A NHẬN THỨC 





Heisenberg, gọi theo tên của ông Werner Heisenberg, một 
trong những sáng lập viên của cơ học lượng tử. 


Tôi được nghe giải thích về một phần của bất ổn này 
là, để “thấy” được vị trí của một hạt hạ nguyên tử, các nhà 
vật lý cần chiếu một tia chớp sáng ngắn ngủi vào hạt này 
để cho nó một kích thích năng lượng phụ trội và làm thay 
đổi tốc độ di chuyển của nó. Mặt khác, khi các nhà vật lý 
học tìm cách đo lường dự chuyển của hạt, họ sẽ làm điều 
đó bằng cách đo sự thay đổi trong tần số sóng ánh sáng 
chiếu vào hạt khi hạt này di động - tương tợ như cách mà 
cảnh sát giao thông dùng tần số của sóng ra-đa để đo vận 
tốc một chiếc xe. Như thế, tùy theo loại thí nghiệm mà các 
nhà khoa học tiến hành, họ sẽ có được thông tin về một 
trong hai đặc tính của hạt. Nói một cách hết sức giản dị 
là, kết quả của một thí nghiệm tùy thuộc vào bản chất của 
chính nó - nghĩa là tùy theo nghi vấn của các nhà khoa 
học nào đã thiết đặt và quan sát cuộc thử nghiệm Ấy. 


Nếu bạn xem nghịch lý này như một cách để miêu 
tả kinh nghiệm con người, bạn có thể thấy rằng, việc các 
đặc tính được gán cho một hạt vật chất được quy định bởi 
cuộc thí nghiệm cụ thể mà các nhà khoa học đã thực hiện 
với nó, và theo một cung cách cũng giống như vậy, tất cả 
những gì chúng ta suy nghĩ, cảm giác và nhận thức đều 
tùy thuộc vào những tập quán tinh thần mà chúng ta đưa 
vào đó. 

Vật lý học hiện đại đã chỉ rõ rằng, sự hiểu biết của 
chúng ta về các hiện tượng vật chất đã bị giới hạn trong 
một chừng mực nào đó bởi những nghì vấn của ta về hiện 
tượng. Đồng thời, sự bất định trong việc dự đoán chính 


161 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





xác cách thức và vị trí một hạt vật chất có thể xuất hiện 
trong vũ trụ hạ nguyên tử cũng cho thấy một mức độ tự 
do nào đó trong việc quyết định bản chất kinh nghiệm của 
chúng ta. 


BỐI CẢNH: GÓC NHÌN 
CỦA NHẬN THỨC HỌC 


Ý làm chủ, ý tạo... 


Kinh Pháp Cú 
(The Dhammapada) 


Eknath Easwaran dịch sang Anh ngữ 


ự tu tập Phật pháp dẫn dắt chúng ta dần dần 

buông bỏ những định kiến cố hữu và trải nghiệm 
với những nghi vấn khác và những quan điểm khác. Một 
sự chuyển đổi cách nhìn như thế không khó như ta tưởng. 
Ở Nepal, trong một câu chuyện trao đổi với người đệ tử 
của tôi làm việc trong ngành Tâm lý học nhận thức, tôi 
được biết rằng khả năng thay đổi cách nhìn của chúng ta 
về sự vật là một trong những công năng cơ bản của tâm 
thức con người. Theo cách diễn đạt của Tâm lý học nhận 
thức thì ý nghĩa của bất kỳ thông tin nào chúng ta nhận 
được, phần lớn đều được quyết định bởi bối cảnh mà ta 
quan sát chúng. Những mức độ khác nhau của bối cảnh có 
vẻ giống một cách lạ kỳ với những cách quan sát thực tại 
khác nhau của cơ học lượng tử. Thí dụ, nếu chúng ta nhìn 
cụm từ dưới đây: 


l6 Sống một đời vui 


5. TÍNH TƯƠNG ĐỐI ĐỦA NHẬN THỨC 
MINGYUR RINPOCHE 


Rất có thể [mỗi người trong chúng ta sẽ] suy diễn ý 
nghĩa của nó theo rất nhiều cách khác nhau, bao gồm 
những cách hiểu sau đây: 





- một sự sắp xếp những dấu gạch và khoảng trống 
- một nhóm chữ viết 

- chỉ là một cái tên 

- chỉ đến một người cụ thể mà ta quen biết 

- chỉ đến một người cụ thể mà ta không quen biết 


Chắc hẳn là còn nhiều mức độ diễn dịch khác nữa, 
nhưng ta có thể sử dụng 5 mức độ này cho thí dụ đang 
dùng. 


Điều thú vị là không có cách diễn dịch nào bác bỏ 
bất kỳ một cách diễn dịch khác. Chúng chỉ đơn giản là 
cho thấy những mức độ ý nghĩa khác nhau dựa trên 
bối cảnh, và bối cảnh này lại phần lớn là dựa trên kinh 
nghiệm. 


Thí dụ, tình cờ bạn là người quen biết tôi, bạn có thể 
nhìn vào cụm từ “Mingyur Rinpoche” và nghĩ rằng: “Ä 
phải rồi, đó là anh chàng Tây Tạng lùn lùn, mang mắt 
kiếng, mặc áo đỏ, đi khắp đó đây nói với mọi người là cái 
bàn không tôn tại một cách tuyệt đối.” 

Nếu bạn không quen hay không biết tí gì về tôi, nhưng 
chỉ thấy cụm từ ấy trong một bài viết đăng trên tạp chí hay 
nhật báo về các bậc thầy Phật giáo Tây Tạng, “Mingyur 
Rinpoche” sẽ chỉ là tên của một trong những anh chàng 
Tây Tạng lùn lùn, mang mắt kiếng, mặc áo đỏ đi khắp đó 
đây nói với mọi người là cái bàn không tồn tại một cách 
TỐ CS 165 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





tuyệt đối. Nếu bạn không quen thuộc với các mẫu tự Tây 
phương, bạn có thể nhận biết “Mingyur Rinpoche” như một 
nhóm chữ viết, nhưng bạn sẽ không biết ý nghĩa của chúng, 
hoặc không biết chúng là một cái tên hay là một địa danh. 
Còn nếu bạn hoàn toàn không biết chữ thì cụm từ ấy chỉ là 
một nhóm những vạch thẳng và đường cong kỳ cục, có thể 
thú vị đấy, nhưng có thể là có hoặc không có ý nghĩa gì cả. 


Vậy thì, khi tôi nói về sự buông bỏ cách lập luận thường 
ngày để vận dụng một cách nhìn khác hơn về kinh nghiệm 
của chúng ta, ý tôi muốn nói là khi bạn bắt đầu quan sát 
sự việc kỹ hơn, bạn sẽ nhận ra rằng việc chỉ thắng vào 
thực thể tuyệt đối của chúng là điều khó khăn đến mức 
nào! Bạn có thể bắt đầu hiểu ra rằng các tính chất thường 
hằng và tự tồn mà bạn đã gán cho sự vật đều là hệ quả 
của bối cảnh mà bạn quan sát chúng. Và nếu bạn tu tập 
quan sát chính mình và thế giới xung quanh bằng một 
cách nhìn khác, thì nhận thức của bạn về chính mình và 
về thế giới sẽ theo đó mà thay đổi. 

Tất nhiên, việc thay đổi nhận thức và kỳ vọng về thế 
giới vật chất không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng mà còn 
cần phải có thời gian. Vì vậy, để có thể vượt qua chướng 
ngại này và thực sự thể nghiệm sự tự do của tánh Không, 
bạn phải học cách nhìn về chính bản thân thời gian dưới 
một ánh sáng khác hơn. 


TA Sống một đời uui 


ÁCH CHUYÊN CHẾ CỦA THỜI GIAN 


Quá khứ không nhận biết được, 
tương lai không nhận biết được, 
và hiện tại không nhận biết được... 


Bát nhã kinh 
(Sutras ofthe Mother) 


ArI Goldfield dịch sang Anh ngữ 


N quan sát kinh nghiệm bản thân dưới góc độ 
thời gian, bạn có thể nói rằng những cái bàn, ly 
nước v.v... quả thật có tồn tại trong thời gian, nhưng chỉ 
trên bình diện tương đối. Hầu hết con người có khuynh 
hướng nghĩ về thời gian như là quá khứ, hiện tại và tương 
lai. “Tôi đã dự một buổi họp chán ngấy.” “Tôi đang dự một 
buổi họp chán ngấy.” “Tôi sẽ phải đi dự một buổi họp chán 
ngấy.” “Tôi đã cho các con ăn sáng nay.” “Tôi hiện đang 
cho các con ăn trưa.” “Khổ chưa, tôi phải nấu cơm chiều 
cho các con và không có gì trong tủ lạnh, nên tôi sẽ phải đi 
chợ ngay sau buổi họp chán ngấy này!” 


Thế nhưng, thật ra thì khi bạn nghĩ đến quá khứ, bạn 
chỉ liên tưởng đến một kinh nghiệm đã xảy ra rồi. Bạn đã 
rời khỏi buổi họp, đã cho các con ăn, đã đi chợ rồi... Quá 
khứ được ví như một hạt giống bị đốt cháy trong lửa. Một 
khi đã cháy thành tro, không còn hạt giống nào nữa. Đó 
chỉ là một ký ức, một tư tưởng đi qua tâm thức. Nói cách 
khác, quá khứ không phải gì khác hơn là một tư tưởng. 


165 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Cũng vậy, những gì người ta thường gọi là “tương lai” 
chỉ là một khía cạnh của thời gian vốn chưa xảy ra. Bạn sẽ 
không nói về một cái cây chưa từng được trồng xuống như 
thể đó là một vật chắc thật và sinh động, vì bạn không có 
bối cảnh nào để nói về nó. Cũng thế, bạn sẽ không nói đến 
những đứa con chưa được thụ thai theo cách mà bạn sẽ nói 
về những người mà bạn đang giao tiếp bây giờ và ở đây. Vì 
thế, tương lai cũng chỉ là một tư tưởng, một ý nghĩ đi qua 
tâm trí bạn. 

Vậy bạn còn lại gì như một kinh nghiệm thực sự? 

Còn có hiện tại. 

Nhưng ngay cả việc định nghĩa thế nào là “hiện tại” 
cũng đã là không thể được! Một năm do 12 tháng hợp 
lại mà thành. Mỗi ngày của một tháng do 24 giờ hợp lại 
mà thành. Mỗi giờ đều do 60 phút hợp lại mà thành. Mỗi 
phút đều do 60 giây hợp lại mà thành. Và mỗi giây đều do 
những khoảnh khắc một phần triệu, một phần tỷ của giây 
hợp lại mà thành. Bạn có thể phân chia hiện tại thành 
những phân khúc ngắn hơn rồi ngắn hơn nữa, nhưng giữa 
khoảnh khắc bạn trải nghiệm hiện tại và khoảnh khắc 
bạn xác định thời điểm ấy là “bây giờ” thì khoảnh khắc ấy 
đã trôi qua rồi. Nó không còn là “bây giờ nữa. Nó đã là 
“khi Ấy”. 

Đức Phật đã trực nhận được những giới hạn của khái 
niệm thời gian thông thường của con người. Ngài nói trong 
một bài pháp rằng theo cách nhìn tương đối thì sự phân 
chia thời gian thành những phân khúc có độ dài khác 
nhau như một giờ, một ngày, một tuần v.v... có thể có một 
ý nghĩa nhất định nào đó. Nhưng theo cách nhìn tuyệt đối 


LDG Sống một đời uui 


5. TÍNH TƯƠNG ĐỐI 0A NHẬN THỨC 





thì thực sự không có gì khác biệt giữa một khoảnh khắc 
thời gian và một đại kiếp. Một đại kiếp có thể dung chứa 
một khoảnh khắc, và một khoảnh khắc có thể dung chứa 
một đại kiếp. Mối quan hệ giữa hai giai đoạn [khác nhau] 
ấy sẽ không làm cho một khoảnh khắc trở nên dài hơn hay 
một đại kiếp ngắn đi chút nào cả. 


Ngài đã minh họa điều này qua câu chuyện một thanh 
niên đi tìm một vị đại sư để học hỏi đạo lý uyên thâm. Vị 
đại sư chấp thuận nhưng trước hết, ngài mời anh ta dùng 
trà với mình. Ngài nói: “Sau đó ta sẽ ban cho anh giáo 
pháp thâm sâu mà anh cầu tìm.” 


Vị đại sư rót một tách trà, và khi người học trò đưa 
lên môi, tách trà bỗng tự nó biến thành một hồ nước mênh 
mông có núi non bao quanh. Khi anh ta đứng bên bờ hồ 
chiêm ngưỡng phong cảnh xinh đẹp, từ sau lưng anh bỗng 
một cô gái bước ra và tiến đến bờ hồ để múc nước vào 
thùng. Anh thanh niên lập tức đem lòng yêu thương cô gái 
và khi nhìn anh, cô gái cũng thấy rung động trước người 
thanh niên đứng bên bờ hồ. Người thanh niên theo cô về 
nhà, nơi cô sống chung với cha mẹ già. Dần dần, người 
thanh niên và cha mẹ cô gái cũng cảm mến lẫn nhau, và 
cuối cùng họ đồng ý là đôi trai gái trẻ nên cưới nhau. 

Sau 3 năm, cặp vợ chồng này sinh đứa con trai đầu 
lòng. Vài năm sau, một bé gái ra đời. Hai đứa bé lớn lên 
khỏe mạnh và hạnh phúc. Cho đến năm 14 tuổi, một ngày 
nọ đứa con trai lâm bệnh mà không thuốc thang nào chữa 
khỏi. Trong vòng một năm, cậu qua đời. 


Không bao lâu sau, đứa con gái của hai vợ chồng vào 


167 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





rừng nhặt củi, đang mải mê trong công việc, cô bé bị một 
con cọp vô chết. Không vượt qua được nỗi đau khổ vì mất 
cả hai đứa con, người mẹ gieo mình xuống hồ nước gần 
đó tự vẫn. Tuyệt vọng trước cái chết của con gái và hai 
đứa cháu ngoại, cha mẹ người vợ bỏ ăn mà qua đời. Mất 
vợ, mất con và mất cha mẹ vợ, anh thanh niên cảm thấy 
mình cũng nên chết là hơn. Anh đi ra bờ hồ, quyết định 
trầm mình. 


Nhưng ngay khoảnh khắc anh định nhảy xuống nước, 
đột nhiên anh thấy mình đang ngồi trong phòng vị đại 
sư, đưa chung trà lên môi. Mặc dù anh vừa sống qua suốt 
cả một cuộc đời, nhưng gần như thời gian không hề trôi; 
chung trà vẫn ấm trong tay và nước trà vẫn còn nóng. 


Anh nhìn vị đại sư đang ngồi trước mặt bên kia bàn, 
ngài gật đầu bảo: “Bây giờ anh đã thấy. Tất cả các hiện 
tượng đều đến từ tâm thức, bản chất vốn là Không. Chúng 
không thực sự tồn tại ngoài tâm thức, nhưng chúng cũng 
không phải là không có gì. Đó là giáo pháp thâm sâu cho 
anh đó.” 

Theo cách nhìn của Phật giáo, cốt lõi của thời gian, 
của không gian và những vật thể di chuyển trong không 
gian, chính là tánh Không. Bất kỳ nỗ lực khảo sát thời 
gian hay không gian như những phân khúc ngày càng 
nhỏ hơn, đến một điểm nhất định nào đó, cuối cùng đều sẽ 
sụp đổ. Trong thiền quán, bạn có thể thử nghiệm với nhận 
thức về thời gian của mình, cố gắng quan sát thời gian ở 
những phân đoạn ngày càng nhỏ hơn. Bạn có thể nỗ lực 
khảo sát thời gian theo cách này cho đến một lúc cuối cùng 
rồi bạn không còn có thể gọi tên hay xác định được bất kỳ 


T0p Sống một đời uui 


5. TÍNH TƯƠNG ĐỐI GA NHẬN THỨC 





điều gì nữa cả. Đạt đến điểm này, bạn thể nhập một kinh 
nghiệm vượt ngoài ngôn từ, vượt ngoài tư tưởng và vượt 
ngoài khái niệm. 

“Vượt ngoài tư tưởng và khái niệm” không có nghĩa là 
tâm thức bạn sẽ trở nên trống rỗng như một cái vỏ trứng 
hay vô tri vô giác như một hòn đá. Thật ra, điều hoàn toàn 
ngược lại sẽ xảy ra. Tâm thức bạn sẽ mở rộng và trở nên 
bao la. Bạn vẫn còn có thể nhận thức chủ thể và khách 
thể nhưng sẽ thấy chúng như huyễn: chúng là những khái 
niệm, không phải là những thực thể tự tổn và chân thật 
một cách khách quan. 


Tôi đã hỏi nhiều nhà khoa học xem liệu có thể tìm 
thấy trong các phát minh hay lý thuyết khoa học hiện đại 
tư tưởng nào tương đương với cách nhìn của Phật giáo về 
thời gian và không gian hay không? Tuy họ đưa ra rất 
nhiều ý kiến nhưng dường như không có ý nào là hoàn 
toàn phù hợp, cho đến khi tôi được biết đến lý thuyết trọng 
lực lượng tử, ngành học khảo sát tính chất căn bản của 
không gian và thời gian qua việc tìm hiểu về những nghỉ 
vấn cơ bản như: “Những gì tạo thành không gian và thời 
gian? Chúng có tồn tại một cách tuyệt đối hay nảy sinh 
từ một điều gì đó cơ bản hơn? Không gian và thời gian ở 
thang độ cực vi sẽ như thế nào? Liệu có một phân quãng 
hay đơn vị thời gian ngắn nhất không?” 


Tôi được nghe giải thích rằng, trong hầu hết các phân 
ngành của vật lý học, không gian và thời gian được xem 
như là vô tận, đồng nhất và hoàn toàn phẳng lặng. Đó là 
một bối cảnh tĩnh tại để các vật thể chuyển động và các sự 
kiện sinh khởi trong đó. Đây là một giả thuyết khả dụng 


169 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





trong việc khảo sát bản chất và các đặc tính của những 
vật thể to lớn cho đến cả các hạt hạ nguyên tử. Nhưng khi 
khảo sát về chính tự thân không gian và thời gian thì vấn 
đề trở nên khác hẳn. 


Ở mức độ nhận thức thông thường của con người, thế 
giới có vẻ phân minh, rõ rệt và cụ thể. Một tấm ván đặt 
trên 4 chân, ở mức độ nhận thức thông thường hiển nhiên 
là một cái bàn. Một vật hình trụ có đáy phẳng và miệng 
trống thì rõ ràng là cái ly. Nếu có thêm cái quai hắn ta sẽ 
gọi đó là cái tách. 

Bây giờ, hãy hình dung bạn đang quan sát một vật thể 
qua kính hiển vi. Có thể bạn sẽ dự tưởng một cách hợp lý 
là bằng cách tăng dần độ phóng đại của kính hiển vi, bạn 
sẽ thấy được một hình ảnh rõ rệt hơn, sắc nét hơn về cấu 
trúc tiềm ẩn của vật thể ấy. Nhưng thực sự thì điều ngược 
lại sẽ xảy ra. Khi chúng ta đạt đến mức độ phóng đại cho 
phép nhìn thấy từng nguyên tử một, [hình ảnh của] thế 
giới bắt đầu ngày càng trở nên “mơ hồ” hơn và chúng ta 
phải buông bỏ hầu hết những quy luật của vật lý cổ điển. 
Đây là phạm trù của cơ học lượng tử, như đã được miêu tả 
ở phần trước, các hạt hạ nguyên tử dao động khắp nơi theo 
đủ mọi cách có thể được và chợt hiện chợt biến với một tần 
số càng lúc càng lớn hơn. 


Tiếp tục gia tăng độ phóng đại để có thể nhìn thấy 
những vật thể càng lúc càng nhỏ hơn, cuối cùng ta sẽ thấy 
chính không gian và thời gian bắt đầu dao động - tự thân 
không gian sẽ phát sinh những đường cong và vòng xoắn 
li ti, biến hiện cực kỳ mau chóng. Điều này xảy ra ở một 
cấp độ cực kỳ bé nhỏ, nhỏ hơn so với một hạt nguyên tử 


LểU Sống một đời uui 


5. TÍNH TƯƠNG ĐỐI 0A NHẬN THỨC 





cũng bằng tỷ lệ như khi so một hạt nguyên tử với cả thái 
dương hệ. Trạng thái này được các nhà vật lý học gọi là 
“bọt thời không”. Hãy tưởng tượng như khối bọt cạo râu, 
nhìn từ xa thì tưởng như trơn láng nhưng nhìn gần thì 
thấy được cấu tạo bởi hàng triệu hạt bọt li t1. 


Có lẽ một ví dụ rõ hơn để diễn tả trạng thái này là nổi 
nước đang sôi sùng sục. Cho dù với những khoảng cách 
nhỏ hơn và thời gian ngắn hơn, nước vẫn tự nó bốc hơi và 
bay mất, nên không gian và thời gian không còn ý nghĩa. 
Lúc ấy, bản thân ngành vật lý cũng bắt đầu rối rắm, vì 
sự nghiên cứu về vật chất, năng lượng và sự chuyển động, 
cũng như tương quan giữa chúng thậm chí không thể trình 
bày nếu không ngầm nhắc đến thời gian. Ở điểm này, các 
nhà vật lý học thừa nhận là họ không biết miêu tả những 
gì còn lại như thế nào. Đây là một trạng thái có thể nói là 
bao hàm mọi khả năng có thể, vượt ngoài không gian và 
thời gian. 

Theo cách nhìn của Phật giáo, sự miêu tả thực tại 
của cơ học lượng tử mang đến một mức độ tự do vốn xa lạ 
với hầu hết mọi người và thoạt tiên có vẻ như kỳ lạ, thậm 
chí hơi đáng sợ. Ngay cả đối với người phương Tây vốn 
xem trọng quyền tự do thì ý tưởng cho rằng hành vi quan 
sát một sự kiện có khả năng ảnh hưởng đến kết quả sự 
kiện ấy một cách ngẫu nhiên và không thể tiên liệu dường 
như cũng là một trách nhiệm quá đáng. Sẽ dễ dàng hơn 
nhiều khi nhận mình là nạn nhân [của một sự kiện] và 
quy trách nhiệm hay đổ lỗi cho ai đó hoặc một tác nhân 
bên ngoài nào khác về những gì mình phải trải qua. Tuy 
nhiên, nếu nghiêm túc nhìn nhận những khám phá của 


171 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





khoa học hiện đại thì chúng ta phải nhận lấy trách nhiệm 
về những gì ta đang trải qua trong từng giây phút. 


Cho dù việc nhận lãnh trách nhiệm như thế sẽ mở ra 
những khả năng có thể mà có lẽ chúng ta chưa bao giờ 
tưởng tượng trước đây, nhưng thói quen lâu ngày luôn 
tự thấy mình là nạn nhân vẫn là điều khó từ bỏ. Mặt 
khác, nếu chúng ta bắt đầu nhận trách nhiệm về những 
gì mình đang trải qua, cuộc đời ta sẽ trở thành một loại 
sân chơi, cống hiến cho ta vô số những khả năng học 
hỏi và sáng tạo. Cảm giác về sự giới hạn và yếu đuối 
của bản thân sẽ dần dần được thay thế bằng một cảm 
giác rộng mở và đây khả năng có thể. Chúng ta sẽ nhìn 
những người quanh ta dưới một ánh sáng hoàn toàn mới 
- không như là những mối de dọa cho sự an toàn và hạnh 
phúc cá nhân của ta, mà như là những người hoàn toàn 
mê muội không biết đến những khả năng vô hạn trong 
bản chất của chính họ. Vì bản chất của chúng ta không 
hề bị trói buộc bởi sự phân biệt độc đoán phải là “thế 
này” hay “thế kia”, hoặc chỉ có những khả năng nào đó và 
không có những khả năng khác, và như thế hẳn ta phải 
có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của bất kỳ hoàn cảnh 
nào mà ta gặp phải. 


đc Sống một đời uui 


VÔ THƯỜNG 
Không có 8ì trường tồn... 
PATRUL RINPOCHE 
Lời vàng của Thầy tôi 
(The Words of My Perfect Teacher) 


Nhóm phiên dịch Padmakara 
dịch sang Anh ngữ 


o sự chi phối của những xã hội đang sống, hầu 

hết mọi người đều gán những nhãn hiệu khái 
niệm lên dòng chảy không ngừng thay đổi của các hiện 
tượng tỉnh thần và vật chất. Chẳng hạn, sau khi đã nhìn 
thật kỹ vào một cái bàn, chúng ta vẫn theo bản năng gán 
nhãn cho nó như là một “cái bàn”, cho dù ta đã thấy được 
rằng nó không phải là một thực thể đơn thuần mà thực sự 
được tạo thành bởi một số phần khác nhau: một mặt bàn, 
các chân bàn, mặt sau và mặt trước. Trong những phần 
này không có phần nào có thể được xác định như tự nó là 
“cái bàn”. Trong thực tế, “cái bàn” chỉ là một tên gọi mà 
ta gán cho những hiện tượng sinh ra và diệt đi một cách 
nhanh chóng, và những hiện tượng này chỉ tạo ra một ảo 
giác về một vật thể chắc chắn và tuyệt đối có thật. 

Cũng theo cách như thế, hầu hết chúng ta đã huân 
tập việc gán ghép danh xưng “tôi” cho một dòng chảy của 
những kinh nghiệm đã khẳng định cái cảm giác cá nhân 
về tự thể của ta, hay cái mà theo ước lệ thường được gọi là 


175 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





“bản ngã”. Chúng ta tự cảm nhận về bản thân rằng ta là 
cái cá thể đơn thuần này, và sẽ tiếp tục bất biến với thời 
gian. Nói chung, ta có khuynh hướng cảm nhận rằng ta 
của hôm nay và hôm qua là cùng một con người. Chúng ta 
nhớ lại thời mình là một thiếu niên, cắp sách đến trường, 
nhưng lại có khuynh hướng cảm thấy “cái tôi” hôm nay 
là một với cái tôi đã từng đi học, lớn lên, tách ra khỏi gia 
đình, kiếm được việc làm v.v... 

Nhưng nếu soi gương, chúng ta có thể thấy rằng cái tôi 
này đã thay đổi với thời gian. Có thể ta nhìn thấy những 
vết nhăn mà năm ngoái không có. Có thể ta phải đeo kính. 
Có thể màu tóc của ta đã thay đổi, hay không còn sợi tóc 
nào. Trên cấp độ cơ bản của phân tử, những tế bào trong 
thân thể chúng ta không ngừng thay đổi, vì những tế bào 
già cỗi chết đi và tế bào mới được sinh ra. Chúng ta cũng 
có thể khảo sát cái cảm giác về “bản ngã” theo cách giống 
như ta nhìn vào cái bàn và thấy rằng cái vật thể mà ta gọi 
là “tôi” đó thực sự được tạo thành bởi một số thành phần 
khác nhau. Cái tôi đó có chân, cánh tay, đầu, bàn tay, bàn 
chân và nội tạng. Liệu ta có thể nào xác định bất kỳ một 
thành phần riêng rẽ nào trong số đó chắc chắn là một cái 
“tối 7 


Chúng ta có thể nói: “Vâng, bàn tay tôi không phải là 
tôi, nhưng nó là của tôi.” Nhưng bàn tay được cấu tạo bởi 
năm ngón, lưng bàn tay và lòng bàn tay... Mỗi phần trong 
đó còn có thể được chia nhỏ hơn nữa như móng tay, da, 
xương v.v... Phần nào trong số đó có thể được ta xác định 
riêng rẽ như là “bàn tay”? Chúng ta có thể tiếp tục lối 


tiệt Sống một đời uui 


5. TÍNH TƯƠNG ĐỐI êÚA NHẬN THỨC 





phân tích này xuống cho tới tầng bậc của nguyên tử và hạ 
nguyên tử mà vẫn không giải quyết được vấn đề ban đầu 
là không có cách nào tìm ra bất kỳ điều gì có thể xác định 
dứt khoát là “cái tôi”. 

Vậy thì, dầu cho chúng ta phân tích các vật thể, thời 
gian, “tự ngã” hay tâm thức của mình, cuối cùng cũng sẽ 
đến lúc ta nhận ra rằng sự phân tích của ta không thể tiếp 
tục. Lúc ấy, sự truy cầu cái “bất khả phân” của chúng ta 
cuối cùng sẽ sụp đổ. Ngay lúc đó, khi ta từ bỏ không truy 
tìm cái tuyệt đối nữa, ta sẽ nếm trải mùi vị đầu tiên của 
tính Không, cái cốt lõi vô hạn và không thể xác định của 
thực tại, đúng thật như nó vốn có. 


Khi suy ngẫm về số lượng khổng lồ những yếu tố cần 
thiết phải hòa hợp để tạo thành một cảm giác cụ thể về 
bản ngã, sự bám chấp vào “cái tôi” mà ta vẫn cho là bản 
thân mình bắt đầu giảm nhẹ. Chúng ta sẽ sẵn sàng hơn 
trong việc buông bỏ ý muốn kiểm soát hay ngăn chặn 
những tư tưởng, cảm xúc, cảm thọ... của mình và bắt đầu 
trải nghiệm chúng mà không thấy khổ đau hay mặc cảm 
tội lỗi. Chúng ta sẽ chấp nhận sự đi qua của chúng [trong 
tâm thức] chỉ như biểu hiện của một vũ trụ đầy những 
tiềm năng vô hạn. Trong khi làm như thế, ta sẽ tìm thấy 
lại cách nhìn sự vật hồn nhiên như hầu hết chúng ta đã 
từng có vào thời thơ ấu. Tâm hồn ta sẽ rộng mở với người 
khác, như những đóa hoa nở rộ. Chúng ta sẽ biết lắng 
nghe hơn, tỉnh giác trọn vẹn hơn với tất cả những gì xây 
ra quanh ta, cũng như sẽ có khả năng ứng phó một cách 
tự nhiên và thích hợp hơn trước những tình huống trước 
đây thường làm cho ta bối rối hay bấn loạn. Dần dần, có 


175 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





lẽ ở một mức độ quá vi tế đến nỗi chúng ta không nhận 
biết khi nó xảy ra, chúng ta sẽ chợt thấy bừng lên một tâm 
thái tự do, trong sáng và yêu thương vượt hơn cả những 
ước mơ cuồng nhiệt nhất. 


Nhưng cần phải có sự kiên nhẫn lớn lao để ta học biết 
cách nhìn thấy được những khả năng như thế. 


Trong thực tế, ta luôn cần đến sự kiên nhãn lớn lao để 
nhìn thấy. 


liên Sống một đời uui 


6. MN 0U PỦñ SỰ TRŨNG SÁNG 


Mọi hiện tượng đều là sự biểu lộ của tâm. 
Đức Karmapa Đời thứ 3 


Karmapa Chứng đạo ca: Liễu nghĩa 

Đại thủ ấn kỳ nguyện văn 

(Song of Karmapa: The AspIration of the 
Mahamudra of True Meaning) 


brik Pema Eunsang dịch sang Anh ngữ 


ho dù chúng ta so sánh tính Không với hư không 

như một phương cách để hiểu được bản chất vô 
hạn của tâm thức, nhưng so sánh này không hoàn hảo. Hư 
không, ít nhất là theo sự nhận biết của chúng ta, không hề 
có tri giác. Nhưng theo cách nhìn của Phật giáo thì tính 
Không và tính giác không thể phân hai. Bạn không thể 
tách lìa tính Không và tính giác, cũng như bạn không thể 
tách lìa tính ướt ra khỏi nước hay tính nóng ra khỏi lửa. 
Nói cách khác, bản chất chân thật của bạn không chỉ là vô 
hạn về tiềm năng mà còn là hoàn toàn tỉnh giác. 


Phật giáo gọi cái biết tự nhiên ấy là sự trong sáng hay 
đôi khi còn gọi là tâm quang minh. Chính khía cạnh nhận 
biết của tâm thức đã giúp ta nhận rõ và phân biệt sự đa 
dạng vô cùng của những tư tưởng, cảm giác, cảm thọ và 
những trình hiện không ngừng hiện khởi từ tính Không. 
Sự trong sáng ấy cũng hoạt dụng ngay cả khi ta không 


177 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





~ 33 éc 


chú tâm - thí dụ khi chúng ta chợt nghĩ “tôi muốn ăn”, “tôi 
phải đi”, “tôi phải ở lại”. Không có tâm quang minh này, 
chúng ta sẽ không có khả năng suy nghĩ, cảm giác, hay 
nhận thức điều gì cả. Chúng ta cũng sẽ không thể nhận 
biết chính thân thể của mình hay thế giới chung quanh, 
hay bất kỳ những gì xuất hiện trong thế giới ấy. 


GIÁC TÍNH TỰ NHIÊN 


Các hiện tượng và tâm thức 
tồn tại như lửa và sức nóng. 


Ngài Orgyenpa 


Đại thủ ấn: Liễu nghĩa hải 
(Mahamudra: The Ocean of Ủefinrtive Meaning) 


Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


ác bậc thầy của tôi mô tả tâm quang minh như 

là tự nó chiếu sáng - như ánh lửa của ngọn nến, 
vừa là nguồn sáng vừa soi sáng chính nó. Sự trong sáng 
là một thành phần của tâm thức từ khởi thủy, một tánh 
giác tự nhiên. Bạn không thể làm cho nó phát triển theo 
cách như làm cho cơ bắp nở nang bằng cách tập thể dục. 
Điều duy nhất phải làm là thừa nhận nó, chỉ cần nhận ra 
sự kiện bạn đang nhận biết. Tất nhiên, thách thức ở đây 
là sự trong sáng, hay tánh giác tự nhiên, quá ư quen thuộc 
trong đời sống hằng ngày đến nỗi rất khó nhận biết. Như 


TC Sống một đời uui 


6. MŨN QUÀ ÚN SỰ TRUNG SĂNG 





thể bạn cố nhìn thấy lông mi của mình mà không dùng 
Øương SOI. 


Vậy thì làm cách nào để nhận biết nó? 


Theo lời Phật dạy thì bạn phải thực hành thiền, tuy 
đây không hắn là phương pháp thiền như hầu hết mọi 
người thường nghĩ. 


Thiển ở đây là một loại “hiển chẳng phải thiền”. 
Không cần thiết phải quán tưởng hay chú tâm vào bất kỳ 
điều gì. Một số đệ tử của tôi gọi đó là “thiển sạch, thiền 
không phụ gia”. 

Theo như trong các bài thực tập khác tôi đã học từ cha 
tôi, trước hết là phải ngồi thẳng lưng, thở bình thường và 
dần dần để cho tâm buông thư. Ông dạy chúng tôi, những 
đồ đệ ngồi trong căn phòng học chật chội của ông ở Népal: 
“Với tâm thức đã thư giãn rồi, chỉ cần giữ sự tỉnh giác về 
tất cả những tư tưởng, cảm giác và cảm thọ đang đi qua 
nó. Và khi quan sát chúng ởi qua, chỉ đơn giản là tự hỏi 
mình: Có khác biệt gì giữa tâm thức và những tư tưởng 
đang đi qua nó hay không? Có khác biệt gì giữa người 
đang suy nghĩ và những ý nghĩ mà người này đang nhận 
biết hay không? Hãy tiếp tục quan sát tư tưởng và giữ 
những câu hỏi này trong đầu chừng 3 phút, rồi ngừng lại.” 

Thế là tất cả chúng tôi ngồi, có người động đậy, có 
người căng thắng, nhưng ai cũng chú tâm vào quán chiếu 
tự tâm và tự hỏi liệu có khác biệt gì giữa các ý nghĩ và 
người đang suy nghĩ hay không. 

Vì tôi chỉ là một đứa bé và hầu hết những đồ đệ khác 
đều là người lớn, tất nhiên là tôi nghĩ rằng họ phải thực 


179 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





hành giỏi hơn tôi. Nhưng khi tôi quán chiếu chính những 
tư tưởng về sự thua kém của mình như vậy, tôi nhớ lại 
những lời dạy và một điều vui thú đã xảy ra. Trong một 
khoảnh khắc rất ngắn, tôi thoáng thấy những ý nghĩ “họ 
giỏi hơn tôi” chỉ là những tư tưởng, và tư tưởng không 
phải là những thực thể cố định mà chỉ là những hoạt động 
của tâm thức đang nghĩ về chúng. Dĩ nhiên, ngay khi tôi 
thoáng nhận biết được như vậy thì sự nhận biết ấy đã trôi 
qua rồi và tôi lại trở về với việc so sánh mình và những 
đệ tử khác. Nhưng khoảnh khắc trong sáng ngắn ngủi ấy 
thật là sâu sắc. 


Đau khi chúng tôi hoàn thành bài tập, cha tôi giảng 
giải rằng, điểm chính yếu của bài tập là nhận ra được 
rằng không có khác biệt gì giữa tâm thức đang suy nghĩ 
với những ý nghĩ đến rồi đi trong tâm thức ấy. Chính tâm 
thức ấy và những tư tưởng, cảm xúc và cảm thọ sinh ra, 
trụ lại và diệt đi trong tâm đều là những hiển lộ như nhau 
của tánh Không - có nghĩa là, cái tiềm năng rộng mở vô 
hạn để bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Nếu tâm thức 
không phải một “vật thể? mà là một sự kiện, vậy thì tất 
cả các tư tưởng, cảm giác và cảm thọ diễn ra trong cái mà 
ta nghĩ đến như là tâm thức ấy, cũng đều là những sự 
kiện. Khi chúng ta bắt đầu an trụ trong kinh nghiệm về 
tâm thức và tư tưởng không thể tách biệt, giống như hai 
mặt của một đồng tiền, chúng ta sẽ bắt đầu nắm bắt được 
ý nghĩa chân thật của sự trong sáng như một trạng thái 
tỉnh giác mở ra vô hạn. 

Rất nhiều người nghĩ rằng thiền có nghĩa là đạt đến 
một trạng thái sinh động lạ thường, hoàn toàn khác với 


TU Sống một đời uui 


6. MÚN QUÀ ÚN SỰ TRUNG SĂNG 





bất kỳ điều gì họ đã từng trải qua. Họ tự mình nén ép tâm 
trí, nghĩ rằng mình phải đạt đến một tầng bậc tâm thức 
cao hơn... phải nhìn thấy điều gì kỳ diệu, như ánh sáng 
cầu vồng ngũ sắc hay hình ảnh trong các cảnh giới tịnh 
độ... hay phát ra ánh sáng trong bóng tối. 

Làm như thế là nỗ lực thái quá, và hãy tin tôi, tôi đã 
từng làm như thế, cũng như rất nhiều người tôi quen biết 
trong những năm qua đã từng làm như thế. 

Cách đây không lâu, tôi gặp một người cũng đang tự 
chuốc lấy những bất ổn với sự nỗ lực thái quá. Tôi đang 
ngồi ở phi trường Delh1 chờ đáp chuyến máy bay đi châu 
Âu thì một người đàn ông tiến đến gần và hỏi tôi có phải là 
tu sĩ Phật giáo không? Tôi xác nhận điều đó và ông ta hỏi 
tôi có biết cách tập thiền không. Và khi tôi trả lời là biết 
thì ông ta hỏi tiếp: 

- Thầy cảm thấy thế nào khi thiền? 

- Tốt lắm. 

- Thầy không thấy khó khăn sao? 

Tôi đáp: 

- Không, cũng không khó gì lắm. 

Ông ta lắc đầu thở dài: 

- Đối với tôi thì ngồi thiền quá khó khăn! 

Và ông giải bày: 

- Sau khoảng 15 hay 20 phút, tôi bắt đầu thấy chóng 
mặt quay cuồng, và nếu cố ngồi lâu hơn nữa, đôi khi tôi bị 
nôn óI. 

Tôi nói, tôi nghĩ rằng ông quá căng thẳng, có lẽ ông 


181 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





nên buông thư một chút trong khi ngồi thiền, nhưng ông 
ta đáp: 

- Không, khi tôi cố gắng thư giãn, tôi lại càng chóng 
mặt nhiều hơn. 


Vấn đề của ông ta có vẻ lạ lùng và vì ông tỏ ra thật 
lòng muốn tìm giải pháp, nên tôi mời ông ngồi thiền trước 
mặt cho tôi nhìn. Ông ngồi lên chiếc ghế đối diện với tôi, 
tay, chân và ngực đột ngột gồng cứng một cách quái lạ, 
mắt ông lổi ra, mặt cau lại một cách khủng khiếp, lông 
mày nhướng lên thật cao, và ngay cả hai tai ông cũng 
muốn tách ra khỏi đầu. Cả người ông quá căng thẳng đến 
nỗi ông bắt đầu run lên. 

Chỉ nhìn ông thôi, tôi nghĩ có lẽ chính tôi cũng sẽ chóng 
mặt, nên tôi nói: “Thôi được rồi, ông ngừng lại đi.” 

Ông thả lỏng cơ bắp, khuôn mặt hết nhăn nhó, mắt, 
tai và lông mày trở lại trạng thái bình thường. Ông nhìn 
tôi hăm hở chờ đợi lời khuyên. Tôi nói: 

- Được rồi. Bây giờ tôi sẽ ngôi thiển. Ông hãy nhìn tôi 
như tôi đã nhìn ông. 

Tôi chỉ ngồi trên ghế như bình thường, lưng thẳng, cơ 
bắp thư giãn, hay tay đặt nhẹ trong lòng, mắt nhìn thẳng 
về phía trước không chút căng thẳng đặc biệt nào và trụ 
tâm trong sự nhận biết đơn thuần về giây phút hiện tại. 
Tôi nhìn ông quan sát tôi từ đầu xuống chân, rồi từ chân 
lên đầu, rồi lại từ đầu xuống chân. Thế rồi tôi ngừng thiền 
và nói với ông đấy là cách tôi ngồi thiền. 

Sau một lúc, ông chậm rãi gật đầu và nói: “Tôi nghĩ là 
tôi hiểu rồi.” 


đốc Sống một đời uui 


6. MÚN QUÀ ÚN SỰ TRUNG SĂNG 





Đúng lúc ấy, chúng tôi được gọi lên máy bay. Vì chỗ 
ngồi của chúng tôi cách xa nhau nên chúng tôi không cùng 
lên máy bay, và trong suốt chuyến bay tôi không hề nhìn 
thấy ông. 


Đau khi xuống máy bay, tôi lại thấy ông giữa các hành 
khách khác. Ông vẫy tay và đến gần tôi, nói: 


- Thầy biết không, tôi đã thực tập như thầy chỉ cho 
tôi, và trong suốt chuyến bay tôi đã có thể ngồi thiển mà 
không chóng mặt. Tôi nghĩ là tôi đã hiểu thế nào là thư 
giãn trong khi ngồi thiền rồi. Cám ơn thầy nhiều nhé! 

Tất nhiên là khi nỗ lực thái quá thì rất có thể là bạn 
cũng sẽ đạt được những kinh nghiệm sống động, nhưng 
thường thì có 3 loại kết quả điển hình. Một là, nỗ lực nhận 
biết tất cả các tư tưởng, cảm giác và cảm thọ đang ào ạt đi 
qua tâm trí là quá mệt nhọc, và kết quả là bạn sẽ mỏi mệt 
hay mất tỉnh táo (hôn trầm). Hai là nỗ lực quan sát các 
tư tưởng, cảm xúc hay cảm thọ sẽ tạo ra một cảm giác bổn 
chồn, bất an (rạo cử). Ba là bạn có thể thấy tâm thức rơi 
vào trạng thái hoàn toàn rỗng không: mọi tư tưởng, cảm 
xúc, cảm giác hay nhận thức mà bạn quan sát đều lướt 
qua tâm bạn quá nhanh đến nỗi hoàn toàn thoát khỏi sự 
nhận biết của bạn. Với bất kỳ trường hợp nào trong số đó, 
bạn cũng có thể kết luận một cách hợp lý là việc tập thiền 
như thế không phải là một kinh nghiệm tuyệt vời như bạn 
đã tưởng tượng. 


Thật ra, điểm chính yếu của việc thực tập thiển là 
phải buông bỏ tất cả mọi kỳ vọng về thiền. Tất cả các 
phẩm tính của tâm bản nhiên như: an bình, rộng mở, thư 


185 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





giãn và trong sáng đều hiện hữu trong tâm như vốn có 
mà không cần phải làm gì khác. Bạn không cần phải dịch 
chuyển hay thay đổi sự nhận biết của mình. Tất cả những 
gì bạn phải làm khi quan sát tâm thức là nhận biết được 
những phẩm tính mà nó sẵn có. 


THẮP SÁNG BÓNG TỐI 


Bạn không thể tách biệt một vùng sáng với 
một vùng tối. Chúng quá gần nhau. 


Tulku Drgyen Rinpoche 


Như thị - Quyển 1 
(As Ïlt Is, Volume 1) 


brik Pema Eunsang dịch sang Anh ngữ 


H- biết về sự trong sáng của tâm thức là một tiến 
trình tuần tự, cũng giống như việc phát triển sự 
nhận biết về tánh Không. Trước hết, bạn nắm lấy điểm 
trọng yếu, từ từ phát triển sự quen thuộc với nó, và tiếp tục 
tu tập trong sự nhận biết. Nhiều bản văn đã so sánh tiến 
trình nhận biết chậm chạp ấy như cách tiểu tiện của một 
con bò già - một sự miêu tả rất hay và thực tế giúp chúng 
ta không còn xem tiến trình này là cực kỳ khó khăn và trừu 
tượng. Tuy nhiên, trừ phi bạn là dân du mục Tây Tạng hay 
được lớn lên trong một nông trại, bằng không thì sự so sánh 
này có thể sẽ không được hiểu rõ ngay, cho nên tôi sẽ giải 
thích điều này. Một con bò già không tiểu tiện theo cách 


No Sống một đời ui 


6. MÚN QUÀ ÚN SỰ TRUNG SĂNG 





tuôn nhanh ra một mạch, mà là một dòng chảy chậm rãi, 
đều đặn. Dòng nước tiểu không bắt đầu quá nhiều nhưng 
cũng không chấm dứt mau chóng. Trong thực tế, con bò có 
thể đi qua một đoạn đường dài, vừa tiểu tiện vừa gặm cỏ. 
Nhưng khi tiểu tiện xong, thật là nhẹ cả mình! 


Cũng giống như tánh Không, bản chất chân thật của 
sự trong sáng không thể nào được định nghĩa đầy đủ mà 
không bị biến thành một kiểu khái niệm [cứng nhắc] nào 
đó mà bạn có thể xếp vào một xó của tâm thức để rồi suy 
nghĩ: “Được rồi. tôi đã hiểu, tâm thức tôi vốn là trong sáng, 
rồi sao nữa?” Sự trong sáng với dạng thức thuần khiết của 
nó nhất thiết phải được trải nghiệm. Và khi bạn đã trải 
nghiệm nó rồi, sẽ không còn câu hỏi “#ổi sao nữa”. Bạn đã 
nhận hiểu, thế thôi! 


Nếu bạn nghĩ đến khó khăn để trình bày một vấn đề 
mà về cơ bản đã vượt ngoài sự miêu tả, rất có thể bạn sẽ 
hiểu được phần nào thách thức mà đức Phật đã gặp phải 
khi cố gắng giải thích về bản thể tâm thức cho các vị đệ tử 
của Ngài. Những vị này chắc hắn cũng giống như bản thân 
chúng ta, luôn đi tìm những định nghĩa thật rõ ràng minh 
bạch để có thể xếp vào một hộc tủ của kiến thức, và cảm 
thấy hãnh diện vì mình khôn ngoan và nhạy bén hơn tất cả 
những người khác. 


Để tránh sự vướng mắc này, như chúng ta đã thấy, 
đức Phật chọn phương pháp dùng những ẩn dụ, những 
chuyện ngụ ngôn để diễn tả những gì không thể diễn tả. 
Để giúp ta hiểu được sự trong sáng của tâm trong kinh 
nghiệm hằng ngày, Ngài đã dùng cách so sánh giống như 
đã dùng để miêu tả tính Không, tức là so sánh với giấc mơ. 


185 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Ngài dạy chúng ta hãy hình dung bóng tối hoàn toàn 
của giấc ngủ, khi mắt nhắm, màn kéo, và tâm rơi vào một 
trạng thái trống rỗng hoàn toàn. Thế nhưng, ngài giảng 
giải rằng, trong bóng tối ấy những hình dạng và kinh 
nghiệm bắt đầu xuất hiện. Trong số những người chúng 
ta gặp gõ, có người quen, có người lạ. Chúng ta có thể thấy 
mình ở những nơi đã biết hoặc ở những nơi vừa mới được 
tưởng tượng ra. Những sự việc ta mơ thấy có thể phản ánh 
những gì ta trải qua trong đời sống thật, hoặc cũng có thể 
là hoàn toàn mới lạ, chưa bao giờ tưởng tượng trước kia. 
Trong những giấc mơ, bất kỳ và tất cả mọi kinh nghiệm 
đều có khả năng xuất hiện, và ánh sáng chiếu soi cùng 
phân biệt những con người, nơi chốn, sự kiện khác nhau 
trong bóng tối của giấc ngủ chính là một khía cạnh từ sự 
trong sáng thanh tịnh của tâm thức. 


Khác biệt chính giữa thí dụ giấc mơ và sự trong sáng 
thực sự là ngay cả trong giấc mơ, hầu hết chúng ta vẫn 
phân biệt giữa bản thân ta với người khác, cũng như với 
những nơi chốn, những sự kiện mà ta trải qua. Khi chúng 
ta thực sự nhận biết sự trong sáng của tâm thức, chúng ta 
không còn sự phân biệt như thế. Tâm bản nhiên là không 
thể phân chia. Vấn đề không phải như thể là tôi đang sống 
trong sự trong sáng ở nơi đây và bạn đang sống trong sự 
trong sáng ở đàng kia. Giống như tánh Không, sự trong 
sáng cũng là vô tận: nó không có giới hạn, không có điểm 
bắt đầu và điểm kết thúc. Càng quan sát tâm thức một 
cách sâu xa hơn, ta càng khó tìm thấy sự khác biệt rõ ràng 
giữa điểm chấm dứt của tâm mình và điểm bắt đầu của 
tâm người khác. 

Khi bắt đầu thể nghiệm được điều này, cảm giác khác 


Ho Sống một đời uui 


6. MÚN QUÀ ÚN SỰ TRUNG SĂNG 





biệt giữa “ta” và “không phải ta” nhường chỗ cho một cảm 
giác ôn hòa hơn, nhu nhuyễn hơn trong sự hợp nhất giữa 
mình với mọi sinh thể khác và với thế giới xung quanh. 
Và chính qua cảm giác “hợp nhất” ấy mà chúng ta bắt đầu 
nhận ra rằng, rốt cùng thì thế giới này có lẽ không phải 
một nơi đáng sợ như ta tưởng: kẻ thù không phải là kẻ 
thù, mà cũng là con người như chính chúng ta, luôn khát 
khao hạnh phúc và đi tìm hạnh phúc theo cách tốt nhất mà 
họ biết được, và ai cũng có sự hiểu biết sâu sắc, trí tuệ và 
khả năng nhìn thấu qua sự khác biệt bề ngoài, cũng như 
tìm được những giải pháp đem lại lợi ích không những cho 
chính bản thân mà còn cho mọi người xung quanh. 


TRÌNH HIỆN VÀ HUYỆN CẢNH 


Thấy được điều có ý nghĩa như là có ý nghĩa, 
điều vô nghĩa như là vô nghĩa, 
ta có được sự hiểu biết chân chính. 


Kinh Pháp Cú 
(The Dhammapada) 


Eknath Easwaran dịch sang Anh ngữ 


TT nhiên, tâm thức giống như một nhà ảo thuật 
trên sân khấu. Nó có thể làm cho ta nhìn thấy 
những điều không thực sự hiện diện. Hầu hết chúng ta 
thường bị mê hoặc bởi những huyễn cảnh do tâm tạo ra, 
và chính ta còn tự thúc đẩy mình tạo thêm ngày càng 


187 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





nhiều hơn những huyễn cảnh quái dị. Màn kịch thuần 
túy này dần trở nên gây nghiện, tạo ra điều mà một trong 
những học trò của tôi gọi là “tăng cao adrenaline”hay một 
kiểu “ép phê”, khiến cho chúng ta, hay những vấn đề bất 
ổn của ta, cảm thấy [màn kịch ấy] thật lôi cuốn, thích thú 
hơn - ngay cả khi hoàn cảnh tạo ra chúng thật là đáng sợ. 


Cũng giống như chúng ta vỗ tay cho màn biểu diễn 
của nhà ảo thuật lôi một con thỏ ra từ cái nón, ta xem 
phim rùng rợn, đọc tiểu thuyết trinh thám, lao vào những 
quan hệ tình cảm rắc rối, và đấu đá với cấp trên hay đồng 
nghiệp. Lạ lùng thay - điều này có thể là liên quan đến 
phần não bò sát, vùng não xưa nhất của não bộ - chúng 
ta thực sự thích thú với sự căng thẳng mà những kinh 
nghiệm nói trên mang lại. Qua việc tăng cường cái cảm 
giác “ta” đối nghịch với “họ”, chúng khẳng định tri giác về 
cá nhân của ta, mà như chúng ta đã thấy trong chương 
trước, vốn tự nó thực ra chỉ là một trình hiện, không có tự 
tính. 


Một số nhà Tâm lý học nhận thức khi nói chuyện với 
tôi đã so sánh tâm thức con người với một máy chiếu phim. 
Cũng như máy chiếu phim chiếu những hình ảnh lên màn 
bạc, tâm thức cũng phóng chiếu các hiện tượng của giác 
quan lên một kiểu “màn nhận thức” - một bối cảnh mà ta 
cho là “thế giới bên ngoài” - đồng thời cũng phóng chiếu 
những tư tưởng, cảm giác và cảm thọ lên một kiểu màn 
bạc khác, hay bối cảnh mà ta gọi là thế giới nội tâm, hay 
“cái tôi”. 

Điều này rất gần với cách nhìn của Phật giáo về thực 
tại tương đối và tuyệt đối. Thực tại tuyệt đối là tánh Không, 


XÓC Sống một đời uui 


6. MÚN QUÀ ÚN SỰ TRUNG SĂNG 





trong đó các nhận thức của chúng ta được trực nhận như 
một dòng tiếp nối bất tận của những kinh nghiệm ngắn 
ngủi có thể xảy ra. Khi bạn bắt đầu nhận ra rằng các nhận 
thức của mình không phải gì khác hơn là những sự kiện 
thoáng qua theo từng tình huống, chúng sẽ không còn tác 
động mạnh đến bạn và toàn bộ cấu trúc nhị nguyên “ta” 
và “không phải ta” sẽ bắt đầu suy yếu dần. Thực tại tương 
đối là tổng hợp tất cả những kinh nghiệm sinh khởi đến 
từ ý niệm sai lầm rằng bất kỳ điều gì bạn nhận biết đều 
tự nó vốn là thật có. 


Tuy nhiên, việc từ bỏ thói quen suy nghĩ rằng sự việc 
tồn tại trong thế giới “ngoài kia” hay “trong nội tâm này” 
là rất khó. Điều đó có nghĩa là bạn phải buông bỏ tất cả 
những huyễn cảnh mà bạn yêu thích, và nhận ra rằng tất 
cả những gì bạn phóng tưởng, tất cả những gì bạn vẫn 
cho là “khác với ta”, thật ra đều là những biểu hiện tự 
nhiên của chính tâm thức bạn. Điều đó cũng có nghĩa là 
bạn buông bỏ mọi ý niệm về thực tại và thay vào đó là thể 
nghiệm dòng chảy thực tại đúng thật như bản chất vốn 
có của nó. Nhưng đồng thời bạn cũng không cần phải từ 
bỏ mọi nhận thức của bạn. Bạn không cần phải tự cô lập 
mình trong một hang động hay lên núi cao bế quan nhập 
thất. Bạn có thể tận dụng những nhận thức của mình 
nhưng không hăm hở chạy theo chúng, chỉ nhìn chúng 
như cách bạn nhìn những đối tượng trong giấc mơ. Bạn có 
thể thực sự kinh ngạc trước sự đa dạng của những kinh 
nghiệm đang tự chúng trình hiện trước bạn. 

Thông qua việc nhận biết được khác biệt giữa các 


trình hiện và huyễn cảnh, bạn có thể tự cho phép mình 


189 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





thừa nhận rằng một số nhận thức của bạn là sai lầm hay 
thiên lệch, rằng những ý niệm về việc mọi thứ phải như 
thế này hoặc thế khác đã trở nên kiên cố đến mức làm cho 
bạn không thể thấy được bất kỳ quan niệm nào khác hơn 
là quan niệm của chính mình. 


Khi tôi bắt đầu nhận biết được tánh Không và sự trong 
sáng của tự tâm mình, cuộc sống của tôi đã trở nên phong 
phú hơn, sinh động hơn theo những cách thức mà trước 
đây tôi chưa từng nghĩ đến. Một khi đã buông bỏ những ý 
niệm về việc mọi thứ phải như thế này hoặc như thế khác, 
tôi bắt đầu được tự do để đáp ứng với kinh nghiệm của 
mình một cách hoàn toàn đúng thật như bản thể của nó 
và hoàn toàn đúng thật như bản thể của chính tôi, ngay 
vào lúc đó và nơi đó. 


XMU Sống một đời wui 


SỰ HỢP NHẤT CỦA TÂM TRONG SÁNG 
VÀ TÁNH KHÔNG 


Bản thể chân thật của chúng ta 
là một kho tàng bất tận. 


Luận sư DI-lặc 


Đại thừa Vô thượng tục luận 
(The Mahayana Uttaratantra Shastra) 


Rosemarie Fuchs dịch sang Anh ngữ 


húng ta được nghe rằng đức Phật đã chỉ dạy 

84.000 pháp môn để giúp chúng sinh với những 
căn cơ khác nhau đều nhận hiểu được năng lực của tâm 
thức. Tôi chưa học hết các pháp môn này nên không thể 
nói chắc được là con số đó có chính xác hay không. Cũng có 
thể Ngài đã dạy 83.999 hay 84.001 pháp môn. Tuy nhiên, 
tỉnh yếu trong giáo pháp của Ngài có thể quy về một điểm: 
“Tâm là nguồn cội của tất cả mọi kinh nghiệm, và khi 
chuyển hóa tâm, ta có thể thay đổi phẩm chất của tất cả 
mọi kinh nghiệm.” Khi bạn chuyển hóa tâm, tất cả những 
gì bạn trải nghiệm cũng được chuyển hóa theo. Cũng giống 
như khi mang vào cặp mắt kính màu vàng, bạn đột nhiên 
thấy mọi thứ đều màu vàng. Nếu mang mắt kính xanh, 
bạn sẽ thấy mọi thứ đều màu xanh. 


Theo ý nghĩa này, sự trong sáng có thể được hiểu như 
là khía cạnh sáng tạo của tâm thức. Tất cả những gì bạn 
nhận thức đều là thông qua năng lực của sự tỉnh giác. 
Sa 191 
Yongey Mimgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Khả năng sáng tạo của tâm thức thực sự không có giới 
hạn. Khía cạnh sáng tạo này thật ra là hệ quả tự nhiên 
của sự hợp nhất tánh Không và sự trong sáng. Tiếng Tây 
tạng gọi đó là magakpa, có nghĩa là “vô chướng ngạT”. Đôi 
lúc magakpa cũng được dịch là “năng lực” hay “khả năng”, 
nhưng ý nghĩa của nó vẫn là một, đó là sự tự do của tâm 
thức để thể nghiệm tất cả và bất kỳ sự việc nào. 


Tùy theo mức độ nhận hiểu được năng lực chân thật 
của tâm, bạn có thể sẽ bắt đầu kiểm soát được nhiều hơn 
những kinh nghiệm của mình. Đau đớn, sầu não, sợ hãi 
hay lo âu, và tất cả các dạng thức của khổ đau sẽ không 
còn khuấy động cuộc đời bạn một cách mạnh mẽ như trước 
đây. Những kinh nghiệm từng được xem như chướng ngại 
thì nay sẽ là những cơ hội giúp bạn đào sâu sự nhận hiểu 
về bản chất vô ngại của tâm. 


Ai cũng trải qua những cảm giác khổ đau và hạnh 
phúc trong suốt cuộc đời mình. Hầu hết những cảm giác 
này dường như đều có một căn bản thể chất nào đó. Được 
xoa bóp thân thể, ăn một bữa ngon, hay tắm nước nóng... 
nói chung thường được xem là những kinh nghiệm vui thú 
về mặt thể chất. Bị bỏng một ngón tay, bị kim chích hay 
kẹt xe vào một ngày nóng bức và trong xe không có máy 
lạnh... thường được xem là những khổ sở về mặt thể chất. 
Thế nhưng, thật ra thì việc bạn trải nghiệm những điều 
như trên là khó chịu hay vui thú không tùy thuộc vào tự 
thân những cảm thọ của thân thể, mà tùy thuộc vào nhận 
thức của bạn về những sự việc ấy. 

Chẳng hạn, có một số người không chịu được thời tiết 
nóng hay lạnh. Họ nói rằng nếu phải ra đường trong một 


Mơ Sống một đời uui 


6. MŨN QUÀ ÚN SỰ TRUNG SĂNG 





ngày o1 bức, họ sẽ chết mất. Dù chỉ chảy vài giọt mồ hôi 
cũng đủ làm cho họ thấy bực bội khó chịu. Mùa đông, một 
vài bông tuyết rơi trên đầu cũng là ngoài sức chịu đựng 
của họ. Nhưng nếu có một bác sĩ mà họ tin cậy bảo họ phải 
tắm hơi nóng mỗi ngày 10 phút để cải thiện sức khỏe, họ 
thường sẽ nghe theo lời khuyên đó. Họ sẽ đi tìm và thậm 
chí trả tiền cho một kinh nghiệm mà trước kia họ không 
chịu đựng được. Ngồi trong phòng tắm hơi, họ sẽ nghĩ: 
“Tốt quá, ta đang đổ mồ hôi! Thật là tuyệt!” Họ làm như 
thế là vì họ đã cho phép mình chuyển đổi nhận thức tỉnh 
thần về cảm giác nóng và đổ mồ hôi. Sự nóng bức và đổ 
mồ hôi chỉ là những hiện tượng mà họ đã gán cho những 
ý nghĩa khác nhau. Và nếu vị bác sĩ trên nói thêm rằng, 
tắm nước lạnh sau khi ra khỏi phòng tắm hơi sẽ cải thiện 
sự lưu thông máu huyết, họ cũng sẽ tập ưa thích tắm nước 
lạnh, thậm chí sẽ thấy tắm nước lạnh quả là mát mẻ dễ 
chịu. 


Các nhà tâm lý học thường gọi loại chuyển hóa nhận 
thức này là “tái cấu trúc nhận thức”. Khi cố ý chú tâm 
vào một kinh nghiệm, người ta có khả năng chuyển đổi ý 
nghĩa của kinh nghiệm đó từ trạng thái đau đớn hay khó 
chịu thành chấp nhận được hay dễ chịu. Với thời gian, sự 
tái cấu trúc nhận thức này sẽ thiết lập những lộ trình nơ- 
ron mới trong não bộ, đặc biệt là trong vùng hệ viền, nơi 
mà hầu hết các cảm thọ đau đớn hay vui thích được nhận 
biết và xử lý. 

Nếu như những nhận thức của ta đều là những cấu 
trúc tinh thần tùy thuộc vào những kinh nghiệm quá khứ 
và kỳ vọng trong hiện tại, thì những gì được ta chú tâm và 


195 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





chú tâm như thế nào sẽ là những yếu tố quan trọng trong 
việc quyết định kinh nghiệm của ta. Ta càng tin tưởng sâu 
xa rằng một điều nào đó là thật có, thì điều ấy càng có 
nhiều khả năng trở thành sự thật trong kinh nghiệm của 
ta. Vì thế, nếu ta tin rằng mình yếu đuối, ngốc nghếch hay 
kém cỏi, thì bất luận những phẩm chất thực sự của ta có 
như thế nào, bất luận những người xung quanh hay bạn 
bè nhận xét về ta khác đi như thế nào, chúng ta cũng sẽ tự 
cảm nhận mình như là yếu đuối, ngốc nghếch và kém cỏi. 


Điều gì sẽ xảy ra khi bạn bắt đầu nhận hiểu rằng 
những kinh nghiệm của mình đều do chính mình phóng 
chiếu? Điều gì sẽ xảy ra khi bạn bắt đầu không còn sợ sệt 
trước những con người quanh bạn và những tình huống 
từng làm cho bạn khiếp sợ? Nhìn từ một góc độ thì chẳng 
có gì xảy ra cả. Nhưng nhìn từ một góc độ khác thì khi đó 
mọi thứ đều có thể xảy ra. 


Siếy Sống một đời uui 


1. TÂM BI MẪN: 
SINH TÊN ỦA SỰ PỰC THIÊN 


Tâm đại bỉ sinh khởi một cách tự nhiên trước 
những chúng sinh khổ đau 
trong ngục tù ảo tưởng của họ. 


Kalu Rinpoche 


Tâm quang minh: Con đường của Đức Phật 
(LuumInous Mind: The Way ofthe Buddha) 


Maria Montenegro dịch sang Anh ngữ 


H; tưởng tượng bạn sống suốt đời trong một gian 
phòng nhỏ với một cửa sổ duy nhất khóa chặt và 
bám đầy bụi bẩn đến nỗi không một chút ánh sáng nào 
có thể lọt vào. Rất có thể bạn sẽ nghĩ rằng thế giới thật là 
tối tăm, ảm đạm, và bên ngoài đầy những sinh linh hình 
thù kỳ quái, thường phóng lên khung cửa số những bóng 
đen ghê rợn khi chúng đi ngang qua căn phòng của bạn. 
Nhưng giả sử có một ngày, bạn hắt một chút nước lên cửa 
sổ, hay sau một cơn mưa bão, một ít nước mưa chảy xuống 
mặt kính, và bạn dùng một miếng giẻ lau hay một góc tay 
áo của bạn để chùi cho khô. Khi bạn làm như thế, một ít 
bụi bẩn trên mặt kính bị lau đi. Đột nhiên, một tia sáng 
nhỏ chiếu vào phòng qua chỗ tấm kính được lau. Tò mò, 
bạn chùi mạnh tay thêm chút nữa, và khi nhiều bụi bẩn 
bị chùi đi, càng có thêm nhiều ánh sáng tràn vào. Có lẽ 


195 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





khi ấy bạn sẽ nghĩ, thế giới này xét cho cùng cũng không 
quá tối tăm, ảm đạm. Có lẽ vấn đề nằm ở tấm kính cửa sổ. 


Bạn đến bồn nước lấy thêm nước (và có lẽ vài miếng 
giẻ khác) rồi chà mãi cho đến khi nguyên tấm cửa kính 
không còn một chút bụi bẩn nào. Ánh sáng dễ dàng tràn 
vào, và có lẽ lần đầu tiên trong đời bạn nhận ra rằng tất 
cả những bóng dáng hình thù quái đị vẫn làm cho bạn sợ 
hãi mỗi khi chúng đi ngang qua đều là những con người 
- hoàn toàn giống như bạn! Và từ vùng sâu thắm của sự 
nhận biết ấy khởi sinh một bản năng thôi thúc bạn hình 
thành quan hệ xã hội - thôi thúc bạn đi ra đường phố 
ngoài kia chỉ để tiếp xúc với mọi người. 

Thật ra, bạn đã không làm thay đổi gì cả. Thế giới 
này cũng như ánh sáng và mọi con người vẫn luôn có đó. 
Bạn chỉ không thấy được tất cả vì tầm nhìn của bạn bị che 
chắn. Nhưng bây giờ bạn đã nhìn thấy được tất cả, và điều 
đó tạo ra một sự thay đổi lớn biết bao! 


Theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi gọi đó là sự 
khởi đầu của tâm từ bi, sự thức tỉnh của một năng lực bẩm 
sinh giúp ta đặt mình vào vị trí người khác và hiểu được 
những gì họ trải nghiệm. 


TẠNG Sống một đời uui 


LÒNG BI MẪN THEO 
QUAN ĐIỂM SINH VẬT HỌC 


Người có tâm đại bi là người nắm được 
tất cả giáo pháp của đức Phật. 


FKinh Tập luận 
(The Sutra That Completely 
bncapsulates the Dharma) 


Nhóm phiên dịch Padmakara dịch sang Anh ngữ 


T một vài phương diện, người Phật tử hiểu về 
tâm bi mẫn hơi khác với ý nghĩa thông thường 
của từ ngữ này. Đối với người Phật tử, lòng bi mẫn không 
chỉ đơn giản là cảm thấy tội nghiệp người khác. Tiếng Tây 
Tạng là nying-7ay hàm nghĩa một sự hoàn toàn rộng mở 
tâm hồn. Có lẽ trong Anh ngữ thì từ ngữ gần nghĩa nhất 
để dịch chữ nyïng-jay là “love”, hay thương yêu - nhưng 
phải là một tình thương yêu không có sự tham luyến hay 
mong đợi bất kỳ sự đền đáp nào. Người Tây Tạng hiểu 
tâm bi mẫn là một tình cảm tự nhiên của sự kết nối với 
tất cả mọi sinh thể. Những gì bạn cảm thấy, tôi cũng cảm 
thấy. Những gì tôi cảm thấy, bạn cũng cảm thấy. Không có 
gì khác biệt giữa chúng ta. 

Về mặt sinh học, chúng ta được “lập trình” để ứng xử 
với môi trường một cách khá đơn giản, né tránh mọi đe dọa 
đến sự sinh tổn và nắm lấy mọi cơ hội để làm cho cuộc sống 
của riêng ta được hoàn thiện hơn. Lướt nhìn qua lịch sử, ta 


197 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





sẽ thấy ngay rằng con đường phát triển của loài người rất 
thường là những câu chuyện bạo tàn được viết bằng máu 
của những kẻ yếu kém hơn. 

Nhưng dường như cũng chính kiểu lập trình sinh học 
đã thúc đẩy ta hướng về sự thô bạo và tàn nhẫn như thế, 
lại cũng mang đến cho ta những cảm xúc không những 
kềm chế được khuynh hướng gây hấn, mà còn thúc đẩy ta 
gạt sang một bên bản năng sinh tồn của mình để chăm sóc 
người khác. 

Trong bài thuyết trình tại Hội thảo của Viện Tâm thức 
và Đời sống năm 2003, Giáo sư .jJerome Kagan đã làm tôi 
bất ngờ khi ông đưa ra nhận xét lưu ý rằng, song song với 
khuynh hướng bạo động thì bản năng sinh tổn cũng mang 
lại cho chúng ta một “thiên hướng sinh lý thậm chícòn mạnh 
mẽ hơn trong việc hướng đến tâm từ ái, bi mẫn, thương yêu 
và nuôi dưỡng”! 

Tôi đã được nghe nhiều câu chuyện kể về những người 
đã liều cả mạng sống trong Thế chiến thứ hai để che giấu 
những người Do Thái châu Âu đang bị Đức quốc xã săn 
lùng, về những anh hùng vô danh ngày nay đang hy sinh 
sự an nhàn bản thân để giúp đỡ những nạn nhân của 
chiến tranh, của đói nghèo và của sự độc tài ở nhiều quốc 
gia trên khắp thế giới. Thêm vào đó, rất nhiều đệ tử người 
phương Tây của tôi là những bậc cha mẹ hy sinh rất nhiều 
thì giờ và công sức để cho con cái được chơi thể thao, học 
nhạc và tham gia nhiều hoạt động khác, đồng thời cũng 
nhẫn nại dành dụm tiền bạc cho việc học hành của con cái. 


1 Dẫn theo “Mind & Life XI, DVD-ROM 4” (Boulder: Mind and Life 
Institute, 2003). 


dỗ Sống một đời uui 


1. TÂM BI MẪN: SINH TỒN PŨA SỰ EỰC THIỆN 





Những hy sinh ấy, trên bình diện cá nhân, dường như 
cho thấy một loạt nhân tố sinh lý vượt qua những sợ hãi 
và tham vọng cá nhân. Con người có khả năng kiến lập 
những xã hội và nền văn minh trong đó ít nhất cũng thừa 
nhận nhu cầu bảo vệ người nghèo, người yếu đuối và người 
cô thế. Chỉ một sự kiện đơn giản này cũng đã hỗ trợ cho 
kết luận của Giáo sư Kagan rằng “ý thức về đạo đức là một 
đặc điểm sinh lý của loài người”! 


Nhận xét của Giáo sư hầu như lặp lại hoàn toàn điểm 
tỉnh yếu trong lời Phật dạy. Càng thấy biết rõ ràng đúng 
thật về sự vật, chúng ta càng sẵn lòng và càng có khả 
năng rộng mở tâm hồn hướng đến mọi chúng sinh. Khi 
chúng ta nhận hiểu rằng người khác đau khổ và không 
hạnh phúc vì họ không nhận thức được bản chất chân thật 
của chính mình, ta sẽ tự nhiên cảm thấy thôi thúc bởi một 
ý nguyện sâu sắc muốn cho họ cũng nếm được sự an bình 
và trong sáng mà ta vừa bắt đầu biết đến. 


1 Nguồn đã dẫn trước. 


199 
Yongey Mmgyur Rmboche 


ĐỒNG THUẬN VỚI SỰ BẤT ĐỒNG 
Hạt cay sinh quả cay, 
hạt ngọt sinh quả ngọt. 


Kinh Surata thỉnh vấn 
(The Questlons of Surata Sutra) 


Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


heo như tôi đã được học, hầu hết những xung đột 
giữa người và người có nguyên nhân từ sự hiểu 
lầm động cơ của nhau. Chúng ta ai cũng có lý do của mình 
khi nói ra hay làm một điều gì. Vì vậy, càng để cho tâm 
bi mẫn dẫn dắt - nghĩa là ngừng lại một lúc và cố gắng 
nhìn xem người khác đến từ đâu - thì ta càng ít có nguy 
cơ rơi vào xung đột. Và dầu cho có nảy sinh xung đột, nếu 
chúng ta thở một hơi thật sâu và lắng nghe với một tấm 
lòng rộng mở, ta sẽ thấy mình có khả năng giải quyết xung 
đột đó hiệu quả hơn - chẳng hạn như, có thể làm cho gió 
yên sóng lặng và giải quyết những bất đồng theo cách mà ai 
cũng hài lòng, để cuối cùng sẽ không có ai là “người thắng” 
hay “kế bại”. 
Lấy thí dụ, tôi có một người bạn Tây Tạng sống ở Ấn 
Độ, bên cạnh một người hàng xóm có nuôi con chó rất dữ. 
Nhà ở Ấn Độ có đặc điểm là sân trước có tường rất cao bao 
bọc, với cửa ra vào thay vì những cánh cổng. Cửa vào nhà 
bạn tôi rất gần cửa nhà hàng xóm, và mỗi khi bạn tôi bước 
ra khỏi nhà là con chó hàng xóm cứ nhảy xổ ra khỏi cửa 
nhà nó, vừa sủa vừa gầm gừ, xù lông, khiến cho bạn tôi 
rất sợ. Làm như thế dường như chưa đủ, con chó còn có 


200 
Sông một đời vui 


1. TÂM BI MẪN: SINH TỒN CŨA SỰ EỰC THIỆN 





thói quen đẩy cửa vào trong sân nhà bạn tôi, rồi lại sủa, 
lại gầm gừ, gây rắc rối kinh khủng. 

Bạn tôi suy nghĩ thật lâu tìm cách trừng phạt con chó 
xấu tính này. Cuối cùng ông nghĩ ra một cách, mở hé cánh 
cửa và kê một vài món vật nặng phía trên cửa. Khi nào con 
chó đẩy cửa vào, các món vật nặng ấy hẳn sẽ rơi xuống và 
dạy cho nó một bài học đau đớn nhớ đời. 


Một buổi sáng thứ bảy, sau khi dàn xong cái bẫy, bạn 
tôi ngồi bên cửa sổ phía trước quan sát và chờ đợi con chó 
vào. Đợi một lúc lâu nhưng con chó không hề vào sân nhà. 
Sau một hồi, bạn tôi mang kinh nhật tụng ra và bắt đầu 
tụng kinh, thỉnh thoảng lại rời mắt khỏi trang kinh để liếc 
nhìn ra sân qua khung cửa số. Vẫn không thấy con chó 
xuất hiện. Sau một lúc, bạn tôi tụng đến một đoạn văn 
phát nguyện rất cổ xưa, đó là đoạn về Tứ vô lượng tâm, 
bắt đầu bằng câu: 


Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc và 
g1eo nhân hạnh phúc, 

Nguyện cho tất cả chúng sinh đều thoát khổ đau và 
không tạo nhân khổ đau. 


Trong khi tụng câu này, ông chợt nhớ rằng con chó cũng 
là một chúng sinh, và khi cố ý đặt bẫy, ông sẽ làm cho nó 
đau đón, khổ sở. Ông ta nghĩ: “Nếu tụng lời kinh này là ta 
đang dối trá. Có lẽ ta nên ngừng tụng kinh.” 

Nhưng ông cảm thấy bất ổn vì Tứ vô lượng tâm là 
đoạn kinh ông vốn tụng hằng ngày. Ông bắt đầu tụng trở 
lại, hết sức cố gắng phát khởi từ tâm với con chó, nhưng 
nửa chừng ông lại nghĩ: 


201 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





“Không, con chó này dữ quá! Nó làm hại ta nhiều rồi. Ta 
không muốn cho nó thoát khổ và được hạnh phúc.” 


Suy nghĩ một lúc về vấn đề này, sau cùng ông cũng 
tìm được một giải pháp. Ông có thể đổi một vài chữ trong 
lời kinh, thế là ông tụng tiếp: 

Nguyện cho một số chúng sinh đều được hạnh phúc 
và g1eo nhân hạnh phúc, 

Nguyện cho một số chúng sinh đều được thoát khổ 
đau và không tạo nhân khổ đau. 

Ông rất hài lòng với giải pháp của mình. Sau thời 
kinh và dùng bữa trưa xong, ông quên hẳn chuyện con 
chó, và quyết định ra ngoài đi một vòng trước khi trời tối. 
Trong lúc vội vàng, ông quên bằng việc đã cài bẫy con chó 
và ngay khi vừa kéo cửa sân, tất cả những món vật nặng 
trên cánh cửa đều rơi cả xuống đầu ông. 


Có thể nói, đó là một sự đánh thức thô bạo! 


Thế nhưng, sự đau đón đã làm cho bạn tôi nhận ra 
được một điều rất quan trọng. Khi loại trừ bất kỳ chúng 
sinh nào ra khỏi tiểm năng thoát khổ được vui là đồng 
thời ông cũng đã loại trừ chính mình. Nhận thức rằng 
mình đã là nạn nhân từ sự thiếu bi mẫn của chính mình, 
ông quyết định thay đối chiến lược. 


Hôm sau, trước khi ra ngoài đi dạo buổi sáng, bạn 
tôi mang theo một mẩu bánh £sampa nhỏ. Đó là một loại 
bánh làm bằng bột lúa mạch, muối, trà và bơ, mà người 
Tây Tạng thường dùng để điểm tâm. Khi ông vừa bước ra 
khỏi cửa, như thường lệ con chó nhảy xổ ra, vừa sủa vừa 
gầm gừ như mọi khi. Nhưng thay vì nguyền rủa con chó, 


có Sống một đời ui 


1. TÂM BI MẪN: SINH TỒN CŨA SỰ EỰC THIỆN 





bạn tôi chỉ vứt cho nó miếng bánh £sampa đã mang theo. 
Ngạc nhiên tột độ, đang sủa con chó vội ngừng để đớp lấy 
miếng bánh, và bắt đầu nhai, vừa tiếp tục xù lông và gầm 
gừ, nhưng không còn hăng hái tấn công vì đã được cho ăn. 


Trò chơi nhỏ này lặp lại như thế trong nhiều ngày sau 
đó. Bạn tôi bước ra khỏi sân nhà, rồi con chó nhảy xổ ra, 
rồi ngừng sủa nửa chừng để đớp lấy miếng bánh mà bạn 
tôi ném cho. Sau một vài ngày, bạn tôi để ý rằng tuy vẫn 
gầm gừ trong lúc ăn miếng bánh £sampa, nhưng con chó 
đã bắt đầu vẫy đuôi. Sau một tuần lễ thì con chó không 
còn chồm lên sẵn sàng tấn công bạn tôi nữa, mà chạy ra 
mừng bạn tôi, sung sướng chờ được ăn bánh. Cuối cùng, 
người và vật đã thân thiết với nhau đến nỗi con chó thường 
lon ton lặng 1m chạy qua sân nhà bạn tôi và ngồi bên cạnh 
ông phơi nắng trong lúc ông tụng kinh hằng ngày. Bây giờ 
ông đã hài lòng vì có thể cầu nguyện cho hạnh phúc và sự 
giải thoát của tất cả chúng sinh. 

Một khi ta nhận thức rằng tất cả chúng sinh - con 
người, thú vật, thậm chí cả côn trùng - cũng đều giống 
như ta, với động lực cơ bản là muốn được an ổn và tránh 
khỏi khổ đau, thì khi có ai làm hay nói điều gì trái ý, ta sẽ 
có một hiểu biết nền tảng để suy nghĩ rằng: “À, người này 
(hay con vật này... ) đã làm như thế bởi vì họ cũng giống 
như ta, cũng muốn được hạnh phúc, không muốn khổ đau. 
Đó là mục đích chính của họ. Họ không chủ ý muốn làm 
hại ta, họ chỉ làm điều mà họ nghĩ là cần thiết phải làm 
[để được hạnh phúc].” 

Lòng bi mẫn là trí tuệ tự nhiên của trái tim. Lòng bi 


mẫn luôn sẵn có trong ta, đã từng như thế và cũng sẽ mãi 


203 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





mãi như thế. Khi lòng bi mẫn bừng dậy trong ta, ta sẽ 
hoàn toàn nhận hiểu được mình thực sự mạnh mẽ và an 
ổn biết bao! 


- 
" 
^ - 
" 


Tất cả chúng sinh luôn 
có khuynh hướng hành động 
theo cách bất lợi cho họ. 


Ngài Jamgon Eongtrul 


Liễu nghĩa cự 
(The Torch of CertaInty) 


Judith Hanson dịch sang Anh ngữ 


s- gần 10 năm đi thuyết giảng ở hơn 20 quốc gia 
trên thế giới, tôi đã từng được thấy rất nhiều điều 
kỳ thú, được nghe rất nhiều câu chuyện cũng thật kỳ thú 
từ những người đến nghe tôi giảng hay tìm gặp tôi để được 
tham vấn riêng. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là 
thấy rằng những người sống trong các quốc gia với đầy 
đủ tiện nghi vật chất lại dường như cũng trải qua những 
đau khổ sâu sắc không khác gì người dân của các quốc gia 
nghèo kém. Sự biểu hiện của khổ đau mà tôi chứng kiến 
[ở đây] về một số khía cạnh nào đó là khác biệt với những 


xi Sống một đời uui 


8. TẠI S0 GHÚNG TR KHÔNG HẠNH PHÚC? 





gì tôi đã quen nhìn thấy ở Ấn Độ và Népal, nhưng cường 
độ của nó thật mạnh mẽ, có thể cảm nhận được. 


Tôi bắt đầu nhận biết nỗi khổ đau này trong những lần 
đầu đến viếng các nước phương Tây, khi những người bạn 
nước chủ nhà thường đưa tôi đi tham quan những công 
trình kiến trúc nổi tiếng nhất xứ họ. Lần đầu tiên nhìn 
thấy tòa nhà Empire State' hay tháp Eiffel, tôi không thể 
không cảm thấy thán phục thiên tài của tác giả thiết kế 
những công trình ấy, và mức độ của sự quyết tâm cũng 
như hợp tác giữa những người đã tạo dựng nên những 
kiến trúc nói trên. Nhưng khi chúng tôi lên đài vọng cảnh, 
tôi thấy tâm mắt bị ngăn cản bởi những vòng dây kẽm 
gai, và những đội lính canh đi tuần tiễu khắp nơi. Khi 
tôi hỏi các bạn chủ nhà về lý do phải có đội lính tuần tiễu 
và những vòng dây kẽm gai, họ giải thích rằng, phải cẩn 
thận như thế để ngăn ngừa những người muốn tự tử bằng 
cách nhảy từ lầu cao xuống. 


Những xã hội tạo lập được những kỳ quan như thế 
mà lại cần đến những biện pháp nghiêm ngặt để ngăn 
ngừa người ta dùng chúng làm đài tự sát, thật là quá đỗi 
bi thảm! 


Những biện pháp an ninh như thế không làm giảm đi 
sự ngưỡng mộ của tôi đối với vẻ đẹp của những kỳ quan 
này hay những kỹ thuật tinh xảo cần thiết để xây dựng 
chúng. Nhưng sau khi tôi đã tham quan một số nơi như 
thế, những biện pháp an ninh này bắt đầu tỏ ra có sự liên 
quan trùng hợp với một điều khác mà tôi vừa bắt đầu nhận 
ra. Đó là, cho dù những người sống trong xã hội tiện nghi 


"Tòa nhà cao 102 tầng ở New York, Hoa Kỳ, xây xong năm 1931. 


205 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





vật chất thường dễ mỉm cười, nhưng đôi mắt họ lại hầu 
như luôn biểu lộ một trạng thái không hài lòng, thậm chí 
là tuyệt vọng. Và những vấn đề được họ nêu lên trong các 
buổi giảng pháp chung hay tham vấn riêng thường xoay 
quanh vấn đề làm sao để trở nên một người tốt đẹp hơn hay 
mạnh mẽ hơn, hay làm sao để vượt qua được cảm giác “tự 
căm ghét mình”. 

Càng đi nhiều nơi tôi càng nhận thấy rõ ràng hơn, 
những người sống trong các xã hội có nhiều thành tựu về 
công nghệ và vật chất cũng có nhiều khả năng phải gánh 
chịu những buôn đau, lo âu, cô đơn, cách biệt và tuyệt 
vọng không khác gì những người sống trong các xã hội 
kém phát triển hơn. Sau vài năm đặt những câu hỏi có 
định hướng trong các buổi thuyết giảng chung hay tham 
vấn riêng, tôi bắt đầu nhận thấy rằng, khi mức độ phát 
triển ngoại vật, hay vật chất, vượt qua sự phát triển tri 
kiến nội tâm, dường như người ta phải chịu đựng những 
xung đột tâm lý mãnh liệt mà không có phương pháp nội 
tâm nào để đối phó. Một sự thừa thải về của cải vật chất 
sẽ tạo ra quá nhiều rối rắm từ ngoại cảnh, đến nỗi làm cho 
con người đánh mất đi mối liên hệ với đời sống nội tâm. 

Lấy thí dụ, hãy nghĩ đến những người đang lao mình 
vào việc tìm kiếm cảm giác hứng thú bằng cách đi ăn ở 
một nhà hàng mới, gầy dựng một quan hệ tình cảm mới, 
hay thay đổi công việc làm. Trong một thời gian ngắn, sự 
mới mẻ quả thật đường như có đem lại phần nào cảm giác 
kích thích. Nhưng cuối cùng thì sự kích động lắng xuống, 
những cảm giác mới, bạn bè mới, hay trách nhiệm mới rồi 
cũng sẽ trở nên nhàm chán. Bao nhiêu hạnh phúc cảm 
nhận được lúc ban đầu đều tan biến hết. 


cu Sống một đời uui 


8. TẠI S0 GHÚNG TR KHÔNG HẠNH PHÚC? 





Và vì thế họ lại thử qua một phương cách mới, như 
là đi tắm biển. Và trong một thời gian ngắn, điều này có 
vẻ như cũng giúp họ thỏa mãn: mặt trời ấm áp, sóng biển 
tuyệt vời, và có rất đông người để gặp gỡ làm quen, cũng 
có thể có nhiều hoạt động hứng thú mới để thử qua, như 
lướt ván hay treo mình dưới những cánh dù có thuyền kéo 
chạy như bay trên mặt biển. Nhưng sau một thời gian, 
ngay cả bãi biển cũng trở nên nhàm chán. Những câu 
chuyện cũ lặp lại mãi, cát nhám rát da, mặt trời quá nóng 
hoặc u ám trong mây, và nước biển trở nên quá lạnh. Thế 
là đến lúc phải dời chỗ, đi tìm một bãi biển khác, có thể là 
ở một quốc gia khác. Tâm thức tạo ra một kiểu thần chú 
của riêng nó: “lôi muốn đi Hạ Ủy Di... Hạ Ủy Di... Hạ Ủy 
DJ 

Về cơ bản, vấn đề của tất cả những giải pháp nói trên 
là chúng chỉ [có tác dụng] tạm thời. Tất cả mọi hiện tượng 
đều là kết quả của sự hòa hợp nhân duyên và do đó tất yếu 
phải thay đổi theo cách nào đó. Khi những nguyên nhân 
tiềm ẩn đã tạo ra và duy trì một cảm giác hạnh phúc thay 
đổi, hầu hết mọi người thường đi đến chỗ đổ thừa cho hoàn 
cảnh bên ngoài (người khác, một địa điểm, thời tiết v.v... 
) hay tự trách mình “đáng lẽ nên nói điều gì đó tử tế hơn, 
khôn ngoan hơn”, hay “đáng lẽ nên đi đến một nơi khác”... 
Tuy nhiên, sự đổ lỗi như thế chỉ càng làm cho việc tìm cầu 
hạnh phúc trở nên khó khăn hơn, vì nó phản ánh một sự 
thiếu tự tin, hay mất lòng tin vào những điều mà ta học 
được là sẽ đem lại hạnh phúc cho ta. 

Một vấn đề nan giải hơn nữa là hầu hết mọi người 
không có một ý niệm rõ rệt về hạnh phúc là gì, và chính vì 
vậy mà tự mình tạo ra những nhân duyên đem lại chính 


207 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





sự bất như ý mà họ đang cố hết sức để xóa bỏ. Do đó, tốt 
nhất là chúng ta nên khảo sát kỹ lưỡng hơn một chút về 
hạnh phúc, khổ đau và những nguyên nhân tiểm ẩn tạo 
ra hai trạng thái này. 


THÂN CẢM XÚC 


Không có một trung tâm [điều khiển] cảm xúc 
[trong thân], cũng giống như không có trung 
tâm [điều khiển] việc chơi quần vợt. 


tFichard Davidson 


Trích từ: Phiền não: Làm sao đối trị? 

của Daniel Goleman 

(Destructive Emotlons: How Can We Overcome 
Them? - DanIel Goleman 


rong việc phát sinh cảm xúc, cơ thể chúng ta giữ 
một vai trò quan trọng hơn so với sự nhận biết của 
hầu hết chúng ta. Quá trình này bắt đầu bằng sự nhận 
thức, như chúng ta đã biết là liên quan đến việc truyền 
thông tin từ các giác quan lên não bộ, nơi sẽ tạo ra một 
hình ảnh biểu trưng qua khái niệm của đối tượng nhận 
thức. Điều hoàn toàn tự nhiên là hầu hết chúng ta sẽ cho 
rằng, một khi đối tượng được nhận thức và xác định, một 
phản ứng cảm xúc sẽ phát sinh, và sẽ tạo nên một phản 
ứng cơ thể nào đó. 
Trong thực tế thì ngược lại. Cùng một lúc khi hồi thị 


cu” Sống một đời uui 


8. TẠI S0 GHÚN6 TR KHÔNG HẠNH PHÚC? 





(thalamus) gửi thông tin lên trên vùng não có chức năng 
phân tích, nó cũng đồng thời gửi một “tín hiệu báo động 
đỏ” đến hạch hạnh nhân, cấu trúc nhỏ bé và ngộ nghĩnh 
hình quả hạnh nhân trong vùng hệ viền (1imbic region). 
Như đã nói ở trước, vùng này kiểm soát các phản ứng cảm 
xúc, đặc biệt là sự sợ hãi và giận dữ. Bởi vì hồi thị và hạch 
hạnh nhân nằm rất gần nhau, tín hiệu báo động sẽ đến 
với nó nhanh hơn nhiều so với thông tin được gửi lên vùng 
não mới (neocortex). Nhận được tín hiệu này, hạch hạnh 
nhân sẽ ngay lập tức khởi động một loạt các phản ứng vật 
lý làm kích thích tim, phổi; các nhóm cơ bắp chính nơi 
cánh tay, ngực, bụng, chân và những cơ quan tiết ra các 
nội tiết tố như adrenaline. Chỉ sau khi cơ thể phản ứng 
rồi thì phần não bộ có chức năng phân tích mới diễn dịch 
những phản ứng của cơ thể như là sự biểu lộ của một cảm 
xúc cụ thể. 


Nói cách khác, không phải bạn nhìn thấy một điều 
đáng sợ, nảy sinh cảm giác sợ hãi rồi mới bỏ chạy. Bạn 
nhìn thấy một điều đáng sợ, bắt đầu bỏ chạy (khi tim đập 
nhanh và chất adrenaline đột ngột tỏa khắp châu thân), 
rồi sau đó mới diễn dịch phản ứng cơ thể đó như là sự 
sợ hãi. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, một khi 
phần còn lại của não bộ đã bắt kịp cơ thể, trong chỉ một vài 
phần triệu giây, bạn sẽ có khả năng đánh giá các phản ứng 
của mình và quyết định xem liệu chúng có thích hợp hay 
không, cũng như điều chỉnh cách ứng xử cho thích hợp với 
hoàn cảnh cụ thể đó. 


Những kết quả của sự đánh giá này có thể thực sự đo 
lường được nhờ một kỹ thuật mà các nhà khoa học chỉ mới 
có được cách đây không lâu. Một phần những cảm xúc như 
sự sợ hãi, ghê tởm và oán ghét được hiển thị qua một sự 


209 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐừI VUI 





hoạt động tăng cường của các nơ-ron trong thùy trán bên 
phải, vùng thuộc về vỏ não mới và nằm ngay phía trước, 
bên phải của não bộ. Trong khi đó những cảm xúc như 
niềm vui, tình thương, lòng bi mẫn và sự tự tin có thể được 
đo lường qua sự gia tăng hoạt động của các nơ-ron trong 
thùy trán bên trái. 

Tôi được nghe rằng trong một số trường hợp, khả năng 
đánh giá các phản ứng của chúng ta bị kiểm chế và ta sẽ 
phản ứng với một tình huống mà không hề suy nghĩ. Trong 
những trường hợp ấy, phản ứng của hạch hạnh nhân quá 
mạnh mẽ đến nỗi nó sẽ bỏ qua phản ứng của vùng trên 
não bộ. Một cơ chế “phản ứng khẩn cấp” mạnh mẽ như 
thế chắc chắn là có những lợi ích quan trọng sống còn, cho 
phép chúng ta nhận biết ngay những thức ăn đã có lần 
làm cho chúng ta bệnh, hoặc tránh né thú dữ. Nhưng vì 
các mô thức nơ-ron được lưu giữ trong hạch hạnh nhân có 
thể bị kích hoạt dễ dàng bởi những sự kiện chỉ có vẻ hơi 
giống với hoàn cảnh trước đó, nên chúng có thể làm sai 
lệch nhận thức của ta về những sự kiện hiện tại. 


si Sống một đời uui 


TÂM TRẠNG VÀ TÍNH KHÍ 


Tất cả mọi sự đều tùy thuộc vào hoàn cảnh. 
Patrul Rinpoche 


Lời vàng của Thầy tôi 
(The Words of My Perfect Teacher) 


Nhóm phiên dịch Padmakara dịch sang Anh ngữ 


heo cách nhìn của khoa học, cảm xúc được xem 

xét từ hai góc độ: những sự kiện ngắn ngủi (tâm 
trạng) và những trạng thái kéo dài (tính khí). Những cảm 
xúc ngắn ngủi có thể là một cơn giận dữ bùng lên khi đang 
sửa chữa vật gì đó trong nhà và vô ý nện búa lên ngón tay 
cái, hoặc cũng có thể là cảm giác thật hãnh diện khi được 
người khác thành thật ngợi khen... Theo cách diễn đạt 
khoa học, những sự kiện tương đối ngắn ngủi này thường 
được gọi là những tâm trạng. 

Những cảm xúc kéo dài với thời gian và tồn tại trong 
một số hoàn cảnh khác nhau, như tình thương mà ai đó 
dành cho một đứa trẻ, hay một sự oán giận không nguôi 
đối với một sự việc xảy ra trong quá khứ, thường được 
xem như là những “cá tính”hay “tính khí” mà phần đông 
chúng ta xem như là biểu hiện cho tính cách của một con 
người. Thí dụ, chúng ta có khuynh hướng gọi một người 
tươi cười, năng động, luôn luôn nói những lời dễ mến với 
người khác là người [có tính khí] “vui vẻ”; còn một người 
luôn cau mày, tất bật, còng lưng trên bàn giấy và hay nổi 


211 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





cáu vì những chuyện nhỏ nhặt là người [có tính khí] “căng 
thẳng”. 


Sự khác biệt giữa tâm trạng [nhất thời] và tính khí 
[tồn tại lâu dài] là khá rõ ràng, ngay cả đối với một người 
không hiểu nhiều về khoa học. Nếu bạn nện một nhát 
búa lên ngón tay cái, rất có thể là cơn giận của bạn sẽ qua 
đi rất mau và không làm cho bạn sợ cây búa suốt phần 
đời còn lại. Cảm xúc thuộc về tính khí tình tế hơn nhiều. 
Thường thì mỗi ngày thức dậy chúng ta đều có khả năng 
nhận biết là [tâm trạng] mình lo âu hay phấn khởi, trong 
khi những biểu hiện về tính khí của ta thì phải trải qua 
thời gian mới dần dần trở nên rõ rệt đối với những người 
gần gũi ta. 

Những tâm trạng cảm xúc là sự “bùng nổ” khá nhất 
thời của những câu chuyện gẫu giữa các nơ-ron. Ngược 
lại, tính khí thì giống như sự tương giao thân mật bền bỉ 
giữa chúng. Căn nguyên của những mối liên kết tôn tại 
lâu dài này có thể khác nhau. Một số liên kết có thể có nền 
tảng di truyền, một số khác có thể bắt nguồn từ một chấn 
thương nghiêm trọng, và một số khác nữa có thể chỉ phát 
triển như là kết quả của những kinh nghiệm kéo dài hay 
lặp lại - [chẳng hạn như] sự rèn luyện phương thức sống 
mà ta tiếp nhận từ thuở ấu thơ và lúc ta còn trẻ. 


Nhưng dầu căn nguyên có là gì đi chăng nữa thì tính khí 
của một người luôn có ảnh hưởng quy định cung cách nhận 
định và đáp ứng của người ấy đối với những kinh nghiệm 
hằng ngày. Thí dụ, người có khuynh hướng sợ sệt hay trầm 
cảm sẽ dễ lo âu khi tiếp cận mọi tình huống, trong khi người 
có khuynh hướng tự tin sẽ tiếp cận với cùng tình huống ấy 
một cách bình tĩnh và tự tin hơn. 


lu Sống một đời uui 


NHỮNG NHÂN TỔ QUY ĐỊNH 


Khổ đau đi liền theo một tư tưởng xấu ác, như 
bánh xe đi theo con bò kéo xe. 


Kinh Pháp cú 
(The Dhammapada) 


bknath baswaran dịch sang Anh ngữ 


Gm vật học và thần kinh học cho ta biết những 
gì diễn ra trong não bộ khi ta đang trải nghiệm 
những cảm xúc dễ chịu hay khó chịu. Phật giáo không 
những giúp ta mô tả được những kinh nghiệm ấy một 
cách rõ ràng hơn cho chính mình, mà còn cung cấp cho 
ta những phương thức để tiến đến việc chuyển hóa các tư 
tưởng, cảm giác và nhận thức sao cho từ cấp độ căn bản 
của tế bào ta đã có thể trở nên hạnh phúc hơn, an lạc hơn 
và biết yêu thương hơn. 


Dầu được nhìn một cách chủ quan thông qua sự quán 
chiếu với chánh niệm như đức Phật đã dạy, hay một cách 
khách quan bằng vào những kỹ thuật hiện có trong các 
phòng thí nghiệm hiện đại, thì cái mà ta gọi là “tâm thức” 
đó cũng đều được phát sinh qua sự giao kết không ngừng 
thay đổi của hai hiện tượng cơ bản: sự nhận thức đơn 
thuần (đơn giản nhận biết rằng có một sự việc đang xảy 
ra) và những nhân tố quy định (những tiến trình không 
chỉ miêu tả những gì ta nhận biết mà còn quyết định phản 
ứng của ta). Nói cách khác, mọi hoạt động tâm thức đều 
phát sinh từ sự phối hợp giữa nhận thức đơn thuần và mối 
Có 215 
Yongey Mimgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





liên kết lâu dài giữa các tế bào thần kinh. 

Một trong những bài học mà thầy tôi, SalJay Rinpoche, 
thường nhắc lại rất nhiều lần là, nếu ta muốn hạnh phúc, 
ta phải học nhận biết và đối phó với các nhân tố quy định 
nào gây ra những phản ứng theo kiểu bị thúc bách hoặc 
phát xuất từ tính khí của mình. Điểm cốt yếu trong lời 
ngài dạy là bất kỳ nhân tố nào cũng có thể xem như thúc 
bách khi nó che mờ khả năng của ta trong việc nhận biết 
sự vật một cách như thật và không hề có sự phán xét phân 
biệt. Thí dụ như ai đó đang quát tháo chúng ta, rất ít khi 
chúng ta dành thời gian để phân biệt giữa sự nhận biết 
đơn thuần: “người này đang cất cao giọng và nói ra những 
lời này, lời kia” với sự phản ứng theo cảm xúc “thằng cha 
này khùng”. Thay vào đó, chúng ta có khuynh hướng kết 
hợp sự nhận biết đơn thuần và phản ứng theo cảm xúc của 
mình thành một ý nghĩ chung: “Người này quát tháo tôi 
vì hắn khùng!” 


Nhưng nếu ta lắng lòng đôi chút để nhìn lại tình huống 
một cách khách quan hơn, rất có thể ta sẽ thấy rằng người 
đang quát tháo ta đó đã bị rối trí vì một vấn đề nào đó, có 
thể là không liên quan gì đến ta. Có thể họ vừa mới bị chê 
trách bởi cấp trên và đang lo sợ bị đuổi việc. Có thể họ mới 
biết được tin một người thân của họ đang bệnh nặng. Hoặc 
có lẽ họ đã tranh cãi với một người bạn hay đồng nghiệp 
nên mất ngủ sau đó. Đáng tiếc là ảnh hưởng của những 
điều kiện quy định quá mạnh mẽ đến nỗi chúng ta rất hiếm 
khi nhớ rằng mình có thể lắng lòng để nhìn lại vấn đề. Và 
vì sự hiểu biết của chúng ta có giới hạn nên chúng ta nhận 
lầm phần nhỏ bé mình thấy được là toàn bộ sự thật. 

Làm sao chúng ta có được một phản ứng thích hợp khi 


“he Sống một đời ui 


8. TẠI S0 GHÚN6 TR KHÔNG HẠNH PHÚC? 





tâm nhìn của ta quá giới hạn và ta không nắm hiểu được 
tất cả sự việc? Nếu chúng ta áp dụng chuẩn mực của các 
tòa án Hoa Kỳ và nói về đời sống hằng ngày của ta với 
“toàn bộ sự thật và chỉ riêng sự thật mà thôi”, thì chúng 
ta buộc phải thừa nhận rằng “toàn bộ sự thật” đó chính 
là việc tất cả mọi người đều chỉ muốn được hạnh phúc. 
Điều thực sự đáng buồn là hầu hết mọi người đều tìm cầu 
hạnh phúc theo những phương cách mà trong thực tế là 
hủy hoại đi mọi nỗ lực của họ. Nếu chúng ta có thể thấy 
được toàn bộ sự thật của bất kỳ tình huống nào, phản ứng 
duy nhất của chúng ta hẳn sẽ là một phản ứng đầy lòng 
bi mẫn. 


PHIÊN NÃO 


Vũ khí trong địa ngục do ai tạo ra, 
và bằng cách nào? 


Bồ Tát Tịch Thiên 


Nhập Bồ Tát hạnh 
(The Bodh1caryavatara) 


FKate Crosby và Andrew Skl1lton 
dịch sang Anh ngữ 


rong thuật ngữ Phật giáo, những nhân tố điều 
kiện quy định [phản ứng của tâm] thường được 
gọi là “phiền não”, hay có khi là các “độc”. Tuy các bản văn 
tâm lý học Phật giáo khảo sát rất nhiều những nhân tế 
quy định này, nhưng tất cả đều đồng ý xác định ba nhân 


215 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





tố chính làm nền tảng hình thành tất cả những nhân tố 
khác đã ngăn chặn khả năng của ta trong việc nhận biết 
mọi sự đúng như thật. Đó là: vô minh (hay s1 mê), tham 
á1 và sân hận. 


VÔ MINH (SI MÊ) 


ô minh hay si mê là thiếu khả năng căn bản để 
Vẫn biết được tiềm năng vô hạn, là sự trong sáng 
và năng lực của tâm thức chúng ta, như thể ta đang nhìn 
thế giới qua cặp mắt kính màu: những gì ta thấy đều bị 
ngụy trang hay biến dạng bởi màu sắc của kính. Ở mức 
độ quan yếu nhất, vô minh bóp méo kinh nghiệm rộng 
mở căn bản của sự tỉnh giác thành một sự chia tách nhị 
nguyên giữa hai phạm trù [được xem như] tồn tại theo tự 
tính là “ta” và “không phải ta”. 


Như vậy, vô minh là một vấn đề có hai mặt. Một khi 
chúng ta đã tập thành thói quen của thần kinh luôn thấy 
mình là một “cái ta” đơn lẻ và tự nó tồn tại một cách không 
phụ thuộc, thì tất yếu ta sẽ xem những gì khác với nó đều 
là “không phải ta”. Những gì “không phải ta” có thể là 
bất cứ điều gì: cái bàn, quả chuối, một người khác, hay 
thậm chí là một điều gì đó mà “cái ta” đang suy nghĩ hoặc 
cảm giác. Trong một ý nghĩa nào đó, tất cả những gì ta 
trải nghiệm đều biến thành một kẻ xa lạ. Và vì đã trở 
nên quen thuộc với sự phân biệt giữa “cái ta” và những 
gì “không phải ta”, chúng ta tự giam mình trong một lối 
nhận thức nhị nguyên, và vạch ra những hàng rào khái 
niệm giữa “cái ta” của mình với phần còn lại của thế giới 
“bên ngoài, một thế giới dường như quá bao la đến nỗi 


“L0 Sống một đời uui 


8. TẠI S0 GHÚNG TR KHÔNG HẠNH PHÚC? 





chúng ta không thể nào không bắt đầu tự cảm thấy mình 
quá nhỏ bé, giới hạn và yếu đuối. Chúng ta bắt đầu nhìn 
vào những người khác, các vật thể v.v... như là những căn 
nguyên tiềm tàng của hạnh phúc và khổ đau, và cuộc sống 
trở thành một sự tranh giành để đoạt lấy những gì ta cần 
để được hạnh phúc, trước khi có ai đó chộp lấy mất. 


Cuộc tranh giành này, tiếng Phạn gọi là smsãra (luân 
hồi), nghĩa đen là “bánh xe” hay “vòng tròn”. Một cách cụ 
thể, chữ szmsara chỉ cho cái bánh xe hay vòng tròn của 
những khổ đau, một tập khí chạy vòng vòng đuổi theo 
cùng một kinh nghiệm, hết lần này đến lần khác và mỗi 
lần lại mong đợi một kết quả khác hơn. Nếu bạn đã từng 
thấy một con chó hay một con mèo cứ quay vòng vòng đuổi 
theo cái đuôi của chính nó, đó là bạn đã thấy được phần 
cốt lõi của luân hồi. Và cho dầu việc nhìn một con vật đuổi 
theo cái đuôi của nó có thể là buồn cười, nhưng khi chính 
tâm thức của bạn cũng làm giống như thế thì thật không 
buồn cười chút nào. 


Đối nghịch với luân hồi là nirvana (Niết-bàn), một 
thuật ngữ gần như đã bị hiểu sai hoàn toàn cũng như chữ 
tánh Không. Là một từ trong Phạn ngữ vốn có thể tạm 
dịch là “dập tắt” hay “thổi tắt” (như sự thổi tắt ngọn lửa 
của cây nến), nhưng nirvana lại thường được diễn dịch 
như là một trạng thái của sự hỷ lạc hay hạnh phúc viên 
mãn, sinh khởi từ sự phá trừ hay “thổi tắt” cái tự ngã hay 
khái niệm về “cái ta”. Cách diễn dịch này là chính xác 
trong một chừng mực nào đó, chỉ có điều là nó không xét 
đến việc hầu hết chúng ta là những chúng sinh có một cơ 
thể sống trong một thế giới tương đối thật của những sự 
phân biệt rạch ròi về luân lý, đạo đức, pháp luật và vật lý. 


217 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Việc nỗ lực để sống trong thế giới này mà không tuân 
theo những phân biệt tương đối của nó hẳn sẽ là điên rồ và 
khó khăn như thể muốn tránh những hệ quả của sự thuận 
tay phải hay tay trái bẩm sinh. Điều này phỏng có ích lợi 
gì? Một sự diễn dịch chính xác hơn về nirvana (Niết-bàn) 
là chấp nhận một quan điểm thoáng hơn, trong đó thừa 
nhận tất cả những kinh nghiệm, sướng hay khổ, đều là 
những phương diện khác nhau của sự tỉnh giác. Dĩ nhiên, 
hầu hết mọi người ai cũng chỉ muốn trải nghiệm những 
“nốt nhạc cao” của hạnh phúc. Nhưng như một vị đệ tử 
của tôi gần đây đã nói rõ, nếu loại bỏ hết những “nốt nhạc 
thấp” trong một bản giao hưởng của Beethoven - hay của 
bất kỳ một bản nhạc hiện đại nào - thì kết quả sẽ là một 
sự trải nghiệm nghèo nàn mờ nhạt với những âm thanh 
the thé. 


Có lẽ tốt nhất ta nên hiểu về “luân hồi” và “Niết-bàn” 
như hai quan điểm. Luân hồi là quan điểm chủ yếu dựa 
trên sự phân biệt và đồng nhất với những kinh nghiệm 
như là khoái lạc hay đau khổ. Niết-bàn là một trạng thái 
khách quan cơ bản của tâm thức, là sự chấp nhận kinh 
nghiệm mà không phán đoán, giúp ta mở ra khả năng 
nhìn thấy được những giải pháp cũng có thể không trực 
tiếp liên quan đến sự sống còn của ta như một cá nhân 
riêng rẽ, nhưng đúng hơn là liên quan đến sự sống còn của 
tất cả chúng sinh. 


Và điều này đưa ta đến với nhân tố thứ hai trong ba 
tâm hành phiền não chính. 


“IẾP Sống một đời uui 


THAM ÁI 


^¬^(£ ^ 


hư đã nói ở phần trước, sự nhận thức về “cái tôi” 

như là tách biệt với những gì “không phải tôi” 
chính là một cơ chế sinh lý thiết yếu, một mô thức đã được 
xác lập bởi những câu chuyện gẫu của các nd-ron, không 
ngừng thông báo đến những bộ phận khác của hệ thần 
kinh rằng mỗi chúng ta là một sinh vật cá biệt, tôn tại 
độc lập với những nhu cầu cần thiết nào đó để tiếp tục sự 
tổn tại của mình.Vì chúng ta sống trong một cơ thể vật 
lý, nên một số trong những điều ta cần đến như dưỡng 
khí, thực phẩm và nước, là những điều thực sự không thể 
thiếu. Hơn thế nữa, tôi được biết rằng những nghiên cứu 
về sự sinh tôn của trẻ sơ sinh đã cho biết rằng, sự sống còn 
đòi hỏi một mức độ chăm sóc vật lý nhất định.! Chúng ta 
cần được xúc chạm, cần được nghe nói chuyện; chúng ta 
cần một thực tế đơn giản là sự hiện hữu của ta được công 
nhận. 


Tuy nhiên, những bất ổn nảy sinh khi chúng ta gộp 
chung những nhu cầu sinh học thiết yếu như trên với 
những điều chẳng liên quan gì đến căn bản sống còn. Phật 
giáo gọi sự gộp chung lại như thế là “tham ái” hay “khao 
khát”. Cũng giống như vô minh, điều này có thể xem là 
bắt nguồn từ một cơ sở thuần túy thần kinh. 


Khi ta nếm trải và thích thú một điều gì, chẳng hạn 
như ăn sô-cô-la, chúng ta xác lập một kết nối thần kinh 


1 Để tham khảo vấn đề này, xem thêm sách A General Theory of Love 
của Thomas Lewis, M.D., Fari Amini, M.D. và Richard Lannon, M.D. 
(New York: Random House, 2000), trang 68 - 99, 

TT ÔốÔốẽ 219 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





đặt sô-cô-la tương đương như một cảm thọ vật lý thích 
thú. Điều này không có nghĩa rằng tự thân sô-cô-la là một 
điều tốt hay xấu. Có nhiều chất hóa học trong sô-cô-la tạo 
ra cảm giác khoái lạc cho cơ thể. Chính sự bám víu vào sô- 
cô-la của các nơ-ron mới tạo ra bất ổn. 


Trên nhiều phương diện, tham ái có thể so sánh với 
nghiện ngập, tức là một sự lệ thuộc không cưỡng được đối 
với những đối tượng bên ngoài hay với những kinh nghiệm, 
để tạo nên ảo giác của sự đầy đủ trọn vẹn. Thật không may, 
cũng như những thứ nghiện ngập khác, tham ái sẽ trở nên 
ngày càng mãnh liệt hơn. Bất kỳ sự thỏa mãn nào ta trải 
nghiệm sau khi đạt được một sự vật hay một con người mà 
ta tham muốn cũng đều không kéo dài. Bất kỳ sự vật hay 
con người nào đem lại vui sướng cho chúng ta hôm nay, 
tháng này hay năm này, chắc chắn rồi cũng sẽ thay đổi. Sự 
thay đổi là điều thường hằng duy nhất trong thực tại tương 
đối. 

Đức Phật ví tham ái như việc uống nước biển mặn: 
càng uống chúng ta càng khát hơn. Cũng thế, khi tâm 
thức ta bị quy định bởi tham ái, dầu ta có sở hữu bao 
nhiêu đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ ta thực sự cảm 
thấy thỏa mãn. Chúng ta đánh mất khả năng phân biệt 
giữa kinh nghiệm hạnh phúc đơn thuần với bất kỳ đối 
tượng nào đem lại cho ta một hạnh phúc giả tạm. Kết quả 
là không những ta trở nên lệ thuộc vào đối tượng, mà còn 
củng cố thêm những mô thức thần kinh đã ràng buộc quy 
định ta, bắt buộc ta phải dựa vào ngoại duyên để được 
hạnh phúc. 


[Trong ví dụ nêu trên], bạn có thể thay thế sô-cô-la 


cu Sống một đời vui 


8. TẠI S0 GHÚN6 TR KHÔNG HẠNH PHÚC? 





bằng bất kỳ đối tượng nào. Đối với một số người, những 
mối quan hệ tình cảm là chìa khóa của hạnh phúc. Khi họ 
gặp một người mà họ thấy là lôi cuốn, họ sẽ tìm đủ mọi 
cách để tiếp cận. Nhưng nếu như rốt cùng họ thành công 
trong việc thiết lập quan hệ với người ấy, điều đó cũng sẽ 
không làm họ thỏa mãn như đã tưởng tượng. Vì sao? Vì 
đối tượng tham ái của họ không thực sự ở bên ngoài. Đó 
là một câu chuyện được viết bởi những tế bào thần kinh 
của họ, được diễn ra trên nhiều tầng bậc, từ những gì họ 
hy vọng đạt được khi thỏa mãn điều họ mong ước cho đến 
những gì họ lo sợ nếu không thành công. 


Một số người khác nghĩ rằng họ sẽ thực sự hạnh phúc 
nếu họ thật may mắn, thí dụ như trúng số. Nhưng Philip 
Brinkman,! theo lời một vị đệ tử của tôi, đã có một cuộc 
khảo cứu rất thú vị cho thấy rằng những người vừa được 
trúng số gần đây lại không hạnh phúc gì hơn so với những 
đối tượng khảo sát chưa nếm qua cảm giác phấn khích 
của việc bất ngờ trở nên giàu có. Trong thực tế, sau khi sự 
hứng khởi ban đầu lắng xuống, những người trúng số kể 
lại rằng họ cảm thấy ít thích thú hơn trong những thú vui 
hằng ngày, như tán gẫu với bạn bè, được khen ngợi hay 
chỉ đơn giản là đọc một cuốn tạp chí, so với những người 
không được trải nghiệm một sự thay đổi lớn lao như thế. 


Cuộc nghiên cứu này nhắc tôi nhớ đến một câu chuyện 
được nghe cách đây không lâu về cụ già mua một tấm vé 
số mà giải trúng hơn 100 triệu Mỹ kim. Ít lâu sau khi mua 
tấm vé số, ông mắc bệnh tim và phải vào bệnh viện. Vị bác 


1 Xem “Lottery Winners and Accident Victims: ls Happiness Relative?” 
của Philip Brinkman - Journal of Personality and Social Psychology 36 
(1978), trang 917. 


221 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





sĩ điều trị bắt ông phải tuyệt đối nằm nghỉ và cấm ngặt tất 
cả những gì có thể làm cho ông kích động mạnh. Trong khi 
ông nằm trong bệnh viện thì tấm vé số ông mua được trúng 
giải. Vì đang nằm viện nên dĩ nhiên là cụ già không biết tin 
vui này, nhưng vợ con ông biết được và vào bệnh viện để cho 
ông biết. 

Trên đường đi đến phòng bệnh, họ gặp vị bác sĩ điều 
trị cho ông và kể hết về vận may của cụ già. Nghe xong, 
vị bác sĩ yêu cầu họ khoan báo cho cụ già biết. “Có thể vì 
quá kích động, ông cụ sẽ đứng tim mà chết.” Vợ con cụ 
già phản đối, cho rằng tình trạng sức khoẻ của ông sẽ khả 
quan hơn nhờ tin vui này. Nhưng cuối cùng họ cũng đồng 
ý để vị bác sĩ báo tin cho cụ một cách nhẹ nhàng và từ từ 
để tránh cho cụ một sự kích động quá lớn. 


Khi vợ con cụ già ngồi chờ ở hành lang, vị bác sĩ vào 
phòng ông cụ. Ông bắt đầu hỏi cụ đủ thứ câu hỏi về bệnh 
tình của cụ, cụ cảm thấy thế nào v.v... Sau đó, ông vờ như 
tình cờ đặt câu hỏi: 

- Cụ có bao giờ mua vé số chưa? 

Cụ già trả lời có mua một tấm vé số ngay trước khi 
nhập viện. 

Vị bác sĩ hỏi: “Nếu trúng số, cụ sẽ cảm thấy thế nào?” 

- Nếu trúng thì tốt, mà không trúng cũng tốt. Tôi già 
rồi, không sống được bao lâu nữa. Trúng số hay không 
thực sự cũng chẳng có gì quan trọng. 


Vị bác sĩ nói như thể đưa ra một giả định: 
- Cụ không thể nào thực sự cảm thấy như thế đâu. 


xước Sống một đời uui 


8. TẠI S0 GHÚN6 TR KHÔNG HẠNH PHÚC? 





Nếu trúng số, cụ sẽ bị kích động ghê gớm, đúng không? 

Nhưng cụ già lắc đầu: 

- Không hẳn vậy đâu. Thật ra, tôi sẽ vui lòng tặng bác 
sĩ một nửa số tiền trúng số nếu bác sĩ có cách nào giúp tôi 
thấy khỏe hơn. 

Vị bác sĩ cười lớn: 

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi! Tôi chỉ hỏi thế thôi mài! 

Nhưng người bệnh cứ khăng khăng: 

- Không, tôi nói thật đấy. Nếu trúng số, tôi sẽ tặng bác 
sĩ phân nửa số tiền, với điều kiện bác sĩ có thể giúp tôi cảm 
thấy khoẻ hơn. 

Vị bác sĩ lại cười lớn, nói đùa: 

- Thế sao cụ không viết ra giấy, cam kết là sẽ cho tôi 
phân nửa số tiền trúng số? 

- Tất nhiên, sao lại không chứ? 

Cụ già đồng ý, rồi với tay lấy một tập giấy trên cái bàn 
bên cạnh giường. Chậm chạp, yếu ớt, cụ viết một tờ cam 
kết sẽ chia cho vị bác sĩ phân nửa số tiền nếu trúng bất kỳ 
cuộc xổ số nào. Cụ ký tên vào và trao tờ cam kết cho vị bác 
sĩ. Khi vị bác sĩ nhìn tấm giấy với chữ ký, quá kích động 
với ý nghĩ mình sắp nhận được một số tiền quá lớn, ông ngã 
xuống và chết ngay tại chỗ. 


Khi vị bác sĩ ngã xuống, cụ già la lên kêu cứu. Nghe 
tiếng kêu, vợ con cụ nghĩ rằng vị bác sĩ đã nói đúng ngay 
từ đầu, tin trúng số đã làm cho ông cụ quá kích động nên 
đứng tim mà chết rồi. Họ lao ngay vào phòng thì thấy 


223 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





ông cụ ngồi trên giường bệnh và vị bác sĩ thì ngã gục dưới 
đất. Khi các y tá và nhân viên của bệnh viện đổ xô xung 
quanh tìm cách cứu sống vị bác sĩ, gia đình của cụ già mới 
bình tĩnh cho cụ biết là cụ đã trúng số. Họ ngạc nhiên biết 
bao khi thấy cụ hoàn thoàn thản nhiên khi biết mình vừa 
trúng được hàng trăm triệu mỹ kim, và tin tức này không 
hề làm thương tổn gì cụ cả. Sự thật là sau đó vài tuần, cụ 
đã phục hồi sức khoẻ và được xuất viện. Tất nhiên là cụ 
rất vui với đời sống giàu sang mới, nhưng cụ không quá 
bám víu vào nó. Ngược lại, vị bác sĩ kia quá vướng chấp 
vào ý nghĩ sắp có được một số tiền lớn, và sự kích động của 
ông quá mạnh đến nỗi quả tim ông không chịu đựng nổi 
và ông phải chết. 


SÂN HẬN 


o1 sự tham ái mạnh mẽ đều sẽ làm sinh khởi 

một nỗi lo sợ cũng mạnh mẽ tương đương, hoặc 
sợ rằng sẽ không đạt được điều mình muốn, hoặc sợ rằng 
sẽ mất đi những gì mình đã có được. Nỗi sợ hãi này, thuật 
ngữ Phật giáo gọi là sân: một sự cưỡng lại những thay 
đổi không thể tránh được, vốn là hệ quả của bản chất vô 
thường của thực tại tương đối. 


Ý niệm về một bản ngã trường tổn và độc lập thúc 
giục chúng ta phải nỗ lực ghê gớm để cưỡng lại sự thay 
đổi không thể tránh được, nhằm giữ cho bản ngã này luôn 
được an toàn. Khi chúng ta đạt được một điều kiện sống 
nào đó giúp ta cảm thấy được vẹn toàn và đầy đủ, ta muốn 
cho mọi thứ phải ở nguyên trạng thái ấy mãi. Càng vướng 


“. Sống một đời uui 


8. TẠI S0 GHÚNG TR KHÔNG HẠNH PHÚC? 





chấp nhiều hơn vào bất kỳ điều gì mang đến cho ta cảm 
giác ấy thì nỗi sợ hãi đánh mất nó sẽ càng lớn hơn, và nếu 
thực sự mất đi thì sự đau khổ của chúng ta sẽ càng khốc 
liệt. 

Về nhiều phương diện, sân hận là một lời nguyền tự 
ứng nghiệm, thôi thúc ta hành động theo những phương 
thức mà thực tế chắc chắn sẽ dẫn đến sự thất bại trong 
những nỗ lực truy tìm bất kỳ điều gì ta cho rằng sẽ đem 
lại sự bình an, ổn định và mãn nguyện lâu dài. Chỉ cần 
suy nghĩ một chút về hành vi cử chỉ của bạn khi ở gần một 
người mà bạn cảm thấy bị thu hút mãnh liệt. Bạn có ứng 
xử như một người khéo léo, tinh tế và tự tin mà bạn muốn 
người kia để ý, hay đột nhiên bạn biến thành một người 
đần độn mở miệng không ra lời? Nếu người kia cười nói 
vui vẻ với một người khác, bạn có cảm thấy bị thương tổn 
hay ganh tị, và biểu lộ sự buồn đau, ganh ghét của mình 
bằng những cách kín đáo hay lộ liễu? Bạn có trở nên quá 
cuồng nhiệt bám theo người ấy đến mức họ phải cảm nhận 
được sự điên rô của bạn và bắt đầu tránh né bạn? 


Tâm sân hận củng cố thêm những mô thức thần kinh 
có chức năng tạo dựng một hình ảnh tâm lý của chính 
bạn như là một người hạn hẹp, yếu đuối và không toàn 
vẹn. Bởi vì bất kỳ điều gì có khả năng gây tổn hại cho sự 
độc lập của cái “ngã” do tâm cấu tạo ấy đều được nhận 
thức như một mối đe dọa, nên bạn không hề ý thức được 
việc mình đã tiêu phí rất nhiều năng lượng để truy lùng 
những hiểm nguy tiềm tàng. Chất adrenaline tràn ngập 
trong thân thể bạn, tim đập nhanh, cơ bắp căng thẳng và 
nhịp thở dồn dập như điên cuồng. Tất cả những cảm thọ 


225 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





này đều là triệu chứng của tình trạng căng thẳng (stress), 
và tôi nghe nhiều nhà khoa học bảo rằng tình trạng căng 
thẳng đó có thể gây ra rất nhiều những bất ổn, bao gồm 
những chứng bệnh như trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, rối 
loạn tiêu hóa, phát ban, thiểu năng thận và tuyến giáp, 
cao huyết áp, hoặc thậm chí là cao cholesterol. 


Ở mức độ thuần túy cảm xúc, sân hận có khuynh 
hướng thể hiện thành sự giận dữ và thậm chí là căm ghét. 
Thay vì nhận biết rằng bất kỳ sự đau khổ nào của bạn 
cũng đều dựa trên hình ảnh [của đối tượng] do tâm bạn 
tạo ra, bạn lại thấy rằng việc quy lỗi cho một người khác, 
một đối tượng hay hoàn cảnh bên ngoài đã gây ra khổ đau 
cho bạn là một điều “tự nhiên”. Khi có người ứng xử theo 
cách có vẻ như ngăn cản bạn đạt được những gì bạn muốn, 
bạn sẽ bắt đầu nghĩ là người đó không đáng tin cậy hay 
là bần tiện, và bạn sẽ làm đủ cách để tránh né họ hoặc 
để trả đũa. Khi bị cơn giận chi phối, bạn nhìn mọi người, 
mọi vật đều như những kẻ thù nghịch. Kết quả là thế giới 
nội tâm và ngoại cảnh của bạn sẽ ngày càng thu nhỏ lại. 
Bạn sẽ mất tự tin và càng củng cố hơn nữa những mô thức 
thần kinh cụ thể đã tạo cho bạn cảm giác sợ sệt và dễ bị 
thương tổn. 


“0 Sống một đời uui 


PHIÊN NÃO HAY CƠ HỘI? 


Hãy quán xét những lợi điểm 
của kiếp người quý hiếm này. 


Ngài Jamgon Eongtrul 


Liễu nghĩa cự 
(The Torch of CertaInty) 


Judith Hanson dịch sang Anh ngữ 


hật dễ dàng khi cho rằng các tâm hành phiền não 

là những tính chất khiếm khuyết của tâm thức. 
Nhưng làm như thế là tự hạ thấp giá trị của chính mình. 
Khả năng cảm xúc, khả năng phân biệt giữa đau đớn và 
khoái lạc, cũng như khả năng có những phản ứng “hoàn 
toàn theo bản năng” đều đã từng và vẫn sẽ tiếp tục giữ 
một vai trò thiết yếu trong sự sống còn của chúng ta, giúp 
ta có thể gần như tức thời thích ứng với những thay đổi 
tỉnh tế của thế giới quanh ta, và hệ thống những thích ứng 
ấy thành các mô thức một cách có ý thức để có thể tùy ý sử 
dụng lại và truyền lại cho những thế hệ về sau. 

Khả năng mẫn cảm phi thường như thế củng cố [ý 
nghĩa của] một trong những bài học căn bản nhất mà đức 
Phật đã dạy. Đó là: “Kiếp người với tất cả những tự do và 
cơ hội trong cuộc sống là vô cùng quý hiếm, và thật khó 
khăn biết bao mới có được thân người này, nhưng việc mất 
nó đi cũng thật dễ dàng biết bao.” 


227 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Cho dù bạn có tin rằng kiếp người là một hiện tượng 
ngẫu nhiên của vũ trụ, là một bài học nghiệp quả hay là tác 
phẩm của một đấng sáng tạo thiêng liêng, điều đó không 
quan trọng. Chỉ cần bạn đơn giản lắng lòng một chút để nghĩ 
đến sự khác biệt và số lượng khổng lồ của những sinh vật 
đang chung sống cùng một hành tỉnh với chúng ta so với xác 
suất tương đối ít ỏi của loài người, bạn phải thấy ra được rằng 
cơ hội sinh ra làm người là vô cùng hiếm hoi. Và khi chứng 
minh sự phức tạp, mẫn cảm của bộ não con người, khoa học 
hiện đại cũng nhắc nhở ta rằng được sinh ra làm người là may 
mắn biết bao, với khả năng đặc biệt cho phép ta cảm giác và 
ghi nhận cảm giác của những người quanh ta. 


Xét theo quan điểm Phật giáo, bản chất tự động của 
khuynh hướng cảm xúc con người thể hiện một sự thách 
thức rất thú vị. Không cần kính hiển vi mới quan sát được 
những tập quán tâm lý; hầu hết mọi người không cần nhìn 
đâu xa hơn là mối quan hệ tình cảm gần đây nhất của mình. 
Họ bắt đầu [mối quan hệ ấy] với ý nghĩ rằng: “Lần này sẽ 
khác hắn những lần trước.” Rồi một vài tuần, vài tháng hay 
vài năm sau, họ vò đầu bứt tóc: “Ổ không, thế này thì cũng 
cùng một giuộc với những lần trước đây thôi!” 


Hoặc là bạn có thể quan sát đời sống nghề nghiệp của 
mình. Bạn bắt đầu một việc làm mới với ý nghĩ rằng: “Lần 
này ta sẽ không đi đến mức làm việc quá độ từ giờ này qua 
giờ khác chỉ để rồi vẫn bị chỉ trích là làm việc không đủ.” 
Thế nhưng sau ba hay bốn tháng vào việc, bạn lại tự thấy 
mình phải hủy bỏ những cuộc hẹn hò hay gọi điện thoại 
cho bạn bè: “Tôi không đến ăn cơm tối nay được! Tôi còn 
quá nhiều việc phải làm!” 


sản Sống một đời vui 


8. TẠI S0 GHÚN6 TR KHÔNG HẠNH PHÚC? 





Bất chấp những dự tính tốt đẹp nhất của mình, rồi 
bạn vẫn tự thấy mình lặp lại cùng một mô thức trong khi 
mong đợi một kết quả khác. 


Nhiều người làm việc chung với tôi trong những năm 
qua kể về việc họ đã mơ mộng biết bao mong cho tuần làm 
việc qua mau để có thể tận hưởng những ngày cuối tuần. 
Nhưng khi những ngày cuối tuần qua đi, họ lại trở về văn 
phòng bắt đầu một tuần lễ khác, rồi lại mơ mộng về một 
dịp cuối tuần khác. Hoặc là họ kể cho tôi nghe việc đã 
dành rất nhiều thời gian và nỗ lực để hoàn tất một dự 
án, nhưng chẳng bao giờ tự cho phép mình tận hưởng 
cảm giác hài lòng với thành tựu này, vì buộc phải bắt 
tay vào dự án kế tiếp đang chờ đợi. Thậm chí trong lúc 
nghỉ ngơi, họ vẫn bận tâm vì một điều gì đó đã xảy ra từ 
tuần trước, tháng trước hay năm ngoái. Họ diễn đi diễn 
lại câu chuyện cũ trong đầu và cố nghĩ xem lúc đó lẽ ra 
mình nên làm những gì để có một kết cuộc mỹ mãn hơn. 


May mắn thay, càng quen thuộc với việc quan sát tự 
tâm, chúng ta càng nhanh chóng hơn trong việc tìm ra 
một giải pháp cho bất kỳ bất ổn nào đến với mình, và càng 
dễ nhận biết rằng bất kỳ những gì ta trải nghiệm - tham 
chấp, sân hận, căng thẳng, lo âu, sợ hãi hay khát khao - 
chỉ đơn thuần là những tạo tác của tâm thức chúng ta. 


Những người đã thành tâm nỗ lực khám phá kho tàng 
nội tâm của mình thường tự nhiên sẽ nhận được tiếng 
thơm, sự tôn kính và tin cậy, bất chấp hoàn cảnh của họ 
như thế nào. Cách ứng xử của họ trong tất cả mọi tình 
huống đều gợi lên nơi người khác một cảm giác tôn kính, 
khâm phục và tin tưởng sâu xa. Sự thành tựu của họ 


229 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





trong cuộc đời không hề liên quan gì đến tham vọng bản 
thân hay sự khát khao được chú ý. Sự thành tựu đó cũng 
không do nơi có được một chiếc xe hơi tốt, một ngôi nhà 
đẹp hay một chức vụ quan trọng trong công việc. Thay vì 
thế, thành tựu của họ được sinh khởi từ một trạng thái 
sảng khoái khoáng đạt và thanh thản, giúp họ thấy biết 
người khác và tình huống một cách sáng suốt hơn, đồng 
thời cũng duy trì một cảm giác an lạc cơ bản bất kể hoàn 
cảnh cá nhân của họ như thế nào. 


Trong thực tế, chúng ta thường nghe những người 
giàu sang, nổi tiếng hay có thế lực đôi lúc cũng phải thú 
nhận rằng những thành tựu của họ không đem lại hạnh 
phúc như mong muốn. Bất chấp sự giàu sang quyền thế, 
họ lặn hụp trong bể khổ, có khi đau đón đến nỗi dường 
như chỉ còn một cách duy nhất là tự sát để thoát ra. Nỗi 
khổ đau mãnh liệt đó là kết quả của niềm tin [sai lệch] 
cho rằng vật chất hay địa vị xã hội có thể tạo ra được hạnh 
phúc lâu dài. 

Nếu bạn thực sự muốn tìm được một cảm giác an lành 
và mãn nguyện dài lâu, bạn cần phải học cách an trụ tâm 
thức. Chỉ bằng cách an trụ tâm thì những phẩm tính tự 
nhiên nội tại của tâm thức mới được hiển lộ. Cách đơn 
giản nhất để làm lắng trong nước bùn nhiều cặn bẩn là 
để nó nằm yên. Cũng như thế, nếu bạn để cho tâm thức 
an trụ thì tham, sân, si và tất cả những tâm hành phiền 
não khác sẽ dần dần lắng xuống, và lòng bi mẫn, sự trong 
sáng cũng như tính cách bao la vô tận của chân tâm sẽ 
được hiển lộ. 


cu Sống một đời uui 


PHÀN HAI 0N ƯỜNG TU TẬP 





PHÀN HRI 
0N DƯỜNG TU TẬP 


Tâm thuần phục đem lại 
niềm vui chân thật. 


KINH PHÁP CÚ 


Eknath laswaran 
dịch sang Anh ngữ 


251 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





“có Sống một đời ui 


` - ˆ ` 


Hãy an trụ mà không cố chấp. 
GOTSANGPA 


Quang minh bảo đăng 
(Radiant /Jewel Lamp) 


Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


ây giờ, chúng ta sẽ tạm thời gác lại phạm trù 
khoa học và lý thuyết để bắt đầu thảo luận về 
sự thực hành tu tập mà thuật ngữ Phật giáo gọi là Chánh 
đạo. Tôi sẽ bắt đầu bằng một câu chuyện mà tôi đã được 
nghe từ lâu lắm rồi, về một người đàn ông lúc còn trẻ từng 
là một tay bơi lội vô địch. Khi tuổi đã về chiều, ông đi tìm 
một việc gì có thể kích thích và làm say mê ông giống như 
việc bơi lội lúc còn trẻ. Ông quyết định trở thành một thầy 
tu, nghĩ rằng ông có thể khuất phục những ngọn sóng của 
tâm thức cũng giống như ngày xưa ông đã từng khuất 
phục những ngọn sóng của đại dương. Ông đã tìm được 
một vị thầy mà ông rất tôn kính, thọ giới xuất gia và bắt 
đầu tu tập theo những giáo huấn của thầy. Như thường 
tình vẫn gặp, việc thiền quán đã không dễ dàng đối với 
ông, nên ông đến xin thầy chỉ dạy. 
Vị thầy bảo ông ngồi thiển để ngài có thể quan sát 
cách thực tập của ông. 


Sau một lúc quan sát, vị thầy nhận thấy tay cựu tuyển 


253 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





thủ bơi lội đã cố gắng quá sức. Ngài bèn khuyên ông hãy 
thư giãn. Nhưng ông này cảm thấy ngay cả lời dạy đơn 
giản đó cũng rất khó làm theo. Khi cố gắng thư giãn, tâm 
ông trôi giạt bất định và thân ông nghiêng ngả. Khi cố tập 
trung thì thân tâm ông đều trở nên căng thẳng. Cuối cùng 
vị thầy hỏi: 

- Ông biết bơi phải không? 

Ông đáp: 

- Tất nhiên, con bơi giỏi hơn bất cứ a1. 

Vị thầy lại hỏi: 

- Muốn bơi giỏi thì cơ bắp phải hoàn toàn căng thẳng 
hay hoàn toàn buông lỏng? 

Người cựu tuyển thủ bơi lội đáp: 

- Cả hai đều không được. Mình phải tìm được sự quân 
bình giữa căng thẳng và buông lỏng. 

Vị thầy tiếp tục: 

- Tốt lắm. Vậy ta hỏi ông, khi bơi nếu cơ bắp quá căng 
thẳng, sự căng thẳng đó là do chính ông hay do người khác 
thúc ép? 

Người đàn ông suy nghĩ một lát trước khi trả lời. Cuối 
cùng ông ta nói: 


- Không có ai bên ngoài thúc ép con phải căng thẳng 


Vị thầy chờ một chút để tay cựu tuyển thủ bơi lội kịp 
suy gẫm về câu trả lời của chính ông ta, rồi mới giải thích: 
- Nếu lúc ngồi thiền ông thấy tâm mình quá căng 
thẳng, đó là chính ông tự tạo ra sự căng thẳng ấy. Nhưng 


CÓA Sống một đời uui 


9. TÌM BIỂM QUÂN BÌNH 





nếu ông buông bỏ mọi căng thẳng, tâm ông sẽ quá buông 
lỏng và ông rơi vào tình trạng hôn trầm. Là nhà bơi lội, ông 
đã biết tìm thế quân bình của cơ bắp giữa sự căng thẳng 
và buông lỏng. Trong thiền định, ông cũng phải tìm sự 
quân bình như thế trong tâm. Nếu không làm được, ông 
sẽ không bao giờ nhận biết được thế quân bình hoàn hảo 
sẵn có trong bản chất của ông. Một khi ông phát hiện thế 
quân bình hoàn hảo ở ngay trong bản chất của mình, ông 
sẽ có thể bơi xuyên qua mọi hoàn cảnh của cuộc đời cũng 
giống như ông đã từng bơi xuyên qua nước vậy. 


Nói một cách thật đơn giản thì cách tiếp cận thiền 
định hữu hiệu nhất là nỗ lực hết sức mà không quá chú 
trọng đến kết quả. 


TRÍ TUỆ VÀ PHƯƠNG TIỆN 
Khi tâm không vọng động, tâm trong sáng. Khi 
nước không khuấy động, nước trong suốt. 
GYALWA KAR.MAPA Đời thứ 9 


Đại thủ ấn: Liễu nghĩa hải 
(Mahamudra: The Ocean of DefinitIive Meaning) 


Ehzabeth Mac Callahan dịch sang Anh ngữ 


hững chỉ dẫn cụ thể mà vị thầy dạy cho người 
cựu tuyển thủ bơi lội nói trên thật ra là một phần 
trong một bài học lớn hơn về việc tìm thế quân bình giữa 


285 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





trí tuệ - hay sự hiểu biết về giáo lý - và phương tiện - sự 
thực hành tu tập những giáo lý ấy. Trí tuệ sẽ là vô nghĩa 
nếu không có những phương thức thực hành vận dụng nó. 
Đó chính là chỗ dùng của phương tiện: dùng tâm để nhận 
biết tâm. Đó thực sự là một định nghĩa thiết thực rất hay 
về thiền. Thiền không phải là để “xuất thần”, “phiêu diêu” 
hay “làm cho đầu óc sáng suốt” - và đây chỉ là một số trong 
rất nhiều từ ngữ mà tôi được nghe người ta nói đến trong 
những chuyến đi quanh thế giới. Thật ra thiền là một sự 
tập luyện rất đơn giản để an trụ trong trạng thái tự nhiên 
của tâm thức hiện tại và để cho tự thân mình có mặt một 
cách đơn thuần và trong sáng cùng với bất kỳ tư tưởng, 
cảm thọ hay cảm xúc nào sinh khởi. 

Có nhiều người chống lại ý tưởng ngồi thiền vì hình 
ảnh đầu tiên đến với họ là phải ngồi thẳng lưng như ông 
phống, hai chân tréo lại và đầu óc hoàn toàn trống rỗng từ 
giờ này sang giờ khác. Tất cả những điều này đều không 
cần thiết. 


Trước hết, việc ngồi tréo chân và giữ lưng thật thẳng 
cần phải có sự tập luyện đôi chút cho quen - nhất là ở 
phương Tây, nơi mà việc ngồi còm lưng uể oải trước TV 
hay máy vi tính là chuyện rất thường thấy. Thứ hai, việc 
giữ cho tâm không nảy sinh tư tưởng, cảm xúc và cảm thọ 
là không thể được. Suy nghĩ là chức năng tự nhiên của 
tâm, cũng giống như chức năng tự nhiên của mặt trời là 
chiếu sáng và sưởi ấm, hay chức năng của giông bão là 
sấm chớp và đổ mưa. 


Khi tôi mới bắt đầu học thiền, tôi được dạy rằng việc 


“h6 Sống một đời vui 


9. TÌM HIỂM QUÂN BÌNH 





cố gắng kiềm chế chức năng tự nhiên của tâm thì giỏi 
lắm cũng chỉ là một giải pháp tạm thời, và tệ nhất là nếu 
tôi cố ý tìm cách thay đổi tâm thức mình, trên thực tế tôi 
chỉ củng cố thêm khuynh hướng chấp chặt vào những tư 
tưởng và cảm giác như thể chúng có thật tính tự hiện hữu. 


Tâm thức luôn luôn sinh động, luôn luôn sinh khởi 
tư tưởng, cũng như biển cả không ngừng sinh khởi sóng 
nước. Chúng ta không thể ngăn dứt những tư tưởng của 
mình cũng như không thể chặn lại các ngọn sóng trong đại 
dương. Để tâm an trụ trong trạng thái tự nhiên của nó là 
hoàn toàn khác với việc ngăn dứt mọi tư tưởng. Thiền định 
Phật giáo theo bất kỳ cách nào cũng không liên quan đến 
việc cố làm cho tâm trống rỗng. Không có cách nào để đạt 
đến [trạng thái] thiền không tư tưởng. Cho dù bạn có ngăn 
chặn được tư tưởng, đó cũng không phải là thiền: bạn chỉ 
đang trôi giạt vào một trạng thái như thây ma chết chưa 
chôn đó thôi. 

Mặt khác, bạn có thể nhận ra được rằng ngay khi bạn 
chú ý vào một tư tưởng, cảm xúc hay cảm thọ, nó lập tức 
biến mất như một con cá đột ngột lặn sâu xuống nước. 
Điều này không sao cả. Thật ra thì như vậy là rất tốt. 
Chỉ cần bạn duy trì cảm giác đơn thuần chú tâm hay tỉnh 
giác, thì cho dầu các tư tưởng, cảm xúc v.v.. tránh né bạn, 
đó là bạn đang trải nghiệm sự trong sáng và tánh Không 
của tâm trong bản chất tự nhiên của nó. Điểm thực sự 
quan trọng của thiền định là an trụ trong sự tỉnh giác đơn 
thuần, bất kể có điều gì xảy ra hay không. Bất kỳ điều 
gì đến với bạn, chỉ cần mở rộng tâm và có mặt với nó, rồi 
buông xả. Và nếu không có gì xảy ra, hoặc các tư tưởng 


257 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





v.v.. tan biến trước khi nhận biết chúng, hãy an trụ trong 
sự trong sáng tự nhiên đó. 


Tiến trình thiển định có thể đơn giản hơn đến mức 
nào? 


Có một điểm khác cần suy xét là mặc dầu chúng ta bám 
víu vào những ý tưởng cho rằng có một số kinh nghiệm tốt 
hơn, thích hợp hơn và lợi ích hơn những kinh nghiệm khác, 
nhưng thật ra không có tư tưởng nào là tốt hay xấu cả. Chỉ 
có tư tưởng mà thôi. Ngay khi có một nhóm nơ-ron nhiều 
chuyện bắt đầu truyền đi những tín hiệu mà chúng ta diễn 
dịch là tư tưởng hay cảm xúc, một nhóm khác sẽ bắt đầu 
nhận xét: “Ồ, đó là một tư tưởng báo thù, mi thật là xấu”, 
hoặc là “mi quá lo âu, chắc là mi bất tài. Thiền định thực 
sự là một tiến trình tỉnh giác không có sự phê phán. Khi 
vào thiền, chúng ta dùng thái độ khách quan của một nhà 
khoa học để quan sát những kinh nghiệm chủ quan của 
chính mình. Khởi đầu, điều này không dễ dàng. Phần đông 
chúng ta đã huân tập thói quen nghĩ rằng, nếu ta cho rằng 
một điều gì đó là tốt hay xấu thì điều ấy quả đúng là như 
thế. Nhưng khi ta thực hành chỉ thuần túy quan sát các tư 
tưởng đến và đi, những phân biệt cứng nhắc như thế sẽ bắt 
đầu bị phá vỡ. Trí khôn thường thức của chúng ta sẽ cho ta 
biết khi các sự kiện tâm thần nhiều đến dường ấy cứ hiện 
lên rồi biến mất trong vòng một phút, tất cả không thể đều 
là thật. 


Nếu chúng ta cứ tiếp tục để mình đơn thuần nhận biết 
các hoạt động của tâm, ta sẽ dần dần nhận ra bản chất 
trong suốt của những tư tưởng, cảm xúc và nhận thức 
mà ta đã từng xem là bền chắc và có thật. Điều này cũng 
giống như những lớp bụi bẩn trên mặt kính được dần dần 


n0 Sống một đời uui 


9. TÌM BIỂM QUÂN BÌNH 





chùi đi. Khi chúng ta quen thuộc hơn với việc nhìn vào bề 
mặt trong sáng của tâm, chúng ta sẽ có thể nhìn xuyên 
thấu những câu chuyện gẫu về việc ta đang nghĩ mình là 
ai, là cái gì, và sẽ nhận biết được bản chất sáng chói của 
chân tâm mình. 


TƯ THẾ CỦA THÂN 


Đại trí trụ trong thân. 


Hỷ kim cang mật tục 
(The HevaJra Tantra) 


Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


Đƒ Phật dạy rằng thân thể là chỗ y cứ về mặt 
thể chất của tâm thức. Sự liên hệ giữa thân tâm 
giống như một cái ly và nước trong ly. Nếu bạn đặt ly ở mé 
bàn hay trên một vật gì không bằng phẳng, nước sẽ chao 
động và có thể đổ ra ngoài. Nhưng nếu bạn đặt ly trên một 
mặt phẳng vững chãi, nước sẽ hoàn toàn nằm yên. 


Tương tự, phương pháp tốt nhất để tâm đi vào an trụ 
là giữ thân thể trong một tư thế vững chãi. Với tuệ giác của 
Ngài, đức Phật đã dạy chúng ta cách giữ cho thân thể có một 
thế thăng bằng sao cho tâm vừa thư giãn vừa tỉnh giác. Trải 
qua thời gian, tư thế thăng bằng này được gọi là thế ngồi 7 
điểm của Vairochana, một pháp tướng của đức Phật tượng 
trưng cho sự giác ngộ. 

Điểm thứ nhất của tư thế này là tạo ra một nền tảng 
vững chãi cho thân, nghĩa là, nếu có thể thì nên ngồi bắt 


259 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





tréo hai chân sao cho bàn chân này nằm trên bắp đùi chân 
kia (tư thế ngồi kiết già). Nếu không làm được như vậy, 
bạn chỉ cần đặt một bàn chân lên đùi chân kia, bàn chân 
thứ hai đặt dưới bắp đùi chân còn lại (tư thế ngồi bán già). 
Nếu thấy cả hai thế ngồi này đều không thoải mái, bạn 
chỉ đơn giản ngồi tréo hai chân cũng được. Thậm chí bạn 
cũng có thể ngồi thoải mái trên ghế và đặt hai chân bằng 
phẳng trên sàn nhà. Mục đích là tạo ra một nền tảng vừa 
thoải mái vừa vững chãi cho thân thể. Nếu quá đau chân, 
bạn không thể an trụ tâm vì mải nghĩ đến sự đau đón. Vì 
vậy mới có nhiều tùy chọn đến thế ở điểm đầu tiên này. 

Điểm thứ hai là đặt hai bàn tay trong lòng, ngay dưới 
rốn, lưng bàn tay này đặt trên lòng bàn tay kia. Tay nào 
nằm trên cũng được, và bạn có thể đổi vị trí của hai bàn 
tay bất cứ lúc nào trong thời gian thực tập - nếu bàn tay 
nằm dưới quá nóng sau một thời gian lâu chẳng hạn. Để 
duỗi hai bàn tay úp trên hai đầu gối cũng tốt. 

Điểm thứ ba là giữ một khoảng hở nhỏ giữa hai cánh 
tay và thân. Kinh điển Phật giáo gọi đó là “giữ cánh tay 
như cánh diều hâu”, điều này rất dễ bị hiểu sai như là 
phải giương bả vai ra như thể bạn là một loài chim săn 
mồi! 

Thật ra, đã có một ngày nọ khi tôi đang dạy ở Parls, 
tình cờ đi ngang qua một công viên tôi thấy một người 
đang ngôi xếp bằng dưới đất và hai vai không ngừng di 
động tới lui. Khi tôi đến gần, ông nhận ra tôi là một tăng 
sĩ (màu áo đỏ đã nói quá rõ điều đó) và hỏi : 

- Thầy có ngồi thiền không ? 

- Có. 


suy Sống một đời vui 


9. TÌM BIỂM QUÂN BÌNH 





Tôi đáp. Ông ta lại hỏi: 

- Thầy có gặp khó khăn nào không? 

Tôi trả lời ông ta: 

- Cũng chẳng có gì khó khăn. 

Chúng tôi dừng lại một lát, nhìn nhau mỉm cười - dù 
sao thì Paris hôm đó cũng là một ngày đẹp trời, nắng ấm 
- và rồi ông ta nói: 

- Tôi thích ngồi thiền lắm, nhưng có một chỉ dẫn thực 
sự làm tôi muốn phát điên! 

Tất nhiên là tôi hỏi ông ta xem đó là điều gì. 

- Đó là tư thế của cánh tay. 

Ông ta đáp, có vẻ hơi lúng túng. 

Tôi hỏi lại: 

- Thật vậy sao? Ông học ngồi thiền ở đâu? 

Ông ta đáp: 

- Học từ một cuốn sách. 


Tôi hỏi ông xem trong sách chỉ dẫn về tư thế cánh tay 
như thế nào. Ông ta đáp: 

- Sách dạy rằng phải giữ hai cánh tay như cánh diều 
hâu. 

Nói tới đây, ông bắt đầu di chuyển tới lui hai vai như 
tôi đã thấy ông làm khi mới tới gần. Sau vài giây quan sát, 
tôi bảo ông ngừng và nói: 

- Để tôi nói cho ông biết điều này. Điểm thực sự quan 
trọng trong chỉ dẫn đó là phải giữ một chút khoảng cách 


241 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





giữa cánh tay và thân thể, vừa đủ cho lổng ngực mở 
rộng và thư giãn, để ông có thể thở một cách thoải mái 
và thông thoáng. Khi diều hâu nghỉ ngơi, chúng luôn giữ 
một khoảng cách giữa cánh và thân, đó thực sự chính là 
ý nghĩa của lời chỉ dẫn ấy. Không cần phải chuyển động 
hai vai. Xét cho cùng, mục đích của ông là tập thiền chứ 
không phải tập bay. 


Điều cốt yếu trong điểm [thứ ba] này là phải tìm được 
sự cân bằng hai vai, sao cho không có bên nào thấp hơn 
bên kia, và giữ cho lồng ngực rộng mở, hơi thở dễ dàng. 
Một số người có cánh tay to lớn và thân trên vạm vỡ, đặc 
biệt là nếu họ đã dành nhiều thì giờ để tập thể thao. Nếu 
bạn là người như thế, đừng quá cố gắng giữ khoảng cách 
một cách giả tạo giữa cánh tay và ngực. Hãy cứ để cánh 
tay trong tư thế tự nhiên, sao cho chúng đừng ép vào lồng 
ngực là được. 


Điểm thứ tư của thế ngồi là giữ cột sống càng thẳng 
càng tốt, như trong kinh nói “giống một mũi tên”. Nhưng 
một lần nữa, điều quan trọng ở đây là phải tìm ra được 
điểm quân bình. Nếu bạn cố ngồi cho thật thẳng, cuối cùng 
bạn sẽ ngã ra phía sau và cả người sẽ run lên vì quá căng 
thẳng. Tôi đã thấy điều này xảy ra nhiều lần với những 
đệ tử quá mức quan tâm đến việc giữ lưng cho thật thẳng. 
Ngược lại, nếu bạn để cho lưng khom xuống, gần như chắc 
chắn là cuối cùng rồi bạn sẽ ép buồng phổi, khiến hơi thở 
khó khăn, cũng như chèn ép nhiều cơ quan nội tạng, do đó 
sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu. 

Điểm thứ năm là giữ sao cho sức nặng của đầu nằm 
cân bằng trên cổ, để không đè lên khí quản, hoặc nếu ngửa 


ạt Sống một đời uui 


9. TÌM HIỂM QUÂN BÌNH 





cổ ra sau quá, bạn sẽ nén ép đốt sống cổ, 7 đốt xương trên 
hết của cột sống vốn có một vai trò quan trọng trong việc 
truyền tín hiệu thần kinh từ phần dưới của thân lên não. 
Khi bạn tìm được một tư thế thích hợp cho mình, có lẽ bạn 
sẽ nhận thấy cằm hơi nghiêng xuống cổ hơn so với lúc bình 
thường. Nếu bạn đã từng ngồi hàng giờ trước máy vì tính, 
đầu hơi ngửa ra phía sau, bạn sẽ lập tức cảm thấy thoải 
mái hơn biết bao chỉ đơn giản với sự điều chỉnh [vị trí của 
đầu] theo cách này. 


Điểm thứ sáu liên quan tới miệng, cần được giữ trong 
trạng thái tự nhiên sao cho răng và môi hé ra một chút. 
Nếu có thể, hãy đặt đầu lưỡi chạm nhẹ lên vòm miệng, 
ngay sau răng cửa. Đừng cố ép lưỡi lên vòm miệng, chỉ đặt 
nhẹ đầu lưỡi lên đó thôi. Nếu lưỡi bạn quá ngắn, không 
thể chạm đến vòm miệng một cách tự nhiên thì cũng đừng 
lo lắng. Điều quan trọng nhất là hãy đặt lưỡi một cách tự 
nhiên. 

Điểm cuối cùng của thế ngồi thiền định liên quan đến 
đôi mắt. Hầu hết những người mới tập ngồi thiền đều cảm 
thấy thoải mái hơn khi nhắm mắt lại. Họ thấy như vậy 
giúp tâm họ an trụ dễ dàng hơn và cho họ cảm giác an 
lành, yên tĩnh. Lúc khởi đầu làm như thế cũng tốt. Nhưng 
tôi đã sớm học được rằng, khi nhắm mắt ta sẽ dễ bám víu 
vào một cảm giác yên tĩnh giả tạo. Vì thế, sau một vài 
ngày thực tập, tốt hơn hết là bạn nên mở mắt khi ngồi 
thiển để có thể tỉnh giác, sáng suốt và nhận biết. Nhưng 
điều này không có nghĩa là nhìn trừng trừng không chớp 
mắt về phía trước, mà chỉ để cho mắt mở một cách tự nhiên 
như bình thường mà thôi. 


243 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Thế ngồi 7 điểm Vairochana thật ra chỉ là một bảng 
chỉ dẫn mà thôi. Thiền là một sự thực tập cá nhân, và mỗi 
người đều có sự khác biệt. Điều quan trọng nhất là tìm cho 
mình điểm quân bình thích hợp giữa sự căng thẳng và sự 
thư giãn. 


Còn một tư thế thực hành thiền đơn giản chỉ có 2 
điểm, để áp dụng những lúc không thuận tiện hay không 
thể giữ tư thế 7 điểm hoàn chỉnh. Chỉ dẫn cho tư thế này 
rất giản dị: chỉ cần giữ lưng thẳng và phần còn lại của cơ 
thể càng buông lỏng và thư giãn càng tốt. Tư thế thiền 2 
điểm rất hữu dụng trong ngày, khi đang làm những công 
việc hằng ngày như lái xe, đi bộ ngoài đường, đi mua thức 
ăn hay nấu ăn. 


Tự thân tư thế 2 điểm này gần như tự động tạo ra một 
cảm giác thư giãn tỉnh thức - và điều hay nhất là khi bạn 
áp dụng tư thế này, không ai nhận biết là bạn đang thực 
hành thiền cả! 


in Sống một đời uui 


TƯ THẾ CỦA TÂM THỨC 


Nếu tâm thức tự nó đang trói buộc gút mắt mà 
buông xả được thì chắc chắn sẽ giải thoát. 


SAHRAHA 


Đạo ca tập 
(Doha for the People) 


Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


hững nguyên tắc để tìm một trạng thái vừa thư 
giãn vừa tỉnh giác cho thân thể cũng được áp 
dụng để tìm một sự cân bằng như thế trong tâm thức. Khi 
tâm bạn an trụ một cách tự nhiên giữa thư giãn và tỉnh 
giác, những phẩm tính sẵn có của tâm sẽ tự động hiển lộ. 
Đó là một trong những điều mà tôi đã học được trong 3 
ngày ngồi một mình trong tịnh thất để kiên trì quan sát 
tâm. Lúc ấy tôi đã không ngừng nghĩ đến lời dạy của các 
bậc thầy: khi nước lắng yên, bao nhiêu bùn và cặn sẽ từ 
từ tách ra khỏi nước và chìm xuống đáy, cho phép ta nhìn 
thấy nước và bất cứ vật gì đi ngang qua nước một cách rất 
rõ ràng. Cũng giống như thế, nếu bạn ở trong trạng thái 
thư giãn tâm trí, những “cặn bã tâm thần” như tư tưởng, 
cảm xúc và nhận thức sẽ tự nhiên lắng xuống và sự trong 
sáng sẵn có trong tâm sẽ hiển lộ. 
Cũng giống như trường hợp tư thế của thân, điểm cốt 
yếu trong tư thế của tâm là tìm được sự cân bằng. Nếu 
tâm bạn quá căng thẳng hay mức độ chú tâm quá cao, 


245 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





cuối cùng bạn sẽ quá lo lắng về việc mình có thực tập giỏi 
hay không. Nếu tâm bạn quá buông lỏng, bạn sẽ tán loạn 
hay rơi vào hôn trầm. Bạn phải tìm ra khoảng giữa của 
sự [mong muốn] toàn hảo - gây căng thẳng - và cảm giác 
chán chường: “Trời ơi, lại phải ngồi thiền nữa!” Cách tiếp 
cận lý tưởng nhất là hãy cho phép mình tự do ghi nhớ 
rằng, việc thực tập thiển tốt hay không chẳng có gì quan 
trọng. Điều quan trọng chính là ý muốn thực hành thiền. 
Chỉ riêng điểm này thôi là đủ rồi. 


10. IỪNG TÂM ñN TRỤ 
- BƯỚC KHI BẦU 


Hãy quan sát một cách tự nhiên bản chất của 
những gì đang sinh khởi. 


KARMA CHAGMEY RINPOCHE 


Sự kết hợp Đại thủ ấn và Đại viên mãn 
(The Union of Mahamudra and Dzogchen) 


krik Pema Eunsang dịch sang Anh ngữ 


ức Phật đã nhận biết rằng không thể có hai người 
hoàn toàn giống nhau, rằng mỗi người sinh ra 
với một sự kết hợp độc đáo những khả năng, phẩm chất và 
tính cách. Tuệ giác vĩ đại và lòng từ bi vô lượng của Ngài 
đã thể hiện qua việc thuyết dạy một số lượng giáo pháp 
khổng lô để nhờ đó mà đủ mọi hạng người đều có thể tu 


=êt Sống một đời uui 


10. DỪNG TÂM ñN TRỤ- BƯỚC KHỦI ĐẦU 





tập đạt đến sự trực nghiệm bản chất chân thật của chính 
mình và hoàn toàn thoát khỏi khổ đau. 


Hầu hết giáo pháp của đức Phật đều được Ngài ứng cơ 
thuyết giảng tùy theo nhu cầu của những người có duyên 
may kề cận bên Ngài vào một thời điểm nhất định nào đó. 
Khả năng ứng đối một cách tự nhiên, chính xác và đúng 
đắn là một trong những biểu lộ của một bậc thầy giác ngộ, 
và khả năng ấy luôn được vận dụng hoàn hảo trong suốt 
thời gian vị thầy ấy còn tại thế. Tuy nhiên, sau khi đức 
Phật nhập diệt thì những vị đệ tử đầu tiên của Ngài đã 
phải tìm cách sắp xếp lại những giáo pháp được ứng cơ 
thuyết giảng như thế, theo cách sao cho có thể đem lại lợi 
ích cho những thế hệ về sau. May mắn thay, những vị đệ 
tử ban đầu của đức Phật rất giỏi trong việc sắp xếp phân 
loại, và các ngài đã phân chia các giáo pháp đa dạng về 
thiền tập của đức Phật ra làm hai phạm trù cơ bản: các 
phương pháp thiền có phân tích tư duy (thiền quán) và 
các phương pháp thiền không phân tích tư duy (thiền chì. 


Thông thường thì các phương pháp thiền chỉ được dạy 
trước, vì đây là những phương tiện giúp tĩnh tâm. Khi tâm 
đã an tĩnh rồi, ta sẽ dễ dàng hơn trong việc đơn thuần nhận 
biết những loại tư tưởng, cảm giác và cảm thọ khác nhau 
mà không bị chúng lôi cuốn. 


Phương pháp thiển quán yêu cầu trực tiếp quán chiếu 
tâm ngay trong quá trình kinh nghiệm [đối tượng], và 
thường chỉ được dạy khi thiền sinh đã biết cách an trụ tâm 
đơn thuần trong trạng thái tự nhiên của nó. Hơn nữa, vì 
kinh nghiệm trực tiếp quán chiếu tâm thức là một kinh 


247 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





nghiệm có thể làm sinh khởi nhiều nghi vấn, nên phương 
pháp này tốt nhất nên được thực tập dưới sự giám sát của 
một vị minh sư có đủ kinh nghiệm và tuệ giác để hiểu được 
những nghi vấn đó và đưa ra những giải pháp thích ứng 
riêng cho từng đệ tử. Vì lý do đó, ở đây tôi muốn tập trung 
vào những phương pháp thực hành ¿hiển chỉ, giúp an trụ 
và tĩnh tâm. 

Trong tiếng Phạn, phương pháp thiền không phân tích 
tư duy được gọi là shamata. Tiếng Tây tạng gọi là shinay, 
được ghép bởi hai âm tiết: shi có nghĩa là “an bình” hay 
“yên tĩnh”, và nay có nghĩa là “trụ” hay “ở”. Trong tiếng 
Hán Việt thường dịch là “thiển chŸ, nghĩa là đơn thuần để 
cho tâm dừng lại an trụ trong trạng thái tự nhiên của nó. 
Đây là một pháp thực hành cơ bản giúp chúng ta an trụ 
tâm trong một trạng thái tỉnh giác thư giãn, để bản chất 
của tâm có thể tự hiển lộ. 


=. Sống một đời ui 


THIÊN KHÔNG ĐỐI TƯỢNG 


Cắt đứt gốc rể của tự tâm: 
an trụ trong giác tính đơn thuần. 


Ngài TILOPA 


Hằng hà Đại thủ ấn 
(Ganges Mahamudra) 


Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


liển đầu tiên khi cha tôi dạy tôi an trụ tâm một 
cách tự nhiên “trong giác tính đơn thuần”, tôi đã 
không hiểu ngài muốn nói gì. Làm sao tôi có thể chỉ “an 
trụ” tâm mà không có gì để trụ vào? 


May quá, cha tôi đã từng đi qua nhiều nơi trên thế 
giới, ngài đã gặp khá nhiều người và đã có dịp trò chuyện 
với họ về cuộc đời, về những khó khăn và những thành tựu 
của họ. Thật ra, đó là một trong những lợi điểm lớn khi 
mặc chiếc áo tu sĩ Phật giáo. Người ta có khuynh hướng 
nghĩ bạn là một người thông tuệ và quan trọng nên thường 
sẵn lòng cởi mở hơn và dễ dàng thổ lộ với bạn những chi 
tiết về cuộc đời họ. 


Để minh họa việc an trụ tâm, cha tôi hay dùng một thí 
dụ mà ông đã học được từ một nhân viên trong khách sạn. 
Người này luôn cảm thấy vui mừng khi đến giờ tan việc, 
vì công việc của ông là phải đứng suốt 8 tiếng đồng hồ 
sau quầy tiếp khách, làm thủ tục cho khách nhận phòng 
và trả phòng, nghe họ than phiền về phòng ốc và không 


249 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





ngừng tranh cãi về số tiền ghi trên hóa đơn. Sau ca làm 
việc của mình, người nhân viên ấy hoàn toàn kiệt sức và 
không muốn làm gì khác hơn là về nhà ngâm mình trong 
bồn tắm thật lâu, thật thư thích. Tắm xong, ông sẽ lên 
giường nằm nghỉ, thở ra một hơi dài và chỉ thư giãn mà 
thôi. Mấy tiếng đồng hồ sau đó là của ông: không phải 
mặc đồng phục đứng sau quầy, không phải nghe những lời 
phàn nàn, và không phải dán mắt vào màn hình máy vi 
tính để xác nhận phòng đã được đặt trước hay tìm phòng 
còn trống. 


Đó là phương pháp an trụ tâm trong thiền shinay 
không đối tượng: như thể bạn vừa mới kết thúc một ngày 
dài làm việc. Chỉ việc buông xả và thư giãn. Bạn không 
cần phải ngăn chặn bất cứ tư tưởng, cảm xúc hay cảm thọ 
nào khi chúng sinh khởi, mà cũng không cần chạy theo 
chúng. Chỉ an trú trong hiện tại rộng mở, đơn giản để 
cho bất cứ điều gì đang xảy ra cứ xảy ra. Thiền không đối 
tượng không có nghĩa là buông thả tâm phiêu lãng không 
mục đích trong ảo tưởng, kỷ niệm hay mơ mộng. Vẫn có 
sự hiện diện của ý thức ở một mức độ có thể miêu tả một 
cách không chính xác lắm như là một trung tâm tỉnh giác. 
Bạn có thể là không chú tâm đến bất kỳ sự việc cụ thể nào, 
nhưng bạn vẫn tỉnh giác, vẫn hiện diện cùng với những gì 
đang xảy ra bây giờ và ở đây. 

Khi chúng ta thiền trong trạng thái không đối tượng 
này, thật ra là chúng ta đang an trụ tâm trong sự trong 
sáng tự nhiên của nó, hoàn toàn không lưu tâm đến sự 
đi qua của những tư tưởng và cảm xúc. Trạng thái trong 
sáng tự nhiên này - hoàn toàn vượt ngoài sự nắm bắt nhị 
nguyên [vốn phân biệt] chủ thể và đối tượng - luôn có mặt 


mn Sống một đời ui 


10. DỪNG TÂM ñN TRỤ- BƯỚC KHỦI ĐẦU 





cho ta, cũng như hư không luôn có mặt. Trong một ý nghĩa 
nào đó, thiển không đối tượng cũng giống như chấp nhận 
rằng cho dù có bao nhiêu mây và sương mù che phủ bầu 
trời, mình vẫn nhận biết rằng bầu trời tự thân nó không hề 
thay đối, ngay cả lúc bị che phủ. Nếu bạn đã từng đi máy 
bay, bạn hẳn đã chứng kiến là ở bên trên những tầng mây, 
màn sương hay mưa bão, bầu trời vẫn luôn luôn rộng mở 
và trong sáng. Quang cảnh ấy trông rất bình thường. Cũng 
tương tự như thế, tánh Phật luôn rộng mở và trong sáng 
ngay cả khi bị những tư tưởng và cảm xúc ngăn che. Cho 
dù có vẻ như rất bình thường, nhưng tất cả các phẩm tính 
như sự trong sáng, tánh Không và tâm từ bi đều được hàm 
chứa trong trạng thái ấy. 


Tu tập thiền không đối tượng là phương pháp căn bản 
nhất để an trụ tâm thức. Bạn không cần phải theo dõi 
những tư tưởng hay cảm xúc - tôi sẽ đề cập đến những 
pháp thực tập này sau - và bạn cũng không cần ngăn chặn 
chúng. Bạn không cần làm gì khác hơn là an trụ tâm trong 
sự tỉnh giác về những hoạt động bình thường của tâm một 
cách hồn nhiên trẻ thơ: “Ổ, nhìn xem có bao nhiêu tư tưởng, 
cảm thọ và cảm xúc đang đi ngang qua sự nhận biết của tôi 
ngay bây giờ đây này!” 

Trong một ý nghĩa nào đó, thực hành thiền không đối 
tượng cũng giống như nhìn vào không gian bao la thay vì 
chú ý vào những thiên hà, sao trời hay hành tỉnh đang 
vận chuyển trong không gian ấy. Tư tưởng, cảm xúc và 
cảm giác đến và đi trong sự ý thức của chúng ta, giống 
như thiên hà, tỉnh tú và hành tỉnh đến và đi trong không 
gian. Giống như không gian không hề được xác định bởi 
những thiên thể di chuyển trong ấy, tâm tỉnh giác cũng 


251 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





không hề được xác định hay giới hạn bởi các tư tưởng, 
cảm xúc và cảm giác v.v.. mà tâm ấy nhận biết. Sự tỉnh 
giác chỉ đơn thuần hiện hữu, thế thôi. Và thực hành thiền 
không đối tượng chỉ là an trụ trong sự có mặt như thật 
của tâm tỉnh giác. Có người thấy phương pháp thiền tập 
này rất dễ dàng, nhưng cũng có người thấy tập thiền như 
thế rất khó khăn. Điều này tùy thuộc vào tính khí của mỗi 
người hơn là năng lực hay tài nghệ. 


Những chỉ dẫn hành thiền như trên rất đơn giản. 
Trong những buổi thiền tập theo thời khóa thì tốt nhất 
là cố hết khả năng mình để áp dụng đúng theo thế ngồi 7 
điểm. Nếu bạn không thể áp dụng một tư thế theo đúng 
nghi thức - chẳng hạn khi đang lái xe hay đang đi trên 
đường phố - thì chỉ cần giữ cột sống thật thẳng và các 
phần còn lại của thân thể thật thư giãn, thăng bằng. Sau 
đó để cho tâm thức buông thư trong trạng thái ý thức đơn 
thuần về hiện tại. 


Điều không thể tránh được là đủ loại tư tưởng, cảm 
thọ và cảm giác sẽ đi qua tâm thức của bạn. Điều này 
là rất bình thường, vì bạn chưa từng tu tập an trụ tâm. 
Giống như khi tập tạ, ban đầu bạn chỉ có thể nhấc vài ký 
lô vài lần thì cơ bắp đã rã rời. Nhưng nếu kiên trì, dần dần 
bạn sẽ thấy mình có thể nhấc những quả tạ nặng hơn và 
có thể nhấc như thế nhiều lần hơn. 


Tương tự, học tập thiển là một tiến trình tuần tự. 
Khởi đầu, mỗi lần thiền tập bạn chỉ có thể ngồi yên một 
vài giây là các tư tưởng, cảm xúc và cảm thọ đã đua nhau 
nổi lên trên bề mặt tâm thức. Chỉ dẫn căn bản vào lúc này 
là không chạy theo những tư tưởng và cảm xúc, mà chỉ 
đơn thuần nhận biết tất cả những gì đang đi ngang qua 


cuc Sống một đời uui 


10. DỪNG TÂM RN TRỤ- BƯỚC KHỦI ĐẦU 





sự nhận biết của mình, không thêm không bớt. Bất luận 
điều gì đi ngang qua tâm thức, đừng chú tâm vào đó và 
cũng đừng tìm cách ngăn chặn. Chỉ quan sát chúng, khi 
chúng đến và đi. 

Một khi bạn bắt đầu chạy theo một tư tưởng là bạn đã 
bị cắt đứt với những gì đang xảy ra bây giờ và ở đây, và 
bạn sẽ bắt đầu nghĩ đến đủ loại ảo cảnh, phán đoán, kỷ 
niệm hoặc những câu chuyện không liên quan gì đến thực 
tế trong hiện tại. Càng để cho mình bị cuốn hút bởi những 
tư tưởng tản mạn, bạn càng dễ đi lạc xa cái không gian 
khoảng khoát của giây phút này. 


Mục đích của thiền quán không đối tượng là chậm rãi 
và tuần tự buông bỏ thói quen này để an trụ trong trạng 
thái ý thức về hiện tại - rộng mở đón nhận tất cả những 
điều có thể xảy ra ngay bây giờ. Đừng tự chỉ trích hay phê 
phán khi thấy mình đang bị cuốn theo các tư tưởng. Chính 
sự phát hiện mình đang sống lại một sự việc xảy ra trong 
quá khứ hay đang phóng chiếu về tương lai đã đủ để đưa 
bạn về hiện tại và tăng cường chủ ý thực hành thiền quán. 
Khi bạn dấn thân vào sự thực tập thiền, chính cái chủ ý 
muốn thực tập thiền mới là yếu tố quyết định. 


Việc tiến dần từng bước một cũng quan trọng không 
kém. Cha tôi đã cẩn thận căn dặn tất cả các học viên mới 
của ngài, kể cả tôi, rằng cách tiếp cận hữu hiệu nhất ban 
đầu là an trụ tâm trong một khoảng thời gian rất ngắn và 
làm như thế nhiều lần mỗi ngày. Ngài nói, nếu không làm 
thế thì sẽ có nguy cơ cảm thấy nhàm chán hay thất vọng 
với sự tiến triển của mình, và cuối cùng sẽ từ bỏ mọi nỗ lực. 


253 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Kinh văn xưa dạy rằng: “Từng giọt, từng giọt nhỏ, rồi bát 
nước sẽ đầy.” 


Vì vậy, khi mới bắt đầu đừng đặt cho mình một mục 
tiêu quá cao như ngồi thiền một mạch 20 phút. Thay vào 
đó, hãy nhắm đến chừng một phút, thậm chí nửa phút 
- tận dụng những giây phút ngắn ngủi khi bạn đã sẵn 
sàng hoặc ngay cả mong muốn [thực hành] chỉ để nghỉ 
xả hơi giữa công việc quay cuồng hằng ngày và quan sát 
tâm thức thay vì nghĩ ngợi mông lung. Thực hành như 
thế, “từng giọt, từng giọt nhớ”, bạn sẽ dần dần thoát khỏi 
những giới hạn tâm thần và cảm xúc vốn là căn nguyên 
của sự mệt mỏi, thất vọng, giận dữ và tuyệt vọng; để rồi 
khám phá ngay trong bản thân mình một suối nguồn vô 
hạn của sự trong sáng, trí tuệ, tỉnh tấn, an bình và từ bi. 


.ã Sống một đời uui 


11. BƯỚC THỨ HAI: 
TRỤ TÂM VÀO ĐỐI TƯỢNG 


Trụ tâm bằng cách nhất tâm chú ý 
đến một đối tượng nhất định. 


Đức Gyalwang Earmapa Đời thứ 9 


Đại thủ ấn: Liễu nghĩa hải 
(Mahamudra: The Ocean of DefinitIive Meaning) 


Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


hi tôi bắt đầu tu tập thiền theo thời khóa, tôi 
cảm thấy thiền quán không đối tượng thật khó 
thực hành vì nó quá dễ dàng. Sự tỉnh giác đơn thuần vốn 
là tinh yếu của tâm bản nhiên lại quá gần gũi đến mức 
khó nhận biết. Nó hiện diện khi ta thức giấc vào buổi sáng, 
khi ta đi bất cứ nơi đâu trong ngày, khi ta dùng cơm và khi 
ta sửa soạn đi ngủ... Nó là sự tỉnh giác đơn thuần. Nó là 
chính nó như đang hiện hữu. Và vì nó luôn luôn có mặt với 
ta nên ta không nhận biết được là nó quý giá biết bao! Và 
thật quá dễ vướng mắc vào tất cả những tư tưởng, cảm giác 
và cảm thọ, vốn chỉ là những phụ phẩm tự nhiên của tâm 
bản nhiên. 
Nếu bạn thấy mình đối mặt với những vấn đề như 
vậy, bạn không phải là người duy nhất. 
May mắn thay, cha tôi và những bậc thầy khác của 


tôi thấu hiểu quá rõ những khó khăn của việc an trụ tâm 


255 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





ngay lập tức, và các ngài có khả năng truyền dạy những 
phương pháp khác, tuần tự hơn. Những phương pháp đơn 
giản nhất là trực tiếp dùng các giác quan như phương tiện 
để an định và thư giãn tâm thức. 


NHỮNG CÁNH CỬA NHẬN THỨC 
Toàn thế giới này là thế giới của tâm, 
là sản phẩm của tâm. 
Ngài CHOGYAM TRUNGPA 


Tâm Phật 
(The Heart ofthe Buddha) 


lống như các nhà khoa học, Phật giáo cũng nhận 

biết năm giác quan là: mắt thấy, tai nghe, mũi 
ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm. Trong thuật ngữ Phật 
học, 5 giác quan này được gọi là căn môn (những cánh 
cửa của nhận thức), một hình tượng dựa theo những cánh 
cửa ra vào của một căn nhà. Hầu hết những cảm giác hay 
nhận thức đi vào kinh nghiệm của chúng ta thông qua 
một hoặc nhiều hơn trong số 5ð cửa này. Nhưng vì ð giác 
quan - hay 5 thức của giác quan, như cách gọi của đa số 
kinh văn Phật giáo - chỉ có thể ghi nhận những nhận thức 
của các giác quan này, Phật học đã thêm vào một thức thứ 
sáu là ý thức. Thức thứ sáu này chẳng có gì là bí ẩn hay 
huyền hoặc. Nó cũng chẳng liên hệ gì đến ngoại cảm hay 
khả năng trò chuyện với các linh hồn. Đó chỉ là khả năng 
của tâm thức nhận biết và phân biệt được những gì chúng 
ta thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. 


cn0 Sống một đời uui 


10. DỪNG TÂM ñN TRỤ- BƯỚC KHỦI ĐẦU 





Biểu dụ của 6 thức theo truyền thống là một căn nhà 
với 5ð cửa số, bốn cửa số ở bốn hướng và một trên nóc nhà. 
Năm cửa sổ này biểu thị 5 thức của giác quan. Bây giờ, 
ví như có ai đó thả một con khi vào trong ngôi nhà. Con 
khỉ này tượng trưng cho ý thức. Đột nhiên được thả tự do 
trong một ngôi nhà lớn, tất nhiên con khỉ sẽ điên cuồng 
nhảy lung tung từ cửa số này sang cửa sổ khác để xem 
việc gì đang xảy ra bên ngoài và tìm kiếm một cái gì mới 
mẻ, khác lạ hay thú vị. Tùy theo những gì nó tìm thấy, con 
khỉ điên này sẽ quyết định xem đối tượng ấy là dễ chịu 
hay khó chịu, tốt hay xấu, hay đôi khi chỉ là chán ngắt. 
Bất kỳ a1 đi ngang qua căn nhà và nhìn thấy một con khi 
ở mỗi cửa sổ, có thể nghĩ rằng có ð con khỉ được thả tự do 
trong nhà. Nhưng sự thật chỉ có một con mà thôi: đó là cái 
ý thức không dừng nghỉ, chưa được thuần phục. 


Nhưng cũng giống như mọi chúng sinh khác, những 
gì con khỉ điên thực sự mong muốn không gì khác hơn là 
được hạnh phúc và né tránh khổ đau. Vì thế, bạn có thể 
dạy cho con khỉ điên trong tâm thức của chính bạn biết 
cách an tĩnh lại, bằng sự cố ý chú tâm vào một trong các 
giác quan. 


257 
Yongey Mmgyur Rmboche 


THIÊN QUÁN CÓ ĐỐI TƯỢNG 


Để đối trị khuynh hướng không ngừng tạo tác 
của chúng ta, đức Phật dạy ta 
nương tựa vào một trợ duyên. 

Khi đã quen thuộc với đối tượng trợ duyên, sự 

chú tâm của ta sẽ trở nên an định. 


Ngài Tulku Urgyen lnpoche 

Như thị - Quyển 1 

(As lt ls, Volume T) 

kbkrik Pema Eunsang dịch sang Anh ngữ 


đi tiến trình kinh nghiệm thông thường, những 
thông tin nhận được qua các giác quan hầu như 
luôn là nguyên nhân tất yếu sẽ làm ta phân tán tâm ý, vì 
tâm thức có khuynh hướng bám chấp vào những thông tin 
từ các giác quan. Đồng thời, vì chúng ta là những chúng 
sinh mang thân thể, nên ta sẽ thấy việc cố gắng tách rời 
hoàn toàn khỏi các giác quan hay ngăn chặn những thông 
tin từ đó là điều không thể nào thực hiện. Phương pháp 
thực tiễn hơn là làm hòa với các giác quan của mình và 
dùng những thông tin từ chúng như một phương tiện để 
an định tâm thức. Kinh văn Phật giáo gọi tiến trình này là 
“lấy độc trị độc”, sử dụng chính căn nguyên của sự tán loạn 
như phương tiện để đạt đến sự thoát khỏi mọi tán loạn. Ân 
dụ này rút ra từ một tập quán rất thông thường thời xưa là 
sử dụng cùng một chất liệu để tác động đến những vật làm 
bằng chất liệu đó. Thí dụ, bạn phải dùng vật bằng kính để 
cắt kính, dùng dao bằng sắt để cắt sắt... Cũng theo cách 
258 

Sông một đời vui 


10. DỪNG TÂM ñN TRỤ- BƯỚC KHỦI ĐẦU 





như thế, bạn có thể dùng các giác quan của mình để dứt trừ 
sự tán loạn từ các giác quan ấy. 


Trong sự tu tập thiển quán có đối tượng trợ duyên, 
chúng ta dùng các giác quan như một phương tiện để an 
định tâm thức. Ta có thể dùng thị giác để quán chiếu hình 
sắc; dùng thính giác để quán chiếu âm thanh; dùng khứu 
giác để quán chiếu mùi hương; dùng vị giác để quán chiếu 
vị nếm và dùng xúc giác để quán chiếu những cảm xúc của 
thân thể. Thay vì gây tán loạn, những thông tin nhận được 
từ các giác quan có thể trở thành những lợi khí lớn lao cho 
sự tu tập của ta. 


Khi tôi biết quan sát những nhận thức của mình một 
cách an tĩnh và trầm lắng thì sự tu tập trở nên dễ dàng 
hơn rất nhiều. Về mặt cảm xúc, tôi thấy mình giảm đi rất 
nhiều sự phụ thuộc vào những cảm nhận của mình. Thay 
vì nghĩ rằng “ồổ, người này đang quát tháo mình”, tôi đã có 
thể nghĩ “hừm, giọng anh này to quá lại còn hơi gay gắt, 
và những gì anh ta nói ra rất có thể là cố ý gây tổn thương 
hay nhục mạ người khác”. 

Nói cách khác, chỉ cần tôi biết đặt sự chú ý của mình 
hết sức nhẹ nhàng lên những thông tin nhận được từ giác 
quan, và tự tách mình ra khỏi mọi nội dung cảm xúc hay 
tri thức vốn thường gắn liền với những âm thanh mà người 
kia phát ra, thì người ấy không thể làm tôi tổn thương. Và 
vì có khả năng lắng nghe mà không giữ thái độ phòng thủ, 
tôi thấy mình có đủ sự cởi mở để phản ứng theo cách làm 
dịu đi cơn giận mà người ấy đang biểu lộ và không đánh 
mất sự trung thực của chính mình. 


2ã9 
Yongey Mmgyur Rmboche 


QUÁN CHIẾU CẢM THỌ SINH LÝ 


ột trong những phương thức dễ dàng nhất để bắt 

đầu tu tập thiền chỉ (shinay) với đối tượng là nhẹ 
nhàng đặt sự chú ý của mình lên những cảm thọ sinh lý 
đơn giản. Hãy chú tâm đến một vùng nhất định trên cơ thể 
- thí dụ lên vùng trán của bạn. 


Hãy bắt đầu bằng cách ngồi thẳng lưng và thư giãn 
thân thể. Trong các buổi thiển tập chính thức theo thời 
khóa, bạn có thể áp dụng thế ngôi 7 điểm đã được mô tả 
ở trên. Nhưng nếu đang ở một nơi nào đó không tiện áp 
dụng thế ngồi ấy, bạn chỉ cần ngồi thẳng lưng và hoàn toàn 
buông thư toàn thân một cách thoải mái. Trong lúc hành 
thiền, việc mở mắt hay nhắm mắt không quan trọng. Thật 
ra, một số người cảm thấy nhắm mắt giúp ích cho họ nhiều 
hơn. (Tất nhiên, nếu bạn đang lái xe hay đi trên đường phố, 
tôi thành thật khuyên bạn nên mở mắt!) 

Hãy để tâm buông thư trong chốc lát, trong trạng thái 
tự nhiên của nó... 

Bây giờ, chầm chậm đưa sự chú ý nhận biết của bạn 
đến vùng trán... 

Có thể bạn sẽ có một cảm giác nhoi nhói hay âm ấm 
ở trán. Thậm chí bạn có thể cảm thấy hơi ngứa hay căng 
thắng nhẹ. Bất luận bạn cảm giác như thế nào, hãy để mình 
nhận biết cảm giác ấy trong một vài phút... 

Chỉ cần nhận biết nó... 

Hãy nhẹ nhàng đưa sự chú ý đến cảm thọ... 

Rồi hãy buông xả sự chú ý và để cho tâm thức an tĩnh 


260 
Sông một đời vui 


10. DỪNG TÂM ñN TRỤ- BƯỚC KHỦI ĐẦU 





trong trạng thái tự nhiên. Nếu bạn đang nhắm mắt, hãy 
mở mắt ra. 


Bạn thấy thế nào? 


Sau một thời gian ngắn đặt sự chú ý nhận biết vào 
những cảm thọ trên một vùng của thân thể, bạn có thể mở 
rộng phương pháp này bằng cách nhẹ nhàng đưa sự chú ý 
nhận thức đi khắp toàn thân. Đôi khi tôi gọi phương pháp 
mở rộng đến các cảm thọ của toàn thân này là lối “thực tập 
máy quét”, vì nó gợi cho tôi nhớ lại lúc phải nằm bên trong 
những cỗ máy có thể rà quét toàn thân. 


Xin nhắc lại, nếu bạn thiền tập theo thời khóa, hãy áp 
dụng thế ngồi 7 điểm. Nếu là những lần thiển tập ngoài 
thời khóa, chỉ cần giữ thẳng lưng và thư giãn toàn thân 
một cách thoải mái và tự nhiên. Trong cả hai trường hợp, 
bạn có thể nhắm hay mở mắt, miễn là bạn thấy thoải mái 
nhất. 


Hãy bắt đầu bằng cách để tâm an trụ với thiển shinay 
không đối tượng trong một khoảng thời gian ngắn. Sau 
đó nhẹ nhàng đưa nhận thức của mình đến bất kỳ cảm 
thọ nào mà bạn cảm nhận nơi vùng trán. Hãy để tâm 
bạn chỉ đơn giản quan sát những cảm thọ này, thuần túy 
nhận biết chúng thôi, không cần gì khác. Dần dần đưa sự 
chú ý của bạn xuống thấp hơn, quan sát những cảm thọ 
đang phát sinh nơi khuôn mặt, cổ, vai, cánh tay v.v... Chỉ 
quan sát mà thôi. Không cần thiết phải ngăn chặn bất kỳ 
điều gì trong tâm hay thay đổi những gì bạn đang quan 
sát. Chỉ giữ thân tâm thư giãn và yên tĩnh trong khi đơn 
thuần nhận biết các cảm thọ đang khởi lên. Sau một vài 


261 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





phút, hãy buông thư tâm thức. Rôi trở lại quan sát các 
cảm thọ... Luân phiên thay đổi quan sát rồi buông thư, rồi 
quan sát... trong suốt buổi thiền tập. 


Hầu hết các cảm thọ đều liên quan đến một nguyên 
nhân nào đó từ thân thể, khi thân thể ta xúc chạm một 
vật nào đó: chiếc ghế ta đang ngồi, sàn nhà, một cây bút, 
quần áo đang mặc, một con vật, hay một người... Và sự 
xúc chạm ấy làm sinh khởi một cảm thọ cá biệt của cơ thể. 
Trong thuật ngữ Phật giáo, những loại cảm thọ trực tiếp 
đến từ một sự xúc chạm vật chất được gọi là “cảm thọ vật 
chất thô”. Nhưng khi chúng ta chú tâm một cách sâu sắc 
hơn vào những gì mình cảm nhận, chúng ta sẽ bắt đầu 
nhận biết những cảm giác không nhất thiết đến từ xúc 


"é« 


giác, những cảm giác được gọi là “cẩm thọ vật chất vi tế”. 


Khi tôi mới bắt đầu tu tập phương pháp thiền shinay 
này, tôi nhận thấy rằng khi tôi cố tránh né một cảm thọ 
nhất định nào đó, thì nó lại tăng thêm. Nhưng khi tôi biết 
cách chỉ đơn thuần quan sát nó, thì bất kỳ cảm giác khó 
chịu nào cũng đều trở nên dễ chịu hơn. Là một đứa trẻ tò 
mò, tất nhiên tôi muốn biết vì sao có sự thay đổi ấy. Sau 
một thời gian theo dõi quá trình này, tôi mới biết nhận 
biết rằng khi tôi chỉ đơn thuần quan sát một cảm thọ, tôi 
đã tham gia một cách tích cực vào những gì đang xảy ra 
đúng lúc đó, vào thời điểm đó. Tôi thấy được một phần tâm 
thức tôi chống lại một cảm thọ đau đón và phần tâm thức 
còn lại thôi thúc tôi chỉ quan sát một cách khách quan. 
Khi tôi đồng thời thấy được cả hai sự thôi thúc đối nghịch 
ấy, tôi có thể thấy toàn thể tâm thức mình đang rơi vào một 
tiến trình kháng cự và chấp nhận, và tiến trình quan sát 


“0 Sống một đời vui 


10. DỪNG TÂM ñN TRỤ- BƯỚC KHỦI ĐẦU 





hoạt động của tâm thức đã trở nên thú vị hơn cả sự kháng 
cự hay chấp nhận. Việc quan sát sự vận hành của tâm thức 
tự nó đã là rất hấp dẫn. Tôi nghĩ, đây là định nghĩa thực 
tiễn nhất về “trạng thái trong sáng” mà tôi có thể đưa ra: 
Đó là khả năng cùng lúc nhìn thấy được sự vận hành của 
tâm thức trên nhiều cấp độ. 


DÙNG CẢM THỌ KHÓ CHỊU LÀM ĐỐI 
TƯỢNG THIÊN QUÁN 


hững cảm giác lạnh, nóng, đói, đầy bụng, nặng 
nề, chóng mặt, nhức đầu, đau răng, nghẹt mũi, 
rát cổ, đau đầu gối hoặc đau lưng thường được nhận biết 
một cách rất trực tiếp - tuy không dễ chịu cho lắm. Vì sự 
đau đớn và khó chịu là những cảm giác trực tiếp như thế 
nên chúng là đối tượng lý tưởng cho việc thiền quán. Hầu 
hết chúng ta xem sự đau đón như một mối đe dọa cho sự 
sảng khoái về thể chất của mình. Theo một chiều hướng, 
khi chúng ta lo lắng hay để mình bận tâm nhiều về mối đe 
dọa ấy, thì hầu như sự đau đón tự nó luôn tăng thêm. Theo 
một chiều hướng khác, nếu chúng ta xem sự đau đón hay 
khó chịu như một đối tượng của thiền quán, chúng ta có 
thể dùng chính những cảm thọ như thế để tăng thêm năng 
lực sáng suốt của mình, chỉ đơn giản bằng cách quan sát sự 
đáp ứng của tâm thức với những giải pháp khác nhau. 
Thí dụ nếu tôi cảm thấy đau lưng hoặc đau chân vì các 
buổi thiền tập theo thời khóa, hay thậm chí chỉ do ngồi xe 
hoặc máy bay thôi, thì thay vì duỗi chân, đứng dậy đi một 


263 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





vòng, tôi đã học cách quan sát kinh nghiệm tâm thần về 
sự đau đớn. Nói cho cùng, chính ý thức mới thực sự nhận 
biết và ghi nhận cảm thọ. Khi tôi hướng sự chú ý của mình 
vào tâm thức đang ghi nhận sự đau đớn thay vì chú tâm 
đến một chỗ đau cụ thể, sự đau đón không nhất thiết sẽ 
biến mất, nhưng nó trở thành tiêu điểm cho sự hòa nhập 
sinh động của tôi với bất kỳ điều gì tôi đang kinh nghiệm 
trong lúc này và ở đây, thay vì tìm cách tránh né nó. 

Nguyên tắc này cũng đúng với những cảm thọ khoái 
lạc. Thay vì cố gắng duy trì chúng, tôi chỉ quan sát chúng 
như những biểu hiện của kinh nghiệm. Trên thực tế, 
những năm thực tập đầu tiên đã giúp tôi biết cách sử dụng 
cảm thọ như một phương tiện để khảo sát và nhận hiểu 
năng lực vô hạn của tâm thức, thay vì bị sai sử bởi các cảm 
thọ để rồi càng tăng thêm cảm giác trói buộc trong những 
giới hạn vật chất. 


Tất nhiên, nếu bạn bị đau đón kịch liệt hay kéo dài, 
bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ, vì những triệu chứng 
này có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khoẻ nghiêm 
trọng. Tuy nhiên, tôi đã nghe một số người nói rằng, sau 
khi được bác sĩ cho biết bệnh tình của mình không nghiêm 
trọng họ liền cảm thấy thực sự bớt đau rất nhiều. Dường 
như nỗi sợ đau làm tăng thêm cảm giác đau và “cố định” 
nó như thế mãi - có thể đây là một dấu hiệu “báo động đỏ” 
tự duy trì được gửi đi từ hồi thị (thalamus) đến hạch hạnh 
nhân và các phần khác của bộ não. Tuy nhiên, nếu bác sĩ 
phát hiện một căn bệnh hiểm nghèo, hãy tuân theo những 
chỉ dẫn điều trị của bác sĩ bằng mọi giá. Cho dù việc thực 
hành thiền có thể giúp bạn đối phó với sự đau đón hay 


Sế Sống một đời uui 


10. DỪNG TÂM ñN TRỤ- BƯỚC KHỦI ĐẦU 





khó chịu của những vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng, nhưng 
thiền không thể thay thế cho việc điều trị bệnh. 


Nhưng ngay cả trong khi điều trị theo chỉ dẫn của bác 
sĩ, với các loại thuốc dùng theo toa hay thuốc không cần 
kê toa, có thể bạn vẫn phải chịu phần nào đau đớn. Trong 
trường hợp này, bạn có thể cố gắng sử dụng cảm thọ đau 
đớn của cơ thể như một trợ duyên cho thiền tập. Nếu sự 
đau đớn của bạn là triệu chứng của một căn bệnh nặng, 
hãy tránh đừng chú tâm đến kết quả. Nếu bạn có dụng ý 
tiềm ẩn là tập thiền để loại bỏ sự đau đón, thì thật ra bạn 
đang củng cố thêm những mô thức thần kinh liên kết với 
nỗi sợ đau đớn. Cách tốt nhất để làm yếu đi những mô 
thức thần kinh này là chỉ đơn thuần nỗ lực quan sát sự 
đau đón một cách khách quan và không quan tâm đến kết 
quả. 

Tôi chưa bao giờ có được ấn tượng mạnh mẽ từ bài học 
này như khi cha tôi phải trải qua một cuộc tiểu phẫu lúc 
ngài đang ở Đức. Người phụ trách gây tê ở vùng cần phẫu 
thuật đã bận nhiều việc khác và quên hẳn cha tôi. Khi 
bác sĩ phẫu thuật vừa thực hiện nhát dao mổ đầu tiên, 
ông phát hiện là những cơ bắp ở vùng bị mổ bắt đầu co 
giật, điều này không thể xảy ra nếu vùng ấy đã được gây 
tê thích hợp. VỊ bác sĩ phẫu thuật rất giận dữ với người có 
trách nhiệm gây mê, nhưng cha tôi xin ông ấy đừng làm 
lớn chuyện, vì ngài không thấy đau đón gì cả. Ngài giải 
thích rằng, cảm giác khi bị mổ ở một vùng nhạy cảm như 
thế thật ra đã giúp ngài có cơ hội nâng cao sự tỉnh giác 
lên đến một nhận thức nâng cao hơn về sự trong sáng và 
an lạc. 


265 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Nói một cách đơn giản, nhờ tu tập mà cha tôi đã phát 
triển một mạng lưới các liên kết nơ-ron hoạt động một 
cách tự nhiên để nâng tầm kinh nghiệm đau đón lên thành 
sự quan sát khách quan tâm thức đang kinh nghiệm đau 
đón. Mặc dầu vị bác sĩ quả thật đã yêu cầu cha tôi phải 
được gây tê ở vùng cần phẫu thuật trước khi tiếp tục mổ, 
nhưng trước sự nài nỉ của cha tôi, ông đã bãi bỏ việc cáo 
kiện người phụ nữ chịu trách nhiệm gây tê. 

Ngày hôm sau, người phụ trách gây tê đến bên giường 
bệnh của cha tôi, tay cầm một vật gì giấu sau lưng. Bà 
tươi cười cám ơn ngài đã giúp bà tránh được nhiều rắc rối, 
và rồi đưa từ sau lưng ra một túi lớn đựng đầy những thức 
ăn mà cha tôi bảo là ngon tuyệt. 


Phương pháp thực tập quan sát những cảm thọ vật 
chất - dù là thô hay tế - quá đơn giản nên ta có thể áp 
dụng trong các buổi thiền tập chính thức theo thời khóa 
hay vào bất cứ lúc nào trong ngày khi có một vài giây 
phút rảnh việc vào giữa những cuộc hội họp, hẹn gặp hay 
những công việc khác. Trong thực tế, tôi thấy cách thực 
tập này đặc biệt hữu ích suốt trong ngày, vì nó tức thời 
đem lại cho ta một cảm giác nhẹ nhàng, rộng mở. Nhiều 
người nói với tôi là họ thấy cách thực tập thiền như thế lúc 
ở công sở rất có lợi, chẳng hạn như khi họ phải ngồi hàng 
giờ để nghe một bài thuyết trình nhàm chán. 


“00 Sống một đời ui 


DÙNG SẮC TƯỚNG __ 
LÀM ĐỐI TƯỢNG THIÊN QUÁN 


huật ngữ để chỉ việc dùng thị giác như một phương 

tiện an trụ tâm là “quán niệm sắc tướng”. Nhưng 
đừng e ngại trước thuật ngữ này. Quán sắc tướng thật ra 
rất đơn giản. Trong thực tế, chúng ta đã làm việc đó hằng 
ngày một cách không chủ ý, như những lúc dán mắt lên 
màn hình máy vi tính hay chăm chăm nhìn đèn tín hiệu 
giao thông. Khi chúng ta nâng quá trình không chủ ý này 
lên tầng bậc của sự tỉnh giác sinh động, chủ tâm đặt sự 
chú ý của mình lên một đối tượng nhất định, tâm thức sẽ 
trở nên rất an tĩnh, rất rộng mở và rất thư thái. 


Tôi được chỉ dạy là bắt đầu với một đối tượng rất nhỏ 
và ở gần để có thể nhìn thấy mà không phải cố gắng. Đó 
có thể là một mảng màu sắc trên sàn nhà, ánh lửa của 
một ngọn nến, một tấm ảnh hay thậm chí phía sau gáy 
của người ngồi trước tôi trong phòng học. Ta cũng có thể 
nhìn một đối tượng có nhiều ý nghĩa tâm linh hơn, thường 
gọi là “tịnh sắc”. Nếu bạn là Phật tử, đó có thể là một bức 
vẽ hay tôn tượng Phật; nếu bạn là tín đồ Thiên chúa giáo, 
bạn có thể đặt sự chú tâm lên một cây thánh giá hay hình 
ảnh một vị thánh. Nếu là tín đồ của một tôn giáo khác, 
hãy chọn một đối tượng có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
đối với bạn. Khi bạn trở nên quen thuộc với cách thiền 
tập này, thậm chí bạn còn có thể chú tâm vào những sắc 
tướng trong tâm trí, những đối tượng hoàn toàn được nhớ 
lại trong sự quán tưởng của bạn. 


Bất luận đối tượng nào mà bạn chọn, bạn hẳn đã thấy 


267 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





là luôn có hai đặc tính: hình dáng và màu sắc. Hãy chú 
tâm vào thuộc tính nào bạn thích nhất. Bạn có thể chọn 
một vật màu trắng, đen hay hồng, có hình tròn, vuông 
hay đa dạng. Bản thân đối tượng không quan trọng. Điểm 
chính yếu là chỉ hoàn toàn đặt trọn sự chú ý của bạn vào 
màu sắc hay hình dáng của nó, không làm gì khác hơn là 
đơn thuần nhận biết nó. Chính lúc bạn chú ý tới đối tượng, 
bạn đang tỉnh giác. 


Không cần phải cố gắng quan sát đối tượng kỹ lưỡng 
đến mức thấy rõ từng chi tiết. Nếu cố làm như thế, bạn sẽ 
căng thẳng, trong khi toàn bộ ý nghĩa của sự thực tập này 
là sự buông thư. Hãy thả lỏng sự tập trung của mình, chỉ 
giữ vừa đủ sự chú ý để đơn thuần nhận biết đối tượng mà 
bạn đang nhìn. Đừng cố gắng làm cho một điều gì đó phải 
xảy ra hay cưỡng bức tâm thức phải thư giãn. Chỉ cần suy 
nghĩ: “Được rồi, việc gì phải xảy ra cứ xảy ra. Như thế này 
là thiền quán. Đây là điều tôi đang làm. Không cần phải 
là bất cứ điều gì nhiều hơn thế nữa.” 


Tất nhiên, cũng có thể bạn mở mắt nhìn chăm chăm 
vào một đối tượng mà thực ra không hề nhìn thấy gì cả. 
Chẳng hạn như khi toàn bộ tâm ý của bạn bị thu hút 
bởi một âm thanh bạn nghe từ xa, vì thế mà trong một 
vài giây, một vài phút... bạn đã không hề nhìn thấy đối 
tượng ấy. Tôi đã ghét thấy tâm mình trôi giạt như thế biết 
bao. Nhưng cha tôi nói sự phóng tâm này là hoàn toàn tự 
nhiên. Và khi nhận biết tâm mình đã trôi giạt ra khỏi đối 
tượng hoặc không còn chú tâm, bạn chỉ cần đưa sự chú ý 
quay về với đối tượng. 


Bây giờ, tôi đề nghị chúng ta hãy thực tập. 


00 Sống một đời uui 


10. DỪNG TÂM ñN TRỤ- BƯỚC KHỦI ĐẦU 





Hãy chọn một tư thế nào thoải mái cho bạn nhất, và 
để tâm buông thư một lúc trong trạng thái thật thư giãn, 
thật thả lỏng. Sau đó chọn một đối tượng rồi hướng mắt 
nhìn vào, nhận biết hình dáng và màu sắc của nó. Bạn 
không cần phải căng mắt mà nhìn, nếu cần chớp mắt thì 
cứ chớp mắt. Thật ra, nếu không chớp mắt thì rất có thể 
mắt bạn sẽ khô và khó chịu. Sau một lúc nhìn vào đối 
tượng như thế, hãy hoàn toàn buông thư tâm một lần nữa. 
Tiếp theo, trở lại chú ý vào đối tượng trong vài ba phút, rồi 
lại buông thư tâm, và cứ tiếp tục như thế... 


Mỗi lần tôi dùng một đối tượng của thị giác để làm trợ 
duyên cho việc thiền tập, tôi đều nhớ đến những chỉ dạy 
của ngài Longchenpa, một trong những thiền sư và học 
giả vĩ đại của Phật giáo Tây Tạng vào thế kỷ 14. Trong 
một quyển sách, ngài chỉ rõ rằng việc luân phiên thay đổi 
thiền quán có đối tượng và thiền quán không đối tượng 
như đã nói ở phần trước sẽ mang lại lợi ích cực kỳ lớn lao. 
Ngài giải thích rằng, khi trụ tâm vào một đối tượng, bạn 
thấy đó là một cái gì khác biệt và chia tách với chính mình. 
Nhưng khi bạn buông thư và chỉ để tâm an trụ trong sự 
nhận thức đơn thuần, sự phân biệt đó sẽ tan biến. Và khi 
luân phiên thay đổi giữa việc chú tâm vào một đối tượng rồi 
an trụ tâm trong sự nhận thức đơn thuần, bạn sẽ hiểu được 
sự thật căn bản mà khoa Thần kinh học đã trình bày: “Tất 
cả những gì chúng ta nhận biết đều là sự tái tạo trong tâm 
thức.” Nói cách khác, không có sự khác biệt giữa những gì 
được thấy và tâm thức đang nhìn thấy nó. 

Tất nhiên, sự nhận hiểu được như vậy không phải là 


một quá trình nhanh chóng. Cần phải trải qua sự tu tập. 


269 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Trong thực tế, như chúng ta sẽ thấy sau này, đức Phật 
đã dạy một số phương pháp cụ thể để xóa bỏ sự phân biệt 
giữa tâm thức và đối tượng nhận thức của tâm. Nhưng 
tôi đã đi quá xa rồi - đó là điều thường xảy ra khi có gì 
đó làm cho tôi phấn khởi. Bây giờ, chúng ta hãy quay lại 
với những phương pháp căn bản để chuyển hóa thông tin 
nhận được từ các giác quan thành một phương tiện đưa 
tâm thức đến trạng thái an định và thư thái. 


DÙNG ÂM THANH 
LÀM ĐỐI TƯỢNG THIÊN QUÁN 


hực hành thiền với đối tượng là âm thanh rất 
tương tự với đối tượng hình sắc, chỉ khác là bạn 
sử dụng thính giác. Hãy bắt đầu bằng cách để tâm buông 
thư một lúc trong trạng thái thư giãn, rồi dần dần để 
mình nhận biết những âm thanh ở gần tai mình nhất, như 
tiếng tim đập hay tiếng hơi thở, hoặc những âm thanh 
tự nhiên xung quanh mình. Có người thích dùng băng 
ghi âm những âm thanh của thiên nhiên hay một khúc 
nhạc êm ái. Không cần thiết phải cố gắng xác định những 
âm thanh đó là gì, cũng không cần phải chú tâm vào một 
âm thanh cụ thể. Thật ra, việc để mình nhận biết tất cả 
những gì nghe được sẽ dễ dàng hơn cho bạn. Điểm cốt yếu 
là duy trì một sự nhận biết đơn thuần về âm thanh khi 
chúng đập vào ta1 bạn. 
Cũng giống như thiền quán với hình sắc, có thể bạn 
sẽ thấy mỗi lần thiền tập bạn chỉ chú tâm đến âm thanh 


TU Sống một đời uui 


10. DỪNG TÂM ñN TRỤ- BƯỚC KHỦI ĐẦU 





xung quanh được một vài giây là tâm thức bắt đầu tản 
mạn. Không sao cả. Khi phát hiện tâm thức tản mạn, bạn 
chỉ cần trở về trạng thái tâm buông thư và sau đó lại đưa 
sự nhận biết trở về với âm thanh. Hãy để mình luân phiên 
thay đổi giữa sự chú tâm vào âm thanh và đơn thuần để 
tâm an trụ trong trạng thái buông thư của thiền rộng mỏ. 

Một trong những lợi ích lớn của thiền với đối tượng 
âm thanh là nó sẽ giúp bạn dần dần buông bỏ thói quen 
gán ghép ý nghĩa cho những thứ âm thanh đa dạng mà 
bạn nghe được. Bạn sẽ học cách lắng nghe mà không cần 
thiết phải phản ứng bằng cảm xúc trước nội dung những 
gì bạn nghe. Khi quen dần với sự nhận biết đơn thuần về 
âm thanh chỉ đơn giản là âm thanh, bạn sẽ thấy mình có 
khả năng lắng nghe những lời chỉ trích mà không giận 
dữ hay chống trả, và có thể nghe những lời khen ngợi mà 
không quá kiêu hãnh hay phấn khích. Bạn có thể chỉ đơn 
thuần lắng nghe những gì người khác nói với một thái độ 
thư thái và quân bình hơn nhiều và không bị mất tự chủ 
vì sự xúc động. 


Có lần tôi được nghe câu chuyện tuyệt vời về một nhạc 
công chơi đàn si-ta nổi tiếng ở Ấn Độ. Ông đã học dùng 
âm thanh tiếng đàn của mình làm đối tượng tu tập thiền 
quán. Nếu bạn không quen thuộc với các nhạc khí Ấn 
Độ [thì tôi sẽ mô tả sơ qua]. Đàn si-ta là một loại đàn có 
cần đàn rất dài, thường được chế tạo với 17 dây, được gẩy 
giống như đàn ghi-ta để phát ra một số âm điệu đa dạng 
và kỳ diệu. Người nhạc công chơi đàn si-ta này rất tài ba 
nên luôn được mời thỉnh, do đó phần lớn thì giờ của ông 
dành cho việc lưu diễn khắp nơi trên nước Ấn, không khác 


271 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





gì những ban nhạc rock hiện đại thường vắng nhà để đi 
trình diễn. 


Bau một chuyến đi đặc biệt kéo dài, ông trở về nhà 
và phát hiện vợ mình ngoại tình, nhưng ông đã phản ứng 
một cách rất có lý trí. Có lẽ sự chú tâm mà ông đã đạt được 
sau nhiều năm dài liên tục tập luyện và trình diễn, cộng 
với âm thanh của cây đàn khả á1 đã giúp ông giữ bình tĩnh 
và tập trung. Dầu sao đi nữa, ông không hề tranh cãi hay 
nổi giận với vợ. Thay vì thế, ông đã ngồi lại trò chuyện 
thật lâu với bà và qua đó nhận ra được rằng sự ngoại tình 
của vợ ông và lòng kiêu hãnh của chính ông khi được mời 
đi trình diễn toàn quốc đều là những biểu hiện của tham 
ái, một trong ba món độc tinh thần đã trói chặt chúng ta 
trong vòng luân hồi. Sự tham luyến của ông đối với danh 
vọng và sự tham luyến của vợ ông đối với một người đàn 
ông khác, thật ra không khác nhau là bao. Nhận thức này 
như tiếng sét đánh vào đầu, và ông hiểu ra rằng để tự 
giải thoát khỏi tham ái, ông phải buông bỏ sự bám chấp 
vào danh vọng. Và để làm được như thế, chỉ có một cách 
là đi tìm một vị thiền sư và học cách nhận biết tâm tham 
luyến của mình chỉ đơn giản là sự biểu hiện của những 
thói quen tâm thần. 


Đau cuộc trò chuyện, ông đã nhường hết tài sản cho 
vợ và bỏ đi tìm một vị thầy, chỉ đem theo cây đàn si-ta là 
thứ mà ông vẫn còn bám chấp hết sức mạnh mẽ, không 
một sự phân tích lý trí nào có thể xóa tan đi. Sau cùng 
ông đến một bãi tử thi, cũng giống như một nghĩa địa thời 
nay, nhưng các tử thi nằm ngổn ngang, không được chôn 
cất hay hỏa thiêu. Đó là một nơi rất dễ sợ, đầy dẫy những 
bộ xương người hay những tử thi đang thối rữa. Nhưng 


“he Sống một đời uui 


10. DỪNG TÂM ñN TRỤ- BƯỚC KHỦI ĐẦU 





đó cũng là nơi mà ta có nhiều khả năng gặp được các bậc 
thượng sư, những người đã chế ngự được nỗi sợ hãi trước 
cái chết và vô thường, hai điều kiện đáng sợ thường trói 
chặt hầu hết chúng ta vào cõi luân hồi với sự tham luyến 
những gì đang hiện hữu và chống nghịch những gì có thể 
xảy ra. 


Chính trong bãi tử thi này, người nhạc công si-ta tìm 
được một bậc Đại thành tựu giả (Mahasiddha), một người 
đã trải qua những thử thách phi thường để đạt đến sự liễu 
ngộ sâu xa. 


Vị Đại thành tựu giả này sống trong một căn lều rách 
nát chỉ vừa đủ che mưa gió. Trong đời sống, có những lúc 
chúng ta chỉ vừa gặp một người liền cảm thấy thân thuộc 
ngay. Cũng theo cách như thế, người nhạc công này cảm 
thấy ngay một mối liên kết sâu đậm với vị Đại thành tựu 
giả đặc biệt này và xin được ngài nhận làm đệ tử. Vị Đại 
thành tựu giả nhận lời và người nhạc công bèn dựng một 
căn lều ngay gần đó bằng bùn đất và cành cây để thực tập 
những chỉ dẫn cơ bản về thiển chỉ (shinay) theo lời dạy của 
vị Đại thành tựu giả. 


Cũng giống như nhiều người mới bắt đầu tập thiền, 
người nhạc công cảm thấy rất khó làm theo những chỉ dẫn 
cơ bản của thầy. Một vài phút thực tập đối với ông dài như 
cả kiếp. Mỗi lần ngồi thiền, ông cảm thấy bị lôi kéo bởi 
thói quen chơi đàn si-ta, rồi bỏ thực tập để chơi đàn. Ông 
cảm thấy dằn vặt bởi mặc cảm tội lỗi vì đã xao lãng việc tu 
tập thiền để chạy theo việc chơi đàn. Cuối cùng, ông đến 
căn lều của thầy để thú thật rằng mình không thể thiển 
tập. 


273 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Vị Đại thành tựu giả hỏi : 
- Vấn đề của ông là gì? 
Người nhạc công đáp: 


- Con quá yêu thích cây đàn của con. Con thích chơi 
đàn hơn là ngồi thiền. 


Vị Đại thành tựu giả nói : 


- Việc đó không quan trọng lắm. Ta có thể dạy ông 
thiền quán đàn si-ta. 


Người nhạc công vô cùng ngạc nhiên, ông đã chờ đợi 
bị thầy quở trách, như phần đông chúng ta [trong trường 
hợp ấy]. 

Vị Đại thành tựu giả nói tiếp: 

- Ông hãy trở về lều và chơi đàn sĩ ta đi, nhưng hãy 
lắng nghe tiếng đàn với sự nhận biết đơn thuần. Đừng cố 
gắng chơi cho thật hay. Chỉ lắng nghe âm thanh mà thôi. 


Người nhạc sĩ an tâm trở về lều và chơi đàn, chỉ lắng 
nghe âm thanh chứ không cố đàn cho thật hay, không chú 
tâm đến kết quả của việc chơi đàn hay kết quả thiền tập. 
Vì ông đã học được cách tu tập hoàn toàn không quan tâm 
đến kết quả, nên vài năm sau chính ông cũng trở thành 
một vị Đại thành tựu giả. 


Vì chẳng mấy ai trong số học trò của tôi biết chơi đàn 
si-ta, nên bài học thực sự của câu chuyện này là làm sao 
sử dụng chính sự trải nghiệm của mình làm trợ duyên cho 
việc thiền tập mà không lưu tâm đến kết quả. Đặc biệt là ở 
phương Tây, khi âm thanh, hình ảnh và mùi hương trong 


Kinh Sống một đời uui 


10. DỪNG TÂM RN TRỤ- BƯỚC KHỦI ĐẦU 





những giờ kẹt xe có thể trở thành nguyên nhân làm cho 
ta vô cùng lo âu, việc thực tập chỉ đơn thuần quán chiếu 
cảm giác của mình trong lúc kẹt xe thay vì lưu tâm đến 
mục đích vượt qua dòng xe cộ sẽ là cơ hội rất tốt để tu tập 
thiền. Nếu bạn hướng sự chú tâm của mình ra khỏi mục 
tiêu phải đi đến đâu đó, và thay vào đó chỉ chú tâm đến 
cảm giác về những gì xảy ra xung quanh mình, bạn sẽ có 
nhiều cơ may trở thành một “đại thành tựu giả kẹt xe”. 


DÙNG MÙI HƯƠNG _ 
LÀM ĐỐI TƯỢNG THIÊN QUÁN 


hật ra, chúng ta có thể dùng bất cứ cảm thọ nào 

lôi kéo sự chú ý của chúng ta mạnh nhất vào một 
thời điểm nào đó để làm đối tượng thiển quán. Thí dụ, 
dùng mùi hương làm đối tượng thiền quán có thể đặc biệt 
hữu ích trong lúc ngồi thiển chính thức theo thời khóa 
hay trong những hoạt động hằng ngày. Khi ngồi thiển 
theo thời khóa, bạn có thể chú tâm đến những mùi hương 
xung quanh, mùi nhang trầm chẳng hạn, nếu bạn thích, 
hay những mùi hương thoảng qua một cách tự nhiên xung 
quanh nơi bạn ngồi thiền. 


Thiển quán mùi hương có thể đặc biệt tiện lợi nếu hằng 
ngày bạn phải làm bếp hay ăn uống. Bằng cách dành thời 
gian chú tâm đến mùi hương tỏa ra từ thức ăn, bạn có thể 
biến những việc buôn chán phải làm hằng ngày - như nấu 
nướng, ăn uống hay đơn giản là đi lại trong công ty nơi bạn 


275 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





làm việc - thành những thực tập có thể làm an định và tăng 
cường tâm lực của bạn. 


DÙNG VỊ GIÁC 
LÀM ĐỐI TƯỢNG THIÊN QUÁN 


ôi phải mất một thời gian khá lâu mới nhận biết 

được rằng, trong khi ăn uống tôi rất ít khi chú ý 
đến điều mình đang làm. Thường thì tôi hay bị cuốn hút 
trong những câu chuyện với người khác, hay bị tán tâm 
bởi những bất ổn, xung đột hay mơ mộng của chính tôi. 
Kết quả là tôi đã không tỉnh thức trong việc mình làm và 
bỏ lỡ đi cơ hội trải nghiệm sự phong phú của giây phút 
hiện tại. Chú tâm vào vị nếm là một phương pháp hết sức 
thực tiễn, có thể dùng để thực tập thiền trong khoảng vài 
ba phút ngắn ngủi, nhưng nhiều lần như thế trong suốt 
cả ngày. 

Khi tôi học dùng vị giác làm đối tượng thiền quán, tôi 
được dạy là nên bắt đầu để tâm buông thư tự nhiên một 
lúc, rồi mới nhẹ nhàng chú ý đến những vị nếm mà tôi tiếp 
nhận được. Tôi không cần phân tích cảm thọ của một vị 
nếm cụ thể nào đó, như vị đắng, ngọt hay chua... Tôi chỉ 
cần nhẹ nhàng hướng sự chú ý của mình vào tất cả những 
vị mà tôi đang nếm, rồi buông thư tâm một cách tự nhiên, 
và cứ luân phiên thay đổi như thế. 


Su Sống một đời uui 


VÀI ĐỐI TƯỢNG 
TRỢ DUYÊN HỮU ÍCH KHÁC 


Vì sự nhiếp hóa chúng sinh mà ta đã dạy 
những pháp môn khác nhau. 


Kinh Lăng Già 
(The Lankavatarasutra) 


Maria Montenegro dịch sang Anh ngữ 


N việc thiền quán với đối tượng của các giác 
quan, đức Phật còn dạy một vài phương pháp 
khác có thể dễ dàng thực tập mọi lúc mọi nơi. Một trong 
những phương pháp ấy là dùng hơi thở làm đối tượng 
thiền quán. Nếu bạn còn sống thì có nhiều cơ may là bạn 
đang thở, và bạn luôn có thể hướng sự chú ý của mình đến 
hơi thở ra, vào. Phương pháp thứ hai là một người bạn hết 
sức thân thiết với tôi, và tôi đặc biệt mang ơn vì thuở nhỏ 
chính nhờ phương pháp này mà tôi đã không phát điên 
lên. Tôi đã hoàn toàn tình cờ làm quen với phương pháp 
này khi ngồi trong các hang động, đó là tụng niệm thần 
chú. 


THỞ VÀO, THỞ RA 


TL đã học được một số phương pháp khác nhau 
trong việc dùng hơi thở làm đối tượng thiền quán, 
nhưng tôi sẽ không kể hết ra đây làm quý vị nhàm chán. 
Thay vào đó, tôi sẽ chú tâm đến hai phương pháp đơn giản 
nhất và cũng dễ thực hành nhất mà không lôi kéo sự chú 
ý của người khác khi đang ở chỗ đông người. Bạn không 
phải làm gì khác hơn là nhẹ nhàng chú ý vào động tác thở 

277 
Yongey Mimgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





ra thở vào đơn giản của mình. Bạn cũng có thể chú tâm 
đến luồng không khí đi qua mõi, hay đến cảm giác của 
buồng phổi khi hơi thở ra vào. Sử dụng hơi thở theo cách 
này rất tương tự với sự chú tâm vào cảm thọ trên thân 
thể, chỉ khác là bạn thu hẹp sự nhận biết vào kinh nghiệm 
đơn giản của sự thở ra, thở vào. Vì có một khoảng thời 
gian rất ngắn giữa lúc hơi thở vào ra, nên bạn cũng có thể 
chú tâm vào tiến trình ba giai đoạn khi thở vào, thở ra và 
khoảng dừng ở giữa. 

Việc chú tâm vào hơi thở sẽ đặc biệt hữu ích khi bạn 
cảm thấy mình căng thẳng hay tán tâm. Về mặt nội tâm, 
thao tác đơn giản là hướng sự chú ý của mình vào hơi thỏ 
sẽ đem lại một trạng thái bình thản và tỉnh giác, giúp bạn 
có được một khoảng dừng trước bất kỳ vấn đề nào đang 
phải đương đầu và ứng xử một cách bình tĩnh, khách quan 
hơn. Nếu đang căng thẳng, bạn chỉ cần hướng sự chú ý 
vào hơi thở. Sẽ không ai nhận biết là bạn đang thiền tập. 
Rất có thể là người ta thậm chí còn chẳng lưu tâm chút 
nào đến việc bạn đang thở. 


Việc thiền quán hơi thở theo thời khóa có khác hơn 
một chút. Một trong những phương pháp tôi đã học được 
là đơn giản đếm những hơi thở ra vào như một phương 
thức để chú tâm nhiều hơn vào hơi thở. Sau một lần hơi thở 
vào và ra, hãy đếm một. Lần tiếp theo, hãy đếm hai, và tiếp 
tục như thế cho đến số bảy, rồi bắt đầu trở lại từ số một. 
Về sau bạn có thể kéo dài chu kỳ những hơi thở vào ra lên 
đến một con số lớn hơn. Nhưng bao giờ cũng vậy, tốt nhất 
là nên bắt đầu bằng cách giới hạn mục tiêu của mình mỗi 
lần trong một thời gian thực tập ngắn mà bạn có thể lặp lại 
nhiều lần. 


si Sống một đời uui 


10. IỪNG TÂM N TRỤ- BƯỚC KHỦI ĐẦU 
THÂN CHÚ, BẠN THÂN THIẾT CỦA TÔI 





hiền niệm thần chú là phương pháp có một uy lực 

rất lớn, không những giúp phát triển một nhận 
thức trong sáng, mà còn nhờ thần lực của những âm tiết đã 
từng được đọc tụng bởi những bậc đại sư giác ngộ từ hàng 
ngàn năm qua, có thể tẩy sạch lớp lớp những mê chướng và 
làm tăng thêm năng lực tự lợi cũng như lợi tha. Mối liên kết 
này có thể khó chấp nhận lúc ban đầu, nó có vẻ quá giống 
với ma thuật. Có lẽ dễ chấp nhận hơn là nên xem thần chú 
như những sóng âm thanh tôn tại mãi trong không gian từ 
hàng ngàn, hoặc cũng có thể là hàng triệu năm qua. 


Trong thiền niệm thần chú, bạn phải tập trung sự chú 
ý vào việc niệm thầm một chuỗi âm tiết nào đó mà dường 
như có tác động trực tiếp đến việc an định và thanh lọc 
tâm thức. Trong bài tập này, chúng ta sẽ dùng một chuỗi 
ba âm tiết rất đơn giản, vốn là nền tảng căn bản nhất của 
tất cả các thần chú, đó là ba âm OM, AH và HUNG.. 


Âm OM biểu thị khía cạnh tri giác trong sáng, phân 
minh của kinh nghiệm; âm AH biểu thị khía cạnh Không 
tính hay tự tính rộng mở; trong khi âm HUNG lại biểu 
thị sự hợp nhất của những hiển tướng sai biệt và tự tính 
không tịch của chúng. 


Bạn có thể bắt đầu bằng cách niệm thần chú rõ tiếng, 
rồi dần dần chuyển sang cách niệm thầm hướng vào nội 
tâm nhiều hơn. Điều quan trọng là hãy liên tục niệm thần 
chú trong khoảng 3 phút, rồi để tâm buông thư, sau đó 
quay lại niệm chú, và cứ luân phiên thay đổi như thế, kéo 
dài tùy theo khả năng của bạn. Cho dù có tức thời cảm 


279 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





nhận được kết quả hay không, bạn cũng đã làm phát khởi 
một cái gì đó. “Cái gì đó” chính là sự tự do của tâm thức 
bạn. 

Nhưng sự tự do rất hiếm khi xuất hiện trong hình thức 
như chúng ta dự tưởng. Thật ra, đối với hầu hết chúng ta 
thì cảm giác tự do không những xa lạ mà còn khó chịu rõ 
rệt. Đó là vì chúng ta đã quá quen thuộc với những gông 
xiểng của mình. Chúng có thể làm ta trầy xước hay rướm 
máu, nhưng ít ra thì chúng cũng rất quen thuộc với ta. 


Tuy nhiên, sự quen thuộc chỉ là một tư tưởng, hay có 
khi chỉ là một cảm giác. Và để giúp chúng ta vượt qua khó 
khăn khi chuyển từ trạng thái [trói buộc] quen thuộc sang 
trạng thái tự do, đức Phật đã dạy những pháp môn để trực 
tiếp chuyển hóa tư tưởng và cảm thọ. 


.eu Sống một đời vui 


12. PHUYỀN HúA TƯ TƯỞNG WÀ PÄM THỤ 


Từ bỏ khát vọng! 
Dứt sạch tham á1! 


jJamgon Eongtrul 
Liễu nghĩa cự 
(The Torch of Certainty) 


Judith Hanson dịch sang Anh ngữ 


ưa thật là xưa, ở Ấn Độ có một người gần suốt 

đời làm việc chăn bò cho một ông chủ. Cuối cùng, 
khoảng năm 60 tuổi, ông tự xét: “Công việc này thật đáng 
chán. Ngày nào cũng vậy không thay đối: lùa bò ra đồng, 
canh cho chúng ăn cỏ, rồi lùa chúng về nhà. Ta học được 
gì từ công việc này?” Sau một thời gian suy nghĩ về vấn 
đề, ông quyết định nghỉ việc và học thiển quán để ít nhất 
cũng tự giải thoát mình ra khỏi vòng luân hồi đơn điệu 
này. 

Nghỉ việc rồi, ông tìm lên núi. Ngày nọ, ông gặp một vị 
Đại thành tựu giả ngồi trong hang động. Nhìn thấy ngài, 
người chăn bò rất vui mừng và đến gần hỏi ngài nên làm 
thế nào để học thiển. Vị Đại thành tựu giả nhận lời dạy 
cho ông những giáo pháp căn bản để thiền quán niệm tư 
tưởng. Lãnh nhận giáo pháp này xong, người chăn bò đến 
một hang động gần đó và bắt đầu tu tập. 

Cũng như hầu hết chúng ta, ngay từ đầu ông đã gặp 
khó khăn. Trong suốt bao nhiêu năm chăn bò, ông đã rất 

281 
Yongey Mimgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





yêu mến đàn bò của mình, và khi ông bắt đầu thực hành 
thiền quán theo lời dạy của vị Đại thành tựu giả, những 
ý nghĩ và hình ảnh duy nhất xuất hiện trong tâm trí ông 
chính là đàn bò mà ông đã chăm sóc. Tuy ông cố gắng 
ngăn chặn những tư tưởng ấy, nhưng đàn bò vẫn tiếp tục 
hiện ra; và ông càng nỗ lực thì hình ảnh chúng lại càng rõ 
rệt hơn. 

Cuối cùng, kiệt lực, ông tìm đến thầy và nói về việc 
ông gặp quá nhiều khó khăn khi tu tập theo lời ngài dạy. 
Khi vị Đại thành tựu giả hỏi ông xem những khó khăn đó 
là gì, ông liền trình bày. VỊ thầy nói: 

- Điều đó không thực sự khó đâu. Ta có thể dạy ông 
một phương pháp khác. Đó là phương pháp thiền quán bò. 


Người chăn bò vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại: 

- Thế là sao ạ? 

Vị Đại Thành tựu giả đáp lại: 

- Ta nói nghiêm túc đấy. Ông không phải làm gì khác 
hơn là quan sát hình ảnh những con bò mà ông thấy. Quan 
sát chúng khi ông lùa chúng ra đồng, khi chúng gặm cỏ 
và khi ông lùa chúng về nông trại. Bất kỳ những tư tưởng 
nào về đàn bò hiện ra, ông chỉ việc quan sát chúng. 


Thế là người chăn bò trở về hang động và ngồi xuống 
thiền tập theo những chỉ dẫn mới. Vì không còn cố gắng 
ngăn chặn các tư tưởng [về đàn bò] nên lần này ông thực 
hành thiền quán rất dễ dàng. Ông bắt đầu cảm thấy rất 
an bình và hạnh phúc. Ông không còn nhớ nhung đàn bò 
nữa. Tâm ông trở nên tĩnh lặng hơn, quân bình hơn và 
nhu nhuyễn hơn. 


sế Sống một đời vui 


12. PHUYỀN Húñ TƯ TƯỞNG VÀ PÁM TH 





Đau một thời gian, ông trở lại gặp vị Đại thành tựu 
giả: 
- Bạch thầy, con đã học xong phương pháp thiền quán 


bò. Bây giờ con phải làm gì tiếp theo? 

Vị thầy đáp: 

- Tốt lắm. Bây giờ ông đã học được cách tĩnh tâm, ta 
sẽ dạy ông cấp độ thứ hai của phương pháp thiền quán bò. 
Ông phải làm thế này: quán chính thân ông là con bò. 


Thế là người chăn bò trở về hang động và bắt đầu 
hành trì theo lời thầy dạy, quán niệm rằng: 


- À! Bây giờ ta là con bò. Ta có sừng và móng, ta kêu 
lên như bò, ta gặm cỏ... 


Ông tiếp tục tu tập và thấy tâm càng an tĩnh và hạnh 
phúc hơn trước. Khi thấy mình đã nắm vững phương pháp 
này, ông trở lại gặp thầy và hỏi có cấp thứ ba cho pháp tu 
này không. 


Vị Đại thành tựu giả chậm rãi đáp: 


- Có đấy. Cấp thứ ba của pháp thiền quán bò là phải 
tập trung vào tư tưởng mình có sừng. 


Vậy là, một lần nữa, người chăn bò trở về hang động 
để thực hành lời thầy dạy, chỉ tập trung vào tư tưởng là 
đầu mình có sừng. Ông tập trung vào kích thước của cặp 
sừng, vị trí và màu sắc, và cả cảm giác về sức nặng của 
chúng ở hai bên đầu của mình. Sau một vài tháng tu tập 
theo cách này, một sáng nọ ông thức dậy và ra ngoài đi vệ 
sinh. Nhưng lúc muốn ra khỏi hang, ông cảm giác có cái gì 
húc vào tường ở hai bên cửa động khiến ông bị vướng và 
không thể bước ra. Ông đưa tay lên xem vật chướng ngại 


283 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





ấy là gì và ngạc nhiên phát hiện rằng có một cặp sừng dài 
đã mọc ở hai bên đầu của mình. Ông phải xoay nghiêng 
người mới ra được khỏi động và sợ hãi chạy đến gặp thầy. 
Đến nơi, ông hét lên: 


- Thầy nhìn xem này! Thầy dạy con pháp thiền quán 
bò, và bây giờ con đã mọc sừng! Kinh khủng quá! Thật là 
một cơn ác mộng! 

Vị Đại thành tựu giả vui vẻ cười lớn và kêu lên: 

- Không, trái lại đó là một điều tuyệt vời! Ông đã 
thông thạo cấp thứ ba của pháp thiền quán bò rồi! Bây giờ 
ông phải tu tập cấp thứ tư. Ông phải nghĩ rằng ông không 
phải là bò và ông không có sừng. 

Người chăn bò vâng lời trở về hang động để hành trì 
cấp độ thứ tư của pháp thiền quán bò. Ông quán niệm: 
“Bây giờ ta không có sừng, bây giờ ta không có sừng, bây 
giờ ta không có sừng...” 

Đau một vài ngày tu tập như thế, một sáng thức dậy 
ông phát hiện mình có thể ra khỏi hang động không chút 
khó khăn. Cặp sừng đã biến mất! 

Ngạc nhiên, ông chạy đến gặp thầy báo rằng: 

- Thầy nhìn đây này, con không còn sừng nữa. Làm 
sao có thể xảy ra việc như thế này? Khi con nghĩ mình có 
sừng thì sừng mọc ra, khi con nghĩ mình không có sừng 
thì chúng biến mất. Tại sao thế? 

Vị Đại thành tựu giả trả lời: 

- Cặp sừng hiện ra và biến mất là do cách ông tập 
trung tâm ý. Tâm có uy lực vô cùng. Nó có thể làm cho mọi 


ca Sống một đời uui 


12. PHUYỀN Húñ TƯ TƯỞNG VÀ PÁM TH 





kinh nghiệm có vẻ như rất thật, và cũng có thể làm cho 
chúng có vẻ như không thật. 

- Thế à? Người chăn bò ngạc nhiên. 

Vị thầy tiếp tục giảng giải: 

- Cặp sừng không phải là vật duy nhất có thể xuất 
hiện và biến mất tùy theo cách tập trung tâm ý. Tất cả 
mọi sự cũng đều như vậy: thân thể ông, người khác, toàn 
bộ thế giới... Bản chất của những thứ ấy đều là không tịch. 
Không có gì thực sự tồn tại ngoài sự nhận biết của tâm 
ông. Thấy biết được như vậy là chánh kiến. Trước hết ông 
phải an định tâm, sau đó học cách để thấy biết sự vật một 
cách sáng rõ. Đây là cấp độ thứ năm của pháp thiền quán 
bò: học cách quân bình cả sự an định tâm và chánh kiến. 


Người chăn bò lại một lần nữa trở về hang và thiền 
tập với sự an định và chánh kiến. Vài năm sau, chính ông 
đã trở thành một vị Đại thành tựu giả, tâm thức ông đạt 
được sự an tĩnh và giải thoát khỏi sự đau khổ của luân hồi. 


Thế giới ngày nay chẳng còn được bao nhiêu người 
chăn bò nữa, có lẽ nếu còn thì thế giới sẽ an bình hơn. Tuy 
nhiên, nếu dám thì bạn cũng có thể tu tập như lão chăn 
bò kia, nhưng dùng một đối tượng khác, như một chiếc xe 
hơi chẳng hạn. Sau một vài năm thiền quán xe hơi, bạn 
có thể trở thành một vị đại sư như lão chăn bò. Tất nhiên 
là bạn phải bằng lòng tu tập một vài năm để mọc ra đèn 
xe, cửa xe, dây an toàn và có lẽ cả thùng xe nữa, rồi học 
làm cho chúng biến mất. Và trong thời gian tu tập, bạn có 
thể gặp khó khăn lúc vào và ra khỏi thang máy của công 
ty, và những đồng nghiệp của bạn sẽ thấy hơi lạ lùng khi 


28ã 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





bạn trả lời những câu hỏi của họ bằng tiếng còi xe thay vì 
lời nói. 

Tất nhiên, tôi chỉ nói đùa thôi. Có nhiều cách tu tập 
với tư tưởng, dễ dàng hơn là học mọc sừng bò hay mọc 
bóng đèn sau xe. 


DÙNG TƯTƯỞNG . 
LÀM ĐỐI TƯỢNG THIÊN QUÁN 


Khi tư tưởng phát sinh, thay vì thấy chúng là 
vọng tưởng, hãy nhận biết chúng vốn không 
tịch và để yên chúng trong 

trạng thái tự nhiên của chúng. 


Ngài ŒGotsangpa 

Vô thượng tục 

(The Highest ContIinuum) 

Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


gay cả sau khi đã làm hòa với ð giác quan và 

học cách vận dụng những thông tin nhận được 
từ giác quan để làm đối tượng thiển quán, có thể bạn vẫn 
sẽ gặp đôi chút khó khăn trong việc đối phó với “con khỉ 
điên”, cái ý thức thích nhảy nhót lung tung, gây lẫn lộn, 
nghì ngờ và hoang mang. Cho dù bạn đã biết cách trụ tâm 
trong sự tỉnh giác đơn thuần qua các giác quan, cái ý thức 
khỉ điên vẫn sẽ luôn tìm những phương cách mới để quấy 
rối sự an tĩnh, trong sáng và rộng mở mà bạn đã đạt được, 


«eU Sống một đời uui 


12. PHUYỀN Húñ TƯ TƯỞNG VÀ PÁM TH 





bằng cách đưa ra một lối suy diễn khác biệt và rắc rối hơn 
về các sự việc - một loại hoạt động tâm lý như một con khỉ 
liệng gối lung tung và chụp trái cây trên bàn thờ ăn. Dầu 
khó trị như thế, sự quấy rối của con khỉ điên ý thức không 
phải là một điều “xấu xa”. Đó chỉ là những mô thức thần 
kinh được xác lập lâu đời đang tìm cách củng cố bản thân 
chúng. Về bản chất, con khỉ điên ý thức vốn chỉ là một 
phản ứng thần kinh được lập trình sẵn khi sự sống còn 
của ta bị đe dọa. Thay vì nổi giận, hãy cộng tác với nó. Và 
tại sao không khởi lòng biết ơn đối với những hoạt động 
của nó vì đã giúp ta sống còn? Tuy nhiên, một khi đã học 
biết cách tận dụng các giác quan, bạn cần phải đối mặt với 
chính “con khỉ điên ý thức”, sử dụng những tư tưởng và 
cảm xúc do nó tạo ra như những trợ duyên để an định tâm 
thức. Và một khi bạn bắt đầu giải quyết được với những 
tư tưởng và cảm xúc ấy, bạn sẽ bắt đầu phát hiện toàn bộ 
một chiều kích mới của sự giải thoát ra khỏi những mô 
thức cố cựu đặt nền tảng trên sự sống còn. Bạn sẽ bắt đầu 
tiến trình bằng cách đặt nghi vấn: liệu hết thảy những tư 
tưởng mà ta suy nghĩ, hết thảy những cảm giác mà ta cảm 
nhận, có phải là sự thật hay chỉ là một thói quen? 


Thông thường thì những bài học đầu tiên của chúng ta 
trong cuộc đời thường là những bài học quan trọng nhất. 
“Nhìn hai bên trước khi băng qua đường.” “Đừng nhận 
bánh kẹo từ người lạ.” “Đừng chơi với que diêm.”... Cha 
mẹ thường lặp đi lặp lại không ngừng những câu như thế, 
và điều này là hoàn toàn hợp lý. Ấy thế mà, cho dù những 
bài học thời thơ ấu ấy thực sự quan trọng, nhưng dường 
như ta vẫn luôn quên chúng đi. Bản chất tự nhiên của con 
người là chấp nhận mạo hiểm. Và đó là phương cách để 


287 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





chúng ta học hỏi. Nhưng một số bài học có thể nguy hiểm 
chết người, một số khác có thể gây khổ đau triển miên. Vì 
vậy, dầu đã trưởng thành ta vẫn phải lặp lại những bài 
học lúc còn bé, và trao truyền chúng cho con cháu ta. Có 
những bài học rất đáng được nhắc lại. 


Vì thế, xin quý vị hãy tha thứ cho tôi nếu tôi nhắc lại 
một số điều tôi đã học từ những buổi đầu tu tập chính 
thức. Suy nghĩ là một hoạt động tự nhiên của tâm thức. 
Thiền quán không có mục đích ngăn chặn tư tưởng. Thiền 
quán chỉ là một quá trình an trụ tâm trong trạng thái tự 
nhiên của nó, vốn là rộng mở đón nhận và tự nhiên nhận 
biết tất cả những niệm tưởng, cảm xúc và cảm thọ khi 
chúng sinh khởi. Tâm thức giống như một dòng sông, và 
cũng như đối với một dòng sông, chẳng lý do gì mà ta phải 
cố tìm cách ngăn chặn dòng chảy của nó. Điều này cũng vô 
ích như thể bạn cố ngăn không cho trái tìm mình đập hay 
không cho buồng phổi mình thở. 


Nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải làm nô lệ 
cho bất cứ những gì do tâm thức bạn tạo ra. Khi bạn chưa 
hiểu được bản chất và nguồn gốc những niệm tưởng của 
mình, chúng sẽ luôn sai sử bạn. Khi đức Phật nhận biết 
được bản thể của tâm, Ngài đã đảo ngược tiến trình này. 
Ngài đã dạy cho chúng ta cách làm chủ những tư tưởng 
của mình thay vì để chúng sai sử. 


Lần đầu tiên khi bắt đầu được chính thức theo học 
với cha tôi, tôi đã rất căng thẳng. Tôi đoán chắc rằng ngài 
đã thấy tâm thức tôi náo động như thế nào và có biết bao 
niệm tưởng điên cuồng cứ nhảy vụt vào đấy trong từng 
giây một, và chắc ngài sẽ đuổi tôi ra khỏi lớp vì tôi không 


cho Sống một đời ui 


12. PHUYỀN Húñ TƯ TƯỞNG VÀ PÁM TH 





xứng đáng theo học. Những điều tôi nghĩ chỉ đúng về một 
mặt. Ngài quả thật đã thấy được tâm thức tôi cuồng động 
như thế nào. Nhưng tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng tôi không 
xứng đáng để học thiền. 


Ngài đã dạy tôi và những đệ tử khác rằng, bất luận có 
bao nhiêu niệm tưởng đi qua đầu ta trong khi thiền tập 
cũng đều tốt cả. Nếu bạn có 100 tư tưởng đi qua đầu trong 
một phút, thì bạn có 100 trợ duyên cho buổi thiển tập. 
Ngài thường nói: 

- Các con thật may mắn. Nếu con khỉ điên trong đầu 
các con đang nhảy nhót lung tung thì đó là một điều tuyệt 
vời. Chỉ cần quan sát con khỉ đang nhảy nhót mà thôi. Mỗi 
cú nhảy của nó, hay mỗi tư tưởng, mỗi vọng niệm, cũng 
như mọi đối tượng của các giác quan, đều là trợ duyên cho 
việc thiền tập. Nếu các con thấy mình đang vật lộn với vọng 
tưởng, các con có thể dùng mọi vọng tưởng làm đối tượng 
cho thiền quán. Như vậy, chúng sẽ thôi không còn là vọng 
tưởng và sẽ trở thành những trợ duyên cho sự thiền tập của 
các con. 


Nhưng ngài cũng cảnh giác chúng ta không được bám 
lấy mỗi niệm tưởng khi chúng sinh khởi. Bất cứ niệm 
tưởng nào đi ngang qua tâm thức, chúng ta chỉ nên theo 
dõi nó đến rồi đi một cách nhẹ nhàng, không chấp thủ, 
theo cách chúng ta đã thực tập nhẹ nhàng đặt sự chú ý 
của mình lên các hình tướng, âm thanh và hương vị. 

Việc quán tư tưởng có phần giống như chạy vội đến đón 
xe buýt. Ngay khi bạn vừa chạy đến trạm thì xe vừa chạy 
mất, thế là bạn phải đợi chuyến sau. Cũng vậy, thường 


289 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





luôn có một khoảng trống giữa các niệm tưởng, có thể là 
chỉ một thoáng ngắn ngủi thôi, nhưng thật có đó. Khoảng 
trống đó là kinh nghiệm sự rộng mở hoàn toàn của tâm 
bản nhiên. Thế rồi một niệm tưởng khác vụt hiện ra, và 
khi nó mất đi lại có một khoảng trống khác. Lại một niệm 
tưởng khác đến và đi, theo sau bởi một khoảng trống khác 
nữa... 


Quá trình quán tư tưởng cứ như thế mà tiếp tục: một 
niệm tưởng, rồi một khoảng trống, rồi một niệm tưởng, rồi 
lại một khoảng trống... Nếu bạn kiên trì thực tập như thế, 
dần dần các khoảng trống sẽ kéo dài ra, và kinh nghiệm 
an trụ tâm trong trạng thái tự nhiên của nó sẽ trở nên 
trực tiếp hơn. Do đó, có hai trạng thái tâm thức cơ bản, 
một là có niệm tưởng và hai là không có niệm tưởng. Cả 
hai đều là đối tượng cho việc thiền quán. 


Ban đầu, sự chú tâm vào niệm tưởng luôn luôn dao 
động. Không hề gì. Nếu bắt gặp tâm đang tản mạn, chỉ 
cần nhận biết là tâm đang tản mạn. Ngay cả những mơ 
mộng cũng có thể là trợ duyên cho thiển quán, nếu bạn 
để cho sự nhận biết của mình nhẹ nhàng bao trùm chúng. 


Và khi bạn đột nhiên nhớ lại “Ủa, mình đang phải 
quan sát tư tưởng kia mà, mình đang phải tập trung trên 
hình dáng, mình đang phải lắng nghe âm thanh, mình 
đang phải quán niệm tưởng mà... ”, chỉ cần hướng sự chú 
tâm của bạn về đối tượng đang thực tập. Có một bí mật rất 
lớn về những cái “ủa” của sự “giật mình” như thế: Chúng 
thực sự chính là những kinh nghiệm chớp nhoáng thuộc 
bản thể tự nhiên của bạn. 


Hớ Sống một đời uui 


12. PHUYỀN Húñ TƯ TƯỞNG VÀ PÁM TH 





Giá như nắm giữ được mỗi cái “ủa” mà bạn trải qua 
thì hay biết mấy. Nhưng bạn không thể làm như thế. Nếu 
bạn vẫn cố làm thì chúng sẽ cứng nhắc thành những khái 
niệm: ý niệm về cái “ủa” đó phải có nghĩa là gì. Tin vui ở 
đây là, bạn càng thực tập thì càng có khả năng trải nghiệm 
nhiều hơn những cái “ủa” như thế. Và dần dần những 
tiếng “úa” đó sẽ bắt đầu tích lũy, cho đến một ngày kia 
chúng sẽ trở thành một trạng thái tự nhiên của tâm thức, 
một sự giải thoát ra khỏi các mô thức theo thói quen của 
những chuyện gẫu giữa các nơ-ron, giúp bạn có thể nhìn 
vào bất kỳ niệm tưởng, bất kỳ cảm giác và bất kỳ hoàn 
cảnh nào, một cách hoàn toàn tự do, hoàn toàn khai mở. 

Những cái “ủa” thật là tuyệt vời! 

Vậy thì bây giờ hãy cố gắng thực tập “ủa” bằng cách 
hướng sự chú ý của mình vào các tư tưởng như là những 
trợ duyên cho thiền tập. Giống như mọi pháp thiền khác, 
điều quan trọng là hãy bắt đầu bằng cách để tâm buông 
thư một lát trong sự tỉnh giác không đối tượng, rồi bắt 
đầu quan sát các tư tưởng. Đừng cố thực tập quá lâu. 
Hãy dành cho mình khoảng vài ba phút thôi. 


Trước tiên, buông thư tâm trong một phút... 

Rồi để tâm nhận biết các tư tưởng trong chừng hai 
phút... 

Và sau đó lại buông thư tâm trong khoảng một phút... 

Khi đã thực hành xong, hãy tự hỏi bạn đã trải qua 
những gì. Bạn có nhiều cái “ủa” như đã nói không? Bạn 
có thấy rõ ràng những tư tưởng của mình không? Hay là 
chúng mờ mờ ảo ảo, không rõ nét? Hay chúng hoàn toàn 
biến mất ngay khi bạn cố quan sát chúng? 


291 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Khi tôi dạy phương pháp thiền quán này cho công 
chúng và sau đó đặt câu hỏi về kinh nghiệm của họ, tôi đã 
nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau. Một số người 
bảo rằng khi họ cố quan sát các tư tưởng của mình, các tư 
tưởng này bỗng trở nên rất khó nhận biết. Chúng lập tức 
lặn mất và không trôi lên một cách rõ rệt. Một số người 
khác lại nói rằng các tư tưởng của họ trở nên rõ rệt và 
kiên cố, hiện ra trong đầu như những dòng chữ và họ có 
thể nhìn ngắm chúng đến và đi mà không nắm bắt, cũng 
không bị phiền nhiễu. 

Bây giờ, tôi sẽ hé mở cho các bạn một bí mật lớn: 
Không có bí mật nào cả! Cả hai đối cực mà những người 
nói trên mô tả - và bất cứ điều gì ở giữa hai đối cực đó - 
đều là những kinh nghiệm thiền quán. Nếu bạn e sợ các 
tư tưởng, đó là bạn đã cho chúng quyền kiểm soát bạn, 
vì [bạn sẽ thấy như] chúng có vẻ kiên cố quá, thật có 
quá. Bạn càng e sợ, chúng càng có vẻ như mạnh mẽ hơn. 
Nhưng khi bạn bắt đầu quan sát chúng, sức mạnh mà 
bạn đã trao cho chúng sẽ yếu ớt đi. Điều này có thể xảy 
ra theo hai cách. 


Đôi khi, như đã nói ở trước, nếu bạn quan sát kỹ các 
tư tưởng, bạn sẽ bắt đầu nhận ra là chúng sinh khởi và 
mất đi rất nhanh chóng, với một khoảng trống giữa hai 
tư tưởng nối tiếp nhau. Ban đầu, khoảng trống đó có thể 
không dài lắm, nhưng với sự tu tập, chúng sẽ ngày càng 
kéo dài hơn và tâm thức bạn bắt đầu trụ một cách an bình 
hơn, rộng mở hơn trong thiền quán không đối tượng. 

Có những lúc khác, việc thực tập quán tư tưởng đơn 


giản trở nên giống như xem TV hay xem chiếu bóng. Trên 


ca Sống một đời vui 


12. PHUYỀN Húñ TƯ TƯỞNG VÀ PÁM TH 





màn ảnh có rất nhiều điều đang diễn ra, nhưng thực 
sự bạn không ở trên màn ảnh đó, phải không? Có một 
khoảng cách nhỏ giữa bản thân bạn và những gì bạn đang 
xem. Khi bạn thực tập quan sát tư tưởng, bạn có thể trải 
nghiệm cùng một khoảng cách giống như thế giữa bản 
thân bạn và các tư tưởng của bạn. Bạn không thực sự tạo 
ra khoảng cách ấy, vì nó vốn luôn luôn hiện diện; bạn chỉ 
để mình nhận biết nó, thế thôi. Và thông qua sự tỉnh giác 
về khoảng cách ấy, bạn có thể thực sự bắt đầu việc quán tư 
tưởng của mình một cách thích thú, ngay cả khi chúng là 
đáng sợ, mà không chìm đắm trong ấy hoặc bị chúng chế 
ngự. Cứ để những tư tưởng dàn ra theo cách của chúng, 
giống như người lớn nhìn trẻ con chơi đùa - xây lâu đài cát, 
đánh trận giả bằng lính nhựa hay chơi những trò khác. 
Trẻ con đặt hết tâm ý vào những trò chơi của mình, nhưng 
người lớn chỉ quan sát và bật cười một một cách trìu mến 
trước vẻ nghiêm túc của chúng. 


Bất kỳ kinh nghiệm nào xảy đến cho bạn cũng tốt cả, 
và chắc chắn là những kinh nghiệm này sẽ thay đổi qua 
thời gian thiền tập của bạn. Có khi bạn sẽ quan sát tư 
tưởng rất chặt chẽ, nhìn thấy chúng đến và đi, nhận ra 
những khoảng trống giữa chúng. Nhưng cũng có khi bạn 
chỉ quan sát chúng với khoảng cách nhỏ như đã đề cập ở 
trên. Thiền quán thực sự dễ dàng hơn nhiều so với phần 
đông chúng ta vẫn tưởng: Bất kỳ kinh nghiệm nào bạn 
trải qua, miễn là bạn tỉnh giác nhận biết những gì đang 
xảy ra, đó chính là thiền ! 

Chỉ có một điểm khiến kinh nghiệm của bạn chuyển 


đổi từ thiển sang một cái gì khác, đó là lúc bạn cố gắng 


293 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





kiểm soát hay làm thay đổi bất kỳ điều gì bạn đang trải 
nghiệm. Nhưng nếu bạn có phần nào tỉnh giác về sự cố 
gắng kiểm soát kinh nghiệm như thế, thì đó cũng vẫn là 
thiền. 

Tất nhiên, cũng có một số người không thấy được một 
tư tưởng nào cả. Đầu óc họ như hoàn toàn trống rỗng. 
Điều này cũng tốt. Bạn đang vận dụng tâm thức của 
chính bạn, nên không ai có thể phê phán bạn, không ai có 
quyền đánh giá bạn về kinh nghiệm của bạn. Thiền quán 
là một tiến trình độc đáo cá biệt, và không bao giờ có kinh 
nghiệm hoàn toàn giống nhau Ở hai người. 


Khi bạn tiếp tục tu tập thiền, chắc chắn bạn sẽ thấy 
kinh nghiệm của mình thay đối, có khi là trong từng ngày, 
hoặc từ giai đoạn này đến giai đoạn sau. Có lúc bạn có thể 
thấy các niệm tưởng của mình rất rõ ràng và dễ quan sát, 
nhưng cũng có khi chúng dường như mơ hồ và khó nắm 
bắt. Có khi bạn thấy trong đầu trở nên u tối và mơ hồ 
khi ngồi xuống thiền. Tất cả những điều này đều tốt cả. 
Cảm giác u tối ấy không gì hơn là một chuỗi nơ-ron đang 
chuyện trò với nhau để đối phó với ý định ngồi thiền của 
bạn, và bạn chỉ cần quan sát sự u tối đó hay bất kỳ điều 
gì bạn cảm thấy. Thiền chính là quan sát và hướng sự chú 
ý đơn thuần của mình vào bất kỳ điều gì bạn đang trải 
nghiệm trong từng thời điểm cụ thể. Ngay cả những câu 
chuyện gẫu giữa các nơ-ron, hiển thị dưới dạng một niệm 
tưởng như “tôi không biết thiền như thế nào” cũng có thể 
là một đối tượng thiền quán khi bạn quan sát nó. 

Chỉ cần bạn duy trì sự tỉnh giác hay chánh niệm, thì 
bất luận điều gì xảy ra khi bạn đang thực tập, bạn vẫn 


... Sống một đời vui 


12. PHUYỀỂN Húñ TƯ TƯỞNG VÀ PÁM TH 





đang thiền tập. Nếu bạn quan sát niệm tưởng của mình, 
đó là thiền. Nếu bạn không thể quan sát được niệm tưởng 
của mình, đó cũng là thiền. Bất kỳ trong số những kinh 
nghiệm này đều có thể là trợ duyên cho thiển quán. Điều 
thiết yếu là duy trì sự tỉnh giác, cho dù có bất kỳ niệm 
tưởng, cảm xúc hay cảm giác nào sinh khởi. Nếu bạn nhớ 
rằng sự tỉnh giác về bất kỳ điều gì đang xảy ra chính là 
thiền quán, thì thiền quán sẽ trở nên dễ dàng hơn bạn 
tưởng rất nhiều. 


TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 
CỦA NHỮNG NIỆM TƯỞNG KHÓ CHỊU 


Bất luận niệm tưởng nào sinh khởi, 
đừng cố gắng ngăn chặn nó. 


Ngài Gyalwang Karmapa Đời thứ 9 


Đại thủ ấn: Liễu nghĩa hải 
(Mahamudra: The Ocean of Defin1tIive Meaning) 


Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


T) ặc biệt với những ai mới tập thiền thì việc quan 
sát đơn thuần những niệm tưởng liên quan đến 
những kinh nghiệm khó chịu là điều rất khó khăn, nhất 
là những niệm tưởng tương ứng với cảm xúc mạnh như đố 
ky, giận dữ, sợ hãi hay tham muốn. Những niệm tưởng 
khó chịu ấy có thể quá mãnh liệt và dai dẳng đến mức độ 


295 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





ta dễ dàng bị cuốn hút phải chạy theo chúng. Những người 
đã trao đổi khó khăn này với tôi nhiều đến nỗi không thể 
đếm hết trên đầu ngón tay và ngón chân, đặc biệt là khi 
những niệm tưởng của họ có liên quan đến những xung 
đột với người nhà, ở nơi làm việc hay một nơi nào đó khiến 
họ không thể quên đi. Ngày qua ngày, họ không ngừng 
trở lại với những ý tưởng mà họ liên kết với những câu 
nói hay hành động trước đây, và họ tự thấy mình bị vướng 
mắc trong những suy nghĩ về việc người kia tôi tệ như thế 
nào, về những gì mà họ có thể hay lẽ ra phải nói vào lúc 
ấy, và những gì họ muốn làm để trả đũa. 


Cách tốt nhất để đối phó với những loại niệm tưởng 
này là dừng lại một chút và buông thư tâm trong thiền 
chỉ không đối tượng chừng một phút, rồi hướng sự chú ý 
đến từng niệm tưởng và những ý nghĩ xoay quanh nó, trực 
tiếp quan sát tất cả trong một vài phút, giống như khi bạn 
quan sát hình dạng hay màu sắc của một hình thể. Hãy 
để mình luân phiên thay đổi giữa sự buông thư tâm trong 
thiền không đối tượng rồi trở lại chú tâm đến cùng những 
niệm tưởng trước đó, và cứ tiếp tục lặp lại như vậy... 


Khi bạn đối phó với những niệm tưởng xấu theo 
phương cách này, sẽ có hai điều xảy ra. (Đừng lo, cả hai 
cách đó đều không liên quan đến việc mọc sừng!) Trước 
hết, khi bạn buông thư tâm trong sự tỉnh giác, tâm thức 
của bạn sẽ bắt đầu an định. Thứ hai, bạn sẽ thấy sự chú ý 
của bạn đối với những niệm tưởng hay tình tiết đến rồi đi, 
giống như khi bạn quán sắc tướng, âm thanh hay những 
đối tượng khác của năm căn. Bởi vì niệm tưởng hay tình 
tiết ấy bị gián đoạn bởi những vấn đề khác, như xếp quần 


+10 Sống một đời uui 


12. PHUYỀN Húñ TƯ TƯỞNG VÀ PÁM TH 





áo đã giặt và sấy khô, đi chợ mua thức ăn, hay chuẩn bị 
một cuộc họp... - nên bạn sẽ mất dần sự chú ý đến những 
ý tưởng khó chịu. Bạn bắt đầu nhận ra rằng chúng không 
kiên cố hay mạnh mẽ như lúc mới xuất hiện ban đầu. 
Chúng gần giống như tín hiệu điện thoại khi đường dây 
đang bận, có thể là bực mình thật đấy, nhưng không có gì 
mà bạn không thể giải quyết được. 


Khi bạn giải quyết những niệm tưởng khó chịu theo 
phương cách này, chúng sẽ trở nên hữu ích thay vì ngăn 
trở sự ổn định tinh thần của bạn - cũng giống như việc 
tăng thêm trọng lượng những quả tạ khi bạn tập cử tạ. 
Bạn đang phát triển sức mạnh tâm lý để đương đầu với 
những cấp độ căng thẳng ngày càng cao hơn. 


297 
Yongey Mmgyur Rmboche 


DÙNG CẢM XÚC 
LÀM ĐỐI TƯỢNG THIÊN QUÁN 


Chúng ta không nhất thiết phải cảm thấy 
mình hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc. 


Ngài Kalu lìnpoche 


Ôn ngôn tế ngữ 
(Gently Wh1spered) 


klzabeth Selanda biên tập bản Anh ngữ 


B. vì cảm xúc thường sống động và dai dẳng, 
chúng có thể hữu ích cho thiển quán còn hơn 
cả những niệm tưởng. Cha tôi và các bậc thầy khác đã 
giúp tôi thấy rõ rằng có ba loại cảm xúc căn bản: thiện, 
bất thiện và trung tính. Những cảm xúc thiện - như tình 
thương, lòng từ, tình bạn hay tính trung trực... - làm tăng 
sức mạnh cho tâm hồn chúng ta, cho chúng ta thêm niềm 
tin và năng lực để giúp đỡ những người cần được giúp 
đỡ. Khi dịch sang Anh ngữ các bản văn Phật giáo, một số 
người gọi những cảm xúc như thế và những hành vi liên 
quan đến chúng là “virtuous” (hay đức hạnh). Cách dịch 
này, ít nhất là theo như tôi đã quan sát từ những người Âu 
Tây đến nghe thuyết giảng, được hiểu như là có phần nào 
đó thuộc về luân lý đạo đức. Thật ra, không có mối liên 
kết đạo đức hay luân lý nào với những cảm xúc hay hành 
vi này cả. Một đệ tử thông thạo ngôn ngữ học Âu Tây đã 
giải thích với tôi rằng, khi dùng chữ “virtue” (đức hạnh) để 


298 
Sông một đời vui 


12. PHUYỀN Húñ TƯ TƯỞNG VÀ PÁM TH 





dịch chữ “eewa” trong tiếng Tây Tạng thì sẽ gần gũi hơn 


Ea “ ~ ^ ˆ %. “~; “KA ⁄ *“tA 2 
với ý nghĩa cổ xưa của “virtue”là “hữu hiệu, có hiệu quả” 
khi nói về năng lực trị liệu. 


Những cảm xúc bất thiện như sợ hãi, giận dữ, buôn 
bã, đố ky, bi thương hay tham cầu... thường được dịch 
sang Anh ngữ là “onvirtuous”, hay tiếng Tây Tạng là 
“4mi-gewa”, là những cảm xúc có khuynh hướng làm cho 


tâm suy nhược, mất tự tin và tăng thêm sợ hãi. 


Trong khi đó, những tình cảm ít nhiều trung tính, căn 
bản là những phản ứng mơ hồ lẫn lộn, giống như kiểu cảm 
xúc của ta đối với một cây bút chì, một mảnh giấy hay 
dụng cụ gõ định kẹp. Bạn có thể thử xem, thật khó mà có 
một cảm xúc thiện hay ác đối với một cây bút chì! 

Phương thức quán niệm cảm xúc có sự khác biệt tùy 
theo loại cảm xúc mà bạn đang trải nghiệm. Khi bạn có 
một cảm xúc thiện, loại cảm xúc làm tăng sức mạnh cho 
tâm trí bạn, bạn có thể chú ý vào cả cảm xúc lẫn đối tượng 
của cảm xúc đó. Thí dụ, nếu bạn cảm thấy thương yêu một 
em bé, bạn có thể hướng sự chú tâm của mình vào em bé 
và cả cảm xúc thương yêu đối với em. Nếu bạn khởi lòng 
bi mẫn đối với một người đang gặp khó khăn, bạn có thể 
hướng tâm vào người đang cần giúp đỡ đó và cả cảm xúc 
bi mẫn của mình. Theo cách này thì đối tượng của cảm xúc 
trỏ thành trợ duyên cho chính cảm xúc ấy, trong khi cảm 
xúc ấy lại trở thành trợ duyên giúp bạn chú tâm vào đối 
tượng đã khơi dậy nó. 

Ngược lại, chú tâm vào một cảm xúc bất thiện thường 
có khuynh hướng củng cố thêm trong tâm trí hình ảnh về 
con người, hoàn cảnh hay sự vật [liên quan đến cảm xúc] 


299 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





ấy như thể tự nó vốn là một điều xấu xa. Cho dù bạn có cố 
gắng thế nào đi chăng nữa để nuôi dưỡng tâm từ bi, sự tự 
tin hay bất cứ cảm xúc hiền thiện nào khác, trong đầu bạn 
hầu như sẽ luôn tự động liên kết đối tượng với một cảm 
xúc xấu: “Hừm, cái đó thật xấu xa. Phải chống lại thôi! 
Hãy xô đuổi nó đi chỗ khác! Hãy tránh đi thôi!” 

Có một phương cách hữu hiệu hơn với những cảm xúc 
xấu, cũng tương tự như với các niệm tưởng tiêu cực, là chỉ 
đơn thuần hướng sự chú tâm lên chính cảm xúc đó thay 
vì là đối tượng của nó. Chỉ quan sát cảm xúc đó mà không 
dùng lý trí phân tích nó. Đừng cố nắm giữ nó, cũng đừng 
cố ngăn chặn nó. Chỉ quan sát nó thôi. Khi bạn làm như 
thế, cảm xúc sẽ không còn có vẻ lớn lao hay mạnh mẽ như 
lúc nó vừa mới sinh khởi. 

Đây cũng chính là phương pháp mà tôi đã luyện tập 
trong những năm nhập thất đầu tiên, khi nỗi sợ hãi bất 
an mà tôi cảm thấy khi có đông người xung quanh khiến 
tôi phải bỏ chạy về phòng riêng ngồi một mình. Khi tôi bắt 
đầu đơn thuần quan sát những nỗi sợ hãi của mình, tôi 
thấy chúng không phải là những quái vật kiên cố, không 
thể chia tách mà tôi không bao giờ có thể chế ngự: thay vì 
vậy, chúng là một chuỗi những cảm xúc và hình ảnh vụn 
vặt thoáng qua, chợt hiện chợt biến trong tâm thức một 
cách quá mau chóng đến nỗi tạo ra cảm giác sai lệch rằng 
chúng là một thực thể nguyên khối (như về sau tôi được 
biết, điều này cũng tương tự như một khối xoay tròn của 
các phân tử hạ nguyên tử lại có vẻ ngoài giống như một vật 
rắn chắc không thể chia tách). Và sau khi quan sát nỗi sợ 
của mình theo cách ấy, tôi bắt đầu nghĩ thầm: Thú vị quá! 


SÚ Sống một đời uui 


12. PHUYỀN Húñ TƯ TƯỞNG VÀ PÁM TH 





Nỗi sợ này không hề quá mức lớn mạnh. Thật ra nó hầu 
như vô hại. Nó chỉ là một nhóm cảm xúc thoáng hiện ra, 
tồn tại chừng một hai giây rồi biến mất, vậy thôi! 


Đương nhiên là điều này không phải nhất thời đạt 
được. Tôi đã phải trải qua mấy tuần lễ hoàn toàn đắm 
chìm vào tiến trình quán chiếu, giống như một nhà khoa 
học cuồng nhiệt bị cuốn hút vào một cuộc thí nghiệm. Tôi 
cũng có được lợi thế nhờ vào nhiều năm tu tập trước đó. 


Nhưng rồi tôi cũng vượt ra khỏi kinh nghiệm này và 
khởi tâm tri ân về tất cả những phương pháp mà đức Phật 
đã chỉ dạy từ bao thế kỷ trước để làm lợi ích cho những 
người mà bản thân Ngài không bao giờ gặp, giúp họ có 
thể vượt qua những khó khăn như thế. Về sau, khi tôi bắt 
đầu học thêm về cấu trúc và công năng của não bộ và về 
bản chất của thực tại như các nhà vật lý học hiện đại đã 
mô tả, tôi lại càng có ấn tượng mạnh hơn bởi những tương 
đồng giữa các phương pháp mà đức Phật đã đạt được qua 
sự quán chiếu nội tâm và những giải thích [mà khoa học] 
đạt được qua những nghiên cứu khách quan cho thấy vì 
sao các phương pháp ấy lại thực sự hữu hiệu. 

Tuy nhiên, có đôi khi đối tượng liên kết với một cảm 
xúc xấu - dù đó là một người, một địa điểm hay một sự 
kiện - có thể quá rõ rệt, quá sâu sắc khiến ta không thể 
phóớt lờ được. Trong trường hợp đó, dù sao cũng không nên 
tìm cách đè nén mà hãy vận dụng cảm xúc ấy. Hãy đặt 
sự chú ý của bạn vào hình dáng, mùi hương, vị nếm hoặc 
những cảm nhận khác [về đối tượng đó theo cách] mà bạn 
đã học trước kia. Bằng cách này, đối tượng của cảm xúc 


301 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





ấy có thể tự nó trở thành một trợ duyên rất mạnh mẽ cho 
thiền quán. 

Phương pháp này rất hữu ích khi bạn bắt đầu quán 
chiếu trực tiếp những phiền não căn bản đã được mô tả 
trong chương đầu của sách này. Khi mới học về đề tài 
phiền não, tôi đã nghĩ: “Thôi chết! Tôi đầy khuyết điểm, 
tôi vô minh, tôi nhiều tham ái và sân hận. Tôi sẽ phải chịu 
khổ đau đến suốt đời!” Nhưng rồi tôi nghe một câu ngạn 
ngữ cổ xưa. Tôi không biết câu này có dựa trên thực tiễn 
hay không, nhưng đại khái nó có ý nghĩa thế này: “Loài 
công ăn chất độc và biến chất độc ấy thành những bộ lông 
tuyệt đẹp.” 


Hầu hết thời gian ấu thời, tôi đã thu mình khép chặt 
trong một khối nhỏ toàn sự khủng hoảng và âu lo, nên tôi 
biết rõ những cảm xúc phiền não có thể mạnh mẽ đến như 
thế nào. Trong 13 năm trời, tôi luôn nghĩ hẳn là mình sẽ 
chết, và có khi tôi mong được chết, chỉ để giải thoát khỏi 
những cơn khủng hoảng ấy. Chỉ khi nhập thất và bắt buộc 
phải đối diện trực tiếp với những phiền não ấy, tôi mới học 
được rằng tham, sân và si chính là những chất liệu mà tôi 
phải sử dụng để tu tập, cũng giống như chất độc mà con 
công ăn vào, hóa ra lại là cội nguồn của phúc lạc vô biên! 


Mỗi loại phiền não thật ra đều là nền tảng của trí tuệ. 
Nếu chúng ta vướng mắc trong phiền não hay cố đè nén 
chúng, rốt cùng rồi ta chỉ gây thêm bất ổn cho chính mình 
mà thôi. Nếu thay vào đó ta đối diện trực tiếp với chúng, 
những điều mà ta sợ là sẽ giết chết ta, dần dần sẽ được 


SE Sống một đời uui 


12. PHUYỀN Húñ TƯ TƯỞNG VÀ PÁM TH 





chuyển hóa thành những trợ duyên mạnh mẽ nhất cho 
thiền quán như ta có thể kỳ vọng. 

Các tâm hành phiền não không phải kẻ thù, mà là 
bạn của chúng ta. 

Đây là một sự thật khó chấp nhận. Nhưng mỗi lần 
bạn từ chối sự thật này, hãy nghĩ đến loài công. Chất độc 
không ngon lành chút nào, nhưng nếu bạn nuốt được vào, 
nó sẽ hóa thành vẻ đẹp. 


Vì thế, trong bài thực tập cuối cùng này, chúng ta 
sẽ quan sát những phép tu đối trị trong thiền quán mà 
chúng ta có thể sử dụng khi phải đương đầu với những 
kinh nghiệm đáng sợ và khó chịu nhất. Khi nghiền ngẫm 
những phép tu này, bạn sẽ phát hiện ra rằng bất kỳ kinh 
nghiệm nào, càng đáng sợ và có vẻ như sẽ làm ta suy yếu 
đến một mức độ nào đó, thì cũng chính kinh nghiệm Ấấy sẽ 
càng có khả năng giúp ta mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, cởi mở 
hơn và tăng thêm khả năng chấp nhận những tiềm năng 
vô tận của tánh Phật trong ta, với mức độ tương đương 
như thế. 


305 
Yongey Mmgyur Rmboche 


13. TỪ BI: RÔN MỮ TRấi TIM OỦN TÂM THỨC 


Hãy nhìn mọi người bạn gặp 
với một trái tỉm rộng mở và từ mân. 


Bồ Tát Tịch Thiên 


Nhập Bồ Tát hạnh 
(The Bodh1caryavatara) 


Kate Crosby và Andrew Sk1lton 
dịch sang Anh ngữ 


Vì) tất cả chúng ta đều sống trong xã hội loài người, 
trên cùng một hành tỉnh, ta phải học biết hợp 
tác cùng nhau. Trong một thế giới thiếu vắng tâm từ bị, 
cách duy nhất để con người có thể sống chung với nhau là 
thông qua sự áp chế của những lực lượng bên ngoài như 
công an, quân đội, với luật pháp và vũ khí làm hậu thuẫn 
cho những lực lượng này. Nhưng nếu chúng ta biết phát 
triển tâm từ bi đối với nhau - một sự nhận hiểu tự nhiên 
rằng khi ta làm bất kỳ điều gì để được lợi ích cho chính ta 
thì điều ấy nhất thiết cũng phải mang lại lợi ích cho người 
khác và ngược lại - thì hắn là chúng ta sẽ không cần đến 
luật pháp, quân đội, công an, súng ống hay bom đạn. Nói 
cách khác, hình thức an ninh tốt đẹp nhất mà chúng ta có 
thể tự tạo ra cho mình là nuôi dưỡng một trái tim rộng mở. 

Tôi từng nghe một số người nói rằng, nếu ai cũng tử 


tế, cũng từ bi thì thế giới này hẳn sẽ chán lắm. Người ta 


304 
Sông một đời vui 


13. TỪ BI: RỘNG MỨ TRÍI TIM GÚñ TÂM THỨC 





sẽ không khác gì những con cừu, đi quanh quấn vì không 
có gì để làm. Nghĩ như thế thật là sai lầm hết mức. Một 
tâm hồn từ bi là một tâm hồn rất tinh cần. Những bất ổn 
trên thế giới này không cơ man nào kể xiết: hàng ngàn trẻ 
em chết đói mỗi ngày; nhiều người bị tàn sát trong những 
cuộc chiến tranh thậm chí chưa bao giờ được đăng tải trên 
báo chí; khí độc đang tích tụ trong bầu khí quyển, đe dọa 
chính sự sống còn của chúng ta. Nhưng chúng ta thậm chí 
không cần phải nhìn xa trông rộng đến như thế mới thấy 
được khổ đau. Ta có thể nhìn thấy khổ đau ngay xung 
quanh ta: nơi những bạn đồng nghiệp đang đau khổ vì ly 
dị, nơi những người thân của ta phải đối mặt với những 
căn bệnh thể chất hay tỉnh thần; nơi những bạn bè đã mất 
việc làm, và nơi hàng trăm con vật đang bị giết chết mỗi 
ngày vì không a1 nhận nuôi, vì đi lạc hay bị bỏ rơi. 


Nếu bạn muốn biết một tâm hồn từ bi có thể năng 
động đến mức nào, thì đây là một bài tập đơn giản có lẽ chỉ 
mất không quá ð phút: Hãy ngồi xuống với một tờ giấy và 
cây bút, rồi liệt kê ra 10 vấn đề mà bạn mong muốn được 
giải quyết. Cho dù đó là những vấn đề trên bình diện toàn 
cầu hay đang xảy ra bên cạnh nhà bạn, điều đó không 
quan trọng. Bạn không cần nghĩ đến các giải pháp. Chỉ 
liệt kê ra mà thôi. 

Công việc liệt kê đơn giản này sẽ làm thay đổi thái độ 
của bạn một cách đáng kể. Nó sẽ đánh thức tâm từ bi tự 
nhiên vốn có nơi bạn. 


305 
Yongey Mmgyur Rmboche 


TỪ BI CÓ NGHĨA LÀ GÌ? 


Nếu phải liệt kê ra những người mà ta không 
ưa... chúng ta sẽ tìm thấy rất nhiều điều về 
những khía cạnh của chính mình mà ta không 
dám đối diện. 

Ngài Pema Chodron 


Bắt đầu từ đây 
(Start Where You Are) 


ần đây, một đệ tử của tôi nói anh nghĩ rằng “từ 

bử là một từ ngữ lạnh lùng, nghe có vẻ quá xa 
cách và mang tính học thuật, rất giống với một bài tập học 
tội nghiệp người khác trên bình diện tri thức. Anh ta hỏi, 
tại sao không dùng một từ ngữ đơn sơ hơn, trực tiếp hơn, 
như “yêu thương” chẳng hạn? 


Có một vài lý do chính đáng giải thích tại sao người 
Phật tử dùng chữ “từ bi” thay vì một chữ đơn sơ hơn như là 
“yêu thương”. Từ ngữ yêu thương quá gắn liền với những 
phản ứng tâm lý, cảm xúc và sinh lý kết hợp với dục vọng, 
đến mức có nguy cơ liên kết khía cạnh rộng mở tâm hồn 
mà ta đang nói đến với sự củng cố cái ảo giác nhị nguyên 
về “ta” và “người khác”, chẳng hạn như khi nói “anh yêu 
em” hay “tôi thích cái đó”. Những câu như vậy có một hàm 
ý sự lệ thuộc vào đối tượng được yêu và một sự nhấn mạnh 
đến những lợi ích cá nhân trong việc “yêu” và “được yêu”. 
Tất nhiên là cũng có những điển hình thương yêu vượt 
trên lợi ích cá nhân để bao hàm ý nguyện làm lợi ích cho 
người khác, như tình thương cha mẹ đối với con cái. Hầu 
306 co 

Sông một đời vui 


13. TỪ BI: RỘNG MỨ TRÍI TIM Úñ TÂM THỨC 





hết các bậc cha mẹ hẳn sẽ đồng ý là tình thương của họ đối 
với con cái có tính chất hy sinh nhiều hơn là [kỳ vọng] sự 
báo đáp cho bản thân. 


Dù vậy, thông thường thì cụm từ “từ bỉ” có tác dụng 
như tấm bảng “dừng lại bằng ngôn ngữ. Nó khiến ta phải 
dừng lại và suy nghĩ về mối quan hệ giữa ta với người 
khác. Theo Phật giáo, “từ” là tâm nguyện mong cho tất 
cả chúng sinh hữu tình - ngay cả những chúng sinh mà 
ta không ưa - có thể có được sự an vui tự tại mà chính ta 
mong muốn cho bản thân mình: một sự thừa nhận rằng 
tất cả chúng ta đều có cùng những nhu cầu và mong muốn 
như nhau; sự khao khát được sống một đời bình an, không 
sợ khổ đau hay tai ương. Ngay cả con kiến hay con gián 
cũng có cùng những nhu cầu và sự sợ hãi giống như loài 
người. Là những chúng sinh hữu tình, tất cả chúng ta đều 
giống nhau; chúng ta đều là thân quyến của nhau. Tâm 
từ ngụ ý thách thức chúng ta phải phát triển nhận thức 
về tâm từ mẫn như trên hay tính chất “đồng hội đồng 
thuyền” với tất cả chúng sinh trên bình diện cảm xúc và 
ngay cả hành vi, chứ không duy trì nó chỉ như một khái 
niệm tr1 thức. 

Tâm bi dùng năng lực này để xem mọi chúng sinh 
khác như chính mình, thậm chí ở mức độ còn sâu xa hơn. 
Ý nghĩa cơ bản của từ này là sự “đồng cảm”, một nhận thức 
rằng những gì bạn cảm nhận thì tôi cũng cảm nhận. Bất 
kỳ điều gì làm bạn tổn thương cũng làm tôi tổn thương. 
Bất kỳ điều gì hữu ích cho bạn cũng hữu ích cho tôi. Trong 
Phật giáo, tâm bị là sự đặt mình hoàn toàn vào vị trí người 
khác [để cảm thông] và sẵn lòng giúp đỡ họ bằng mọi cách. 


307 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Hãy xem xét điều này một cách thực tiễn. Chẳng hạn, 
nếu bạn nói dối với ai đó, bạn thực sự đã làm hại ai? Đó là 
chính bạn. Bạn đeo mang gánh nặng vì phải luôn gh1 nhớ 
lời gian dối đã nói ra, phải che giấu mọi dấu vết, và có thể 
phải thêu dệt hàng loạt những lời nói dối khác để cho lời 
nói dối đầu tiên không bị phát giác. Hoặc giả sử bạn lấy 
trộm một vật gì đó trong văn phòng hay một nơi nào khác, 
ngay cả vật nhỏ nhặt như một cây bút. Hãy nghĩ đến tất 
cả những việc lớn nhỏ bạn phải làm để che giấu hành vi 
của mình. Nhưng bất kể bạn đã hao tổn biết bao sức lực 
để che giấu việc mình làm, hầu như bạn cũng không thể 
tránh khỏi việc sẽ bị lật tẩy. Bạn không cách nào có thể 
che giấu tất cả mọi chỉ tiết. Vì thế, cuối cùng thì tất cả 
những gì bạn làm trong thực tế tiêu phí đi rất nhiều thời 
gian và nỗ lực mà lẽ ra bạn đã có thể dùng để làm một việc 
gì đó có lợi hơn. 


Tâm bi là sự nhìn nhận một cách thiết yếu rằng tất 
cả mọi người, mọi vật đều là một sự phản chiếu của tất cả 
mọi người, mọi vật khác. Kinh Hoa Nghiêm đã mô tả vũ 
trụ như một mạng lưới vô tận được hiện ra do ý muốn của 
vua trời Đế Thích. Ở mỗi mắt lưới trong mạng lưới vô tận 
này đều có đính một viên ngọc quý chói sáng với vô số mặt; 
mỗi mặt đều phản chiếu tất cả các mặt của hết thảy mọi 
viên ngọc khác trong mạng lưới. Vì chính mạng lưới này 
cũng như số lượng các viên ngọc quý và số mặt của mỗi 
viên ngọc đều là vô tận, nên số hình ảnh phản chiếu cũng 
là vô tận. Khi bất kỳ viên ngọc nào trong mạng lưới vô tận 
này có sự thay đổi theo bất cứ cách nào, thì tất cả các viên 
ngọc khác trong mạng lưới cũng đều thay đổi. 


SuU Sống một đời uui 


13. TỪ BI: RỘNG MỨ TRÍI TIM GÚñ TÂM THỨC 





Câu chuyện lưới trời Đế Thích này là một sự giải thích 
đầy thi vị về những mối liên hệ đôi khi bí ẩn mà chúng ta 
quan sát thấy giữa những sự kiện có vẻ như không liên 
quan gì đến nhau. Một số đệ tử của tôi vừa kể lại là có rất 
nhiều nhà khoa học hiện đại đã từ lâu nhức đầu với vấn đề 
những mối liên hệ - hay những rối rắm, theo cách nói của 
các nhà vật lý học - giữa các hạt thật khó hiểu với đầu óc 
con người hay thật khó nhìn thấy với kính hiển vi. Có vẻ 
như những thí nghiệm với các hạt hạ nguyên tử được thực 
hiện từ mấy mươi năm qua đã gợi ý rằng, bất kỳ những sự 
vật nào đã có sự liên kết với nhau vào một thời điểm nào 
đó, thì sự liên kết ấy sẽ được duy trì mãi mãi. 

Giống như những viên ngọc trong lưới trời Đế Thích, 
bất kỳ điều gì gây tác động lên một trong các hạt hạ nguyên 
tử nhỏ bé này cũng sẽ tự nhiên tác động lên hạt khác, bất 
kể là chúng cách xa nhau đến mức nào về thời gian hoặc 
không gian. Và bởi vì một trong các lý thuyết hiện nay của 
vật lý học hiện đại cho rằng tất cả vật chất đều kết nối với 
nhau như một điểm duy nhất vào thời điểm xảy ra “vụ nổ 
lớn” (big bang) đã tạo ra vũ trụ, cho nên về mặt lý thuyết 
thì rất có khả năng - tuy vẫn còn chưa được chứng minh 
- là bất kỳ điều gì tác động đến một hạt trong vũ trụ cũng 
tác động lên toàn thể các hạt khác. 


Sự tương quan tương giao sâu sắc được nêu ra trong 
câu chuyện lưới trời Đế Thích cho dù hiện nay chỉ là một 
thí dụ tương tự với lý thuyết khoa học hiện đại, nhưng có 
thể một ngày nào đó rồi sẽ trở thành một thực tế khoa học. 
Và khả năng có thể này, đến lượt nó lại sẽ chuyển hóa toàn 


309 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





bộ ý tưởng nuôi dưỡng tâm từ bi từ một ý niệm tốt đẹp 
trở thành một vấn đề có tầm vóc làm thay đổi cả một đời 
người. Chỉ qua việc thay đổi cách nhìn của mình, chúng ta 
không những có thể chuyển hóa được những kinh nghiệm 
cá nhân mà còn có thể làm thay đổi cả thế giới. 


TỪ TỪ MÀ ĐI 
Hãy thoát khỏi 
mọi bám víu vào kinh nghiệm. 


Ngài Gyalwang Karmapa Đời thứ 9 

Đại thủ ấn: Liễu nghĩa hải 

(Mahamudra: The Ocean of DefinitIive Meaning) 
bhzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


lệc tu tập tâm từ b1 phải được thực hiện một cách 
Văn tự, từ từ. Nếu không ta rất dễ gánh vác 
quá nhiều và quá sớm, một khuynh hướng như trong câu 
chuyện thí dụ cảnh giác sau đây mà tôi được nghe khi bắt 
đầu giai đoạn tu học này. Câu chuyện liên quan đến ngài 
Milarepa mà ai cũng xem như một trong những bậc thầy 
giác ngộ vĩ đại nhất Tây Tạng. Ngài thường giáo hóa chủ 
yếu thông qua những bài ca hay bài thơ ứng tác. Lúc sinh 
thời, ngài Milarepa du hành rất nhiều và một hôm, đến 
một thôn ấp nọ, ngài ngồi xuống ca hát. Một trong những 
người làng nghe được bài ca của ngài và bị cuốn hút hoàn 
toàn vào ý tưởng buông bỏ tất cả những gì ông vốn ưa 
thích để sống cuộc đời ẩn sĩ, hầu đạt đến giác ngộ càng 
sớm càng tốt và để cứu độ thật nhiều chúng sinh theo khả 
năng của mình trong những năm còn lại của đời sống. 


.. Sống một đời uui 


13. TỪ BI: RỘNG MỨ TRÍI TIM GÚñ TÂM THỨC 





Khi ông thưa với ngài Milarepa về quyết định ấy, ngài 
dịu dàng khuyên ông rằng, tốt hơn là ông nên ở lại nhà và 
bắt đầu thực hành tâm từ bi một cách tuần tự hơn. Nhưng 
người này nhất định muốn xả bỏ tất cả ngay lập tức và bỏ 
ngoài tai lời khuyên của ngài Milarepa. Ông vụt chạy về 
nhà, luống cuống phân phát tất cả những gì ông sở hữu và 
luôn cả căn nhà nữa. Ông xếp một, hai vật dụng cần thiết 
vào một chiếc khăn quàng mang theo rồi bỏ nhà lên núi, 
tìm một cái động và ngồi xuống thiền ngay, tuy chưa hề 
thực tập bao giờ và cũng chưa từng có thời gian nào học 
cách thiền. Ba ngày sau, người đàn ông đáng thương này 
đói lả, kiệt sức và lạnh cóng. Sau năm ngày nhịn đói và 
khổ sở, ông muốn quay về nhà nhưng quá ngượng ngùng 
nên không dám. Ông nghĩ: Ta đã quá huyênh hoang khi 
tuyên bố xả bỏ tất cả để ngôi thiền, thế mà mới ð ngày đã 
trở về thì người ta sẽ nghĩ gì về ta? 

Nhưng đến cuối ngày thứ 7 thì ông không thể tiếp 
tục chịu đựng lạnh giá và đói khát được nữa nên trở về 
làng. Ông ngượng ngùng đi từng nhà hàng xóm và xin lại 
những gì ông đã cho họ. Những người này hoàn trả lại cho 
ông tất cả mọi thứ. Sau khi ổn định trở lại rồi, ông tìm đến 
ngài Milarepa và rất khiêm cung, ông xin được học thiền 
quán từ võ lòng. Nhờ con đường tuần tự mà ngài Milarepa 
chỉ dạy, cuối cùng ông trở thành một thiền sư với đầy đủ 
trí tuệ và từ bi, làm lợi ích cho rất nhiều người. 


Tất nhiên, bài học phải rút tỉa từ câu chuyện này là 
phải chống lại sự thôi thúc của ý muốn lao vào việc tu tập 
và mong đợi những kết quả tức thời. Bởi vì cái nhìn nhị 
nguyên phân biệt giữa “ta” và “người khác” không phải chỉ 
phát triển trong ngày một ngày hai, nên chúng ta không 


11 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





thể kỳ vọng việc khắc phục được nó ngay tức khắc. Nếu gấp 
gáp lao vào con đường thực hành từ bị, thì giỏi lắm ta cũng 
sẽ giống như người dân làng nọ đã hối hả xả bỏ tất cả tài 
sản của mình. Trong trường hợp xấu nhất thì bạn sẽ khởi 
tâm hối tiếc vì đã làm việc thiện và tự tạo cho mình một 
chướng ngại tâm lý phải mất nhiều năm mới vượt qua được. 


Cha tôi và những bậc thầy khác đã nhiều lần ấn sâu 
sự thật này vào đầu tôi. Nếu bước trên con đường tuần tự, 
cuộc đời bạn có thể sẽ không thay đổi gì ngay hôm sau, 
tuần sau hay thậm chí cả tháng sau nữa. Nhưng khi đã 
trải qua một hay nhiều năm, nhìn lại bạn sẽ thấy có sự 
thay đổi. Bạn sẽ thấy quanh mình là những bằng hữu 
đầy lòng thương yêu và sẵn sàng giúp đỡ. Khi có sự xung 
đột với người khác, lời nói và hành vi của họ sẽ không có 
vẻ đe dọa như xưa kia. Những khổ đau mà thỉnh thoảng 
bạn phải gánh chịu sẽ dễ giải quyết hơn, có một tầm vóc 
thực tế hơn, có khi còn giảm bớt sự nghiêm trọng hơn so 
với những gì mà người khác xung quanh bạn có thể đang 
phải trải qua. 

Theo như tôi đã học thì con đường tuần tự để phát 
triển tâm từ bi đối với người khác được chia làm ba cấp 
độ, mỗi cấp độ được thực tập trong nhiều tháng - tương tự 
như học sinh phải học những bài toán cơ bản - trước khi 
tiến lên cấp độ cao hơn. 


Cấp độ thứ nhất dạy ta làm thế nào để phát triển một 
thái độ từ bi đối với chính mình và với những chúng sinh 
gần gũi quanh mình. 

Cấp độ thứ hai chú trọng đến việc phát triển tâm từ vô 
lượng và tâm bi vô lượng đối với tất cả chúng sinh. 


chế Sống một đời uui 


13. TỪ BI: RỘNG MỨ TRÍI TIM GÚN TÂM THỨC 





Cấp độ thứ ba dạy ta nuôi dưỡng tâm Bồ-đề. 


Thật ra, tâm Bồ-đề cũng có 2 loại, hoặc hai cấp độ: 
tâm Bồ-đề tuyệt đối và tâm Bồ-đề tương đối. Tâm Bồ-đề 
tuyệt đối là sự nhìn nhận một cách tự nhiên rằng tất cả 
chúng sinh hữu tình, bất luận hành vi hay bề ngoài của họ 
như thế nào, đều vốn sẵn tính giác ngộ hoàn toàn. Thường 
thì phải tu tập rất nhiều mới đạt đến cấp độ hiểu biết tự 
nhiên như thế. Tâm Bồ-đề tương đối là sự nuôi dưỡng tâm 
nguyện mong cho tất cả chúng sinh đều được thoát khổ 
thông qua việc nhận biết bản thể chân thật của họ, và bắt 
tay hành động để hoàn thành tâm nguyện ấy. 


CẤP ĐỘ THỨ NHẤT 


Khi nghĩ đến một tử tội... 
hãy hình dung người ấy là mình. 


Patrul Rinpoché 

Lời vàng của Thầy tôi 

(The Words of My Perfect Teacher) 

Nhóm phiên dịch Padmakara dịch sang Anh ngữ 


hiển quán về tâm từ bi có nhiều điểm tương đồng 

với phép thiền chỉ mà chúng ta đã đề cập. Khác 
biệt chính là sự lựa chọn đối tượng để hướng sự chú tâm 
vào và phương pháp được dùng để tạo sự chú tâm. Một 
trong những bài học quan trọng nhất mà tôi được học 
trong những năm chính thức tu tập là mỗi khi tôi ngăn 
chặn tâm từ bi, vốn là một phẩm chất tự nhiên của tâm, 


313 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





thì chắc chắn tôi sẽ cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt và sợ 
sệt. 


Chúng ta rất dễ rơi vào ý tưởng rằng mình là người 
duy nhất chịu khổ đau, trong khi người khác thì được miễn 
trừ theo một cách nào đó, như thể từ bẩm sinh họ đã sẵn 
có một sự hiểu biết đặc biệt về cách sống hạnh phúc, là 
điều mà ta chưa bao giờ có được, hoàn toàn chỉ do sự ngẫu 
nhiên nào đó trong vũ trụ. Khi suy nghĩ như thế, chúng 
ta làm cho những bất ổn của riêng mình có vẻ như lớn lao 
hơn so với thực tiễn. 


Tôi cũng đã từng phạm lỗi khi tin vào ý tưởng như 
trên, giống như bất kỳ ai khác, và kết quả là tôi để mình 
trở nên cách biệt, vướng mắc vào một lối suy nghĩ nhị 
nguyên, đem “cái tôi” yếu đuối, dễ tổn thương và đầy sợ 
sệt của mình ra chống lại tất cả mọi người khác trên thế 
giới này, những người mà tôi cho là an toàn, hạnh phúc và 
mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Uy lực khống chế mà tôi ngu ngốc 
tin rằng người khác đang áp đặt lên tôi đã biến thành một 
mối đe dọa khủng khiếp cho sự an vui của tôi. Tôi tưởng 
rằng bất cứ lúc nào cũng có ai đó luôn tìm được cách phá 
hủy chút cảm giác an toàn và hạnh phúc mà tôi đã cố gắng 
đạt được. 


Đau thời gian làm việc chung với người khác trong 
nhiều năm, tôi mới phát hiện rằng mình không phải người 
duy nhất có cảm giác ấy. Một phần nào đó trong bộ não 
bò sát cổ xưa của chúng ta luôn tức thời thẩm định xem 
người đứng trước mặt ta là bạn hay thù. Lối nhận thức 
này dần dần lan đến ngay cả những vật thể vô tình, cho 
đến khi tất cả mọi vật - một cái máy vi tính, một cầu chì 


nản Sống một đời uui 


13. TỪ BI: RỘNG MỨ TRÍI TIM Úñ TÂM THỨC 





nổ hay ánh đèn nhấp nháy trên máy trả lời điện thoại - 
đều có vẻ gì đó như đe dọa. 


Tuy nhiên khi bắt đầu tu tập thiển quán về tâm từ bị, 
tôi thấy cảm giác cách biệt dần giảm đi và đồng thời cảm 
thấy mình ngày càng mạnh mẽ hơn. Những tình huống mà 
xưa kia tôi chỉ thấy toàn bất ổn, nay tôi bắt đầu thấy được 
giải pháp. Những tình huống mà xưa kia tôi thấy hạnh 
phúc của riêng tôi quan trọng hơn hạnh phúc của người 
khác, nay tôi bắt đầu thấy được niềm an vui của người khác 
chính là nền tảng cho sự an tĩnh của tâm hồn tôi. 


Theo như tôi đã học thì sự phát triển tâm từ bi bắt 
đầu bằng cách học biết được giá trị của chính mình. Đây là 
một bài học rất khó, nhất là đối với những người được giáo 
dục trong những nền văn hóa vốn thường nhấn mạnh lên 
sự yếu đuối của mỗi cá nhân hơn là sức mạnh của họ. Đây 
không phải là một vấn đề cá biệt của các xã hội Âu Tây. Sự 
phát triển một khuynh hướng từ bi đối với chính mình đã 
thực sự cứu sống tôi trong năm đầu tiên nhập thất. Hắn 
là tôi đã không bao giờ dám ra khỏi phòng nếu như không 
làm hòa được với bản thể chân thật của mình, nhìn sâu 
vào tự tâm và thấy được sức mạnh thực sự thay vì là sự 
yếu đuối mà tôi luôn ngõ là ngự trị trong ấy. 


Một trong những điều hữu ích cho tôi khi ngồi một 
mình trong phòng là nhớ đến việc tiếng Phạn dùng chữ 
purusha để chỉ con người, vốn mang nghĩa cơ bản là “một 
cái gì có sức mạnh”. Là con người nghĩa là ta có sức mạnh, 
cụ thể là sức mạnh để thành tựu bất cứ điều gì ta muốn. 
Và những gì ta muốn lại chính là sự thôi thúc cơ bản nhất 
về mặt sinh học, đó là được hạnh phúc và tránh khổ đau. 


315 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Vì thế, trong giai đoạn khởi đầu thì sự phát triển tâm 
từ bi có nghĩa là dùng chính bản thân mình làm đối tượng 
thiền quán. Phương pháp dễ nhất là một kiểu cải biến của 
“phương pháp máy quét” đã mô tả ở phần trước. Nếu bạn 
đang hành trì chính thức theo thời khóa, hãy cố hết sức 
để áp dụng thế ngôi 7 điểm. Nếu không được, chỉ cần giữ 
lưng thật thẳng và thư giãn, quân bình toàn thân, để tâm 
buông thư trong trạng thái tỉnh giác đơn thuần. 


Sau một thời gian ngắn để tâm buông thư trong thiển 
quán không đối tượng, hãy thực hiện nhanh một “bài tập 
rà quét”, tuần tự quan sát khắp thân thể bạn. Cùng lúc đó, 
một cách ôn hòa, hãy nhận biết rằng có được thân người 
đã là một điều quá tốt đẹp rồi, huống gì còn có một tâm 
thức có khả năng để nhận biết từng phần của nó. Hãy để 
mình nhận biết chính những sự thật hết sức cơ bản về sự 
hiện hữu của bạn đã là điều thực sự tuyệt diệu biết bao, 
và có được món quà lớn là cả thân lẫn tâm này, thật là 
một diễm phúc to lớn biết bao. Hãy giữ yên sự nhận biết 
này một lúc, rồi nhẹ nhàng khởi lên ý nghĩ này: “Giá như 
lúc nào tôi cũng có thể được tận hưởng cảm nhận như thế 
này về sự tốt đẹp cơ bản thì thật là tuyệt! Giá như lúc nào 
tôi cũng có thể được tận hưởng cảm giác khoan khoái này 
với tất cả những nhân duyên giúp tôi được hạnh phúc, an 
bình và tốt đẹp thì hay biết bao!” 


Rồi để cho tâm an trụ, rộng mở và thư giãn. Đừng cố 
kéo dài phép tu tập này quá 3 phút nếu bạn đang hành trì 
theo thời khóa, hay quá vài giây trong những lúc thực tập 
ngoài thời khóa. Điều rất quan trọng là phải thực tập trong 
những quãng thời gian ngắn, xen vào đó là để tâm buông 


HIẾU Sống một đời vui 


13. TỪ BI: RỘNG MỨ TRÍI TIM GÚñ TÂM THỨC 





thư. Những quãng thời gian thực tập ngắn theo sau là sự 
buông thư tâm ý sẽ giúp cho sự tỉnh giác mới hình thành 
được ổn định, hay nói theo ngôn ngữ khoa học Âu Tây là giúp 
cho bộ não của bạn có cơ hội thiết lập những mô thức mới mà 
không bị chôn vùi trong những câu chuyện gẫu cũ rích của 
các nd-ron. Nói một cách đơn giản, khi bạn dừng sự thực tập 
[và buông thư tâm] là lúc bạn tạo cơ hội để những hiệu quả 
của sự thực tập ấy tràn ngập trong tâm hồn bạn thành một 
dòng thác lũ của những cảm giác thiện lành. 


Một khi bạn đã phần nào quen thuộc với ước muốn 
được hạnh phúc của chính mình, thì việc mở rộng sự tỉnh 
giác đó đến các chúng sinh khác xung quanh bạn - loài 
người, thú vật và cả côn trùng - sẽ trở nên dễ dàng hơn 
nhiều. Sự tu tập tâm từ bi hướng đến người khác cốt yếu 
là nuôi dưỡng nhận thức rằng tất cả mọi sinh vật đều 
muốn cảm thấy mình toàn vẹn, an toàn và hạnh phúc. 
Bạn không cần làm gì khác hơn là luôn ghi nhớ rằng, bất 
kỳ điều gì đang diễn ra trong đầu người khác cũng là điều 
đang diễn ra trong đầu bạn. Khi bạn nhớ đến điều này, 
bạn sẽ thấy rằng không có lý do gì phải sợ sệt bất kỳ con 
người hay sự vật nào. Lý do duy nhất làm bạn sợ sệt là 
khi bạn không nhận biết được rằng bất kỳ con người hay 
sinh vật nào mà bạn đang đối mặt cũng đều giống như 
bạn: một hữu tình chỉ muốn được hạnh phúc và thoát khỏi 
khổ đau. 


Các bản văn Phật giáo cổ điển dạy rằng, trước hết 
ta nên chọn mẹ của mình làm đối tượng thiền quán, vì 
mẹ là người đã đối xử tốt với ta không al sánh được. Mẹ 
mang ta trong bụng, đưa ta vào đời, nuôi nấng ta, dạy dỗ 


317 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





ta trong những năm đầu đời, thường là với sự hy sinh lớn 
lao của chính bản thân người. Tôi biết rằng nhiều người 
sống trong các nền văn hóa Tây phương không phải bao 
giờ cũng có được những liên hệ thương yêu trìu mến với 
cha mẹ. Trong trường hợp đó thì việc dùng cha hay mẹ 
làm đối tượng thiển quán hẳn sẽ không thực tiễn lắm. 
Chúng ta hoàn toàn có thể chọn một đối tượng khác, thí 
dụ một người họ hàng đặc biệt tốt bụng, một người thầy, 
một người bạn thân hay một đứa bé. Một số người chọn 
quán niệm một con thú nuôi trong nhà. Đối tượng thiền 
quán thật ra không quan trọng, điều quan trọng là nhẹ 
nhàng chú tâm đến một người hay một vật gợi được cho 
bạn một cảm giác trìu mến hay ấm cúng thật sâu sắc. 


Khi bạn chọn việc thiền quán tâm từ bi như một pháp 
hành trì chính thức, hãy bắt đầu bằng thế ngồi 7 điểm, 
hay ít nhất (như khi ngồi trên xe buýt hay xe lửa chẳng 
hạn) cũng là ngồi thẳng lưng và buông thư toàn thân một 
cách tự nhiên. Cũng giống như bất kỳ pháp thiền nào 
khác, một khi đã giữ thân an ổn rồi thì bước tiếp theo là 
đơn giản để cho tâm buông thư tự nhiên trong chốc lát và 
buông bỏ tất cả những điều bạn đang suy nghĩ. Hãy để 
tâm mình thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, thế thôi. 


Đau khi an trụ tâm một lúc trong chánh niệm không 
đối tượng, nhẹ nhàng hướng ý thức của mình đến một 
người bạn cảm thấy dễ thương, dễ mến, dễ quan tâm nhất. 
Đừng ngạc nhiên nếu hình ảnh của một người hay một vật 
mà bạn không cố ý chọn lại hiện ra một cách mạnh mẽ hơn 
là đối tượng mà bạn đã chọn để quán niệm. Điều này xảy 
ra thường là hoàn toàn tự nhiên. Một trong các đệ tử của 


BIẾP Sống một đời vui 


13. TỪ BI: RỘNG MỨ TRÍI TIM GÚñ TÂM THỨC 





tôi đã bắt đầu thời khóa tu tập thiền với ý định quán niệm 
bà của mình, vốn rất tốt với anh ta lúc còn nhỏ, nhưng 
hình ảnh liên tục hiện ra trong đầu anh lại là một con 
thỏ anh ta nuôi lúc còn bé thơ. Đây chỉ là một điển hình 
về cách thức mà trí tuệ tự nhiên của tâm tự biểu lộ. Đúng 
vậy, anh ta đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với con thỏ, và khi 
cuối cùng anh đầu hàng trước những kỷ niệm này thì sự 
hành trì trở nên rất dễ dàng. 


Có khi bạn thấy tâm thức phát sinh một cách tự nhiên 
hình ảnh của một kỷ niệm đẹp đã chia sẻ với a1 đó, thay vì 
một hình ảnh trừu tượng hơn của người mà bạn đã chọn 
làm đối tượng thiền quán. Điều này cũng tốt. Điều quan 
trọng trong việc nuôi dưỡng tâm từ bi là để cho mình trải 
nghiệm tình cảm chân thật của sự đầm ấm, thương yêu, 
trìu mến. 


Trong tiến trình tu tập, hãy để cái cảm giác đầm ấm, 
trìu mến ấy lắng sâu vào tâm, như một hạt giống được vùi 
trong lòng đất, và xen kẽ vào đó là việc để tâm buông thư 
chừng vài ba phút trong trạng thái thiền không đối tượng. 
Khi xen kẽ hai trạng thái này với nhau, hãy mong ước 
rằng đối tượng mà bạn đang quán niệm sẽ trải nghiệm 
được cùng một cảm giác rộng mở và đầm ấm mà bạn cảm 
thấy đối với họ. 

Sau khi thực hành như thế một thời gian, bạn đã sẵn 
sàng để tiến xa hơn một chút. Hãy bắt đầu như trước, 
ngồi đúng tư thế và buông thư tâm trong trạng thái thiền 
không đối tượng một lúc, rồi hướng tâm vào đối tượng 
lòng từ bi của bạn. Một khi đã định tâm vào đối tượng 
quán niệm, có vài cách để bạn tiếp tục. Cách thứ nhất là 


319 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





quán tưởng đối tượng mình chọn đang ở trong một tình 
trạng bi thảm và đau đón. Dĩ nhiên, nếu đối tượng ấy vốn 
đang chịu đau đớn, buồn khổ thì bạn chỉ cần chú tâm đến 
hoàn cảnh hiện tại của họ. Trong cả hai trường hợp, hình 
ảnh [của đối tượng mài] bạn khởi lên trong tâm sẽ làm 
phát sinh một cách tự nhiên tình yêu thương, đồng cảm 
sâu sắc, và một tâm nguyện mãnh liệt mong muốn giúp 
đỡ. Việc nghĩ đến một người hay vật mà bạn yêu thương 
đang trong hoàn cảnh khổ đau có thể làm rạn võ tim bạn. 
Nhưng một con tim rạn võ là một con tim mở rộng. Mỗi 
lần tim rạn võ là một cơ hội để tình thương và lòng bi mẫn 
ngập tràn trong lòng bạn. 


Cách thứ hai là nhẹ nhàng chú tâm đến đối tượng đã 
chọn và đồng thời tự hỏi: “la muốn được hạnh phúc đến 
mức nào? Và ta muốn né tránh khổ đau đến mức nào?” 
Hãy nghĩ đến hai vấn đề này càng cụ thể càng tốt. Thí dụ, 
nếu bạn bị buộc phải ở trong một chỗ nóng đến ngộp thở, 
bạn có muốn đến một chỗ mát mẻ, thoáng khí hơn không? 
Nếu bạn cảm giác đau đón trong người, bạn có muốn hết 
đau không? Khi bạn nghĩ đến câu trả lời của mình, hãy 
dần dần chuyển sự chú ý đến đối tượng đã chọn và quán 
tưởng việc họ sẽ cảm thấy thế nào trong trường hợp ấy. 
Thực tập như thế không những sẽ mở rộng trái tim bạn 
đối với những hữu tình khác, mà đồng thời sẽ làm tan biến 
đi sự đồng nhất của bạn với bất kỳ nỗi khổ niềm đau nào 
mà bạn đang chịu đựng vào lúc đó. 

Nuôi dưỡng tâm từ bi đối với những người bạn đã từng 
quen biết và quan tâm đến không phải là một điều quá 
khó, vì thậm chí cả khi bạn có muốn bóp cổ họ vì quá ngu 
xuẩn hay cứng đầu, thì căn bản là bạn vẫn yêu thương 


sSảU Sống một đời uui 


13. TỪ BI: RỘNG MỨ TRÍI TIM Úñ TÂM THỨC 





họ. Nhưng sẽ khó khăn hơn đôi chút nếu bạn phải nới 
rộng cùng một cảm giác đầm ấm và thân thuộc ấy đến 
với những người không quen biết, và thậm chí còn khó 
khăn hơn nữa đối với những người bạn thật lòng không 
ưa thích. 


Cách đây ít lâu tôi được nghe câu chuyện về một người 
đàn ông và một người đàn bà sống ở Trung Hoa, có lẽ vào 
khoảng bốn, năm mươi năm về trước. Lúc ấy họ mới cưới 
nhau, và khi cô dâu mới về nhà chồng, cô lập tức tranh cãi 
với bà mẹ chồng về những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến 
việc coi sóc nhà cửa. Dần dà, họ khắc ky nhau đến nỗi mẹ 
chồng nàng dâu không còn muốn nhìn mặt nhau nữa. Cô 
con dâu xem bà mẹ chồng như một mụ phù thủy già nhiễu 
sự, trong khi bà mẹ chồng thì thấy cô con dâu trẻ là một 
con bé cao ngạo, không biết kính trọng bậc trưởng thượng. 


Không có một nguyên nhân thực sự nào để họ có thể 
giận ghét nhau tới mức đó. Nhưng cuối cùng cô con dâu 
quá giận ghét đến nỗi quyết định tìm cách trừ khử bà mẹ 
chồng. Cô tìm gặp một thầy lang và hỏi mua thuốc độc để 
cho vào thức ăn của bà mẹ chồng. 


Sau khi nghe cô phàn nàn than trách, ông thầy lang 
đồng ý bán thuốc độc cho cô. Nhưng ông cảnh cáo: 


- Nếu tôi bán cho cô một loại thuốc độc cực mạnh có 
hiệu quả lập tức, mọi người sẽ biết ngay cô là thủ phạm 
đầu độc, và họ cũng sẽ tìm ra tôi là người bán thuốc cho 
cô. Điều đó sẽ không tốt cho cả hai chúng ta. Vì thế, tôi sẽ 
bán cho cô một loại thuốc độc thật nhẹ với tác dụng từ từ, 
để bà ta không chết ngay lập tức. 

Ông cũng dặn cô là trong thời gian đầu độc bà mẹ 
chồng, cô phải hết sức tử tế với bà. Ông khuyên rằng: 


321 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





- Hãy tươi cười khi dọn thức ăn lên cho bà. Chúc bà ăn 
ngon miệng, và hỏi bà có muốn thêm gì khác không, để cô 
đem lên. Hãy thật dịu dàng khiêm tốn, như thế sẽ không 
a1 nghi ngờ cô sau này. 

Cô con dâu đồng ý và đem thuốc độc về nhà. Ngay 
chiều hôm ấy, cô bỏ thuốc độc vào thức ăn của bà mẹ chồng 
và rất lễ phép, mời bà dùng. Sau một vài ngày, trước sự lễ 
độ của con dâu, bà mẹ chồng bắt đầu thay đổi cách nhìn 
về cô con dâu. Bà nghĩ: 

- Ởó lẽ nó không quá cao ngạo như ta tưởng. Có lẽ ta 
đã nghĩ sal về nó. 

Dần dần, bà bắt đầu đối xử dễ chịu hơn với con dâu, 
khen cô nấu ăn ngon và khéo thu xếp việc nhà, thậm chí 
họ còn trao đổi vài câu chuyện gẫu và những chuyện khôi 
hài nữa. 

Vì thái độ và cách cư xử của bà mẹ chồng thay đổi nên 
dĩ nhiên, cô con dâu cũng thay đổi theo. Vài ngày sau cô 
cũng bắt đầu tự nghĩ: 

- Có lẽ mẹ chồng ta không xấu như ta tưởng. Thật ra 
bà cũng dễ thương đấy chứ! 

Họ tiếp tục như thế trong khoảng một tháng, cho đến 
khi hai người đàn bà trở nên rất thân thiện với nhau. 
Họ thân nhau đến nỗi cô con dâu thôi không đầu độc mẹ 
chồng nữa, và cô bắt đầu lo lắng vì trước đó đã bỏ quá 
nhiều thuốc độc trong mọi bữa ăn nên chắc rằng thế nào 
bà cũng sẽ chết. 


Cô vội trở lại gặp ông thầy lang và nói : 


bước Sống một đời uui 


13. TỪ BI: RỘNG MỨ TRÍI TIM GÚñ TÂM THỨC 





- Cháu sai rồi! Mẹ chồng của cháu thật ra là người rất 
dễ mến! Lẽ ra cháu không nên đầu độc bà. Xin ông giúp 
cháu và cho cháu một liều thuốc giải độc! 

Ông thầy lang ngồi yên lặng một lúc sau khi nghe cô 
nói, rồi bảo: 

- Tôi thật lấy làm tiếc, nhưng bây giờ thì tôi không thể 
giúp gì cho cô được. Tôi không có thuốc giải độc. 

Nghe thế, cô con dâu hoảng hốt òa lên khóc. Cô thề sẽ 
kết liễu đời mình. Ông thầy lang hỏi: 

- Tại sao cô lại muốn tự sát chứ? 

Cô con dâu trả lời : 

- Vì cháu đã đầu độc một người tốt như thế và bây giờ 
bà sắp chết. Cháu phải chết để tự trừng phạt mình vì đã 
làm một chuyện quá khủng khiếp! 

Một lần nữa, ông thầy lang ngồi yên lặng một lúc rồi 
bỗng khúc khích cười. Cô con dâu hỏi: 

- Đến nước này mà ông còn cười được sao? 

Ông thầy lang đáp: 

- Tôi cười vì cô không có gì phải lo cả. Không có thuốc 
giải độc, bởi vì ngay từ đầu tôi chưa từng bán thuốc độc 
cho cô. Tôi chỉ đưa cho cô một loại dược thảo vô hại. 

Tôi thích câu chuyện này vì nó là một điển hình giản 
dị cho ta thấy rằng sự chuyển đổi tự nhiên của kinh 
nghiệm có thể xảy ra dễ dàng như thế nào. Ban đầu bà mẹ 
chồng và cô con dâu rất ghét nhau. Mỗi người đều thấy 
người kia hoàn toàn đáng ghét. Nhưng một khi họ thay 
đổi cách đối xử với nhau, họ bắt đầu nhìn nhau dưới một 


323 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





ánh sáng khác. Mỗi người đều thấy người kia vốn thật là 
người tốt, và cuối cùng trở nên thân thiết với nhau. Thật 
ra con người họ không có gì thay đổi cả. Điều duy nhất đã 
thay đổi là cách nhìn của họ. 


Điều thú vị trong những câu chuyện như thế là nó 
buộc ta phải thấy ra rằng, những ấn tượng ban đầu của ta 
về người khác có thể sai lầm hay ngộ nhận. Không có lý do 
gì để mang mặc cảm tội lỗi về những lầm lẫn ấy; chúng chỉ 
là hệ quả của vô minh. Và may thay, đức Phật đã chỉ dạy 
một pháp thiền quán không những giúp sửa chữa những 
sai lầm như thế, mà còn ngăn ngừa chúng trong tương lai. 
Pháp thiển quán ấy có tên là “hoán đối ta và người, nói 
một cách giản dị là hình dung chính mình ở vào vị trí của 
một người hoặc một vật mà ta không ưa lắm. 


Mặc dù sự tu tập pháp “hoán đổi ta và người” có thể 
được thực hiện bất cứ lúc nào và ở đâu, nhưng tốt hơn hết 
là ta nên học những nền tảng cơ bản của nó qua việc hành 
trì theo thời khóa. Việc hành trì theo thời khóa có phần 
giống với quá trình nạp điện vào điện thoại di động. Một 
khi pin điện thoại đã được nạp đầy, bạn có thể sử dụng 
trong một thời gian dài ở nhiều nơi và trong nhiều hoàn 
cảnh khác nhau. Tuy nhiên, cuối cùng thì điện thoại cũng 
sẽ hết pin, và bạn cần phải nạp điện lần nữa. Khác biệt 
chính yếu giữa việc nạp điện vào pin và việc nuôi dưỡng 
tâm từ bi là, cuối cùng thì nhờ vào việc tu tập theo thời 
khóa, thói quen ứng xử đầy lòng bi mẫn với người khác sẽ 
tạo ra một chuỗi những kết nối giữa các nơ-ron mà tự nó 
sẽ tổn tại mãi mãi và không mất đi những gì đã “nạp vào”. 

Như thường lệ, bước đầu tiên trong việc thiền tập theo 
thời khóa là ngồi đúng tư thế và để tâm thức buông thư 


Hán Sống một đời uui 


13. TỪ BI: RỘNG MỨ TRÍI TIM Úñ TÂM THỨC 





trong một thời gian ngắn. Sau đó khởi tâm nghĩ đến một 
người hay vật mà bạn không thích. Đừng phê phán những 
gì bạn cảm nhận. Hãy để mình hoàn toàn được tự do cảm 
nhận. Chỉ cần buông bỏ đi những sự phê phán, phân biện 
là bạn sẽ có thể trải nghiệm được một mức độ mở rộng và 
trong sáng nhất định. 

Bước tiếp theo là tự thừa nhận với chính mình rằng, 
bất kỳ điều gì [khó chịu] mà bạn cảm nhận - giận dữ, oán 
hờn, ganh ty hay tham ái - thì tự nó chính là nguyên do 
của bất kỳ sự đau khổ hay khó chịu nào mà bạn đang trải 
qua. Đối tượng đã khơi dậy những cảm xúc của bạn không 
phải là nguyên nhân gây đau khổ, mà đúng hơn chính là 
phản ứng tâm lý do bạn tự tạo ra đối với bất kỳ người hay 
sự vật nào mà bạn đang chú tâm đến. 

Thí dụ, bạn có thể chú tâm đến một người đã từng 
nói ra với bạn những lời rất tàn nhẫn, chỉ trích hay khinh 
miệt, hay thậm chí nghĩ đến một người đã nói với bạn 
những lời hoàn toàn dối trá. Khi ấy, hãy tự mình nhận 
thức rằng, tất cả những gì đã xảy ra chỉ là, một người nào 
đó đã phát ra những âm thanh và bạn nghe được. Nếu bạn 
đã từng tu tập thiền quán niệm âm thanh, dẫu chỉ chút ít, 
khía cạnh “hoán đổi ta và người” này có thể sẽ quen thuộc 
đối với bạn. 

Đến đây thì sẽ có 3 điều để chọn lựa. 


Điều thứ nhất, cũng là điều có nhiều khả năng xảy ra 
nhất, là bạn để cho sự giận dữ, oán hờn hay mặc cảm tội 
lỗi chi phối bản thân mình. 

Điều thứ hai (rất ít có khả năng xảy ra) là bạn suy 
nghĩ: “Lẽ ra ta nên tu tập pháp thiền quán âm thanh 
nhiều hơn.” 


325 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Điều thứ ba là bạn tưởng tượng chính mình như người 
đã nói hay thực hiện bất kỳ điều gì làm tổn thương bạn. 
Hãy tự hỏi mình rằng, những gì mà người kia đã nói ra 
hay hành động có thực sự bị thôi thúc bởi ý muốn làm bạn 
tốn thương, hay họ chỉ muốn làm giảm bớt nỗi khổ đau 
hoặc sợ hãi của chính họ? 


Trong rất nhiều trường hợp, bạn đã sẵn có câu trả 
lời. Có thể bạn đã nghe biết được về tình trạng sức khoẻ 
hay quan hệ của người ấy, hoặc một mối đe dọa nào đó 
đối với vị trí nghề nghiệp của họ. Nhưng ngay cả khi bạn 
không biết được những chỉ tiết cụ thể về hoàn cảnh của 
một người, nhưng nhờ vào sự tu tập phát triển lòng bi 
mãn đối với chính mình và lan rộng đến người khác, bạn 
sẽ biết được rằng phía sau mọi hành vi của mỗi người chỉ 
có mỗi một động cơ duy nhất: khao khát được an toàn 
hay hạnh phúc. Và nếu có ai nói hay làm điều gì gây tổn 
thương cho bạn, đó chỉ là vì họ không cảm thấy an toàn 
hay hạnh phúc. Nói cách khác, họ đang sợ hãi. 

Và bạn đã biết sự sợ hãi là thế nào rồi. 

Nhận biết điều này về người khác là điểm cốt lõi của 
phép tu “hoán đổi ta và người”. 

Một phương pháp khác để hoán đổi giữa mình và 
người khác là chọn lựa một đối tượng “trung tính” để chú 
tâm vào - một người hay một con vật mà bạn không trực 
tiếp quen biết, nhưng đã nghe biết được phần nào về sự 
khổ đau của họ. Bạn có thể hướng tâm về một em bé ở 
nước ngoài đang chết đói hay chết khát, hoặc một con thú 
sập bẫy và tuyệt vọng cắn đứt chân mình để cố thoát ra. 


Những chúng sinh “trung tính” này đang chịu đựng 


HP Sống một đời uui 


13. TỪ BI: RỘNG MỨ TRÍI TIM Úñ TÂM THỨC 





đủ mọi sự đau đớn ngoài ý muốn và không thể tự bảo vệ 
hay trốn thoát. Thế nhưng, nỗi khổ đau mà họ đang chịu 
đựng và sự khao khát mãnh liệt muốn tự giải thoát khỏi 
khổ đau là điều rất dễ hiểu, vì bạn cũng có cùng một niềm 
khao khát cơ bản đó như họ. Vì vậy, tuy không quen biết 
nhưng bạn vẫn nhận biết được tâm trạng của họ và cảm 
nghiệm được niềm đau nỗi sợ của họ như thể là của chính 
bạn. Tôi sẵn sàng đánh cuộc là việc mở rộng tâm từ bi theo 
cách này - hướng đến những người bạn không ưa thích 
hay không quen biết - sẽ không làm cho bạn trở thành 
một con cừu già lười nhác và buồn chán. 


CẤP ĐỘ THỨ HAI 


Nguyện cho mọi chúng sinh đều đạt được 
hạnh phúc và gieo nhân hạnh phúc. 


Tứ vô lượng tâm 
(The Four [Immeasurables) 


ó một pháp thiền quán đặc biệt có thể giúp phát 
khởi tâm từ bi vô lượng. Ở Tây Tạng, pháp tu 


1X _é 


ấy được gọi là tonglen, có thể dịch là “cho và nhận”. 


Tonglen thực sự là một phép tu khá dễ dàng, chỉ đòi 
hỏi sự kết hợp đơn giản giữa hơi thở và sự quán tưởng. 
Bước đầu tiên chỉ đơn giản là nhìn nhận rằng bạn muốn 
được vui tránh khổ bao nhiêu thì các chúng sinh khác 
cũng mong ước điều đó bấy nhiêu. Không cần thiết phải 
hình dung ra một chúng sinh cụ thể nào, mặc dù bạn cũng 


327 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





có thể bắt đầu bằng một hình dung cụ thể nếu thấy là hữu 
ích. Tuy nhiên, cuối cùng thì pháp tu “cho và nhận” này 
sẽ mở rộng vượt quá những gì bạn có thể hình dung để 
bao trùm tất cả chúng sinh - gồm cả thú vật, côn trùng và 
những chúng sinh ở các cảnh giới mà bạn không biết đến 
hoặc không có khả năng nhìn thấy. 


Theo những gì tôi đã học thì điều quan trọng chỉ đơn 
giản là luôn nhớ rằng trong vũ trụ có vô lượng vô biên chúng 
sinh và khởi tâm suy nghĩ rằng: “Cũng như tôi muốn được 
hạnh phúc, mọi chúng sinh đều muốn được hạnh phúc. 
Cũng như tôi muốn tránh khổ đau, mọi chúng sinh đều 
muốn tránh khổ đau. Tôi chỉ là một con người, trong khi 
chúng sinh là vô số. Hạnh phúc của vô lượng chúng sinh 
quan trọng hơn hạnh phúc của riêng một người.” Và khi 
bạn để cho những niệm tưởng này liên tục khởi lên trong 
tâm, bạn sẽ thực sự bắt đầu cảm thấy tự mình mong muốn 
mãnh liệt cho mọi người khác đều được thoát khổ. 

Hãy bắt đầu bằng cách ngồi đúng tư thế và để tâm 
hoàn toàn buông thư trong chốc lát. Sau đó dùng hơi thở 
ra để gửi đến toàn thể chúng sinh hữu tình tất cả hạnh 
phúc của bạn và nhận lấy những khổ đau của họ. Khi 
bạn thở ra, hãy quán tưởng rằng tất cả hạnh phúc và lợi 
lạc mà bạn đạt được trong suốt cuộc đời mình đang tuôn 
tràn ra khỏi người bạn dưới dạng một luồng ánh sáng tỉnh 
khiết tỏa chiếu đến tất cả chúng sinh và tan hòa vào họ, 
thành tựu trọn vẹn tất cả các nhu cầu và xua tan tất cả 
mọi khổ đau của họ. Ngay khi bạn bắt đầu thở ra, hãy 
quán tưởng ánh sáng ấy lập tức chạm đến tất cả chúng 
sinh, và khi hơi thở ra của bạn vừa dứt thì ánh sáng ấy đã 


sáo Sống một đời uui 


13. TỪ BI: RỘNG MỨ TRÍI TIM GÚN TÂM THỨC 





tan loãng vào người họ rồi. Khi bạn thở vào, tưởng tượng 
những nỗi khổ niềm đau của tất cả chúng sinh hữu tình 
dưới dạng một luồng ánh sáng có màu khói đen, mù mịt 
tràn vào mũi và tan loãng trong t1m bạn. 


Khi tiếp tục thực hành phép hành trì này, hãy tưởng 
tượng tất cả chúng sinh được giải thoát mọi khổ đau và 
ngập tràn hạnh phúc, khoái lạc. Sau khi thực hành như 
thế được một lúc, hãy để tâm buông thư. Sau đó lại bắt 
đầu tiến trình như cũ, luân phiên xen kẽ việc thực hành 
tonglen và an tĩnh tâm. 


Bạn có thể ngồi thật thắng lưng và đặt nhẹ hai nắm tay 
trên đùi, nếu thấy tư thế này giúp bạn dễ quán tưởng hơn. 
Khi thở ra, mở các ngón tay và trượt nhẹ hai bàn tay xuống 
về phía đầu gối đồng thời quán tưởng luồng ánh sáng đang 
tỏa chiếu ra đến với tất cả chúng sinh. Khi bạn thở vào, 
trượt nhẹ hai bàn tay về chỗ cũ, bàn tay nhẹ nắm trở lại 
như thể đang kéo về ánh sáng có màu khói đen là những 
khổ đau của người khác rồi hòa tan nó vào người bạn. 


Trong vũ trụ có quá nhiều loài chúng sinh khác nhau, 
chúng ta thậm chí không thể quán tưởng được hết, và càng 
không thể cứu giúp từng sinh linh một cách trực tiếp và 
tức thời. Nhưng thông qua phép tu £onglen, bạn mở rộng 
tâm hồn đến vô lượng chúng sinh và mong muốn mọi điều 
tốt đẹp cho họ. Kết quả cuối cùng là tâm bạn sẽ trong sáng 
hơn, an tĩnh hơn, tập trung và tỉnh giác hơn và bạn phát 
triển được khả năng giúp đỡ người khác bằng vô lượng 
phương cách, trực tiếp cũng như gián tiếp. 

Có một câu chuyện cổ dân gian Tây Tạng minh họa sự 
lợi ích của tâm từ bi phổ quát này. Có một người dân du 


329 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





mục ngày ngày phải băng đèo vượt núi, nhưng không có 
giày để mang nên luôn chịu đau đớn vì chông gai đá sỏi. 
Trong lúc di chuyển như thế, ông bắt đầu thu lượm da của 
những con thú đã chết để trải lên những con đường núi, 
phủ lên đá sỏi và gai góc. Nhưng mặc dầu khổ công như 
thế, điện tích mặt đất trải da cũng chẳng được là bao. Cuối 
cùng ông chợt hiểu rằng chỉ cần một vài mảnh da nhỏ để 
làm một đôi giày, ông có thể đi hàng trăm dặm đường mà 
không chút đớn đau. Chỉ cần lấy da bọc đôi chân thì cũng 
giống như đã trải da lên khắp nơi trên mặt đất này. 


Cũng thế, nếu bạn cố gắng hóa giải từng xung đột, 
từng cảm xúc hay từng vọng niệm mỗi khi chúng khởi 
sinh, bạn sẽ giống người dân du mục kia cố trải da trên 
toàn trái đất. Nếu thay vào đó, bạn tu tập để phát triển 
một tâm thức từ mẫn và an bình, bạn có thể áp dụng cùng 
một giải pháp này cho tất cả mọi bất ổn trong cuộc đời 
bạn. 


nu Sống một đời uui 


CẤP ĐỘ THỨ BA 


Người nào đã đánh thức năng lực từ b¡ chân 
chính sẽ có khả năng đem thân khẩu ý 
của mình để phụng sự chúng sinh. 


Ngài Jamgon Eongtrul 


Liễu nghĩa cự 
(The Torch of Certainty) 


jJudith Hanson dịch sang Anh ngữ 


lệc tu tập tâm Bồ-đề - tâm giác ngộ - có thể thấy 
Vn, là mầu nhiệm, vì khi bạn quyết định đối xử 
với mọi người như thể họ đã giác ngộ viên mãn, họ sẽ có 
khuynh hướng phản ứng theo cách tích cực hơn, tự tin 
hơn và ôn hòa hơn so với cung cách thông thường của họ. 
Nhưng thật ra không có gì là mầu nhiệm trong quá trình 
này cả. Bạn chỉ đơn giản là nhìn nhận và cư xử với mọi 
người trên bình diện tiềm năng trọn vẹn của họ, và họ 
cũng đáp lại bằng cách ấy với tất cả khả năng của mình. 


Như đã nói trên, có hai khía cạnh của tâm Bồ-đề: 
tuyệt đối và tương đối. Tâm Bồ-đề tuyệt đối là sự hiểu 
biết trực tiếp về bản chất của tâm. Trong tâm Bồ-đề tuyệt 
đối, hay tâm giác ngộ tuyệt đối, không có sự phân biệt 
giữa chủ thể và khách thể, giữa ta và người khác; tất cả 
mọi chúng sinh được nhận biết một cách tự nhiên như sự 
hiển lộ toàn hảo của tánh Phật. Tuy nhiên, rất hiếm người 
có được khả năng tức thời kinh nghiệm tâm Bồ-đề tuyệt 


351 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





đối. Tôi thì chắc chắn là không rồi. Cũng giống như hầu 
hết mọi người, tôi cần phải tu tập theo con đường tuần tự 
của tâm Bồ-đề tương đối. 


Có nhiều lý do để con đường tu tập này được gọi là 
“tương đốt”. Trước hết, nó tương quan với tâm Bồ-đề tuyệt 
đối trong ý nghĩa là cả hai [con đường tu tập] đều hướng 
đến cùng một mục đích: sự trực nghiệm tánh Phật, hay 
tánh giác. 

Lấy một thí dụ so sánh, tâm Bồ-đề tuyệt đối giống 
như tầng lầu cao nhất của một tòa nhà, trong khi tâm Bồ- 
đề tương đối giống như các tầng thấp hơn bên dưới. Tất cả 
các tầng lầu đều là các phần của cùng một tòa nhà, nhưng 
mỗi tầng bên dưới đều có một tương quan tương đối so với 
tầng cao nhất. Muốn lên đến tầng lầu cao nhất, chúng ta 
phải đi qua tất cả các tầng thấp hơn bên dưới. 

Lý do thứ hai là, khi chúng ta thành tựu tâm Bồ-đề 
tuyệt đối thì không còn có sự phân biệt giữa các chúng 
sinh, mỗi một chúng sinh đều được xem như sự hiển lộ 
toàn hảo của tánh Phật. Tuy nhiên, trong khi tu tập tâm 
Bầ-đề tương đối chúng ta vẫn hành xử trong vòng đối đãi 
giữa chủ thể và khách thể, hay giữa ta và người khác. 

Lý do cuối cùng là, theo lời dạy của rất nhiều vị đại sư, 
chẳng hạn như ngài jJamgon Kontrul trong quyển “Liễu 
nghĩa cự” (Ngọn đuốc xác quyết), thì sự phát triển tâm 
Bồ-đề tuyệt đối tùy thuộc vào sự phát triển tâm Bồ-đề 
tương đối.! 


Sự phát triển tâm Bồ-đểề tương đối luôn bao hàm hai 


1 Xem Jamgon Kongtrul, The Torch of Certainty, Judith Hanson dịch 
sang Anh ngữ, (Boston: Shambhala, 1977), trang 60-61. 


Bón Sống một đời uui 


13. TỪ BI: RỘNG MỨ TRÍI TIM GÚN TÂM THỨC 





khía cạnh: phát khởi mong muốn giác ngộ (hay Bồ-đề tâm 
nguyện) và thực sự hành trì hướng đến giác ngộ (hay Bồ- 
đề tâm hành). 


Trong Bồ-đề tâm nguyện, ta nuôi dưỡng sự khát khao 
tha thiết nâng tất cả chúng sinh lên một trình độ cho phép 
họ nhận thức được tánh Phật của họ. Chúng ta bắt đầu 
bằng ý nguyện: “Tôi muốn đạt giác ngộ viên mãn để giúp 
tất cả chúng sinh hữu tình cũng đạt được giác ngộ.” Bồ-đề 
tâm nguyện chú trọng đến phần “quả”, hay kết quả, của 
sự hành trì. Trong ý nghĩa này, Bồ-đề tâm nguyện giống 
như sự chú trọng vào mục tiêu chuyên chở tất cả mọi 
người đến một nơi chốn nào đó, thí dụ như London, Paris 
hay Washington. Trong trường hợp Bồ-đề tâm nguyện, dĩ 
nhiên “nơi đến” ở đây là sự giác ngộ viên mãn của tâm 
thức, hay tâm Bồ-đề tuyệt đối. 

Bồ-đề tâm hành thường được các bản kinh luận ví 
như việc thực sự cất bước lên đường để đi đến một mục 
tiêu đã định. Bồ-đề tâm hành chú trọng đến con đường tu 
tập để đạt được mục tiêu của Bồ-đề tâm nguyện: Sự giải 
thoát tất cả chúng sinh hữu tình ra khỏi mọi hình thức và 
nguyên nhân của khổ đau thông qua sự nhận biết được 
tánh Phật của họ. 


Như đã nói, trong khi tu tập tâm Bồ-đề tương đối, 
chúng ta vẫn còn vướng mắc phần nào trong cái nhìn nhị 
nguyên về mọi chúng sinh khác, như thể sự hiện hữu của 
họ là trong tương quan tương đối với sự hiện hữu của ta. 
Nhưng khi chúng ta phát khởi tâm nguyện đưa chính bản 
thân mình cũng như tất cả chúng sinh lên đến trình độ 
nhận biết hoàn toàn về tánh Phật, một điều lạ lùng sẽ 
xảy ra: cái nhìn nhị nguyên phân biệt giữa “ta” và “người” 


3553 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





bắt đầu tan biến dần rất chậm chạp, và chúng ta sẽ tăng 
trưởng trí tuệ cùng với khả năng giúp đỡ người khác cũng 
như chính mình. 

Xét từ góc độ phương cách sống, việc nuôi dưỡng tâm 
Bồ-đề tương đối chắc chắn sẽ là một sự hoàn thiện trong 
cách ứng xử thông thường của chúng ta với người khác, 
tuy là cần có những cố gắng nhất định. Việc lên án những 
người không đồng quan điểm với ta là điều quá dễ dàng, 
phải không? Hầu hết chúng ta đều làm điều ấy một cách 
dễ dàng và không cần suy nghĩ, cũng giống như đập một 
con muỗi, con gián hay con ruồi. Điểm cốt yếu trong sự 
phát triển tâm Bồ-đề tương đối là nhận biết được rằng, về 
cơ bản thì ý muốn đạp chết một con bọ và sự thôi thúc lên 
án kẻ bất đồng ý kiến với mình cũng đều giống nhau. Đó 
là kiểu phản ứng “chống hoặc chạy” đã khắc sâu vào lớp 
não bò sát nằm trong não bộ của chúng ta, hay nói trắng 
ra thì đó là bản chất cá sấu của chúng ta. 


Vì thế, bước đầu tiên trên con đường tu tập phát triển 
tâm Bồ-đề tương đối là phải quyết định: “Tôi muốn làm cá 
sấu hay làm người?” 

Dĩ nhiên làm cá sấu cũng có những lợi điểm của nó. Cá 
sấu khôn lanh hơn kẻ thù và rất giỏi trong việc sinh tổn. 
Nhưng chúng không biết thương yêu hay thể nghiệm cảm 
giác được thương yêu. Chúng không có bạn hữu. Chúng 
không bao giờ biết đến hạnh phúc của sự nuôi dưỡng con 
cái. Chúng hầu như không biết thưởng thức âm nhạc hay 
nghệ thuật. Chúng không biết cười. Và phần đông chúng 
kết thúc cuộc đời dưới dạng những đôi giày [bằng da cá 
sấu]. 


miệt Sống một đời uui 


13. TỪ BI: RỘNG MỨ TRÍI TIM GÚñ TÂM THỨC 





Nếu bạn đã đọc đến trang này của quyến sách, có 
nhiều khả năng bạn không phải là cá sấu. Nhưng chắc 
hẳn bạn đã gặp một số người hành xử như loài cá sấu. 
Bước đầu tiên trong việc phát triển tâm Bồ-đề tương đối 
là buông bỏ sự ghét bỏ của mình đối với những kẻ mang 
“tính cá sấu” và nuôi dưỡng đôi chút bi mẫn đối với họ, vì 
họ không biết rằng họ đã bỏ lỡ đi biết bao nhiêu vẻ đẹp và 
sự phong phú của đời sống. 


Làm được điều này rồi, thì bạn có thể dễ dàng mở 
rộng tâm Bồ-đề tương đối đến tất cả chúng sinh hữu tình, 
bao gồm cả loài cá sấu thực sự và bất kỳ sinh vật nào vốn 
có thể làm cho bạn bực mình, sợ hãi hay nhờm tổm. Chỉ 
cần dành một chút thì giờ để nghĩ đến tất cả những gì mà 
chúng thiếu thốn, bạn sẽ gần như tự động mở rộng tấm 
lòng đối với chúng. 

Thật ra Bồ-đề tâm nguyện và Bồ-đề tâm hành giống 
như hai mặt của một đồng xu. Mặt này không thể tôn tại 
nếu không có mặt kia. Bồ-để tâm nguyện là sự nuôi dưỡng 
ý nguyện sẵn sàng giúp đỡ không giới hạn để tất cả chúng 
sinh đều đạt được trạng thái hạnh phúc viên mãn và thoát 
khỏi mọi đón đau khổ não. Dù bạn có thực sự giải thoát 
cho tất cả chúng sinh được hay không, điều đó không quan 
trọng. Điều quan trọng là ý nguyện của bạn. Bồ-để tâm 
hành là những hành động cần thiết để thực hiện ý nguyện 
ấy. Việc hành trì một trong hai khía cạnh của tâm Bồ-đề 
đều sẽ giúp củng cố khả năng tăng trưởng khía cạnh còn 
lại. 

Có nhiều cách để tu tập Bồ-để tâm hành: chẳng hạn 
như, nỗ lực hết sức để tránh những việc như trộm cắp, nói 
dối, nói lời vô nghĩa, hoặc chủ ý gây khổ đau bằng hành 


355 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





động hay lời nói; [và thực hiện những việc như] mở rộng 
lòng bố thí, hòa giải mọi bất hòa, nói năng từ hòa, điểm 
đạm thay vì đùng đùng nổi giận, và tùy hỷ với những điều 
tốt đẹp xảy đến cho người khác thay vì để mình chìm ngập 
trong sự ganh ghét, đố ky. Cư xử như thế là một phương 
tiện để mở rộng kinh nghiệm tu thiền đến mọi khía cạnh 
của đời sống hằng ngày. 


Không một tâm nguyện nào cao cả hơn và dũng mãnh 
hơn tâm nguyện đưa tất cả chúng sinh lên bờ giải thoát 
và đem đến sự an vui trọn vẹn qua sự nhận biết được chân 
tâm. Cho dù bạn có thành tựu được tâm nguyện này hay 
không, điều đó không quan trọng. Chỉ riêng tâm nguyện 
này thôi đã có một năng lực lớn đến mức, càng nuôi dưỡng 
tâm nguyện ấy, tâm thức bạn sẽ càng mạnh mẽ hơn, các 
phiền não sẽ giảm thiểu, bạn sẽ càng thiện xảo hơn trong 
việc cứu giúp người khác; và khi làm như thế, bạn sẽ tạo 
nhân duyên cho sự an vui hạnh phúc của chính mình. 


Snh Sống một đời uui 


1. 0Í THỨP, THỪI BIRN WÀ NữI PHÚN HÀNH TRÌ 


Một tín tâm thanh tịnh và dũng mãnh 
phải được kiến lập qua từng giai đoạn. 


Ngài Tai Situ Rinpoche Đời thứ 12 


Đôi nét về cuộc đời Đại sư Tïlopa 
(Tilopa: Some Glimpses of His LIf©) 


Ken Holmes dịch sang Anh ngữ 


hiều người thường hỏi tôi: “Tại sao có quá nhiều 
phương pháp hành trì, và phương pháp nào thích 
hợp cho tôi?” 


Nếu nhìn xung quanh, chắc chắn bạn sẽ thấy là không 
bao giờ có hai người hoàn toàn giống nhau về tính khí và 
khả năng. Có người rất giỏi về ngôn từ. Họ nhận hiểu thật 
dễ dàng những giáo pháp khẩu truyền và thoải mái trong 
việc giảng giải bằng lời nói với người khác. Một số người 
khác có năng khiếu dùng thị giác nhiều hơn. Họ nhận 
hiểu sự việc tốt nhất khi được trình bày bằng đồ hình, 
tranh ảnh. Một số khác nữa có một thính giác tỉnh nhạy 
hơn, và có những người có tị giác phát triển hơn. Có người 
có óc phân tích và những phương trình toán học rắc rối 
được họ diễn giải một cách dễ dàng. Người khác thì sẵn có 
“máu thi sŸ, với năng khiếu tuyệt vời trong việc giải bày 
về thế giới cho chính mình và người khác qua những ẩn 
dụ, thí dụ. 


357 
Yongey Mmgyur Rmboche 


HÃY CHỌN ĐIỀU GÌ 
CÓ HIỆU QUÁ VỚI BẠN 


Lấy chánh niệm làm lính canh, 
và buồng thư. 


Ngài Gyalwa Yang Gonpa 
Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


hững hoàn cảnh khác nhau đòi hỏi những biện 

pháp xử trí khác nhau. Vì vậy, việc sẵn có được 
một số tùy chọn sẽ luôn là điều hữu ích. Nguyên tắc này 
có thể áp dụng gần như cho mọi khía cạnh trong cuộc đời. 
Chẳng hạn, trong các mối quan hệ công việc hay riêng tư, 
đôi khi việc dành thì giờ để soạn thảo, xem lại và truyền 
đạt các ý tưởng của bạn qua điện thư là tốt hơn, nhưng có 
những lúc khác thì việc gọi điện thoại hay một cuộc gặp 
mặt trực tiếp lại có thể hiệu quả hơn. 


Tương tự, đối với thiền quán thì phương pháp thích 
hợp nhất tùy thuộc rất nhiều vào tình huống cụ thể cũng 
như vào tính khí và khả năng của bạn. Chẳng hạn, nếu 
phải đương đầu với những cảm xúc như sự buồn bã, giận 
dữ, sợ hãi thì việc dùng áp dụng pháp tu tonglen đôi khi 
có thể là phương pháp tốt nhất. Nhưng cũng có khi chỉ 
đơn giản là dùng chính cảm xúc ấy làm đối tượng quán 
niệm trong thiền shinay (thiền chỉ) lại hiệu nghiệm hơn. 
Thường thì cách tốt nhất để tìm ra phương pháp thích hợp 


338 
Sông một đời vui 


1. 0Í THỨC, THỪI GIAN WÀ NI CHÚN HÀNH TRÌ 





nhất cho bạn chính là thông qua sự thử nghiệm và sửa 
chữa sai lầm. 


Điểm chính yếu là nên chọn phương thức nào bạn 
thích nhất và tu tập theo phương thức ấy một thời gian. 
Nếu bạn là người thiên về “thị giác”, hãy chọn tập thiền 
quán sắc tướng khi bắt đầu tu tập định tâm. Nếu bạn là 
người nhạy cảm với các cảm giác của thân thể, hãy thử 
dùng phương thức quán chiếu luân chuyển khắp thân thể, 
hoặc chú tâm vào hơi thở. Nếu bạn là người thiên về khoa 
ăn nói, hãy thử thiền niệm thần chú. Bản thân phương 
pháp tự nó không quan trọng. Điều quan trọng là học cách 
an định tâm - sai khiến được nó thay vì để nó sai khiến 
bạn. 


Tuy nhiên, vì tâm quá năng động nên rất dễ nhàm chán 
nếu chỉ dùng mỗi một phương thức. Sau một vài ngày, vài 
tuần hay vài tháng tu tập với một phương thức nhất định 
nào đó, bạn rất dễ phát sinh ý nghĩ: “Nữa! Lại phải ngồi 
thiền rồi!” Giả sử bạn bắt đầu bằng thiền quán sắc tướng. 
Lúc đầu, pháp tu tập này có vẻ rất hay ho, dễ chịu. Thế rồi 
một ngày, không biết vì sao bạn bỗng cảm thấy nhàm chán 
phương thức này. Bạn ghét luôn cả ý nghĩ thiền quán về 
sắc tướng. Không sao cả. Bạn không cần thiển quán niệm 
sắc tướng nữa. Bạn có thể thử một phương pháp khác, như 
thiền quán về âm thanh chẳng hạn. 


Trong một khoảng thời gian, phương pháp mới này có 
vẻ rất tươi mát và thật là lý thú. Có thể bạn sẽ tự nghĩ: “Ái 
chà! Ta chưa bao giờ cảm thấy sáng suốt như thế này!” Rồi 
sau một thời gian, bạn sẽ dần dần cảm thấy nhàm chán 


359 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





phương pháp mới được chọn này. Điều này cũng không 
sao. Nếu bạn nhàm chán thiền quán về âm thanh, bạn 
có thể thử một phương thức mới, như thiền quán về mùi 
hương, hay quan sát các niệm tưởng, hay đặt sự chú ý của 
mình vào hơi thở. 


Bây giờ, hắn bạn đã rõ vì sao đức Phật chỉ dạy rất 
nhiều phương thức thiền quán khác nhau. Ngay cả khi 
chưa có những phát minh như đài truyền hình, internet, 
máy truyền thanh, máy đọc MP8 và điện thoại, đức Phật 
đã biết tâm thức con người hiếu động như thế nào, và nó 
cần được giải trí tiêu khiển tới mức nào! Vì thế, Ngài đã 
dạy cho chúng ta rất nhiều phương thức để đối trị bản 
chất hiếu động của tâm. 


Bất kỳ bạn chọn phương thức nào, điều rất quan trọng 
là trong mỗi thời khóa thiển đều phải luân phiên thay đổi 
giữa sự chú tâm vào một đối tượng và hoàn toàn buông 
thư tâm trong thiền không đối tượng. Mục đích của đối 
tượng quán niệm là giúp ta đạt đến một mức độ định tâm 
nhất định đủ để ý thức được chính tâm thức mình trong 
khi nó đang nhận biết sự vật. Việc luân phiên định tâm 
trong thiền không đối tượng và thiền có đối tượng giúp 
bạn có cơ hội tiêu hóa, hấp thụ những gì vừa trải nghiệm. 
Khi xen kẽ hai lối hành trì, bất luận bạn đang ở trong tình 
trạng nào, đang đối phó với niệm tưởng và cảm xúc của 
chính mình hoặc với một con người, hay một hoàn cảnh tợ 
hồ như “bên ngoài”, bạn sẽ dân dân nhận biết được rằng 
bất kỳ điều gì đang diễn ra cũng đều có một mối tương 
quan mật thiết với chính sự tỉnh giác nhận biết của bạn. 


bài Sống một đời uui 


NGẮN HẠN NHƯNG NHIÊU LẦN 


Hãy tránh sự nỗ lực thái quá. 
Ngài TILOPA 


Hằng hà Đại thủ ấn 
(Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ ) 


hiết lập thời khóa tu tập là một trong những 

phương cách hữu hiệu nhất để cắt đứt cuộc chuyện 
gẫu từ lâu đời giữa các nd-ron vốn đã tạo ra cảm nhận [sai 
lầm] về một “cái ta” độc lập hay tự nó tồn tại cùng với 
những gì “không phải ta” cũng tồn tại do tự tính vốn có 
hay hoàn toàn độc lập. Khi bạn xác định thời biểu cho việc 
thiền tập, bạn sẽ phát triển một thói quen có lợi, không 
những sẽ làm suy yếu đi những mô thức thần kinh cũ, mà 
còn thành công và hiệu nghiệm trong việc cấu tạo những 
mô thức mới cho phép bạn ý thức được sự tham gia của 
chính tâm thức bạn trong việc nhận biết [đối tượng] theo 
cách như thế nào. 


Mặc dầu bạn có thể xếp thời khóa thiền tập vào bất kỳ 
thời điểm nào trong ngày, nhưng theo như tôi đã học thì 
thời điểm tốt nhất để thiển tập là sáng sớm, ngay khi vừa 
thức dậy sau một đêm ngon giấc, vì lúc ấy tâm ta rất tươi 
sáng và thư giãn, trước khi bắt đầu mọi công việc hằng 
ngày. Việc dành thời gian thiền tập trước khi rời nhà đi 
làm, hay trước khi làm bất cứ công việc cần thiết nào, sẽ 
tạo ảnh hưởng tốt đến trọn ngày, và còn củng cố ý chí tu 
tập trong suốt ngày hôm ấy. 
1n 341 
Yongey Mimgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Tuy nhiên, đối với một số người, việc xếp thời khóa 
thiển tập vào đầu ngày là hoàn toàn không thể được, và 
nếu cố gắng sức để đưa việc thiền tập sáng sớm vào thời 
khóa biểu sẽ làm cho họ nghĩ rằng ngồi thiển là một khổ 
dịch! Nếu bạn thấy mình là người như thế, đừng ngại gì 
mà không chọn một lúc khác thuận lợi hơn, như giờ ăn 
trưa, sau bữa ăn chiều hay ngay trước khi đi ngủ chẳng 
hạn. 


Không có những “quy luật” phải tuân theo trong việc 
thiền tập theo thời khóa. Nhưng có một chỉ dẫn rất thực 
tiễn mà cha tôi đã liên tục nhấn mạnh với tất cả đồ đệ của 
ngài theo cách rất dễ nhớ: “Ngắn hạn nhưng nhiều lần.” 

Khi tôi mới bắt đầu giảng dạy, tôi thấy nhiều đệ tử lúc 
mới học thiền có khuynh hướng tự đặt cho mình những 
mục tiêu không thực tiễn. Họ nghĩ rằng, để tập thiền thì 
phải giữ tư thế hoàn hảo trong thời gian lâu nhất mà con 
người có thể chịu đựng được. Thế là họ ngồi đấy, tự giam 
mình trong thiền tập và tự áp chế mình phải đạt được 
trạng thái an tĩnh. Trong mấy giây đầu, phương pháp này 
dường như có hiệu quả: họ thực sự có đôi chút cảm giác an 
tĩnh. Nhưng tâm thức bao giờ cũng luôn vận động, không 
ngừng xử lý những tư tưởng mới, cảm thọ mới, cảm giác 
mới. Đó là việc của nó. Thiền tập là học cách vận dụng tâm 
thức trong trạng thái tự nhiên của nó, chứ không phải 
cố cưỡng bức tâm thức vào một kiểu khuôn khổ trói buộc 
cứng nhắc nào đó [mà cho là] của Phật giáo. 

Khi ngôi xuống tập thiền một mạch hàng giờ liền, 
chúng ta nghĩ là mình đang chuyên cần. Nhưng sự chuyên 
cần thực sự không có nghĩa là tự ép buộc mình vượt quá 


mạn Sống một đời uui 


1. 0Í THỨC, THỪI ŒIRN WÀ NI PHÚN HÀNH TRÌ 





những giới hạn tự nhiên. Chuyên cần thực sự có nghĩa là 
chỉ nỗ lực hết sức mình, thay vì chú tâm đến kết quả của 
những gì mà bạn đang cố đạt được. Thế có nghĩa là tìm 
một con đường trung dung thoải mái giữa sự quá buông 
thả và quá căng thẳng. 

Trong kinh văn còn có một câu chuyện khác về một 
nhạc công chơi đàn si-ta lỗi lạc, và cũng là một vị đệ tử 
được dẫn dắt bởi chính đức Phật. Đức Phật thấy người đệ 
tử này đặc biệt khó hóa độ, vì tâm ông hoặc quá căng hoặc 
quá lơi lỏng. Khi quá căng thẳng không những ông không 
ngồi thiền được, mà còn không bao giờ nhớ được những 
câu kinh rất đơn giản mà đức Phật đã dạy cho ông. Khi 
để cho tâm quá buông thả, ông bỏ luôn cả việc hành trì và 
ngủ gục. 

Cuối cùng đức Phật hỏi ông: 

- Khi về nhà ông làm gì? Ông có chơi đàn không? 

Người đệ tử đáp: 

- Thưa có, con có chơi đàn. 

- Ông chơi đàn giỏi không? Đức Phật hỏi. 

Người nhạc công đáp: 

- Thưa, thật ra con là người chơi đàn giỏi nhất nước. 

Đức Phật hỏi: 

- Vậy ông chơi như thế nào? Khi chơi nhạc, ông lên 
dây đàn như thế nào? Ông có làm cho dây đàn quá căng 
hoặc quá chùng không? 

Vị đệ tử đáp: 

- Thưa không. Nếu con lên dây quá căng, dây đàn sẽ 
phát ra âm thanh quá cao và sắc. Nếu không đủ độ căng 


343 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





thì dây đàn sẽ phát ra âm thanh quá trầm và đục. Thang 
âm chỉ đúng khi con đạt được điểm quân bình, nghĩa là 
không quá căng mà cũng không quá chùng. 


Đức Phật mỉm cười và cùng người nhạc sĩ trao đổi một 
cái nhìn thâm trầm. Cuối cùng ngài nói: 

- Khi thiền tập, ông cũng phải làm y hệt như thế. 

Câu chuyện này nói lên tầm quan trọng của việc tránh 
căng thẳng quá đáng khi mới bắt đầu thiền tập. Xét theo 
sự bận rộn trong thời biểu của hầu hết mọi người thời nay, 
việc dành ra dù chỉ 15 phút mỗi ngày lúc mới bắt đầu ngồi 
thiền theo thời khóa đã là một sự bó buộc lớn lao. Cho dù 
bạn có chia ra thành 3 lần thiền tập với mỗi lần ð phút 
hay 5 lần thiền tập với mỗi lần 3 phút thì cũng không thay 
đổi gì. 

Nhất là lúc ban sơ, điều vô cùng thiết yếu là bạn dành 
bất kỳ khoảng thời gian nào có thể được để thiển tập mà 
không cố gắng quá mức. Lời khuyên tốt nhất của tôi là 
hãy tiếp cận thiền tập theo cách như người ta tiếp cận thể 
thao. Tập thể thao 15 phút tốt hơn là không tập. Chỉ dành 
15 phút cho việc ngồi thiền đã tốt hơn là không dành phút 
nào cho việc ấy. Một số người cử được tạ 10 cân, trong khi 
người khác có thể cử ð0 cân không chút khó khăn. Đừng 
nhấc 50 cân khi bạn chỉ đủ sức nhấc 10 cân, nếu không 
bạn sẽ quá gắng sức và rất có thể phải bỏ ngang. Và cũng 
giống như việc tập thể thao, khi thực hành thiển quán bạn 
hãy nỗ lực hết sức mình. Đừng vượt quá những giới hạn 
của chính bạn. Thiển không phải để tranh giải. 15 phút 
thư thái ngồi thiền của bạn rồi ra có thể lợi ích hơn so với 
nhiều giờ đồng hồ của những người cố gắng quá sức trong 


sa Sống một đời uui 


1. 0Í THỨC, THỪI GIAN WÀ NI PHÚN HÀNH TRÌ 





việc ngồi thiển cho thật lâu hơn. Trong thực tế, nguyên tắc 
tốt nhất là nên ngồi thiền ít hơn so với thời gian bạn nghĩ 
là mình có thể ngôi được. Nếu bạn nghĩ mình có thể thiển 
4 phút thì ngừng lại ở 3 phút. Nếu bạn nghĩ có thể thiển 
trong 5 phút, thì ngừng lại ở 4 phút. Thực hành thiền như 
thế, bạn sẽ thấy mình hăm hở muốn ngồi thiền trở lại. 
Thay vì nghĩ rằng bạn đã đạt chỉ tiêu, hãy giữ ý muốn làm 
hơn thế nữa. 


Có một cách khác nữa để giúp cho buổi thiền tập ngắn 
của bạn trôi qua thậm chí là mau hơn nữa. Đó là dành 
một ít thời gian để phát tâm Bồ-để, tức là tâm nguyện cầu 
đạt đến một trình độ giác ngộ nào đó vì lợi ích cho chúng 
sinh. Đừng lo là tâm nguyện đó có mãnh liệt hay không, 
chỉ riêng sự phát tâm là đủ rồi, và sau một thời gian tu 
tập, hẳn là bạn sẽ nhận ra rằng sự phát tâm ấy mang một 
ý nghĩa thực sự quan trọng và sâu sắc đối với chính mình. 


Sau một lúc phát khởi khuynh hướng cởi mở chân 
thành ấy, hãy để tâm buông thư một lúc trong trạng thái 
thiền không đối tượng. Điều này rất quan trọng, bất luận 
bạn đã chọn phương pháp nào cho một buổi thiền tập nào 
đó. 

Giữa thời gian buông thư tâm và phát tâm Bồ-đề, ít 
nhất một phút đã trôi qua. Bây giờ, bạn có hơn một phút 
rưỡi để vận dụng bất kỳ phương pháp nào bạn đã chọn, 
cho dù là chú tâm vào một hình ảnh, một mùi hương, hay 
một âm thanh; quan sát niệm tưởng và cảm xúc của mình; 
hoặc là thực hành một dạng thiền quán từ bi nào đó. Sau 
đó, hãy an trụ tâm trong trạng thái thiền không đối tượng 
khoảng chừng nửa phút. 


345 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Cuối buổi thiển tập, bạn còn khoảng 30 giây để hồi 
hướng công đức. Có một câu hỏi được đặt ra với tôi rất 
nhiều lần trong những buổi thuyết giảng chung cũng như 
những buổi tham vấn riêng của các đệ tử tôi, đó là: “Tại 
sao phải mất công kết thúc bằng việc hồi hướng công đức?” 


Hồi hướng công đức vào lúc kết thúc mọi buổi thiền 
tập là nguyện rằng bất kỳ sức mạnh tâm lý hay cảm xúc 
nào mà bạn đạt được nhờ sự tu tập đều sẽ được truyền đến 
người khác. Không những đây là một pháp thực hành từ 
bi ngắn ngủi nhưng tuyệt vời, mà nó còn là một phương 
thức vô cùng tinh tế để làm tan rã sự phân biệt giữa “ta” 
và “người”. Việc hồi hướng công đức cần khoảng 30 giây, 
dầu bạn tụng bằng tiếng Tây Tạng hay bằng ngôn ngữ của 
mình. Câu tụng bằng Tạng ngữ được tạm dịch như sau: 


Nhờ vào năng lực tu tập, 

Con nguyện cho tất cả chúng sinh, 
Sau khi tích lũy sức mạnh và tuệ giác, 
Thành tựu hai trạng thái trong sáng, 
Vốn khởi sinh từ sức mạnh và tuệ giác. 


Một số trường phái tư tưởng Tây Tạng - tôi thú nhận là 
không có một chứng minh khoa học nào cho điều này - cho 
rằng những sóng âm của tiếng tụng niệm lời nguyện này 
bằng Tạng ngữ đã vang vọng qua hằng bao nhiêu thế kỷ, 
nên nếu tụng câu này bằng Tạng ngữ thì năng lực sẽ được 
tăng cường nhờ sự nối kết với những sóng âm từ xa xưa. Vì 
nghĩ đến điều này nên tôi xin cống hiến một câu tụng theo 
âm tiếng Tây Tạng: 


nh Sống một đời uui 


1. 0Í THỨC, THỪI GIAN WÀ NI PHÚN HÀNH TRÌ 





Gewa d1 yee eke wo kun 
Sonam ye shay tsok dsok nay 
Sonam ye shay lay Jung wa 
Tampa ku nyee top par shok 


Dầu bạn chọn kết thúc buổi thiền tập của mình bằng 
cách tụng câu này trong tiếng Tây Tạng theo nghi thức 
hay với bản dịch ít trang trọng hơn của nó, vẫn có một lý 
do thực tiễn để kết thúc bằng câu tụng hồi hướng công 
đức. Công đức, tiếng Tạng là “sonam”, có nghĩa là “sức 
mạnh tình thần”, hay “khả năng phát huy sức mạnh tỉnh 
thần”. Khi chúng ta làm điều gì tốt, chúng ta tự nhiên có 
khuynh hướng nghĩ rằng: “Tôi là người tốt quá chừng! Tôi 
vừa mới ngồi thiền. Tôi vừa phát nguyện cho tất cả chúng 
sinh ở mọi nơi đều được hạnh phúc chân thật và thoát 
khỏi khổ đau. Tôi sẽ được gì khi làm việc này? Cuộc đời 
của tôi sẽ thay đổi để trỏ nên tốt đẹp hơn như thế nào? Tác 
dụng của việc này đối với tôi là gì?” 

Có lẽ những câu trên đây không hoàn toàn chính xác 
như những gì bạn nghĩ, nhưng rất có thể là bạn đã nghĩ 
những điều tương tự, đại loại như vậy. 


Và thực sự là bạn đã làm một việc tốt. 


Điều bất ổn duy nhất là, khi tự khen thưởng mình, 
bạn nhấn mạnh sự khác biệt giữa bạn và người khác. 
Những tư tưởng như “tôi vừa làm một việc thiện”, “tôi là 
một người tốt quá chừng” hay “cuộc đời tôi sẽ thay đổi... 
sẽ tăng cường một cách vi tế ý nghĩ về bạn như là một thực 
thể cách biệt với chúng sinh khác, và ý nghĩ này, đến lượt 


347 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





nó, sẽ làm xói mòn lòng từ bi, cảm giác tự tin và an toàn 
đã có thể sinh khởi nhờ sự tu tập của bạn. 

Bằng vào việc hồi hướng công đức tu tập - hay nói cách 
khác là sự chủ tâm khởi lên ý nguyện rằng, cho dù có ý 
thức được hay không thì mỗi người chúng ta đều có cùng 
một khát vọng an bình và mãn nguyện giống như tất cả 
chúng sinh hữu tình - bạn sẽ làm rã tan một cách rất vi tế 
tập quán nhận thức về bất kỳ sự khác biệt nào giữa tự thân 
chúng ta và người khác vốn được tạo thành bởi các nd-ron. 


THIÊN TẬP KHÔNG THEO THỜI KHÓA 


Trong lúc làm việc, hãy nhớ nhận biết 
bản chất tỉnh túy của tâm. 


Ngài Tulku Urgyen lìnpoche 


Như thị - Quyển 1 
(As lt ls, Volume T) 


brik Pema Eunsang dịch sang Anh ngữ 


'Bh khi ta không thể sắp xếp được thì giờ để ngồi 
thiền theo thời khóa mỗi ngày. Có thể bạn phải 
làm việc từ giờ này sang giờ khác để chuẩn bị một buổi 
họp vô cùng thiết yếu trong công ty, hay là bạn phải tham 
gia một sự kiện quan trọng, như một lễ cưới hay tiệc sinh 
nhật. Có khi bạn đã hứa làm một chuyện gì đó với các con, 
với người bạn đời hay với bạn bè. Có khi bạn cảm thấy mệt 


Bật Sống một đời uui 


1. 0Í THỨC, THỪI GIAN WÀ NI CHÚN HÀNH TRÌ 





mỏi với tất cả những gì phải làm trong tuần nên chỉ muốn 
suốt ngày nằm trên giường hoặc xem TV thôi. 


Việc bỏ qua một, hai ngày thiền tập theo thời khóa 
đã định có biến bạn thành một người xấu không? Không. 
Điều này có làm đảo ngược bất kỳ thay đổi nào bạn đã đạt 
được khi thiền tập theo thời khóa trước đó? Không. Liệu 
việc bỏ qua một, hai (hay ba) ngày thiền tập theo thời 
khóa có nghĩa là bạn phải bắt đầu lại từ đầu sự tu tập với 
tâm bất thuần? Cũng không. 


Việc thiền tập theo thời khóa là rất tuyệt, vì 5, 10 hay 
1ð phút ngồi thiền mỗi ngày sẽ tạo điều kiện làm thay đổi 
cách nhìn của bạn. Nhưng hầu hết những đệ tử đầu tiên 
của đức Phật đều là những người làm ruộng, chăn cừu hay 
dân du mục. Trong lúc làm việc ruộng vườn hay chăm sóc 
gia súc và công việc gia đình, họ không có nhiều thì giờ để 
ngồi chỉnh tể, hai chân tréo lại, hai tay duỗi thắng và mắt 
nhìn đúng hướng, dầu chỉ trong năm phút để thiền tập 
theo thời khóa. Thế nào cũng có tiếng gia súc kêu đâu đó, 
hay một đứa trẻ khóc, nếu không thì cũng là ai đó chạy 
xông xộc vào lều để báo tin về một cơn mưa bất ngờ sắp 
đến sẽ làm hư hỏng lúa bắp [đang phơi]... 


Đức Phật hiểu rõ những khó khăn ấy. Dầu người ta 
hay kể những câu chuyện truyền kỳ về sự đản sanh và 
thuở thiếu thời của ngài, miêu tả ngài như con trai của 
một bậc đế vương sang giàu và lớn lên trong cung vàng 
điện ngọc, nhưng thân thế ngài thật ra khiêm tốn hơn 
nhiều. Cha ngài chỉ là một trong nhiều vị thủ lĩnh của 
16 bộ tộc cộng hòa, phải không ngừng tranh đấu để khỏi 
bị thôn tính bởi đế quốc Ấn Độ hùng cường. Mẹ ngài qua 


349 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





đời sau khi sinh ngài; cha ngài bắt ngài phải lấy vợ và 
sinh con thừa tự khi ngài chỉ là một thiếu niên. Ngài mất 
quyền thừa kế khi bỏ nhà ra đi để theo đuổi một cuộc sống 
có thể có ý nghĩa sâu sắc hơn là những kế hoạch chính trị 
hay quân sự. 


Vì vậy, khi nói về đức Phật, chúng ta nói về một người 
đã hiểu rằng cuộc đời không luôn mang đến cơ hội hay sự 
nhàn rỗi để thiền theo thời khóa. Một trong những món 
quà lớn nhất mà ngài đã ban tặng nhân loại là dạy rằng: 
Chúng ta có thể thiển tập mọi lúc, mọi nơi. Thật ra, đưa 
thiền vào cuộc sống hằng ngày là một trong những mục 
đích chính của việc tu tập Phật pháp. Bất kỳ hoạt động 
nào trong ngày cũng có thể được dùng như một cơ hội để 
thiển quán. Bạn có thể quan sát niệm tưởng của mình 
trong suốt cả ngày khi đang làm việc và thỉnh thoảng chú 
tâm vào những kinh nghiệm như mùi hương, vị nếm, hình 
sắc hay âm thanh, hay chỉ đơn giản an trụ tâm một vài 
giây trên kinh nghiệm tuyệt vời là ý thức những gì đang 
đ1 ngang qua tâm bạn. 


Tuy nhiên, khi thiền tập không theo thời khóa, điều 
quan trọng là phải đặt ra cho chính mình một mục tiêu - 
chẳng hạn như 2ð lần thiền tập trong một ngày, mỗi lần 
không kéo dài quá một hay hai phút. Ghi nhớ số lần hành 
trì trong ngày cũng rất lợi ích. Các tu sĩ và dân du mục Ở 
các nước chậm phát triển thường dùng xâu chuỗi để tính. 
Nhưng ở phương Tây người ta có rất nhiều phương thức: 
dùng máy tính bỏ túi, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân 
(PDA) và ngay cả những chiếc máy đếm nhỏ dùng trong 
các cửa hàng thực phẩm. Bạn cũng có thể theo dõi số lần 
hành trì đơn giản bằng cách ghi vào một cuốn số tay. Mục 


nhÙ Sống một đời uui 


1. 0Í THỨC, THỪI GIAN WÀ NữI PHÚN HÀNH TRÌ 





đích chính ở đây là đếm hết số lần hành trì không theo 
thời khóa để bạn có thể so sánh với mục tiêu đã đề ra. 
Chẳng hạn như khi bạn đang thiền tập không đối tượng, 
hãy đếm một. Rồi khi bạn thất niệm và bắt đầu trở lại, 
hãy đếm hai... 


Một trong những lợi ích lớn lao của việc tổ chức thiền 
tập theo cách này là sự thuận tiện và linh hoạt. Bạn có 
thể hành trì bất cứ ở đâu - trên bãi biển, trong rạp hát, sở 
làm, tiệm ăn, trên xe buýt hay xe điện ngầm, hay trong 
lớp học - miễn là bạn luôn nhớ rằng, ý định thiền tập của 
bạn chính là thiền. Bất luận là bạn đánh giá như thế nào 
về sự tu tập của mình, điểm chính yếu là luôn nhận biết 
về những lần bạn có ý định thực tập. Khi phải chống chọi 
với sự miễn cưỡng không muốn ngồi thiền, hãy nhớ đến 
câu chuyện về con bò già vừa đi vừa tiểu tiện suốt trong 
ngày. Nghĩ như thế cũng đủ làm cho bạn mỉm cười và nhớ 
lại rằng, việc tập thiển cũng dễ dàng và cần thiết giống 
như là tiểu tiện. 

Một khi bạn đã thấy thoải mái với mỗi ngày 25 lần 
thiền tập ngắn ngủi không theo thời khóa, bạn có thể đưa 
mục tiêu lên đến 50 lần, rồi dần dần đến 100 lần. Điểm 
chính yếu là lập ra một kế hoạch, nếu không bạn sẽ hoàn 
toàn quên hẳn việc thiển tập. Những giây phút trong ngày 
bạn dành ra cho mình để buông thư hay chú tâm sẽ giúp 
cho bạn ổn định tâm, để cuối cùng khi bạn có được cơ hội 
thiền tập theo thời khóa, bạn sẽ không cảm thấy như ngồi 
xuống dùng cơm với một người xa lạ. Bạn sẽ thấy những 
niệm tưởng, cảm giác và nhận thức của mình quen thuộc 
hơn nhiều, như những người bạn thân mà bạn có thể ngồi 
chơi và trò chuyện chân thành. 


351 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Còn có một vài điểm lợi ích khác trong việc tu tập 
không theo thời khóa. Trước hết, khi bạn hòa nhập việc 
tu tập với đời sống hằng ngày, bạn sẽ tránh được việc rơi 
vào trường hợp khi ngồi thiền trong thời khóa thì rất an 
tĩnh nhưng khi đi làm ở văn phòng thì trở nên căng thẳng 
hay giận dữ. Thứ hai, và điểm này có thể quan trọng hơn, 
là khi thiền tập không theo thời khóa trong đời sống hằng 
ngày, bạn sẽ dần dần trừ bỏ được quan niệm sai lầm rất 
phổ biến là phải có một nơi tuyệt đối yên tĩnh mới thiển 
tập được. 

Xưa nay chưa ai tìm được một nơi như thế cả. Ở đâu 
cũng có sự xáo động. Dầu cho bạn có trèo lên tận đỉnh núi, 
ban đầu bạn có thể cảm thấy nhẹ nhõm trong sự im lặng 
tương đối trên ấy so với với những ồn ào của thành phố 
hay trong công sở. Nhưng khi tâm bạn lắng xuống, chắc 
chắn bạn sẽ bắt đầu nghe được những tiếng động nhỏ như 
tiếng dế kêu, tiếng gió thổi qua lá cây, tiếng chim muông 
hay những con thú nhỏ sột soạt đâu đó, hay tiếng nước róc 
rách giữa các hốc đá, và sự yên lặng tuyệt đối mà bạn tìm 
kiếm bỗng nhiên bị gián đoạn. 


Thậm chí nếu bạn cố ngồi thiền trong nhà, cửa đóng 
then cài, chắc chắn cũng sẽ có những điều khiến bạn phân 
tâm: cảm giác ngứa ngáy, đau lưng, muốn nuốt nước bọt, 
tiếng nhỏ giọt từ vòi nước, tiếng đồng hồ tíc tắc, hay tiếng 
chân ai đi ở tầng trên. Dù bạn đi đâu đi chăng nữa, cũng 
luôn có sự xáo động. Lợi ích lớn nhất của việc thiền tập 
không theo thời khóa nằm ở chỗ là, bạn sẽ học được cách 
đối phó với những xáo động ấy, bất kể chúng đến dưới hình 
thức nào và khó chịu đến đâu. 


HC Sống một đời uui 


MỌI LÚC, MỌI NƠI 


Hãy kết hợp tất cả 
những øì bạn gặp với thiền tập. 


jJamgon Eongtrul 


Giác tỉnh đại đạo 
(The Great Path of Awakening) 


Ken McLeod dịch sang Anh ngữ 


đi những suy nghĩ như trên, hãy xem xét một vài 
Vno cách giúp bạn thiền tập trong cuộc sống 
hằng ngày, thậm chí vận dụng những gì thông thường có 
vẻ như xáo động thành những trợ duyên cho việc an trụ 
tâm. Trong các bản văn xưa gọi đó là: “sống bình thường 
là đạo”. 


Chỉ đơn giản bước đi trên đường phố cũng có thể là 
một cơ hội tuyệt vời để phát triển chánh niệm. Đã bao 
lần bạn thấy mình bắt đầu một việc gì đó, như hướng đến 
tiệm thực phẩm hoặc đi bộ đến nhà hàng dùng cơm trưa, 
và rồi thấy mình đến nơi mà không biết mình đã đi đến 
như thế nào? Đó là một thí dụ điển hình của việc thả lỏng 
cho “con khi điên” chạy lung tung, bày đặt đủ trò xáo trộn, 
không những không cho bạn thể nghiệm sự trọn vẹn của 
giây phút hiện tại, mà còn cướp đi của bạn cơ hội chú 
tâm và thực tập chánh niệm. Cơ hội tu tập ở đây là hãy 
quyết định tỉnh giác hướng sự chú tâm của mình đến sự 
vật chung quanh. Hãy nhìn tòa nhà mà bạn đi ngang, 
nhìn những người khác đi trên lề, dòng xe cộ trên đường 
Sa 353 
Yongey Mimgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





và hàng cây dọc con đường bạn đi. Khi bạn chú tâm vào 
những gì bạn nhìn thấy, con khỉ điên sẽ thuần lại. Tâm 
bạn trở nên bớt xáo động, và bạn sẽ bắt đầu cảm thấy an 
tĩnh. 


Bạn cũng có thể chú tâm đến cảm thọ của thân thể 
khi đang đi, đến cảm giác của đôi chân đang bước, của bàn 
chân chạm mặt đất, của nhịp thở và nhịp tìm đập. Phương 
thức này cũng hiệu quả ngay cả khi bạn đang vội, và thực 
sự là một phương pháp tuyệt vời để đối trị với sự nôn nao 
nóng nảy thường đi kèm với sự hối hả gấp gáp. Bạn có thể 
bước nhanh mà vẫn chú ý đến cảm giác của thân thể hoặc 
đến những con người, nơi chốn hay sự vật trên đường bạn 
đi qua. Chỉ cần tự nghĩ rằng: “Bây giờ tôi đang đi trên 
đường... bây giờ tôi thấy một tòa nhà... một người mặc áo 
thun và quần jeans... Bây giờ bàn chân trái tôi đang chạm 
đất... Bây giờ bàn chân phải tôi đang chạm đất...” 


Khi bạn hướng sự tỉnh giác nhận biết vào mọi hoạt 
động của mình, những xáo động và âu lo sẽ giảm dần và 
tâm bạn trở nên an bình, thư giãn hơn. Và khi bạn thực sự 
đến nơi rồi, bạn sẽ ở trong một tâm trạng thư thái, cởi mở 
hơn để giải quyết phần tiếp theo của những việc phải làm. 


Bạn cũng có thể thực tập giống như thế trong lúc lái 
xe, hay trong những công việc hằng ngày lúc ở nhà hay 
trong công sở, đơn giản chỉ bằng cách hướng sự chú ý đến 
những đối tượng trong tầm mắt, hoặc dùng âm thanh để 
quán chiếu. Ngay cả những việc đơn giản như nấu bếp 
hay ăn cơm cũng là những cơ hội để tu tập. Khi đang thái 
rau chẳng hạn, bạn có thể hướng sự chú tâm đến hình 
dạng hay màu sắc của mỗi đoạn rau được thái ra, hay đến 


" Sống một đời uui 


1. 0Í THỨC, THỪI GIAN WÀ NI CHÚN HÀNH TRÌ 





tiếng nước sôi trong nổi canh. Khi ăn, hãy để ý đến hương 
vị của thức ăn. Để thay đổi, bạn cũng có thể thực tập thiền 
không đối tượng trong bất kỳ tình huống nào, và để cho 
tâm thức buông thư một cách đơn giản và rộng mở khi làm 
bất cứ việc gì, không tham cầu mà cũng không khó chịu. 


Thậm chí trong giấc ngủ hay giấc mơ bạn cũng có thể 
thực hành thiền được. Khi bắt đầu ngủ, bạn có thể hoặc an 
trụ tâm trong trạng thái thiền không đối tượng, hoặc nhẹ 
nhàng chú ý đến cảm giác buồn ngủ. Bạn cũng có thể biến 
giấc mơ thành kinh nghiệm thiền quán bằng cách thầm 
lặp đi lặp lại lúc sắp ngủ: “Tôi sẽ nhận biết những giấc mơ 
của tôi... Tôi sẽ nhận biết những giấc mơ của tôi... Tôi sẽ 
nhận biết những giấc mơ của tôi...” 


KẾT LUẬN 


Khi bạn bắt đầu cảm thấy hoàn toàn cô độc, đó là 
khi bạn bắt đầu tự cứu được mình, 
tự tạo ra sự an vui tự tại. 


Chogyam Trungpa 


Trò chơi huyễn tưởng 
(LHusions Game) 


hiển tập không phải là một sự tu tập có cùng 
khuôn thước thích hợp cho tất cả mọi người. Mỗi 
cá nhân biểu hiện một sự kết hợp độc đáo về tính khí, nền 
tảng giáo dưỡng và khả năng. Đức Phật đã nhận biết điều 


355 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





này nên truyền dạy rất nhiều phương pháp khác nhau 
để giúp chúng sinh thuộc mọi tầng lớp và trong mọi hoàn 
cảnh đều có thể nhận biết bản thể của tâm thức mình và 
sự giải thoát chân thật la khỏi ba độc: tham, sân, si. Một 
số trong những phương pháp này có thể có vẻ như rất đời 
thường, nhưng thật ra chúng biểu thị tinh túy của sự tu 
tập Phật pháp. 


Cốt lõi giáo pháp của đức Phật là, trong khi sự tu tập 
hành trì theo thời khóa có thể giúp chúng ta phát triển sự 
trực nghiệm về tánh Không, trí tuệ và từ bi, nhưng những 
kinh nghiệm như thế lại chẳng có ý nghĩa gì nếu như ta 
không thể vận dụng chúng vào mọi khía cạnh của cuộc 
sống hằng ngày. Bởi vì chính trong khi đối diện với những 
thách thức của cuộc sống hằng ngày mà ta mới có thể thực 
sự đo lường được mức phát triển sự trầm tĩnh, tuệ giác và 
tâm từ bi của mình. 

Tuy vậy, đức Phật khuyến khích chúng ta hãy tự mình 
thử nghiệm các giáo pháp. Trong một quyển kinh, Ngài đã 
thúc giục các đệ tử hãy thử nghiệm những giáo pháp của 
Ngài qua việc hạ thủ công phu thay vì chấp nhận chỉ hoàn 
toàn qua những giá trị bề ngoài: 


“Như người ta phải nung, cắt 

và mài đập để thử vàng, 

Cũng thế, một tỳ-kheo có trí tuệ 

sẽ khảo sát giáo pháp của ta. 

Hãy khảo sát kỹ càng giáo pháp của ta, 
Đừng chấp nhận chỉ bằng vào lòng tin.” 


Cũng trên tỉnh thần đó, tôi đề nghị quý vị hãy tự mình 


mà Sống một đời uui 


1. 0W THỨC, THỪI GIAN WÀ NI CHÚN HÀNH TRÌ 





thử nghiệm giáo pháp xem có hiệu quả đối với mình hay 
không. Một vài pháp tu có thể là hữu ích với quý vị, nhưng 
một số khác có thể không hiệu quả. Một số trong quý vị có 
thể sẽ tức thời cảm thấy thích thú đối với một hay một vài 
phương thức, trong khi những phương thức khác đòi hỏi 
phải hành trì nhiều hơn một chút. Thậm chí một số người 
trong quý vị có thể thấy rằng việc thực hành thiền quán 
không đem lại chút lợi ích nào cho mình cả. Điều này cũng 
không sao cả. Điều quan trọng nhất là phải tìm thấy và 
hành trì theo một pháp tu nào có thể làm sinh khởi một 
cảm giác an tịnh, trong sáng, tự tin và an bình. Nếu làm 
được như thế, bạn sẽ làm lợi ích không chỉ cho riêng mình 
mà còn cho cả mọi người quanh bạn nữa. Và đó cũng là 
mục đích của tất cả những thực hành khoa học cũng như 
tâm linh, phải không? Đó là tạo ra một thế giới an toàn 
hơn, hài hòa hơn, một thế giới tốt đẹp, không những cho 
chính mình mà còn cho những thế hệ mai sau. 


357 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





nHh Sống một đời uui 


PHÀN BR 
KẾT QUÁ TU TẬP 


Kinh nghiệm chuyển hóa não bộ. 
jJerome FEagan 

- Ba khái niệm lôi cuốn 

(Three Seductive lIdeas) 


359 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





0U Sống một đời uui 


ẤẨ ^ ^ ? . z 


Ban đầu tâm thức của chúng ta không thể duy 
trì sự ổn định và thư thái được lâu. 

Tuy nhiên với sự bền bỉ và kiên định, sự tĩnh 
lặng và an định sẽ dần dần phát triển. 


Bokar Rinpoche 


Thiền quán: Lời khuyên cho kẻ sơ cd 
(Meditation: Advrce to BegIinners) 


Christlane Buchet dịch sang Anh ngữ 


hững kinh nghiệm tuyệt vời có thể sinh khởi khi 

bạn an trụ tâm trong thiền quán. Đôi khi phải 
mất một thời gian chúng mới sinh khởi, nhưng có khi 
chúng lại sinh khởi ngay lần đầu tiên bạn ngồi xuống tĩnh 
tọa. Những kinh nghiệm thông thường nhất là sự hỷ lạc, 
trong sáng và siêu việt khái niệm. 

Theo như tôi từng được nghe giải thích, hỷ lạc là một 
cảm giác thuần túy hạnh phúc, thư thái và nhẹ nhàng 
trong cả thân và tâm. Khi kinh nghiệm này phát triển 
mạnh mẽ hơn thì dường như tất cả những gì bạn nhìn thấy 
đều là do tình thương cấu thành. Thậm chí những kinh 
nghiệm đau đón thể xác cũng dịu đi rất nhiều và hầu như 
không còn cảm nhận được nữa. 

Sự trong sáng là khả năng thấy được bản chất của sự 
vật hiện hữu như thể toàn bộ thực tại là một phong cảnh 


361 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





ngời sáng trong một ngày nắng đẹp không mây. Mọi thứ 
đều hiển hiện một cách phân minh, và mọi thứ đều trở 
nên có ý nghĩa. Ngay cả những niệm tưởng và cảm xúc 
phiền não cũng có chỗ của chúng trong phong cảnh rực 
sáng ấy. 

Điêu việt khái niệm là một kinh nghiệm của tâm hoàn 
toàn rộng mở. Nhận thức của bạn là trực tiếp và không bị 
che mờ bởi sự phân biệt do những khái niệm như “ta” và 
“người khác”, chủ thể và khách thể, hay bởi sự giới hạn 
dưới bất kỳ dạng thức nào. Đó là kinh nghiệm của một tâm 
thức thanh tịnh và vô hạn như không gian, không có khởi 
đầu, chặng giữa và kết thúc. Cũng giống như bạn thức tỉnh 
trong cơn mộng và nhận biết được rằng tất cả những gì trải 
qua trong mộng không hề tách biệt với tâm thức người nằm 
mộng. 


Tuy nhiên, tôi rất thường nghe những người mới học 
thiền kể rằng họ ngồi đó và chẳng có gì xảy ra. Đôi khi họ 
có được cảm giác an tĩnh nhưng rất mờ nhạt và rất ngắn 
ngủi. Nhưng trong hầu hết các trường hợp thì họ không 
cảm thấy sự khác biệt gì với trước khi ngồi thiền hay sau 
khi đứng dậy. Đó có thể là một sự thất vọng thực sự. 


Tệ hơn nữa, một số người còn cảm thấy mất phương 
hướng, như thể cái thế giới quen thuộc của những niệm 
tưởng, cảm xúc và cảm giác của họ hơi bị nghiêng đổ, điều 
này có thể dễ chịu hay khó chịu. 


Như tôi đã đề cập trước, dầu bạn có thể nghiệm sự hỷ 
lạc, trong sáng, mất phương hướng hay chẳng có gì cả, thì 
ý định ngồi thiền vẫn là quan trọng hơn so với những gì 


nUC Sống một đời uui 


15. ẤN ĐỀ UÀ KHẢ NĂNG TÍNH 





xảy ra khi bạn ngồi thiền. Vì sự tỉnh thức vốn luôn hiện 
hữu, nên chỉ riêng nỗ lực nối kết với nó cũng đủ làm phát 
triển sự nhận biết của bạn về nó. Nếu bạn tiếp tục tu tập, 
dần dần bạn sẽ cảm nhận được đôi chút về một điều gì 
đó, một cảm giác tĩnh lặng hay an bình của tâm thức, hơi 
khác trạng thái tâm thức thông thường của bạn. Khi bắt 
đầu thể nghiệm điều này rồi, bạn sẽ nhận hiểu được bằng 
trực giác sự khác biệt giữa một tâm thức bị xáo trộn và 
tâm thức không bị xáo trộn khi ngồi thiền. 


Ban đầu, hầu hết chúng ta không có khả năng trụ 
tâm được lâu trong sự tỉnh giác đơn thuần. Nếu bạn trụ 
tâm được trong một thời gian rất ngắn cũng đã là rất tốt. 
Chỉ cần làm theo những chỉ dẫn đã được trình bày ở phần 
trước để lặp lại nhiều lần khoảng thời gian thư thái ngắn 
ngủi ấy trong suốt bất kỳ buổi thiển tập nào. Thậm chí 
việc trụ tâm trong khoảng thời gian một hơi thở vào và 
một hơi thở ra đã vô cùng lợi lạc rồi. Hãy làm như thế một 
lần nữa, một lần nữa và một lần nữa... 


Mọi điều kiện quanh ta luôn biến đối, và sự an bình 
thực sự nằm ở khả năng thích nghi với những thay đổi. 
Thí dụ, bạn đang ngồi đó, an tĩnh chú tâm vào hơi thở 
của mình, và rồi người láng giềng ở lầu trên bắt đầu dùng 
máy hút bụi, hay một con chó bắt đầu sủa ở gần đó. Có thể 
bạn bắt đầu đau lưng hay đau chân, hoặc là bạn có cảm 
giác ngứa. Hay có thể là ký ức về một cuộc tranh cãi xảy 
ra cách đây vài hôm không biết vì sao bỗng hiện ra trong 
đầu bạn. Những điều như vậy vẫn thường xảy ra, và đó là 
một lý do khác nữa giải thích việc đức Phật đã dạy chúng 
ta nhiều phương pháp thiền đến thế. 


363 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Khi những xáo trộn như trên khởi sinh, hãy biến chúng 
thành một phần của sự hành trì. Kết nối sự tỉnh thức 
nhận biết của bạn với sự xáo trộn. Nếu đang tu tập với hơi 
thở mà bị gián đoạn bởi tiếng chó sủa hay tiếng máy hút 
bụi, hãy chuyển sang thiển quán âm thanh, hướng sự chú 
tâm vào tiếng động. Nếu bạn thấy đau lưng hay đau chân, 
hướng sự chú ý của mình vào cái tâm đang cảm giác đau. 
Nếu cảm thấy ngứa thì cứ gãi. Nếu bạn có dịp đến chùa 
tham dự một buổi thuyết pháp hay một thời tụng kinh, 
chắc hắn bạn đã thấy các thầy không ngừng gãi ngứa, đổi 
chỗ trên gối hay ho hen nữa. Thế nhưng, rất có khả năng 
là, nếu các vị hành trì nghiêm túc thì họ sẽ làm những 
điều ấy với một sự tỉnh thức và hướng sự chú tâm vào cảm 
giác ngứa, cảm giác khi gãi ngứa, và vào cảm giác dễ chịu 
sau khi gãi được chỗ ngứa. 

Nếu bạn bị xáo trộn bởi những cảm xúc mạnh mẽ, bạn 
có thể cố gắng tập trung, như đã chỉ dẫn ở trước, vào cái 
tâm thức đang thể nghiệm cảm xúc ấy. Hoặc là bạn có thể 
chuyển sang phép tu tập tonglen, sử dụng bất cứ điều gì 
bạn đang cảm nhận - sự giận dữ, buồn rầu, ganh tức, ham 
muốn - như là cơ sở cho sự tu tập. 


Trong trường hợp hoàn toàn ngược lại, tôi được biết 
một số người cảm thấy tâm mơ hồ và buồn ngủ mỗi khi 
ngồi thiền. Đối với họ, chỉ giữ được cho mắt mở và hướng 
sự chú tâm vào những gì đang làm đã là cả một nỗ lực ghê 
gớm. Họ bị thôi thúc mãnh liệt bởi ý muốn buông xuôi tất 
cả và nhảy lên giường ngủ. 

Có vài phương pháp đối trị cho trường hợp này. Phương 
pháp thứ nhất chỉ đơn giản là một biến thể của sự tỉnh 


nà Sống một đời uui 


15. ẤN ĐỀ UÀ KHẢ NĂNG TÍNH 





thức nhận biết những cảm giác của thân thể. Đó là hướng 
sự chú ý của bạn vào chính cái cảm giác mờ mịt hay sự 
buồn ngủ. Nói cách khác, hãy sử dụng tâm mờ mịt của 
mình thay vì để cho nó sai sử. Nếu bạn không thể ngồi dậy 
thì cứ nằm mà vẫn giữ xương sống càng thẳng càng tốt. 


Một phương thức khác là ngước mắt nhìn lên. Bạn 
không cần ngấng mặt hay hất cằm lên, chỉ ngước mắt 
thôi. Làm như thế thường có tác dụng đánh thức tâm. 
Trong khi đó, hạ tầm nhìn xuống có tác dụng xoa địu khi 
tâm bạn quá náo động. 


Khi cả hai phương thức đối trị sự chán nản hay xáo 
động này đều vô hiệu, tôi thường khuyên đệ tử hãy ngừng 
một chút để nghỉ giải khuây, như đi dạo một vòng, làm 
một điều gì đó trong nhà, tập thể thao, đọc sách hay làm 
vườn. Khi cả thân và tâm của bạn đều từ chối hợp tác, tự 
bắt buộc mình ngôi thiền là điều vô nghĩa. Nếu bạn cố 
gắng áp đảo sự phản kháng, cuối cùng bạn sẽ chán ghét 
tất cả những gì liên quan tới thiền và quyết định tìm hạnh 
phúc trong cuộc vui phù phiếm nào đó. Những lúc đó, tất 
cả các kênh truyền hình thu qua vệ tỉnh hay truyền hình 
cáp đều có vẻ vô cùng hấp dẫn. 


365 
Yongey Mmgyur Rmboche 


TRÌNH TỰ TU TẬP THIÊN QUÁN 


Hãy để ly nước [tâm] bị vấn đục 
bởi tạp niệm được lắng trong. 


Ngài Tilopa 


Hằng hà Đại thủ ấn 
(Ganges Mahamudra) 


Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


hi mới bắt đầu tập thiền, tôi đã hãi hùng nhận 

thấy mình có nhiều niệm tưởng, cảm xúc và cảm 
giác hơn cả trước khi tu tập. Dường như tâm tôi đang 
trở nên náo loạn hơn thay vì an tĩnh hơn. Quý thầy bảo 
tôi: “Đừng lo, không phải tâm con trở nên tệ hơn trước 
đâu. Điều thực sự xảy ra là con đang nhận biết nhiều hơn 
những hoạt động liên tục diễn ra của tâm, mà trước đây 


tu, 


con không để ý. 


KINH NGHIỆM THÁC ĐÔ 

Quý ngài ví kinh nghiệm này với hình ảnh một thác 
nước đột nhiên tăng nhanh lượng nước khi trời xuân trở ấm. 
Các ngài nói, khi những dòng nước từ băng tuyết tan ra trên 
các ngọn núi ào ạt đổ xuống, mọi thứ đều bị khuấy động, 
xáo trộn. Có hàng trăm viên đá, sỏi và đủ mọi thứ khác bị 
cuốn trôi theo dòng nước, nhưng ta không thể nhìn thấy hết 
vì nước ào ạt chảy quá nhanh và có quá nhiều cặn bẩn làm 
cho nước đục ngầu. Cũng vậy, ta rất dễ bị tán loạn bởi tất 


366 
Sông một đời vui 


15. ẤN ĐỀ UÀ KHẢ NĂNG TÍNH 





cả những cặn bẩn tỉnh thần và cảm xúc như thế. Các ngài 
dạy tôi một bài nguyện ngắn có tên là Dor7é Chang Tungma. 
Bài này đã giúp tôi rất nhiều những khi tâm tôi dường như 
bị chế ngự bởi những niệm tưởng, cảm xúc và cảm thọ. Một 
phần của bài nguyện này có thể tạm dịch như sau: 


Pháp thân thiền thể không tán loạn. 
Muôn ngàn niệm tưởng thảy không hư. 
Nguyện con an trụ trong thực thể, 
Niệm niệm tâm tâm tự như như. 


Khi hướng dẫn cho rất nhiều đệ tử trên khắp thế giới, 
tôi nhận thấy rằng kinh nghiệm “thác để” như trên thường 
là điều họ gặp trước tiên khi mới vào thiền. Quả thật có 
nhiều loại phản ứng thường gặp đối với kinh nghiệm này, 
và tôi đã từng trải qua tất cả. Trong một ý nghĩa nào đó, 
tôi nghĩ mình thật may mắn, vì việc trải qua tất cả những 
giai đoạn này giúp tôi phát triển được khả năng cảm thông 
nhiều hơn với các đệ tử của tôi. Tuy nhiên, vào thời điểm 
đó thì kinh nghiệm “thác để” đối với tôi dường như là một 
thử thách khủng khiếp. 

Phản ứng thứ nhất là tìm cách chặn đứng “dòng thác” 
bằng cách cố ngăn những tư tưởng, cảm xúc và cảm thọ, 
nhằm đạt được một cảm giác an tĩnh, rộng mở và bình an. 
Nỗ lực chặn đứng kinh nghiệm như thế là phản tác dụng, 
vì nó tạo ra một sự căng thẳng về mặt tỉnh thần hay trong 
cảm xúc mà cuối cùng sẽ biểu lộ thành sự căng thẳng nơi 
thân thể, nhất là phần thân trên: mắt trợn ngược, tai 
vềnh, vai và cổ cứng lại một cách bất thường. Tôi thường 
gọi gia1 đoạn thực tập này là “thiền cầu vồng” vì sự an tĩnh 


367 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





có được sau khi ngăn chặn “dòng thác tư tưởng” là hão 
huyền và phù du chẳng khác gì cái cầu vồng. 


Một khi bạn buông bỏ ý định tự áp đặt cảm giác an 
tĩnh giả tạo, bạn sẽ phải đương đầu với kinh nghiệm thác 
nước “thô”, nghĩa là tâm bạn sẽ bị cuốn trôi bởi nhiều niệm 
tưởng, cảm giác và cảm thọ khác nhau mà lúc trước bạn 
đã cố ngăn chặn. Nói chung, đây cũng là kiểu kinh nghiệm 
của những cái “ủa”[tỉnh giác] đã được miêu tả ở Phần 2 - 
khi bạn bắt đầu cố gắng quan sát niệm tưởng, cảm xúc và 
cảm thọ, và rồi bị chúng cuốn trôi đi. Bạn nhận biết mình 
đã bị cuốn trôi, và bạn cố gắng bắt mình trở về bằng cách 
đơn giản là quan sát những gì đang diễn ra trong tâm 
thức. Tôi gọi đây là dạng “móc câu” của thiền, vì ta cố “móc 
dính vào” những kinh nghiệm của mình rồi cảm thấy hối 
tiếc khi thay vào đó đã để mình bị chúng cuốn trôi. 


Có hai phương thức để đối trị tình trạng “móc câu” 
này. Nếu sự hối tiếc của bạn là thực sự mạnh mẽ vì đã 
để cho mình bị những xáo động cuốn trôi, thì chỉ nên nhẹ 
nhàng hướng tâm vào kinh nghiệm hối tiếc ấy. Nếu sự hối 
tiếc của bạn không quá mạnh mẽ, hãy buông bỏ những 
xáo động và hướng sự tỉnh giác nhận biết của bạn vào 
những kinh nghiệm hiện tại. Chẳng hạn, bạn có thể chú 
ý đến những cảm thọ của thân thể: có thể đầu bạn hơi 
nóng một chút, tim đập hơi nhanh hơn, hay cổ hoặc vai 
hơi cứng. Chỉ cần tỉnh thức nhận biết những điều đó hoặc 
những kinh nghiệm khác đang diễn ra trong hiện tại. Bạn 
cũng có thể cố gắng buông thư tâm trong một sự chú ý đơn 
thuần - như đã đề cập ở Phần 1 và Phần 2 - vào chính sự 
tuôn chảy ào ạt của dòng thác [tư tưởng]. 


ĐO Sống một đời uui 


15. ẤN ĐỀ WÀ KHẢ NĂNG TÍNH 





Dầu bạn đối trị như thế nào đi nữa, kinh nghiệm “thác 
để” cũng mang lại một bài học quan trọng, đó là sự buông 
bỏ những định kiến về thiền định. Những kỳ vọng của bạn 
khi đến với thiền thường là những chướng ngại lớn nhất 
cho sự tu tập. Điều quan trọng là hãy để mình giản dị 
nhận biết những gì đang diễn ra trong tâm trí, đúng thật 
như bản chất của chúng. 


Một khả năng khác nữa có thể xảy ra là, những kinh 
nghiệm đến và đi quá nhanh chóng khiến bạn không nhận 
thức được chúng. Như thể mỗi niệm tưởng, cảm giác và 
cảm thọ là một giọt nước rơi vào một cái hồ to rộng và hòa 
tan ngay trong đó. Thật ra, đó là một kinh nghiệm rất tốt. 
Đó là một loại thiền không đối tượng, dạng thiền chỉ tốt 
nhất. Vì thế, nếu bạn không hứng được từng “giọt nước”, 
cũng đừng tự trách mình, mà hãy hoan hỷ tự chúc mừng, 
vì bạn đã tự nhiên đạt đến một trạng thái thiển mà hầu 
hết những người khác đều thấy là rất khó đạt đến. 


Đau một thời gian tu tập, bạn sẽ thấy dòng chảy ào 
ạt của những tư tưởng, cảm giác v.v... bắt đầu chậm dần, 
và bạn có thể phân biệt rõ ràng hơn những kinh nghiệm 
của mình. Những điều ấy vốn luôn có đó, nhưng cũng như 
trường hợp thác nước, khi con nước lũ khuấy động quá 
nhiều cặn bẩn, bạn không thể nhìn thấy gì. Cũng thế, khi 
những quán tính và xáo động thường che mờ tâm bắt đầu 
lắng xuống nhờ thiền tập, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy được 
những hoạt động vốn không ngừng diễn ra ngay dưới cấp 
độ nhận biết thông thường. 

Tuy vậy, có thể là bạn vẫn không thể quan sát từng 
tư tưởng, từng cảm giác hay cảm thọ khi chúng đi qua, 


369 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





nhưng chỉ thoáng thấy chúng, khá giống với kinh nghiệm 
khi vừa lỡ một chuyến xe buýt, như đã miêu tả ở phần 
trước. Điều này cũng tốt. Cái cảm giác vừa bỏ lỡ không 
quan sát được một tư tưởng hay cảm giác chính là dấu 
hiệu của sự tiến bộ, cho thấy là tâm bạn tự nó đang trở 
nên sắc bén để nắm bắt những dấu vết của mọi động tĩnh, 
như cách của một thám tử bắt đầu nhận ra được những 
manh mối. 


Khi tiếp tục tu tập, bạn sẽ thấy mình có khả năng 
nhận thức ngày càng rõ rệt hơn mỗi một kinh nghiệm khi 
chúng vừa sinh khởi. Các bậc thầy của tôi đã dùng một 
hình ảnh thí dụ để mô tả hiện tượng này như là lá cờ bay 
phần phật trong cơn gió mạnh. Lá cờ không ngừng phất 
tới phất lui tùy theo hướng gió thổi. Chuyển động của lá 
cờ cũng giống như những sự kiện đang trôi nhanh qua 
tâm thức bạn, trong khi cột cờ biểu thị tâm tỉnh giác bản 
nhiên: thẳng đứng và vững chãi, cắm chặt vào lòng đất, 
không bao giờ nghiêng ngả, bất kể gió mạnh đến đâu đang 
thổi lá cờ về hướng này hay hướng khác. 


KINH NGHIỆM DÒNG SÔNG 


D" dần, khi cứ tiếp tục tu tập, thế nào rồi bạn 
cũng sẽ đến lúc có thể phân biệt một cách rõ 
ràng những chuyển động của niệm tưởng, cảm xúc và cảm 
thọ khi chúng đi qua tâm bạn. Vào lúc này, bạn bắt đầu 
chuyển từ kinh nghiệm “thác để” sang những gì mà các 
bậc thầy của tôi gọi là “kinh nghiệm dòng sông”, trong đó 
mọi thứ vẫn chuyển động, nhưng chậm chạp, nhẹ nhàng 


BôU Sống một đời vui 


15. ẤN ĐỀ UÀ KHẢ NĂNG TÍNH 





hơn. Một trong những dấu hiệu đầu tiên biểu hiện rằng 
bạn đã đi vào giai đoạn “kinh nghiệm dòng sông” trong 
thiền tập là thỉnh thoảng bạn có thể an trụ trong chánh 
niệm mà không cần quá cố gắng, và tỉnh thức nhận biết 
một cách tự nhiên tất cả những gì đang diễn ra trong nội 
tâm hay bên ngoài bạn. Và khi ngồi thiền theo thời khóa, 
bạn sẽ cảm thấy ba kinh nghiệm: hỷ lạc, trong sáng và 
siêu việt khái niệm xuất hiện một cách rõ rệt hơn. 

Đôi khi cả ba kinh nghiệm này xảy ra đồng thời, và 
cũng có khi một kinh nghiệm mạnh mẽ hơn hai kinh 
nghiệm kia. Bạn có thể cảm giác thân thể nhẹ nhàng hơn 
và bớt căng thẳng. Bạn có thể thấy những cảm nhận của 
mình sáng rõ hơn và dường như “trong suốt” hơn ở chỗ 
chúng không còn có vẻ quá nặng nề hay đè nén như trước. 
Tư tưởng và cảm giác không còn có vẻ như quá mạnh mẽ 
nữa; chúng như đã được thấm nhuần cam lộ của trí tuệ 
trong thiền định. Chúng xuất hiện như những ấn tượng 
thoáng qua hơn là những sự thật tuyệt đối. Khi bạn được 
tắm trong “kinh nghiệm dòng sông”, bạn sẽ thấy tâm an 
tĩnh hơn. Bạn sẽ không thấy những chuyển động của nó 
là nghiêm trọng, và kết quả là bạn sẽ thể nghiệm một cảm 
giác tự tin hơn, rộng mở hơn, và cảm giác này sẽ không 
bị lay chuyển bởi những người bạn gặp, những gì bạn 
trải nghiệm hay những nơi bạn đến. Cho dù những kinh 
nghiệm như thế có thể đến rồi đi, nhưng bạn sẽ bắt đầu 
cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới quanh bạn. 


Một khi điều này xảy ra, bạn cũng sẽ bắt đầu nhận 
biết rõ những khoảng trống rất ngắn giữa hai niệm tưởng. 
Ban đầu, những khoảng trống này rất chớp nhoáng, như 
một thoáng hoàn toàn không khái niệm, không kinh 


371 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





nghiệm. Nhưng với thời gian, khi tâm bạn an tĩnh hơn, 
khoảng trống này sẽ ngày càng dài hơn. Đây thực sự là 
tâm yếu của việc tu tập thiền an trụ shinay: đó là khả 
năng nhận biết và an trụ vào những khoảng trống giữa 
các niệm tưởng, cảm xúc hay sự kiện tỉnh thần nào khác. 


KINH NGHIỆM MẶT HỒ 


đa. kinh nghiệm dòng sông, tâm của bạn có thể 
vẫn còn gặp lắm thăng trầm. Ở giai đoạn tiếp theo 
mà các bậc thầy của tôi gọi là kinh nghiệm “mặt hổ”, tâm 
bạn sẽ có cảm giác rất tĩnh lặng, mênh mông và thoáng 
đãng, như một mặt hồ không có sóng. Bạn sẽ cảm nhận 
hạnh phúc đích thực, không còn bất cứ sự thăng trầm nào 
nữa. Bạn hoàn toàn tự tin, vững chãi và thể nghiệm được 
một cảnh giới giác tính trong thiền định, gần như không 
gián đoạn, ngay cả trong lúc ngủ. Bạn vẫn còn gặp những 
bất ổn trong cuộc sống, như tư tưởng bất thiện hay cảm 
xúc mãnh liệt v.v... nhưng thay vì là chướng ngại, chúng 
sẽ là những cơ hội tốt để giác tính trong thiền định trở nên 
sâu sắc hơn, như một vận động viên điền kinh chấp nhận 
thách thức chạy thêm nửa dặm đường để nhờ đó vượt qua 
“bức tường” của sự miễn cưỡng và tăng cường sức mạnh 
cũng như kỹ năng của mình thậm chí còn hơn trước đó 
nữa. 

Đồng thời thân thể của bạn sẽ cảm nhận được sự khinh 
an của niềm hỷ lạc, sự trong sáng tăng trưởng khiến mọi 
nhận thức của bạn bắt đầu trở nên nhạy bén hơn, gần như 
trong suốt, như tấm gương phản chiếu hình ảnh sự vật. 


tua Sống một đời uui 


15. ẤN ĐỀ UÀ KHẢ NĂNG TÍNH 





Trong giai đoạn “dòng sông”, con khi điên còn phá phách 
một đôi chút, nhưng khi bạn đạt đến gial đoạn “mặt hổ”, 
nó đã hoàn toàn rút luI. 


Một điển dụ truyền thống trong Phật giáo so sánh 
sự tiến triển qua ba giai đoạn [thiển định] này với hình 
ảnh một hoa sen vươn lên khỏi bùn nhơ. Sen bắt đầu mọc 
trong bùn và những cặn bẩn dưới đáy ao hồ, nhưng khi 
hoa sen nở trên mặt nước, nó không còn mang dấu vết 
nào của bùn nhơ. Trong thực tế, những cánh sen thực sự 
có vẻ như không hề bám bẩn. Cũng vậy, khi tâm bạn nở 
hoa trong kinh nghiệm mặt hồ, bạn sẽ không còn dấu vết 
nào của sự chấp trước hay bám víu, không còn bất ổn nào 
liên quan đến luân hồi sinh tử. Thậm chí bạn còn có thể 
phát triển - như chư vị đại sư xưa kia - những năng lực 
nhận thức rất cao, chẳng hạn như thiên nhãn thông hay 
thần giao cách cảm. Nhưng khi điều này thực sự xảy ra 
cho bạn, tốt nhất là đừng khoe khoang và đừng nói cho ai 
biết, trừ vị thầy của bạn và những đệ tử thân tín của ngài. 


Trong truyền thống Phật giáo, người ta không nói 
nhiều đến những kinh nghiệm hoặc chứng ngộ của bản 
thân mình, chủ yếu là vì sự khoe khoang như thế có 
khuynh hướng làm tăng trưởng tâm kiêu mạn và có thể 
dẫn đến sự sử dụng sai lầm những năng lực này để đạt 
được quyền lực thế tục hay gây ảnh hưởng đối với người 
khác, vốn là điều gây hại cho chính mình cũng như cho 
người khác. Vì lý do này, người học thiền mặc nhiên chấp 
nhận một sự cam kết hay một lời nguyện - tiếng Phạn là 
samaya - là không sử dụng một cách bất thiện những khả 
năng đạt được qua việc thực hành thiền quán. Sự cam kết 


373 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





này cũng giống như hiệp ước không sử dụng vũ khí hạt 
nhân một cách bất chính. Hệ quả của việc phản bội cam 
kết này là sẽ mất đi bất cứ thành tựu hay khả năng nào 
đã đạt được qua công phu tu tập. 


NHẦM LẦN KINH NGHIỆM 
VỚI SỰ CHỨNG NGỘ 


Hãy buông bỏ những gì 
mình đang tham luyến. 


Ngài Gyalwang Karmapa Đời thứ 9 


Đại thủ ấn: Liễu nghĩa hải 
(Mahamudra: The Ocean of Lefinrtive Meaning) 


Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


M dầu kinh nghiệm “mặt hổ” có thể được xem 
như tuyệt đỉnh của phép thiền an trụ shinay, 
nhưng tự nó không phải là một sự chứng ngộ hay giác ngộ 
viên mãn. Đó là một bước tiến quan trọng trên con đường 
đạo, nhưng không phải là bước cuối cùng. Chứng ngộ là 
sự nhận biết hoàn toàn tánh Phật của mình, nền tảng của 
luân hồi và Niết-bàn: vượt thoát mọi tư tưởng, cảm xúc và 
những kinh nghiệm hiện tượng đến từ các thức của giác 
quan cũng như ý thức, buông bỏ được kinh nghiệm nhị 
nguyên phân biệt ta và người, chủ thể và khách thể; và 
phát triển vô hạn các phẩm tính trí tuệ, từ bi và năng lực. 


T Sống một đời vui 


15. ẤN ĐỀ UÀ KHẢ NĂNG TÍNH 





Có lần cha tôi kể lại một câu chuyện xảy ra lúc ngài 
còn ở Tây Tạng. Một vị đệ tử xuất gia của ngài lên một 
hang động trên núi để tu tập. Một hôm, thầy gửi cho cha 
tôi một thông điệp khẩn cấp xin ngài lên thăm thầy. Khi 
cha tôi đến, thầy háo hức thưa : 

- Con đã giác ngộ viên mãn rồi! Con bay được, con 
biết. Nhưng con cần sư phụ cho phép. 

Cha tôi nhận biết vị tăng này chỉ vừa thoáng thấy 
được - một kinh nghiệm - bản tâm thôi, nên thắng thừng 
đáp: 

- Quên chuyện đó đi. Ông không biết bay. 

- Được mà! Vị tăng vẫn phấn khích trả lời. Nếu con 
nhảy từ đỉnh hang động này xuống... 

- Không được! Cha tôi ngắt lời. 

Hai người cãi qua cãi lại một hồi, và cuối cùng vị tăng 
đầu hàng: 

- Thôi được, nếu sư phụ đã bảo không, con sẽ không 
làm. 

Vì lúc đó gần đến giờ ăn trưa, vị thầy thỉnh cha tôi 
dùng cơm. Sau khi hầu cơm cho cha tôi xong, vị thầy rời 
khỏi động và sau đó một thời gian rất ngắn, cha tôi nghe 
có tiếng động lạ như tiếng “huych” và tiếng gào từ phía 
dưới vọng lên: 

- Cứu tôi với! Tôi gãy chân rồi! 

Cha tôi leo xuống chỗ vị thầy đang nằm dài và hỏi: 

- Ông nói ông đã giác ngộ. Vậy kinh nghiệm giác ngộ 
của ông đâu? 


375 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Vị thầy rên rỉ: 
- Sư phụ đừng nhắc đến nữa! Con đang đau quá! 


Bẩm chất vốn từ mẫn, cha tôi cõng vị thầy lên động 
của ông, bó chỗ xương gãy và cho ông một liều dược thảo 
Tây Tạng để trị vết thương. Nhưng đó là một bài học mà 
vị tăng ấy sẽ không bao giờ quên. 


Cũng như cha tôi, các bậc thầy khác luôn cẩn thận 
chỉ rõ khác biệt giữa sự chứng ngộ chân thật với một kinh 
nghiệm nhất thời. Kinh nghiệm luôn luôn thay đổi, như 
những áng mây bay trên bầu trời. Chứng ngộ - tuệ giác 
vững chãi về bản thể tự tâm - thì giống như chính bầu 
trời, một nền tảng không thay đổi để các kinh nghiệm đổi 
thay có thể diễn ra trên đó. 


Để đạt đến chứng ngộ, điều quan trọng là tự mình tu 
tập theo một tiến trình tuần tự: bắt đầu bằng những thời 
khóa rất ngắn và lặp lại nhiều lần trong ngày. Khi những 
kinh nghiệm an tĩnh, thanh thản và trong sáng mà bạn 
trải nghiệm được gia tăng trong những thời khóa tu tập 
ngắn như thế, điều này tự nhiên sẽ khuyến khích bạn tiếp 
tục với những thời khóa kéo dài hơn. Đừng tự ép mình 
thiền tập khi quá mệt mỏi hay tâm trí quá xáo trộn. Cũng 
đừng tránh né việc ngồi thiền khi tự tâm bạn lên tiếng 
thầm thì nhắc nhở rằng đã đến giờ. 


Một điều quan trọng khác là hãy buông xả tất cả 
những cảm giác hÿý lạc, trong sáng hoặc siêu việt khái 
niệm mà bạn có thể đã trải nghiệm. Đó là những kinh 
nghiệm dễ chịu và là những dấu hiệu rõ ràng chứng minh 
bạn đã nối kết một cách thâm sâu với chân tánh của tự 


HP Sống một đời ui 


15. ẤN ĐỀ WÀ KHẢ NĂNG TÍNH 





tâm. Nhưng khi có những trải nghiệm như thế, ta dễ bị 
cám dỗ muốn nắm chặt lấy chúng, muốn chúng kéo dài. 
Chúng ta có quyền nhớ nghĩ và trân quý những kinh nghiệm 
này, nhưng nếu bạn cố gắng bám giữ hay tìm cách lặp lại, 
cuối cùng bạn sẽ nhận lấy sự thất vọng. Tôi biết điều đó vì tôi 
cũng đã từng là nạn nhân của sự cám dỗ, và mỗi khi sa vào 
sự cám dỗ ấy, tôi đều phải thất vọng. Mỗi khoảnh khắc chớp 
nhoáng của hỷ lạc, trong sáng và siêu việt khái niệm là một 
kinh nghiệm hoàn toàn tự nhiên của tâm trong trạng thái 
như thật của nó ở thời điểm nhất định ấy. 


Khi ta cố bám víu vào một kinh nghiệm như sự hỷ 
lạc hay trong sáng, kinh nghiệm ấy liền mất đi phẩm 
chất sinh động và tự nhiên để trở thành một khái niệm, 
một kinh nghiệm chết. Dầu có cố gắng tới đâu để kéo dài, 
chúng cũng dần dần nhạt nhòa đi. Nếu sau đó bạn cố gắng 
tái tạo chúng, bạn có thể nếm lại hương vị của cảm giác 
cũ, nhưng đó chỉ là một ký ức chứ không phải bản thân sự 
trực nghiệm. 


Bài học quan trọng nhất mà tôi được học là không nên 
chấp thủ vào những kinh nghiệm tốt đẹp nếu chúng đem 
đến sự an lạc. Như tất cả những kinh nghiệm tinh thần 
khác, sự hỷ lạc, trong sáng và siêu việt khái niệm cũng 
đến và đi một cách tự nhiên. Bạn không tạo ra chúng, 
không phải là nhân của chúng, và không thể điều khiển 
chúng. Chúng hoàn toàn chỉ là những phẩm tính tự nhiên 
của tâm thức bạn. Tôi được dạy rằng khi một kinh nghiệm 
tốt đẹp như thế phát khởi thì phải ngừng thiền quán ngay 
ở đó, trước khi các cảm giác nhòa đi. Ngược lại với sự chờ 
đợi của tôi, khi tôi ngừng thực tập ngay khi hÿ lạc, trong 


377 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





sáng hay một kinh nghiệm tuyệt vời nào khác phát sinh, 
thì tác động của chúng sẽ kéo dài hơn so với khi tôi cố bám 
víu vào chúng. Và đến thời khóa thiền tập tiếp theo, tôi 
thấy mình hăng hái hơn rất nhiều. 


Quan trọng hơn nữa, tôi phát hiện rằng nếu ngừng 
thiền quán đúng lúc tôi đạt được cảm giác hỷ lạc, trong 
sáng hay siêu việt khái niệm, thì đó là một thực tập rất tốt 
để học buông xả cái tập khí đzinpa, hay là chấp thủ. Chấp 
thủ hay bám chặt vào một kinh nghiệm tuyệt diệu là một 
trong những mối nguy hiểm lớn nhất của thiền quán, vì 
người ta quá dễ dàng tưởng rằng kinh nghiệm tuyệt diệu 
đó là dấu hiệu của sự chứng ngộ. Nhưng trong hầu hết các 
trường hợp, đó chỉ là một giaI đoạn thoáng qua, một chút 
lóe sáng của chân tánh bản tâm, vốn cũng dễ bị che mờ 
như mây che mặt trời. Một khi khoảnh khắc ngắn ngủi 
của tuệ giác thuần tịnh ấy qua rồi, bạn sẽ phải đối mặt với 
những kinh nghiệm bình phàm như sự chán nản, tán tâm 
hay bực dọc. Và bạn sẽ có nhiều sức mạnh, nhiều tiến bộ 
khi tu tập trong những điều kiện này hơn là cố gắng bám 
víu vào những kinh nghiệm hỷ lạc, trong sáng hay siêu 
việt khái niệm. 

Hãy dùng chính kinh nghiệm của mình làm người dẫn 
đường và tạo nguồn cảm hứng. Hãy để mình tận hưởng 
những phong cảnh trên con đường tu tập. Phong cảnh đó 
chính là tâm thức của bạn, và vì tâm bạn vốn đã sẵn tánh 
giác ngộ, nếu bạn biết tận dụng cơ hội để thỉnh thoảng 
nghỉ ngơi một chút trên con đường, cuối cùng bạn sẽ nhận 
ra rằng nơi bạn muốn đến chính là nơi bạn đang đứng. 


mụn Sống một đời uui 


16. MỘT VIỆC NỘI BỘ 


Sự giác ngộ chỉ có thể đạt được 
bằng một cách duy nhất: đó là từ nội tâm. 


Ngài Tai Situ Rinpoche Đời thứ 12 


Liễu nghĩa Đại thủ ấn kỳ thỉnh văn 
- Trích từ Shenpen Osel 2, số 1 
(tháng 3 năm 19986) 


(A Commentary on the AspIration Prayer of 
Mahamudra, the Definrtive Meaning, ” 
1n Shenpen Osel 2, no. 1 - March 1998) 


M; trong những điều tuyệt vời của việc đi giảng 
pháp trên khắp thế giới là cơ hội để thu thập 
những từ ngữ trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tôi rất 
thích một thành ngữ tiếng Mỹ dùng để nói đến kiểu phạm 
tội [ở một công ty] khi thủ phạm chính là người của công 
ty đó: inside Job (việc nội bộ). Những kẻ phạm tội thuộc 
loại này thường có cảm giác an toàn vì nghĩ rằng họ đã rõ 
biết tất cả những biện pháp ngăn ngừa tội phạm được áp 
dụng bởi bất kỳ công ty nào mà họ đến làm việc. Nhưng 
thực tế lại hóa ra là họ thường không biết hết được mọi 
việc, và chính hành vi của họ đã tố giác họ. 


Theo một cách hiểu thì việc để cho phiền não chế ngự 
mình là một kiểu “ns¡ide 7ob”. Sự khổ đau mà ta chịu đựng 
khi mất đi một vật gì mà ta tham luyến, hay khi phải 
đương đầu với những gì ta muốn tránh né, đều là những 

379 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





kết quả trực tiếp của việc không biết hết được mọi việc 
mà lẽ ra ta có thể biết hay cần phải biết về bản tâm của 
chính mình. Chúng ta bị giam giữ bởi chính sự vô minh 
của mình, và nỗ lực tìm giải thoát bằng một phương tiện 
bên ngoài nào đó - vốn chỉ là những phản ánh của sự vô 
minh nhị nguyên đã đẩy ta vào bất ổn ngay từ đầu - chỉ 
có tác dụng làm cho ngục tù quanh ta càng chật hẹp hơn 
và kiên cố hơn. 

Tất cả những gì tôi đã học về tiến trình sinh lý của 
tư tưởng và nhận thức cho tôi biết rằng, phương thức duy 
nhất để tự giải thoát ra khỏi ngục tù của khổ đau là lặp 
lại những hoạt động cùng bản chất với những hoạt động 
đã giam cầm chúng ta ngay từ đầu. Khi ta vẫn chưa nhận 
thức được rằng sự an lạc đã hiện diện tự nhiên trong chính 
tâm thức ta, ta sẽ không bao g1ờ tìm được sự thỏa mãn lâu 
dài từ những đối tượng hay hoạt động bên ngoài. 


Nói cách khác, hạnh phúc và khổ đau là những “việc 
nội bộ” [của mỗi chúng ta]. 


mU Sống một đời ui 


SỐNG CÒN HAY THẰNG HOA, 
ĐÓ CHÍNH LÀ VẤN ĐỀ 


Tất cả mọi hạnh phúc 
đều sinh khởi từ thiện hạnh. 


Ngài Gampopa 


Lời giáo huấn của Gampopa 
(The Instructlons oŸ Gampopa) 


Lama Yeshe Œyamtso dịch sang Anh ngữ 


hi còn nhỏ, tôi được dạy rằng có hai loại hạnh 

phúc: hạnh phúc tạm bợ và hạnh phúc vĩnh 
hằng. Hạnh phúc tạm bợ như một viên aspirin (thuốc 
giảm đau) cho tâm thức, chỉ đem lại một vài giờ thuyên 
giảm những đau đớn của cảm xúc. Hạnh phúc vĩnh hằng 
đến từ việc chữa trị những căn nguyên tiềm ẩn của khổ 
đau. Sự khác biệt giữa hạnh phúc tạm bợ và vĩnh hằng có 
nhiều điểm tương tự với sự khác biệt - như đã nói ở Phần 
1 - giữa những tâm trạng và tính khí của cá nhân. Về mặt 
di truyền học, dường như loài người được “lập trình” sẵn 
để đi tìm những trạng thái hạnh phúc tạm bợ thay vì tạo 
ra những tính cách [tích cực có tác dụng] lâu dài. Những 
hoạt động như ăn, uống, giao hợp... làm tiết ra những nội 
tiết tố (hormone) có công năng đem lại những cảm giác dễ 
chịu và sảng khoái trên bình diện sinh lý và tâm lý. Qua 
việc tiết ra các nội tiết tố như vậy, những hoạt động có tính 
chất sinh tổn này giữ một vai trò quan trọng trong việc 


381 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





đảm bảo sự sống còn của chúng ta như một cá nhân và sự 
di truyền cho các thế hệ tương lai. 


Tuy nhiên, theo tôi được biết, những khoái lạc mà 
chúng ta cảm nhận thông qua những hoạt động nói trên 
rất ngắn ngủi, do cấu trúc di truyền. Nếu những việc ăn, 
uống, giao hợp v.v... có thể đem lại cho ta một cảm giác 
hạnh phúc dài lâu, hắn ta chỉ làm những việc này một lần 
thôi, rồi sau đó ngồi sẽ chơi xơi nước và tận hưởng hạnh 
phúc trong khi kẻ khác lo gánh vác trách nhiệm duy trì 
chủng loại. Theo quan điểm sinh vật học thuần túy, bản 
năng sinh tôn luôn đẩy chúng ta về phía khổ đau mạnh 
mẽ hơn là về phía hạnh phúc. 

Đó là tin buồn. 

Nhưng tin vui ở đây là, có một “biến thể” sinh lý trong 
cấu trúc của bộ não giúp ta có khả năng chế ngự được 
những khuynh hướng di truyền của mình. Thay vì lặp lại 
một cách máy móc cùng một loại hoạt động nhằm được 
trải nghiệm trở lại những trạng thái hạnh phúc tạm bợ, 
chúng ta thực sự có thể tự mình tu tập để nhận biết, chấp 
nhận và an trụ trong một kinh nghiệm an bình và mãn 
nguyện lâu bền hơn. “Biến thể” nói trên thực sự chính là 
vùng não mới (neocortex), vùng não đã phát triển cao độ, 
có chức năng xử lý những suy tưởng, luận lý và khái niệm. 

Tất nhiên, việc có một bộ não mới lớn và phức tạp 
cũng có những điểm bất lợi. Rất nhiều người quá mải miết 
trong sự suy đi tính lại, cân nhắc thiệt hơn tất cả mọi việc, 
từ việc chia tay với người bạn đời cho đến việc chọn đúng 
lúc để đến cửa hàng thực phẩm, cho đến nỗi họ chẳng bao 


th Sống một đời uui 


16. MỘT VIỆC NỘI BỘ 





giờ có được một quyết định nào cả. Thế nhưng, khả năng 
chọn lựa giữa nhiều điều khác nhau vẫn là một lợi điểm 
phi thường, vượt xa tất cả các nhược điểm khác. 


ĐỊNH HƯỚNG NÃO BỘ 
Củi dùng để đốt. 
nhưng tự nó không phải là lửa. 
Bồ Tát Long Thụ 


Trung quán cơ sở trí tuệ 
(The Fundamental WIsdom ofthe Middle Way) 


ArI Goldfield dịch sang Anh ngữ 


gày nay, ai cũng biết rằng bộ não được chia làm 

hai phần, bán cầu não phải và bán cầu não trái. 
Mỗi bán cầu có vẻ hơi giống như hình ảnh phản chiếu 
của bán cầu kia, đều có đầy đủ các phần như hạch hạnh 
nhân (amygdale), hồi hải mã và một thùy trán to lớn có 
chức năng xử lý hầu hết các tiến trình lý luận của vỏ não 
mới. Người ta thường dùng cách nói một cách dể duôi như 
người “não trái” hay người “não phải” với một ý tưởng rất 
phổ biến là người nào có bán cầu não trái hoạt động nhiều 
hơn sẽ thiên về sự phân tích hay tri thức, còn người có bán 
cầu não phải hoạt động nhiều hơn sẽ thiên về sự sáng tạo 
hay nghệ thuật. Tôi không biết điều đó có đúng không. 
Nhưng theo những gì tôi học hỏi được thì các nghiên cứu 
khoa học trong những năm qua đã xác định rằng, ở loài 
người và những động vật tiến hóa bậc cao (như anh bạn 
khỉ điên của chúng ta chẳng hạn) thì hai thùy trán có vai 


3853 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





trò khác nhau trong việc hình thành và trải nghiệm cảm 
uc: 


Trong cuộc hội thảo của Viện Tâm thức và Đời sống 
vào năm 2001 ở Dharamsala, giáo sư Richard Davidson 
trình bày những kết quả của một cuộc nghiên cứu tại 
Phòng nghiên cứu Walsman, nghiên cứu về hình ảnh 
và ứng xử của não bộ (Waisman Laboratory for Brain 
lmaging and Behavior), thuộc trường Đại học Wisconsin, 
bang Madison. Trong cuộc nghiên cứu này, các đối tượng 
được cho xem những tấm ảnh được chọn lựa để gợi lên 
nhiều loại cảm xúc khác nhau. Các tấm ảnh này bao gồm 
từ hình ảnh người mẹ âu yếm ôm đứa con sơ sinh cho đến 
hình ảnh các nạn nhân bị tai nạn xe hơi, bị phỏng nặng. 
Các đối tượng được khảo sát nhiều lần trong tiến trình kéo 
dài hai tháng, với thời gian nghỉ khoảng vài tuần giữa mỗi 
lần khảo sát. Kết quả cho thấy rõ ràng có sự tăng gia hoạt 
động trong vùng thùy trán bên não trái khi các đối tượng 
khảo sát được nhìn thấy một tấm hình vốn thường được 
liên kết với những cảm xúc tốt đẹp như niềm vui, sự trìu 
mến và lòng từ mẫn, trong khi các hoạt động trong vùng 
thùy trán bên não phải lại gia tăng khi các đối tượng khảo 
sát được cho xem những tấm ảnh làm khởi sinh những 
cảm xúc tiêu cực như sự sợ hãi, giận giữ và ghê tởm.1 


Nói cách khác, có một chỉ báo mạnh mẽ cho thấy rằng 
những cảm xúc tích cực như hạnh phúc, bi mẫn, tính hiếu 
kỳ và niềm vui đều có liên quan đến hoạt động của thùy 
trán bên não trái, trong khi những cảm xúc tiêu cực như 
sự giận dữ, sợ hãi, ganh ghét, oán thù đều sản sinh trong 
thùy trán bên não phải. Việc xác định được mối liên hệ 


1 Daniel Goleman, Destructive Emotions: How Can We Overcome 
Them‡ (New York: Bantam Dell, 2003), trang 194-195. 


Bb Sống một đời uui 


16. MỘT VIỆC NỘI BỘ 





này là một bước tiến lớn dẫn đến sự hiểu biết nền tảng 
sinh lý của hạnh phúc và khổ đau, và về lâu dài có thể 
sẽ cung cấp nền tảng căn bản để phát triển một khoa học 
thực hành về hạnh phúc. Nhưng cấp thời hơn, đây là một 
yếu tố then chốt để có thể hiểu được những kết quả nghiên 
cứu mà giáo sư Davidson và giáo sư Antoine Lutz sẽ tiến 
hành một thời gian sau đó, với sự tham gia của những 
người đã tu tập thiền định ở những trình độ khác nhau 
và những đối tượng đối chứng vốn không hề có chút kinh 
nghiệm thiền quán nào cả. 

Cuộc nghiên cứu đầu tiên trong số đó tiến hành vào 
năm 2001, mà tôi được nghe mô tả như là một “cuộc nghiên 
cứu thí điểm”, nghĩa là một kiểu dự án thử nghiệm nhằm 
giúp các nhà khoa học phát triển những dự án nghiên cứu 
lâm sàng được thực hiện với nhiều tiêu chí cụ thể hơn và 
được kiểm soát chặt chẽ hơn. Đối tượng của cuộc nghiên 
cứu thí điểm là một vị tăng sĩ đã tu tập hơn 30 năm dưới 
sự dẫn dắt của một số bậc thây vĩ đại nhất của Phật giáo 
Tây Tạng. Điểm quan trọng cần lưu ý là những kết quả của 
cuộc nghiên cứu thí điểm này không thể được xem như là 
một kết luận. 


Tất nhiên, điều trước tiên và quan trọng hơn hết là cần 
phải có thời gian để xem xét lại những kết quả nghiên cứu 
nhằm rút ra những bất ổn ngoài dự kiến về kỹ thuật. Thứ 
hai là việc xem xét lại những kết quả của một cuộc nghiên 
cứu thí điểm sẽ giúp các nhà khoa học phân biệt và chọn 
lọc những thông tin nào có thể liên quan đến cuộc nghiên 
cứu. Thứ ba, khi làm việc với các vị tăng sĩ Tây Tạng, có 
những khó khăn nhất định về mặt ngôn ngữ thường trở 
ngại cho sự giao tiếp sáng tỏ giữa các nhà nghiên cứu và 
đối tượng. Cuối cùng, như đã đề cập ở gần cuối Phần 2, 


385 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





có một sự dè dặt tự nhiên về phía các hành giả Tây Tạng, 
xuất phát từ lời nguyện (samaya) của họ là không nói rõ 
cho ai biết về những gì mình trải nghiệm, trừ phi đó là 
một vị đạo sư đức độ. 


Cuộc nghiên cứu thí điểm ở Madison có mục đích xác 
định xem liệu các pháp môn điều phục tâm mà vị tăng sĩ, 
đối tượng được nghiên cứu, đã tu học trong hơn 30 năm 
qua có tạo ra được những thay đổi - có thể đo lường một 
cách khách quan - trong hoạt động ở nhiều vùng khác 
nhau trong bộ não của ngài hay không. Vì mục đích thử 
nghiệm nên vị tăng sĩ này được yêu cầu thực hành nhiều 
phương thức thiền quán khác nhau, bao gồm các pháp chú 
tâm vào một đối tượng cụ thể, khởi tâm từ và an trụ trong 
thiển shinay không đối tượng. Vị tăng sĩ này gọi pháp 
thiền shinay là “thiền hiện hữu rộng mở”, tức là hoàn toàn 
an trụ trong sự hiện hữu rộng mở của tâm thức mà không 
chú tâm vào một đối tượng cụ thể nào. Vị này sẽ thay đổi 
giữa một trạng thái trung chuyển trong 60 giây rồi đi vào 
một phương thức thiền quán nhất định nào đó trong 60 
giây tiếp theo. 


Trong tiến trình nghiên cứu thí điểm, bộ não của vị 
tăng sĩ được theo dõi qua máy quét fMRI (đồ hình cộng 
hưởng từ trường) và tiếp theo là hai chu kỳ EEG (điện 
não đồ), chu kỳ thứ nhất sử dụng [thiết bị EEG] với 128 
điện cực và chu kỳ thứ hai dùng một số lượng nhiều đến 
256 điện cực, vượt xa số [điện cực] thụ cảm của các thiết 
bị EBG được dùng trong các bệnh viện, vốn [chỉ có 16 điện 
cực và] chỉ có thể đo được các hoạt động xung điện hay 
sóng não ngay bên dưới da đầu mà thôi. Những hình ảnh 
của các thí nghiệm EEG mà tôi được thấy thực sự rất buồn 
cười. Trông giống như là có hàng trăm con rắn được gắn 


bu Sống một đời uui 


16. MỘT VIỆC NỘI BỘ 





vào đầu vị tăng! Nhưng thông tin thu thập được từ tất 
cả những “con rắn” ấy, khi được phân tích bởi các chương 
trình điện toán rất hiện đại, được phát triển riêng cho 
phòng nghiên cứu ở Madison, sẽ cung cấp một đồ hình về 
hoạt động của những vùng nằm rất sâu trong bộ não của 
vị tăng.! 


Mặc dầu phải mất đến mấy tháng để các máy điện 
toán xử lý tất cả các dữ kiện phức tạp thu thập được từ 
nhiều lần quét não bộ khác nhau, nhưng những khảo sát 
sơ bộ của cuộc nghiên cứu thí điểm đã cho thấy có những 
thay đổi trong các tổ hợp lớn của các mạch nd-ron trong 
bộ não của vị tăng sĩ. Điều này ít nhất cũng chỉ ra một sự 
tương quan giữa những thay đổi trong hoạt động của bộ 
não ngài với các phương thức thiền quán mà ngài được 
đề nghị thực hành. Ngược lại, việc quét não bộ tương tự 
được thực hiện với những đối tượng đối chứng không tu 
tập thiền quán cho thấy một khả năng hạn hẹp hơn nhiều 
trong việc chủ động điều khiển hoạt động của bộ não khi 
thực hành một hoạt động tinh thần nhất định. 

Khi tôi đề cập đến cuộc thử nghiệm này trong một 
chuyến đi Anh quốc gần đây, nhiều người đã cho tôi biết 
rằng một cuộc kiểm tra do các nhà khoa học của Đại học 
London (DnIversity College London) thực hiện với kỹ 
thuật đồ hình cộng hưởng từ (MRI đã cho thấy rằng các 
tài xế taxi ở Luân Đôn - những người bắt buộc phải trải 
qua một khóa huấn luyện từ hai đến bốn năm có tên là 
“kiến thức lái xe”, qua đó họ được học cách luồn lách lái 
xe đi trong mạng lưới đường xá phức tạp của London - có 
một sự phát triển đáng kể trong vùng hồi hải mã của bộ 


! Sách đã dẫn, trang 4-27. 


387 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





não, là vùng não có tương quan điển hình nhất với ký ức 
thuộc không gian. Nói một cách thật giản dị, cuộc nghiên 
cứu này bắt đầu xác nhận rằng một kinh nghiệm lặp lại 
nhiều lần có thể thực sự làm thay đổi cấu trúc và chức 
năng của bộ não. 


Khả năng nhận biết những tình cảm và cảm thọ của 
người khác là một đặc tính chỉ có ở loài động vật có vú, nhờ 
vùng hệ viền trong bộ não.! Rõ ràng là khả năng này đôi 
khi dường như có thể gây nhiều bất ổn hơn so với lợi ích 
của nó. Giá như có thể ứng xử với mọi tình huống theo cùng 
một cách đơn giản, đen trắng rạch ròi theo kiểu “giết hay bị 
giết”, “ăn hay bị ăn”, chẳng phải là tốt đẹp hơn sao? Nhưng 
một phương cách sống đơn giản như thế hắn sẽ là một sự 
mất mát lớn lao biết nhường nào! Vùng hệ viền trong bộ 
não giúp chúng ta có khả năng yêu thương và nhận biết khi 
được yêu thương. Nó giúp chúng ta thể nghiệm được tình 
thân hữu và hình thành những cấu trúc nền tảng của xã 
hội giúp mang lại cho ta một mức độ lớn lao hơn về sự an 
toàn và khả năng sống còn, đồng thời cũng giúp đảm bảo 
cho thế hệ con cháu ta sẽ lớn mạnh và phồn thịnh. 


Vùng hệ biên của bộ não cho chúng ta khả năng sáng 
tạo và hân thưởng những cảm xúc vi tế do nghệ thuật, thi 
ca và âm nhạc mang đến. Tất nhiên là những khả năng 
này phức tạp và phiền toái; nhưng lần tới đây, khi nhìn 
thấy một con kiến hay con gián hấp tấp bò trên sàn nhà, 


1 Tìm hiểu thêm về đề tài này ở bản luận văn “Homo homini lupus? 
Morality, the Social Instincts, and Our Fellow Primates,” trong tác 
phẩm Neurobiology of Human Values (Heidelberg: Springer-Verlag, 
2005) của J.-P. Changeux, A. R. Damasio, W. Singer, and Y. Christen. 


BE Sống một đời vui 


16. MỆT VIỆC NỘI BỘ 





hãy tự hỏi xem bạn muốn có một cuộc sống chỉ một chiều 
là sợ hãi và trốn chạy, hay một cuộc sống phức tạp hơn với 
những cảm xúc tỉnh tế như yêu thương, tình bạn, khao 
khát và biết hân thưởng cái đẹp? 


Hai chức năng khác biệt nhưng có quan hệ với nhau 
của vùng hệ viền đều liên quan đến sự phát triển tâm từ và 
tâm bi. Chức năng thứ nhất, được các nhà khoa học thần 
kinh xác định như là “cộng hưởng hệ viền”! - một loại khả 
năng giữa não bộ với não bộ giúp nhận biết những trạng 
thái cảm xúc của người khác qua nét mặt, các hoạt chất 
tương tác (pheromone) và tư thế của thân thể hay cơ bắp 
của họ. Vùng hệ viền của não có khả năng xử lý những dấu 
hiệu tỉnh tế này một cách nhanh chóng đến mức kỳ diệu 
biết bao, giúp ta không những có thể nhận biết trạng thái 
cảm xúc của người khác mà còn điều chỉnh các phản ứng 
cơ thể của chính mình một cách tương ứng. Trong hầu hết 
các trường hợp, nếu ta chưa từng rèn luyện việc chú ý đơn 
thuần vào những thay đổi hay chuyển hoá trong sự quán 
chiếu tâm mình thì tiến trình cộng hưởng hệ viền sẽ xảy ra 
trong vô thức. Sự điều chỉnh tức thời này là một biểu hiện 
mầu nhiệm sự linh hoạt của não bộ. 


Chức năng thứ hai là khả năng xét lại của hệ viền, 
nói một cách giản dị hơn là khả năng thay đổi hay xét 
lại mạch nơ-ron trong vùng hệ viền, hoặc thông qua kinh 
nghiệm trực tiếp với một người, như một vị đạo sư hay 
một y sĩ, hoặc là thông qua sự trực tiếp tương tác với một 
loạt những chỉ dẫn liên quan, chẳng hạn như về cách sửa 


1 Thomas Lewis, M.D., Fari Amini, M.D., and Richard Lannon, M.D., 
A General Theory of Love (New York: Random House, 2000), xem từ 
trang 62 về sau. 


389 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





xe hay cách đóng một cái xích đu.! Nguyên tắc cơ bản của 
sự xét lại của hệ viền là mạch nơ-ron trong vùng não này 
đủ khả năng linh hoạt để có thể thay đổi. Lấy một thí dụ 
thật đơn giản, giả sử bạn kể cho một người bạn nghe về 
một người mà bạn cảm thấy rất cuốn hút về mặt tình cảm, 
và khi đang kể chuyện về người này, người bạn ấy buông 
ra một câu đại loại như: “Trời đất ơi! Đừng! Lần trước anh 
cũng đã thương đúng loại người như vậy, hãy nhớ lại xem, 
khi chia tay anh đã khổ sở biết bao!” Có thể không phải 
những lời của người bạn ấy đã khiến bạn xét lại ý muốn 
tiến tới trong cuộc tình mới, mà đúng hơn là giọng nói hay 
nét mặt của người ấy đã tác động vào một cấp độ nhận 
biết không nhất thiết là có ý thức. 

Dường như thiền quán - đặc biệt là quán từ bi - tạo 
ra những lộ trình nơ-ron mới làm tăng cường sự giao tiếp 
giữa những vùng khác nhau của não bộ, dẫn đến điều mà 
một số nhà khoa học gọi là “sự vận hành toàn diện của 
não bộ”. 

Tuy nhiên, từ quan điểm của một người Phật tử, tôi có 
thể nói là thiền quán từ bi nuôi dưỡng một tuệ giác rộng 
mở hơn về bản chất của kinh nghiệm, vốn có được nhờ đã 
tháo gõ tập khí của tâm thức trong việc phân biệt giữa ta 
và người khác, chủ thể và khách thể - một sự kết hợp cả hai 
khía cạnh phân tích và trực giác của tâm thức cho ta cảm 
giác cực kỳ thích thú và tự do. 


Thông qua sự tu tập quán niệm tâm từ bi hướng về người 
khác, ta có thể kết hợp những tiến trình của vùng hệ viền 
với một sự nhận biết tỉnh giác hơn. Một trong những khám 


1 Sách đã dẫn, xem từ trang 176 về sau. 


th Sống một đời uui 


16. MỘT VIỆC NỘI BỘ 





phá từ các nghiên cứu rà quét não bộ ban đầu được hướng 
dẫn bởi hai giáo sư Antoine Iatz và Richard Davidson (mà 
tôi có tham gia) là thiền quán “vô duyên từ bi” - một pháp 
thiền dựa trên sự hợp nhất giữa tính Không và tâm từ bi - 
làm tăng mạnh cái thường được gọi là sóng gamma, tức là 
những dao động của các hoạt động xung điện trong não bộ, 
được đo bằng những lần quét điện não đồ (EEG), vốn phản 
ánh một sự kết hợp thông tin giữa nhiều vùng khác nhau 
của bộ não.! Sóng gamma là một sóng não có tần số rất cao, 
thường kết hợp với sự chú ý, sự nhận biết, ý thức và những 
hoạt động đồng bộ của các nơ-ron như đã nói ở Phần 1. 
Nhiều nhà khoa học thần kinh nhận hiểu về sóng gamma 
như là sự biểu hiện hoạt động xảy ra khi có nhiều nơ-ron 
khác nhau giao tiếp một cách đồng thời và tự nhiên trong 
những vùng não rộng lớn. 


Nghiên cứu sơ bộ cho thấy trong não của các hành 
giả tu thiền lâu năm tự nhiên xuất hiện hoạt động sóng 
gamma ở những cấp độ cao, có nghĩa là não bộ đã đạt 
đến một trạng thái ổn định hơn, hợp nhất hơn trong lúc 
thiền định. Tuy nhiên, vì khoa học thần kinh và kỹ thuật 
hiện có để nghiên cứu còn tương đối mới mẻ, nên chúng ta 
không thể nói chắc chắn rằng việc thực hành thiền quán 
làm gia tăng sự giao tiếp nơ-ron trong những vùng rộng 
lớn hơn của não bộ. Dù vậy, cuộc nghiên cứu với các bác 
tài xế taxi ở Luân Đôn đã đề cập ở trước dường như nói 


1 Xem A. Lutz và các tác giả khác trong: “Long-Term Meditators Selí- 
Induce High-Amplitude Gamma Synchrony During Mental Practice,” 
Proceedings of the National Academy of Science 101 (2004): 16369- 
Z3. 


391 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





lên rằng, một kinh nghiệm được lặp đi lặp lại thực sự làm 
thay đổi cấu trúc bộ não, và điều này hàm ý là sự chú tâm 
vào tính chất không ngăn ngại của các niệm tưởng, cảm 
xúc và các kinh nghiệm giác quan rất có khả năng sẽ làm 
chuyển đổi những vùng não tương ứng. 


HOA TRÁI TỪ BI 


Cho dù là thiện hạnh nhỏ nhặt 
cũng đem lại hạnh phúc lớn lao. 


Cụ nghĩa biểu đạt tập 
(The Collection of Meaningful ExpressIons) 


Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


hư đã đề cập trước đây, thực hành thiển chỉcũng 

giống như nạp điện vào “pin” tinh thần và cảm 
xúc của bạn. Tâm từ bi là “công nghệ” tinh thần và cảm 
xúc sử dụng “pin” đã được nạp điện đúng cách. Khi dùng 
chữ “đúng cách”, ý tôi muốn nói là luôn luôn có nguy cơ 
bạn sử dụng sai lầm những khả năng mà bạn đã phát 
triển được qua sự thực hành thiền an trụ (shinay), chỉ 
nhằm phát huy sự ổn định tinh thần và cảm xúc để có 
thể khống chế hoặc thậm chí làm tổn hại người khác. Tuy 
nhiên, khi bạn đã có được đôi chút kinh nghiệm thì các 
pháp thiền quán tâm từ bi và thiền an trụ (shinay) thường 
được thực hành kết hợp với nhau. Khi bạn kết hợp thiền 


Đi Sống một đời vui 


16. MỘT VIỆC NỘI BỘ 





quán tâm từ bi với thiền an trụ (shinay), bạn không chỉ 
đạt được lợi ích cho riêng mình mà còn là cho những người 
khác nữa. Sự tiến bộ chân chính trên đường tu tập bao 
hàm một nhận thức về việc đồng thời làm lợi ích cho chính 
mình và người khác. 

Trong tâm từ bi có sự hỗ tương qua lại. Khi bạn phát 
triển sự an định tinh thần và cảm xúc, rồi mở rộng sự an 
định này thông qua sự hiểu biết đầy bi mẫn về người khác 
và ứng xử với họ một cách nhân hậu, cảm thông, những 
mục đích và tâm nguyện của bạn sẽ được thành tựu mau 
chóng và dễ dàng hơn. Tại sao như thế? Vì nếu bạn đối đãi 
với người khác bằng từ tâm, với sự hiểu biết là họ cũng có 
cùng khát vọng được hạnh phúc và xa lánh khổ đau giống 
như bạn, thì những người quanh bạn sẽ có một cảm giác 
bị lôi cuốn, muốn giúp bạn như bạn đã giúp họ. Họ sẽ lắng 
nghe bạn nhiều hơn và sẽ tin cẩn bạn, kính trọng bạn. 
Những người có thể đã từng cạnh tranh với bạn sẽ bắt 
đầu kính trọng bạn và quan tâm đến bạn hơn, giúp bạn 
hoàn thành những công việc khó khăn mau chóng hơn. 
Những xung đột tự chúng sẽ được giải tỏa dễ dàng hơn, 
và bạn sẽ tiến triển nhanh chóng hơn trên con đường sự 
nghiệp. Bạn có thể bắt đầu những quan hệ tình cảm mới 
mà không rơi vào buồn khổ như trước. Thậm chí bạn có 
thể lập gia đình hoặc cải thiện những mối quan hệ trong 
gia đình hiện nay một cách dễ dàng hơn, tất cả đều nhờ 
vào việc bạn đã “nạp điện vào pin” thông qua tu tập thiền 
an trụ (shinay) và mở rộng sự “nạp điện” đó qua việc phát 
triển mối quan hệ nhân hậu hơn, hiểu biết hơn và thông 
cảm hơn với những người khác. Trong một ý nghĩa, việc 
thực hành tâm từ bi biểu hiện được sự vận hành của chân 


395 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





lý duyên khởi. Bạn càng mở rộng lòng với người khác thì 
họ càng mở rộng lòng hơn với bạn. 


Khi tâm từ bi bắt đầu được đánh thức trong tim, bạn 
sẽ có khả năng thành thật với chính mình hơn. Nếu phạm 
lỗi, bạn có khả năng nhận lỗi và cố gắng sửa lỗi. Đồng thời 
bạn cũng sẽ bớt khuynh hướng tìm lỗi của người khác. 
Nếu có ai đó làm điều gì xúc phạm bạn, nếu họ đột nhiên 
quát tháo hay đối xử tôi tệ với bạn, bạn sẽ nhận thấy (có lẽ 
với một chút kinh ngạc) là bạn không phản ứng theo cách 
như xưa nữa. 


Một vài năm trước đây, lúc đang hoằng pháp ở châu 
Âu, tôi đã gặp một phụ nữ. Bà đến gặp tôi để kể cho tôi 
nghe một vấn đề bất ổn giữa bà với người láng giềng. Nhà 
họ nằm sát bên nhau, chỉ cách mảnh vườn nhỏ của mỗi 
người. Dường như người hàng xóm luôn tìm cách làm cho 
bà bực mình bằng những hành vi nhỏ nhen như ném vật 
øì qua sân nhà bà, làm hư cây cỏ v.v... Khi bà hỏi tại sao 
ông lại làm như thế, ông đã trả lời “vì tôi thích chọc phá 
người khác”. 

Tất nhiên, khi những trò công kích vụn vặt này cứ thế 
tiếp tục, người phụ nữ bắt đầu nổi giận và không cưỡng nổi 
ý muốn trả đũa cũng bằng những cách nhỏ nhen như vậy. 
Dần dần, những “cuộc chiến trong vườn” trở nên gay cấn 
hơn và mối oan cừu giữa hai nhà càng trầm trọng thêm. 


Người phụ nữ bộc lộ rõ sự bực bội và hỏi tôi xem bà 
nên làm gì để giải quyết vấn đề ngỏ hầu có thể sống một 
cuộc sống an ổn hơn. Tôi khuyên bà nên quán từ bi với 
người hàng xóm. Bà trả lời: 


HS Sống một đời uui 


16. MỘT VIỆC NỘI BỘ 





- Con đã thử cách đó rồi, nhưng không hiệu quả. 

Đau khi hỏi bà một lúc về cách hành trì của bà, tôi giải 
thích rằng thiển quán tâm từ bi không phải chỉ để khơi 
dậy một cảm giác nồng nhiệt và tử tế đối với một người mà 
ta thấy là khó thương và đáng giận. Thật ra, nó đòi hỏi 
một chút tìm hiểu và phân tích động cơ của đối phương, 
cũng như cố gắng tìm cách thấu hiểu những cảm xúc của 
người ấy - thấu hiểu rằng, cũng giống như ta, mọi người 
đều có cùng một khát vọng cơ bản là đạt được hạnh phúc 
và né tránh khổ đau. 


Khi tôi trở lại châu Âu một năm sau đó, bà lại đến gặp 
tôi, nhưng lần này với nụ cười tươi rất vui vẻ. Bà cho tôi 
biết mọi việc đã thay đổi. Khi tôi hỏi bà điều gì đã xảy ra, 
bà kể: 

- Con hành trì theo phương pháp thầy dạy năm ngoái, 
suy nghĩ đến những cảm xúc và động cơ của ông hàng 
xóm, nghĩa là ông chỉ muốn được hạnh phúc và tránh né 
khổ đau giống như con. Sau một thời gian, bỗng nhiên con 
nhận thấy mình không còn sợ ông nữa. Con nhận thấy dù 
ông có làm gì cũng không thể tổn hại đến con. Dĩ nhiên, 
ông ta vẫn tiếp tục chọc phá con, nhưng những gì ông làm 
thực sự không khiến cho con bực bội được nữa. Có vẻ như 
là nhờ thực hành thiền quán tâm từ bi hướng đến ông ta, 
con đã phát huy được sự tự tin vào chính mình. Con chẳng 
cần phải trả đũa hay nổi giận, vì những gì ông ta làm 
dường như hết thảy đều vô hại và vụn vặt. 


Rồi bà kể tiếp: 
- Bau một thời gian, ông ấy bắt đầu lúng túng. Khi ông 


395 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





ấy nhận ra rằng không một điều gì ông làm có thể khiến 
con phản ứng, không những ông thôi không tìm cách chọc 
phá con, mà ông còn thực sự có vẻ xấu hổ mỗi khi gặp con, 
và cuối cùng ông thay đổi từ chỗ xấu hổ trở thành rất lịch 
sự. Một hôm, ông đến nhà con để xin lỗi vì đã quấy nhiễu 
con. Con nghĩ, theo một cách nào đó, có vẻ như nhờ việc 
thiền quán tâm từ bi đối với ông, con cảm thấy tự tin hơn 
và đồng thời chính ông ta cũng dần dần phát triển được sự 
tự tin. Ông ấy không cần phải làm gì để chứng tỏ quyền 
lực và khả năng gây hại của mình. 


Hầu hết chúng ta không sống cách biệt. Chúng ta sống 
trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau. Nếu bạn muốn cải 
thiện điều kiện sống của riêng mình, bạn phải phụ thuộc 
vào người khác để giúp bạn trên con đường tiến triển. Nếu 
không có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau như thế, bạn sẽ 
không có thức ăn, không có nhà ở hay một công việc để làm 
- thậm chí bạn sẽ không thể đi mua cà-phê ở Starbucks! Vì 
thế, nếu bạn đối xử với người khác một cách bi mẫn và cảm 
thông, bạn nhất định có thể cải thiện cuộc sống của chính 
mình. 


Khi bạn quan sát mối quan hệ của bạn với thế giới này 
và cuộc sống của riêng bạn theo cách như vừa nói, bạn sẽ 
thấy là tâm từ bi có một uy lực cực kỳ mạnh mẽ. 


Một lợi ích lớn lao khác của việc phát triển tâm từ bi 
là thông qua sự hiểu biết về những nhu cầu, sự sợ hãi và 
khát vọng của người khác, bạn sẽ phát triển một khả năng 
sâu sắc hơn để hiểu được chính tự thể của bạn, bạn hy vọng 
được điều gì và né tránh điều gì, cũng như sự thật về bản 
thể của chính bạn. Và điều này sẽ trở lại có tác dụng hóa 


khâu Sống một đời ui 


16. MỘT VIỆC NỘI BỘ 





giải bất kỳ cảm giác cô đơn hay tự ti nào của bạn. Khi bạn 
bắt đầu hiểu rằng ai cũng thèm khát hạnh phúc và ghê sợ 
khổ đau, bạn cũng sẽ bắt đầu thấy mình không còn cô đơn 
trong những sợ hãi, nhu cầu và khát vọng. Và khi nhận ra 
điều này, bạn sẽ không còn e sợ người khác, bất cứ ai cũng 
có thể trở thành bạn hữu, anh em hoặc chị em của mình, 
vì bạn cùng chia sẻ với họ những sợ hãi, những mong ước, 
những mục tiêu như nhau. Với sự hiểu biết này, sự giao 
tiếp thực sự với người khác trên bình diện “từ tâm đến tâm” 
trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. 


Một trong những điển hình hay nhất về sự giao tiếp 
cởi mở này được một người bạn Tây Tạng làm nghề lái taxi 
ở thành phố New York kể lại cho tôi nghe. Một hôm, ông rẽ 
nhầm vào một con đường một chiều và chạy ngược chiều 
vào một giờ đông xe. Một người cảnh sát chặn ông lại, đưa 
ông một tờ giấy phạt và bảo ông phải lên hầu tòa. 


Khi ông đến tòa án, một người khác đến trước ông 
đang giận dữ quát tháo với quan tòa, với người cảnh sát 
đã ghi giấy phạt ông ta, và cả với những vị luật sư chung 
quanh nữa. Thái độ xúc phạm của ông ta không giúp ông 
có được sự cảm thông của tòa án, ông bị thua kiện và phải 
trả một khoản tiền phạt rất lớn. 


Khi đến lượt bạn tôi ra trước quan tòa, ông thư thái 
mm cười, thân thiện chào người cảnh sát đã ghi giấy phạt 
ông hôm qua và lịch sự hỏi thăm sức khỏe của người này. 
Ban đầu, người cảnh sát hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh ta 
đáp lại: “Cám ơn, tôi khoẻ. Còn ông thế nào?” Rồi bạn tôi 
cũng chào vị quan tòa theo cách lịch sự như thế. Khi phiên 
tòa bắt đầu, vị quan tòa hỏi bạn tôi: 


397 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





- Tại sao ông lại rẽ vào đường một chiều? 


Bạn tôi giải thích - vẫn rất lịch sự - rằng hôm đó kẹt 
xe quá, ông đã không thể làm khác hơn được. Vị quan tòa 
quay sang hỏi người cảnh sát xem lời giải thích đó có đúng 
hay không. Người cảnh sát thừa nhận là hôm ấy rất kẹt 
xe và trong hoàn cảnh đó, lầm lỗi của bạn tôi hoàn toàn 
có thể hiểu được. Thế là vị quan tòa hủy bỏ lời buộc tội và 
cho bạn tôi đi. Sau đó trong hành lang, người cảnh sát đến 
trước mặt bạn tôi và bảo: “Anh làm như vậy rất đúng!” 

Đối với bạn tôi - và cả với tôi nữa - kinh nghiệm ở 
phiên tòa ấy là một điển hình thú vị về lợi ích của sự tử 
tế và tâm từ bi, và sự đối đãi với người khác giống như 
cách ta muốn được đối đãi chứ không phải như một địch 
thủ. Ở bất kỳ địa vị xã hội nào, dầu là một tài xế taxi, một 
nhà chính trị có uy thế, một người lãnh đạo điều hành 
cao cấp trong công ty... cơ may được hạnh phúc của bạn sẽ 
tăng lên rất nhiều nếu bạn biết đối xử những người bạn 
gặp như một người bạn, như một người có cùng những hy 
vọng và sợ hãi giống như bạn. Hiệu quả của cung cách cư 
xử này tăng theo cấp số nhân: nếu bạn chỉ có thể gây ảnh 
hưởng [làm thay đổi] khuynh hướng cư xử hay quan điểm 
của một người, thì người này sẽ có thể truyền lại hiệu quả 
thay đổi đó cho một người khác. Nếu bạn có thể chuyển 
hóa khuynh hướng cư xử của ba người và nếu mỗi người 
trong số họ lại có thể làm thay đổi thái độ của ba người 
khác nữa, như vậy là bạn đã thay đổi được cuộc đời của 
mười hai người. Và phản ứng dây chuyền này sẽ cứ thế mà 
tiếp tục tăng lên mãi. 


Su Sống một đời uui 


Tï. SINH WẬT H6 ỦA HẠNH PHÚC 


Hãy tin sâu nhân quả từ tận đáy lòng. 
Ngài Patrul Rinpoche 


Lời vàng của Thầy tôi 
(The Words of My Perfect Teacher) 


Nhóm phiên dịch Padmakara dịch sang Anh ngữ 


ột thử nghiệm khoa học thực sự thành công đem 

lại bao nhiêu câu trả lời thì cũng sẽ khơi dậy 
bấy nhiêu nghi vấn. Và một trong những nghi vấn lớn 
được đặt ra trong cuộc khảo sát các vị thiền sư lão luyện 
là: Liệu khả năng điều khiển tâm thức của các ngài có 
phải là hệ quả của những yếu tố như cấu trúc di truyền 
tương đồng, có cùng một nền tảng văn hóa và môi trường; 
hay do những phương pháp tu tập giống nhau? Nói cách 
khác, liệu một người bình thường, không tu tập từ thơ ấu 
trong môi trường đặc biệt như một tu viện Phật giáo Tây 
Tạng, có thể đạt được lợi ích từ việc tu tập bất kỳ pháp 
môn thiền nào đó của Phật giáo hay không? 


Vì những nghiên cứu lâm sàng mà đối tượng là những 
thiền sư Phật giáo còn rất mới mẻ, có lẽ phải còn lâu 
lắm ta mới có thể trả lời những câu hỏi này một cách xác 
quyết. Tuy nhiên, ta có thể nói rằng đức Phật đã giáo hóa 
cho hàng trăm, có lẽ đến hàng ngàn người bình thường - 
những nông dân, người chăn bò, vua chúa, thương nhân, 


399 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





lính tráng, người ăn mày và cả những tội phạm - biết cách 
điều khiển tâm thức họ, nhằm tạo ra những thay đổi vi tế 
trong chức năng sinh lý, nhờ thế họ có thể siêu việt điều 
kiện sinh vật học và môi trường để đạt đến một trạng thái 
hạnh phúc lâu dài. Nếu những điều Ngài dạy không hiệu 
quả thì sẽ không ai biết đến tên Ngài, sẽ không có truyền 
thống nào mang tên là Phật giáo và bạn cũng sẽ không 
cầm quyển sách này trên tay. 


THỪA NHẬN TIỀM NĂNG CỦA MÌNH 


Những g1 là nhân duyên trói buộc thì đó 
cũng chính là con đường giải thoát của ta. 


Ngài Gyalwang Karmapa Đời thứ 9 


Đại thủ ấn: Liễu nghĩa hải 
(Mahamudra: The Ocean of Lefinrtive Meaning) 


Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


B- không cần phải là một người đặc biệt dễ 
thương từ trước mới có thể bắt đầu “việc nội bộ” 
là sống hạnh phúc. Một trong những vị đạo sư Phật giáo 
Tây Tạng vĩ đại nhất qua mọi thời đại từng là một kẻ sát 
nhân. Hiện nay người ta tôn ngài lên bậc thánh, và tranh 
ảnh luôn luôn vẽ ngài với một bàn tay khum lại phía sau 
vành tai để lắng nghe những lời nguyện cầu của người đời. 


Tên ngài là Milarepa. Ngài là con trai duy nhất trong 


nh Sống một đời uui 


TI. SINH WẬT HỤC PỦA HẠNH PHÚC 





một gia đình giàu có và sinh vào khoảng thế kỷ 10. Khi 
cha ngài đột ngột qua đời, ông bác ngài chiếm đoạt hết 
gia tài và bắt mẹ con ngài phải sống cảnh bần hàn, một 
sự thay đổi mà cả hai mẹ con đều không cam tâm. Không 
một người nào trong họ hàng lên tiếng bênh vực hai mẹ 
con. Vào thời ấy, số phận mẹ góa con côi là phải chấp nhận 
quyết định của những người đàn ông trong gia đình, thế 
thôi. 

Chuyện xảy ra sau đó là, khi Milarepa lớn lên, mẹ 
ngài gửi ngài đến một thầy phù thủy để học một phép 
trù ếm nào đó nhằm trả thù những người họ hàng. Khích 
động bởi lòng căm hờn và ý muốn làm vui lòng mẹ, ngài 
Milarepa trở nên tỉnh thông tà thuật, và trong ngày đám 
cưới của người anh họ, ngài đã dùng một phép trù ếm làm 
sập nhà người bác, giết chết một lúc 35 người trong dòng 
họ của mình. 


Có thể vẫn còn phải tranh cãi về việc liệu ngài Milarepa 
có thực sự dùng tà thuật hay đã dùng một cách nào khác 
để giết những người trong dòng tộc của mình. Nhưng sự 
thật là ngài đã giết những người trong họ, và sau đó bị 
chìm ngập trong mặc cảm tội lỗi và sự hối hận triển miên. 
Nếu như chỉ một lời nói dối với ai đó có thể làm bạn phải 
mất ngủ cả đêm, thì hãy tưởng tượng xem việc giết chết 
35 người trong gia tộc mình sẽ làm cho bạn có cảm giác 
như thế nào. 


Để chuộc lại lỗi lầm, ngài Milarepa đã bỏ nhà ra đi và 
nguyện hiến trọn cuộc đời để chăm sóc người khác. Ngài 
đến miền nam Tây Tạng để tu học dưới sự hướng dẫn của 
ngài Marpa, người đã ba lần đi Ấn Độ để thu thập những 


401 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





tỉnh hoa Phật pháp đem về Tây Tạng. Trên nhiều bình 
diện, ngài Marpa là một người bình thường, một “cư sĩ” 
theo cách gọi trong Phật giáo, nghĩa là ngài có vợ con, làm 
chủ một nông trại và bận rộn với những công việc hằng 
ngày cũng như chuyện gia đình. Nhưng ngài cũng là một 
người tin sâu Phật pháp, và lòng tin này giúp ngài trở nên 
can đảm phi thường. Việc đi bộ từ Tây Tạng băng qua dãy 
Hy Mã Lạp Sơn để đến Ấn Độ không phải là việc dễ dàng 
và hầu hết những ai cố làm việc đó đều phải bỏ xác trong 
cuộc hành trình. Thời điểm thực hiện các chuyến đi của 
ngài cũng thật phi thường, vì sau chuyến đi cuối cùng của 
ngài không bao lâu thì Ấn Độ bị đánh bại bởi các đạo quân 
xâm lăng và tất cả thư viện Phật giáo cũng như các tu viện, 
chùa chiền đều bị hủy hoại, đồng thời hầu hết chư tăng và 
các bậc thầy truyền thừa Phật pháp đều bị sát hại. 


Ngài Marpa đã trao truyền tất cả những hiểu biết mà 
ngài đem từ Ấn Độ về cho người con trai trưởng là Dharma 
Dode. Nhưng Dharma Dode đã ngã ngựa mà chết, và ngay 
lúc còn đang thương tiếc đứa con mới mất, ngài đã lo tìm 
một người kế thừa để truyền lại những giáo pháp mà ngài 
đã nhận được từ Ân Độ. Vừa nhìn qua ngài Milarepa khi 
mới gặp, ngài đã thấy ngay ở vị này những phẩm chất cần 
thiết không những để thông hiểu mọi chi tiết của Phật 
pháp, mà còn để nắm được những tinh yếu của giáo pháp 
này và truyền lại cho thế hệ sau. Tại sao? Vì cõi lòng ngài 
Milarepa đã tan nát bởi chính những gì ngài đã làm, và 
nỗi ân hận của ngài quá lớn đến nỗi ngài sẵn sàng làm bất 
cứ việc gì để chuộc tội. 


Chỉ qua kinh nghiệm thôi mà ngài Milarepa đã nhận 


Anh Sống một đời uui 


Tï. SINH WẬT HỤC DỦA HẠNH PHÚC 





biết một trong những giáo pháp cơ bản nhất của đức Phật: 
Tất cả những gì bạn suy nghĩ, nói ra hay thực hiện đều sẽ 
phản ánh trong bạn như là kinh nghiệm của chính bạn. 
Nếu bạn gây đau khổ cho ai đó, bạn cũng sẽ đau khổ gấp 
10 lần tệ hại hơn. Nếu bạn giúp đem lại hạnh phúc và an 
lạc cho người khác, bạn cũng sẽ được hạnh phúc hơn gấp 
10 lần. Nếu chính tâm bạn an bình, những người quanh 
bạn cũng sẽ cảm thấy một sự an bình tương tự. 


Nhân loại đã hiểu biết được điều này từ lâu, và nó 
được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau trong những nền 
văn hóa khác nhau. Ngay cả nguyên lý bất định nổi tiếng 
của Heisenberg cũng thừa nhận là có một tương quan mật 
thiết giữa kinh nghiệm nội tâm và những biểu hiện của cơ 
thể. Nhưng sự phát triển thực sự thú vị của thời đại chúng 
ta là các các kỹ thuật hiện đại đã bắt đầu cho phép các nhà 
nghiên cứu có thể chứng minh sự hiện hành của nguyên 
lý ấy. Các nhà nghiên cứu hiện nay đã bắt đầu cung cấp 
những bằng chứng khách quan chứng minh rằng việc học 
biết cách làm an định tâm thức và phát triển một khuynh 
hướng từ mẫn sẽ đem lại cho chính mình niềm vui ở những 
mức độ cao hơn, cũng như có thể thực sự chuyển hóa cấu 
trúc và chức năng của não bộ theo hướng đảm bảo duy trì 
hạnh phúc được dài lâu. 


Để kiểm tra hiệu quả của việc thực hành thiền quán 
Phật giáo ở những người bình thường, Richard Davidson 
và các đồng nghiệp của ông đã thiết kế một cuộc nghiên 
cứu với sự tham gia của các nhân viên một công ty ở miền 
Trung Tây (Midwestern).! Mục đích của ông là xác định 


1 Xem chỉ tiết vấn để này trong: “Alterations in Brain and Immune 


403 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





xem những kỹ năng thiền tập có thể giúp hóa giải những 
ảnh hưởng về mặt tỉnh thần và thể chất của sự căng thẳng 
trong công việc hay không. Ông mời các nhân viên của 
công ty đăng ký tham dự một khóa thiền tập, và sau khi 
thực hành những kiểm tra sơ bộ như thử máu và đo điện 
não đồ (EEG), ông phân chia ngẫu nhiên những người 
tham gia thành 2 nhóm: một nhóm sẽ được thực hành 
thiền tập ngay, và một nhóm đối chứng sẽ được thực hành 
thiền tập sau khi các ảnh hưởng trên nhóm thứ nhất được 
khảo sát cặn kẽ. 


Khóa dạy thiền kéo dài mười tuần, do Tiến sĩ Jon 
Kabat-Zinn đảm nhận. Ông là Giáo sư y khoa ở Đại học 
Massachussets và là người sáng lập Sfress Reduction 
Clinic (Dưỡng đường Giảm căng thẳng) ở Memorial 
Medical Center (Trung tâm Y khoa Memorial) thuộc Đại 
học Massachussets. 


Giáo sư Davidson và cộng sự tiếp tục theo dõi các đối 
tượng nghiên cứu qua nhiều tháng sau khi họ đã hoàn 
tất khóa học thiền, và phát hiện rằng trong vòng 3 hay 4 
tháng sau khóa học, các điện não đồ EBG bắt đầu cho thấy 
một sự tăng dần đáng kể các hoạt động điện não trong 
vùng thùy trước trán bên trái, là vùng não liên quan đến 
những cảm xúc tốt đẹp. Cũng trong giai đoạn ba hay bốn 
tháng ấy, tự thân các đối tượng của cuộc nghiên cứu cũng 
bắt đầu báo cáo kinh nghiệm của mình: giảm bớt căng 
thẳng, được an tĩnh hơn và một cảm giác sảng khoái phổ 
quát hơn. 


Function Produced by Mindfulness Meditation,” của R. Davidson và 
các tác giả khác, Psychosomatic Medicine 65 (2004): trang 564-570. 


nh Sống một đời uui 


TI. SINH WẬT HỤC DỦA HẠNH PHÚC 





Nhưng có một kết quả thậm chí còn thú vị hơn nữa 
sắp được phát hiện. 


TÂM VUI, THÂN KHOẺ 


Những phẩm chất đặc biệt của thân, khẩu và ý 
cho chúng ta năng lực độc đáo 
để thành tựu thiện nghiệp. 


jJamgon Eongtrul 


Liễu nghĩa cự 
(The Torch of Certainty) 


Judith Hanson dịch sang Anh ngữ 


1ữa Phật giáo và các nhà khoa học hiện đại rất 
hiếm có bất đồng về tác động của trạng thái tâm 
thức đối với cơ thể. Lấy một thí dụ thông thường, nếu bạn 
cãi cọ với ai đó trong ngày hay nhận một thư báo sẽ bị cắt 
điện vì chưa thanh toán hóa đơn tiền điện, chắc hắn đêm 
đó bạn sẽ không thể nào ngủ ngon giấc. Hoặc khi bạn sắp 
phải thuyết trình về công việc hay báo cáo với sếp về một 
bất ổn trong công việc bạn phụ trách, có thể là bạn sẽ 
căng thẳng cơ bắp, cảm thấy cồn cào trong ruột hoặc bỗng 
nhiên đau đầu như búa bổ. 
Cho tới gần đây, không có nhiều bằng chứng khoa 
học xác nhận mối liên quan giữa trạng thái tâm thức và 
thể trạng của một người. Cuộc nghiên cứu của Richard 


405 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Davidson với các nhân viên công ty ở miền Trung Tây 
(Midwestern) đã được thiết kế cẩn thận sao cho khóa 
thiển tập kết thúc vào cùng thời điểm với chương trình 
tiêm chủng ngừa bệnh cảm cúm hằng năm mà công ty 
ấy tổ chức cho nhân viên. Sau khi thử máu lại những đối 
tượng đã tham gia vào cuộc nghiên cứu, Richard Davidson 
đã thấy rằng những người được dự khóa tập thiển có một 
mức độ miễn dịch đối với bệnh cảm cúm cao hơn những 
người khác. Nói cách khác, những người đã cho thấy có 
một sự thay đổi đo lường được trong hoạt động của thùy 
trước trán bên trái thì cũng bộc lộ một khả năng miễn dịch 
cao hơn. 


Những kết quả thuộc loại này là một tiến bộ vĩ đại của 
khoa học hiện đại. Nhiều nhà khoa học nói với tôi là từ lâu 
họ đã ngờ rằng có một mối tương quan giữa thân và tâm. 
Nhưng trước khi có cuộc nghiên cứu này thì mối tương 
quan ấy chưa bao giờ được chứng minh rõ rệt đến thế.' 


Trong quá trình lịch sử dài lâu và đáng chú ý của 
mình, khoa học gần như chỉ chú tâm đến những vận hành 
sai lệch của thân và tâm hơn là để ý đến những phát triển 
tốt đẹp, có lợi. Nhưng gần đây khuynh hướng đó đã bắt 
đầu có phần thay đổi, và đến nay thì dường như nhiều 
người trong giới khoa học hiện đại đã có được cơ hội để 
khảo sát kỹ càng hơn về cấu trúc thân thể cũng như chức 
năng sinh lý của những người mạnh khoẻ và hạnh phúc. 


Trong nhiều năm qua, một số đề án nghiên cứu đã 


1 Xem Daniel Goleman, Destructive Emotions: How Can We Overcome 
Them‡ (New York: Bantam Dell, 2003), trang 334. 


T9 Sống một đời vui 


Tï. SINH WẬT HỤC DỦA HẠNH PHÚC 





chứng minh được những liên hệ rất mật thiết giữa các 
trạng thái tinh thần tích cực với sự giảm thiểu nguy cơ 
hay cường độ của nhiều chứng bệnh nơi thân thể. Chẳng 
hạn như, Tiến sĩ Laura D. Kubzansky, Phó Giáo sư thuộc 
Khoa Xã hội - Phát triển nhân loại và Sức khoẻ ở Trường 
Sức khoẻ cộng đồng Harvard, đã khởi xướng một cuộc 
nghiên cứu gồm việc theo dõi bệnh sử của khoảng 1.300 
người trong thời gian 10 năm.' Đối tượng chính yếu của 
cuộc nghiên cứu này là những cựu quân nhân vốn được 
hưởng một chế độ chăm sóc y tế mà ít người có được, do đó 
mà bệnh sử của họ khá đầy đủ và dễ theo dõi trong một 
thời gian dài đến thế. Bởi vì “hạnh phúc” và “không hạnh 
phúc” là những từ ngữ [có hàm nghĩa] quá rộng, nên vì 
mục đích nghiên cứu mà bác sĩ Kubzansky đã [giới hạn] 
tập trung vào các biểu hiện cụ thể của những cảm xúc ấy, 
đó là sự lạc quan và bi quan. Những tính cách này được 
xác định qua một cuộc kiểm tra cá tính theo tiêu chuẩn 
hóa,? trong đó người lạc quan được cho là người có niềm 
tin rằng tương lai sẽ được vừa ý vì ta có thể tác động ít 
nhiều lên kết quả của các sự kiện quan trọng; còn người bï 
quan là những người tin rằng bất kỳ khó khăn nào mà ta 
đang gánh chịu đều không thể tránh được, vì ta không thể 
kiểm soát được số mệnh của mình. 


Kết thúc cuộc nghiên cứu, bác sĩ Kubzansky nhận ra 


1 Xem chỉ tiết trong “Is the Glass Half Empty or Half Full? A Prospective 
Study of Optimism and Coronary Heart Disease in the Normative 
Aging Study,” của L. Kubzansky và các tác giả khác, Psychosomatic 
Medicine 63 (2001): trang 910 - 916. 


? Theo “The Minnesota Multiphasic Personality Inventory”. 


407 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





rằng, sau khi điều chỉnh lại các số liệu thống kê tùy theo 
các yếu tố như tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội và kinh 
tế, có tập thể dục, có uống rượu hoặc có hút thuốc lá hay 
không, thì tỷ lệ mắc phải một số bệnh tim mạch ở nhóm 
người được xác định là lạc quan thấp hơn gần 5O% so với ở 
các đối tượng được xem là bi quan. Tiến sĩ Kubzansky nói 
trong một cuộc phỏng vấn gần đây: “Tôi là người lạc quan, 
nhưng tôi đã không mong đợi những kết quả [tốt đẹp đến] 
như thế.” 


Một cuộc nghiên cứu khác đứng đầu là Tiến sĩ Laura 
Đmart Richman, Phó Giáo sư nghiên cứu Tâm lý học ở Đại 
học Duke, theo dõi những tác động đến thể trạng của hai 
cảm xúc tích cực khác đi kèm với trạng thái hạnh phúc, đó 
là sự hy vọng và tính hiếu kỳ.? Gần 1.050 bệnh nhân ở một 
bệnh viện đa khoa đã đồng ý tham gia bằng cách trả lời 
một bảng câu hỏi về trạng thái cảm xúc của họ, phản ứng 
của thân thể và những thông tin khác như là thu nhập và 
trình độ học vấn. 


Tiến sĩ Richman và cộng sự của bà đã theo dõi hồ sơ y 
tế của những bệnh nhân này trong hai năm. Một lần nữa, 
sau khi điều chỉnh các số liệu thống kê tùy theo các yếu 
tố có góp phần [trong cuộc nghiên cứu] như đã trình bày ở 
trên, Tiến sĩ Richman nhận thấy rằng những mức độ cao 
hơn của sự hy vọng và hiếu kỳ luôn đi kèm với một tỷ lệ 


1 Xem Michael D. Lemonick, “The Biology of Joy,” Time, January 17, 
2005. 


? Xem: “Positive Emotion and Health: Going Beyond the Negative,” 
của L. Richman và các tác giả khác, Health Psychology 24, no. 4 
(2005): trang 422-429. 


Aut Sống một đời uui 


Tï. SINH WẬT HỤC DỦA HẠNH PHÚC 





thấp hơn về nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, cao huyết 
áp và nhiễm khuẩn đường hô hấp. Với sự thận trọng vẫn 
thường thấy trong ngôn từ khoa học, nhằm giảm thấp 
[nguy cơ bị biến thành] những tuyên bố giật gân, cuộc 
nghiên cứu của Tiến sĩ Richman đã đưa ra kết luận rằng 
những kết quả nghiên cứu cho thấy “:hững cảm xúc tích 
cực có thể có một tác dụng phòng ngừa sự phát triển của 
bệnh tật” 


SINH VẬT HỌC CỦA SỰ HỶ LẠC 


Sở y là cái thân người vô thượng và quý báu. 
Ngài Gampopa 


Giải thoát trang nghiêm bảo man 
(The .Jewel Ornament of Liberation) 


Khenpo Eonchg Gyaltsen linpoche 
dịch sang Anh ngữ 


1) buồn cười của tâm thức là nếu bạn đặt một 
câu hỏi rồi lặng lẽ lắng nghe, thường thì câu trả 
lời sẽ xuất hiện. Vì thế, tôi tin chắc rằng sự phát triển kỹ 
thuật có khả năng khảo sát tác động của tâm thức đối 
với thân thể là có liên quan đến sự quan tâm ngày càng 
nhiều hơn của các nhà khoa học hiện đại vào việc nghiên 
cứu mối quan hệ thân-tâm. Cho đến nay, các nhà khoa 


1 Sách đã dẫn trên. 


409 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





học đã đặt ra những câu hỏi khá thận trọng ở mức độ hợp 
lý, và đã nhận được những câu trả lời phấn khích nhưng 
chưa hoàn toàn xác định. Vì công cuộc nghiên cứu khoa 
học về hạnh phúc và những tính chất của nó hãy còn khá 
non trẻ, chúng ta buộc phải chấp nhận có phần nào nào 
đó chưa xác quyết. Chúng ta phải dành thời gian để công 
cuộc nghiên cứu này vượt qua những bất ổn của giai đoạn 
phát triển ban đầu. 


Trong khi đó, các nhà khoa học đã bắt đầu thiết lập 
được những mối liên kết có thể giúp đưa ra những giải 
thích khách quan về tính hiệu quả của sự tu tập theo 
Phật giáo. Thí dụ, những kết quả thử máu mà Richard 
Davidson đã thực hiện trên những đối tượng nghiên cứu 
của ông cho thấy là, những người có hoạt động não ở thùy 
trước trán liên kết với những cảm xúc tích cực thì cũng có 
một tỷ lệ cortisol thấp hơn [những người khác]. Cortisol là 
một nội tiết tố (hormone) do tuyến thượng thận (adrenal 
glands) tiết ra một cách tự nhiên [khi cơ thể] phản ứng 
với sự căng thẳng.! Vì cortisol có khuynh hướng triệt tiêu 
chức năng của hệ miễn dịch, nên có thể có một tương quan 
nào đó giữa mức độ cảm nhận sự tự tin, hạnh phúc, khả 
năng kiểm soát phần nào cuộc sống của mình với một hệ 
miễn dịch khoẻ và lành mạnh hơn. Ngược lại, một cảm 
giác chung chung về trạng thái khổ đau, mất khả năng tự 
chủ hay bị phụ thuộc vào những tình huống bên ngoài sẽ 
có khuynh hướng tạo ra những mức độ cortIsol cao hơn, và 
điều này có thể làm suy yếu hệ miễn dịch khiến thân thể 
ta dễ mắc bệnh hơn. 


1 Xem Lemonick, “Biology of Joy”. 


THÙ Sống một đời vui 


LỢI ÍCH CỦA SỰ NHẬN BIẾT 
TÍNH KHÔNG 


Hãy tự mình là Giáo pháp sống động. 
Hãy tự mình là Phật pháp sống động. 


Ngài Chogyam Trungpa 


Trò chơi huyễn ảo 
(LHusions Game) 


B7 kỳ pháp thiền nào đã được mô tả ở Phần 2 đều 
có thể giúp làm giảm bót cảm giác “mất khả năng 
tự chủ” thông qua sự kiên trì theo dõi những tư tưởng, 
cảm xúc và cảm giác mà ta trải nghiệm bất kỳ lúc nào, và 
từ đó ta dần dần hiểu được là tự thân chúng không hề có 
thật. Nếu mỗi tư tưởng hay cảm giác mà bạn trải nghiệm 
đều tự chúng là có thật, thì bộ não của bạn hẳn sẽ bẹp dí 
dưới sức nặng mà chúng tích lũy. 

Một trong các đệ tử của tôi có lần nói : 

- Nhờ tu tập, con đã hiểu rằng tình cảm không phải 
là điều có thật. Chúng sinh ra và diệt mất tùy theo trạng 
thái xáo trộn hay an bình của con, vào bất kỳ lúc nào. Nếu 
là điều có thật, hẳn chúng đã không thay đổi, bất luận con 
ở trong trạng thái nào. 


Câu này có thể ứng dụng cho niệm tưởng, nhận thức 
và những cảm giác của thân thể, vì tất cả những điều 
này, theo Phật pháp đều là những biểu thị nhất thời cho 
khả năng tính vô hạn của tính Không. Chúng giống như 


411 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





những người đang đi qua sân bay để bay đến một thành 
phố khác. Nếu bạn hỏi mục đích của họ là gì, họ sẽ nói 
rằng họ “chỉ đi ngang qua đây thôi”. 


Vậy thì bằng cách nào mà sự nhận biết tính Không 
làm giảm thiểu được mức độ căng thẳng (stress), một nhân 
tố vốn góp phần gây bệnh cho thân thể? Trước đây chúng 
ta đã quan sát những cách thức mà tính Không có thể 
được ví với những kinh nghiệm trong giấc mộng, với thí 
dụ cụ thể của một chiếc xe. Chiếc xe chúng ta nhận biết 
trong mộng không “thật” theo ý nghĩa quy ước, là được 
hình thành nhờ những bộ phận vật chất khác nhau được 
ráp lại trong một xưởng chế tạo xe. Tuy nhiên, bao lâu mà 
bạn vẫn còn trong mộng thì kinh nghiệm lái xe đi đây đó 
dường như vẫn là rất thật. Chúng ta tận hưởng một niềm 
vui “thật” khi lái chiếc xe và khoe với bạn bè, hàng xóm. 
Chúng ta cũng trải nghiệm một sự buồn khổ cũng “thật” 
nếu gặp tai nạn. Nhưng chiếc xe trong mộng không thực 
sự tổn tại, phải không? Chỉ vì chúng ta đắm chìm trong 
vô minh sâu thắm của trạng thái mộng mị nên bất kỳ trải 
nghiệm nào của chúng ta khi lái xe trong mộng cũng có vẻ 
như rất thật. 

Tuy vậy, ngay cả trong mơ thì một số quy ước nào đó 
cũng làm tăng thêm lòng tin vào tính chất có thực của 
những kinh nghiệm trong mơ. Thí dụ, khi ta mơ về một 
thác nước thì nói chung là nước sẽ đổ từ cao xuống thấp. 
Khi ta mơ thấy lửa thì ngọn lửa bốc lên hướng trên. Khi 
giấc mơ của chúng ta biến thành ác mộng - thí dụ như 
gặp tai nạn xe hơi, hay thấy mình phải nhảy từ lầu cao và 
đâm sầm xuống mặt đường, hay bị buộc phải bước ngang 


na Sống một đời uui 


Tï. SINH WẬT HỤC DỦA HẠNH PHÚC 





qua ngọn lửa - thì những đau đón mà chúng ta thể nghiệm 
trong mơ dường như rất thật. 

Vậy xin cho tôi hỏi một câu, có lẽ hơi khó trả lời hơn 
một chút so với những câu tôi đã hỏi trước đây: “Bạn có 
thể dùng phương pháp nào để thoát ra khỏi nỗi khổ đau 
trong giấc mơ mà không thức dậy?” 

Tôi đã hỏi câu này nhiều lần khi thuyết giảng trước 
công chúng và nhận được nhiều câu trả lời khác nhau. 
Một số câu trả lời rất khôi hài, như có một người đề nghị 
thuê một bà làm công có thần thông, có khả năng trực 
giác nhận biết sự khổ đau của bạn và bước vào giấc mơ 
để hướng dẫn bạn vượt qua những khó khăn. Tôi không 
biết liệu có được bao nhiêu người làm công có thần thông 
để mình thuê, và nếu ghi rõ trên hồ sơ xin việc là “có thần 
thông” như một kỹ năng đặc biệt, thì liệu cơ may được 
thuê của họ có khá hơn không? 

Một số người khác gợi ý rằng việc dành thì giờ thiền 
quán trong lúc thức sẽ tự nhiên cải thiện những cơ may có 
được nhiều giấc mộng đẹp hơn. Thật không may, tôi chưa 
từng gặp được trường hợp nào như vậy trong số những 
người tôi đã gặp và tiếp chuyện trên khắp thế giới. Còn 
có người khác gợi ý rằng, nếu bạn mộng thấy nhảy từ lầu 
cao xuống, bạn có thể đột nhiên phát hiện là mình biết 
bay. Tôi không biết tại sao và bằng cách nào việc này có 
thể xảy ra, nhưng dường như đề nghị này khá nguy hiểm. 

Thật hiếm hoi mới có ai đó gợi ý rằng giải pháp tốt 
nhất là nhận biết trong khi mơ rằng mình chỉ đang mơ mà 
thôi. Trong phạm vi những gì tôi đã học thì đây là câu trả 


413 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





lời hay nhất. Nếu khi vẫn còn trong một giấc mơ mà bạn 
nhận thức được rằng mình chỉ đang nằm mơ, thì bạn có 
thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn trong giấc mơ ấy. Bạn có 
thể nhảy từ lầu cao xuống mà không hề hấn gì. Bạn có thể 
nhảy vào lửa mà không bị phỏng. Bạn có thể đi trên nước 
mà không bị chìm. Và nếu bạn đang lái chiếc xe trong 
mộng mà bị tai nạn, bạn có thể thoát ra một cách an toàn. 


Tuy nhiên, điều chính yếu là qua sự tu tập để nhận 
biết tính Không của mọi hiện tượng, bạn có thể thành tựu 
những điều kỳ diệu cả trong đời sống thật. Hầu hết mọi 
người trong đời sống thật đều bị kẹt vào cùng những ảo 
giác mê lầm của sự giới hạn hay hư dối giống như họ đã thể 
nghiệm trong giấc mơ. Nhưng nếu bạn chỉ dành ra dầu chỉ 
vài phút trong ngày để quan sát tư tưởng và những cảm 
nhận của mình, bạn sẽ dần dần đạt được sự tự tin và tỉnh 
giác nhận biết rằng, những kinh nghiệm hằng ngày của 
bạn không phải là chắc thật hay không thể thay thế như 
bạn vẫn tưởng. Câu chuyện gẫu của các nd-ron mà bạn vẫn 
tin là có thật sẽ dần dần thay đổi, và sự giao tiếp giữa các 
tế bào não với các tế bào cảm quan cũng sẽ thay đổi theo. 
Nhưng hãy luôn nhớ rằng, sự thay đổi đó hầu như bao giờ 
cũng sẽ diễn ra rất chậm chạp. Bạn phải cho mình cơ hội 
để sự chuyển hóa được diễn ra trong khoảng thời gian cần 
thiết của nó, tùy thuộc vào bản chất của chính bạn. Nếu 
bạn cố thúc đẩy tiến trình này thì giỏi lắm cũng chỉ nhận 
lấy sự thất vọng tràn trề, nhưng tôi tệ nhất là bạn sẽ gây 
tổn thương cho chính mình (thí dụ, hẳn là tôi sẽ không 
khuyên bạn thử bước qua lửa sau chỉ một vài ngày thiền 
quán tính Không). 


ah Sống một đời ui 


Tï. SINH WẬT HỤC DỦA HẠNH PHÚC 





Tôi không nghĩ ra được một thí dụ nào hay hơn nhằm 
diễn tả sự nhẫn nại và siêng năng cần thiết để thực sự 
nhận biết tiềm năng trọn vẹn, hay tánh Phật của bạn, cho 
bằng cuốn thứ nhất của bộ phim Ma trận (Matrix) mà hắn 
là nhiều người trong các bạn đã xem trước tôi nhiều năm. 


Cuốn phim gây ấn tượng cho tôi không chỉ vì cái sự 
thật tương đối được thể nghiệm bởi những người trong Ma 
trận cuối cùng được phát hiện chỉ là một ảo giác, mà còn 
vì nhân vật chính, Nero, mặc dầu được huấn luyện và có 
trong tay bao nhiêu là máy móc thiết bị, nhưng cũng phải 
thật lâu mới nhận ra rằng những giới hạn của bản thân 
mà ông từng nhận cho là thật trong gần suốt cuộc đời, 
thật ra chỉ là những phóng chiếu của chính bản tâm mình. 
Lần đầu tiên phải đối diện với những giới hạn ấy, ông đã 
sợ hãi, và tôi có thể dễ dàng tự đồng hóa mình với nỗi 
sợ hãi ấy của ông ta. Ngay cả cho dù đã được Morpheus 
làm thầy chỉ dạy và dẫn dắt, ông ta vẫn thấy khó tin vào 
những khả năng ông thực sự sẵn có - cũng giống y như 
tôi đã thấy khó tin vào sự thật của bản thể tự tâm khi lần 
đầu tiên các bậc thầy của tôi đã chỉ dạy cho tôi, mặc dù các 
ngài đã thực sự thể hiện tiểm năng trọn vẹn của chân tâm 
nơi các ngài. Chỉ ở đoạn cuối của cuốn phim, khi Nero phải 
tự mình thực nghiệm để thấy rằng những bài học đã nhận 
được là đúng thật, lúc ấy ông mới có khả năng chặn những 
viên đạn trong không khí, cất mình bay trong không gian 
và nhìn thấy các sự kiện trước khi chúng thực sự xảy ra. 

Thế nhưng, Nero cũng đã phải học những điều này 
một cách tuần tự. Thế nên, xin đừng kỳ vọng rằng chỉ sau 
hai hay ba ngày thiền quán bạn sẽ có khả năng đi trên 


415 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





nước hay bay ra khỏi những tòa nhà. Điều rất có thể xảy 
ra là, thay đổi đầu tiên bạn cảm nhận được sẽ là một tâm 
thức mở rộng hơn, tự tin hơn và thành thật đối với chính 
mình hơn, cùng với một khả năng nhận biết những tư 
tưởng và động cơ của người khác xung quanh bạn nhanh 
chóng hơn trước đây. Thành tựu này không phải là nhỏ, đó 
là sự khởi đầu của tuệ giác. 

Nếu kiên trì tu tập, tất cả những phẩm tính tuyệt vời 
của chân tâm bạn sẽ dần dần tự hiển lộ. Bạn sẽ nhận ra 
rằng chân tính cốt yếu của bạn không thể bị hư hoại hay 
hủy diệt. Bạn sẽ học biết cách “đọc” được tư tưởng và động 
cơ của người khác ngay cả trước khi chính họ tự nhận biết 
được. Bạn có thể nhìn về tương lai một cách rõ ràng hơn 
và thấy được hệ quả những hành vi của chính mình cũng 
như hành vi của những người khác chung quanh bạn. Và 
có lẽ quan trọng hơn hết là, bạn sẽ nhận ra rằng bất chấp 
những sợ hãi của riêng bạn, bất luận điều gì xảy ra cho 
thân thể bạn, bản chất chân tính của bạn vẫn là không 
thể hủy hoại. 


lun Sống một đời uui 


18. TIỀN LÊN! 


Hãy quán chiếu những lợi lạc 
của kiếp người quý hiếm này. 
jJamgon Eongtrul 


Liễu nghĩa cự 
(The Torch of CertaInty) 


jJudith Hanson dịch sang Anh ngữ 


rong số tất cả các giống loài được các nhà khoa 

học hiện đại nghiên cứu cho đến nay, người ta có 
thể nói chắc là chỉ có loài người mới có sẵn khả năng chủ 
ý chọn lựa hướng đi của đời mình, và biết phân biệt để 
thấy rằng những chọn lựa này sẽ đưa họ đến thung lũng 
của một hạnh phúc tạm bợ hay đến cảnh giới của một sự 
an lạc vĩnh cửu. Mặc dù chúng ta có thể được “lắp đặt” về 
mặt di truyền hướng đến những hạnh phúc tạm bợ, nhưng 
chúng ta cũng sẵn có khả năng để nhận biết trong nội tâm 
của chính mình một cảm giác tự tin hơn, an bình hơn và 
sảng khoái sâu xa hơn, lâu dài hơn. Giữa các chúng sinh 
hữu tình, loài người dường như là loài duy nhất có khả 
năng nhận biết sự thiết yếu của việc liên kết lý trí, cảm 
xúc và bản năng sinh tổn, và trong tiến trình này, con 
người thiết lập một vũ trụ - không chỉ riêng cho chính họ 
và cho những thế hệ loài người kế tiếp, mà còn cho tất cả 
những sinh vật nào cảm nhận được sự đau đớn sợ hãi và 


417 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





^ Z LẠ, 2 ^ éX' Z TA“ 
khổ đau - trong đó tất ca muôn loài đều có thể sống chung 
mãn nguyện và an bình. 


Một vũ trụ như thế vốn đã tồn tại, cho dù hiện nay 
chúng ta chưa nhận biết được. Mục đích của giáo pháp đạo 
Phật là giúp phát triển khả năng nhận biết rằng vũ trụ 
ấy - vốn thực sự chính là khả năng tính vô hạn hiện hữu 
trong chính bản thể của ta, không hơn không kém - đang 
tổn tại ngay bây giờ và ở đây. Tuy nhiên, để nhận biết nó 
ta nhất thiết phải học biết cách an trụ tâm thức. Chỉ bằng 
cách an trụ tâm thức trong sự tỉnh giác tự nhiên của nó, 
chúng ta mới bắt đầu nhận thức được rằng ta không phải 
là các niệm tưởng, cảm giác và cảm thọ của mình. Niệm 
tưởng, cảm giác và cảm thọ là những chức năng của thân 
thể. Và tất cả những gì tôi đã học được trong Phật pháp 
cũng như trong khoa học hiện đại đều chỉ ra cho tôi biết 
rằng: con người là những gì rộng lớn hơn nữa chứ không 
chỉ là cái thân thể này của mình mà thôi. 

Những bài tập tôi trình bày trong sách này chỉ là giai 
đoạn đầu của con đường hướng đến sự giác ngộ viên mãn, 
tức là nhận hiểu hoàn toàn tánh Phật của mình. Các bài 
tập này, như là cách ổn định tâm thức, giúp thuần thục 
với tâm thức và phát triển tâm từ bi, tự thân chúng có thể 
đem lại những thay đổi vượt ngoài sức tưởng tượng trong 
cuộc đời bạn. Ai lại không muốn có được sự tự tin và an 
tĩnh khi đối mặt với khó khăn, giảm nhẹ hoặc loại trừ được 
cảm giác cô đơn, cách biệt, hay góp phần - dầu chỉ là gián 
tiếp - mang đến hạnh phúc và an lạc cho người khác, và 
nhờ thế tạo được một môi trường trong đó chính mình và 
những người mình thương yêu chăm sóc cũng như những 


vng Sống một đời uui 


18. TIỀN LÊN! 





thế hệ còn chưa ra đời đều có thể phát triển thịnh vượng? 
Để thành tựu những kỳ tích này, tất cả những gì cần làm 
lại chỉ là một chút kiên nhẫn, một chút siêng năng, một 
chút ý chí để buông bỏ những định kiến về chính bản thân 
bạn và thế giới chung quanh. Tất cả những gì cần làm chỉ 
là một chút công phu tu tập để thức tỉnh giữa giấc mơ cuộc 
đời và nhận ra được rằng không có gì khác biệt giữa kinh 
nghiệm về giấc mơ và tâm thức của người nằm mơ. 


Cũng giống như phong cảnh trong giấc mơ có phạm 
vi không giới hạn, tánh Phật của bạn cũng thế. Chuyện 
kể về các bậc thầy Phật giáo trong quá khứ có rất nhiều 
giai thoại kỳ diệu về những con người đã bước đi trên mặt 
nước, hoặc đi xuyên qua lửa mà không cháy, và liên hệ 
với các đồ đệ bằng thần giao cách cảm qua những khoảng 
cách rất xa. Chính cha tôi đã có khả năng chịu đựng việc 
bác sĩ phẫu thuật cắt vào những lớp da thịt rất nhạy cảm 
xung quanh mắt [mà không được gây mê] nhưng không 
cảm thấy đau đón. 


Tôi cũng có thể chia sẻ với bạn một vài câu chuyện rất 
thú vị về một người ở thế kỷ 20 đã thành tựu tiềm năng 
trọn vẹn của mình, một chúng sinh hữu tình. Người ấy là 
đức Karmapa thứ 16, vị lãnh đạo tiền nhiệm dòng Kagyu 
của Phật giáo Tây Tạng. Ngay sau hàng loạt những khó 
khăn làm chấn động đất nước Tây Tạng vào cuối thập niên 
1950, ngài và một số đông đồ đệ đã phải đến sinh sống ở 
Sikkim, miền bắc Ấn độ. Nơi đây ngài đã xây dựng một 
tu viện lớn, nhiều trường học và thành lập nhiều tổ chức 
khác nhau để giúp đỡ cộng đồng di dân Tây Tạng không 
ngừng phát triển. Khi cộng đồng ở Sikkim đã được thiết 
lập an ổn rồi, ngài Karmapa bắt đầu đi khắp thế giới, 


419 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





thuyết giảng cho những người chỉ vừa mới biết đến tính 
chất đặc biệt của Phật giáo Tây Tạng, lúc ấy đang phát 
triển ngày càng đông hơn. Trong những chuyến hoằng hóa 
của Ngài ở châu Âu và Bắc Mỹ, ngài đã thi triển những 
điều có thể gọi là thần thông, như để lại dấu chân trên 
một tảng đá cứng, làm mưa xuống những nơi bị hạn hán 
ở vùng Tây Nam nước Mỹ, và có một lần Ngài làm cho 
một dòng suối tự nhiên xuất hiện trong vùng sa mạc nơi 
những người da đỏ Hopi cư ngụ. 


Nhưng chính phương cách nhập diệt của đức Karmapa 
đời thứ 16 mới cống hiến cho những ai được chứng kiến 
một sự thể hiện rất sinh động phẩm tính của bản tâm. 
Năm 1981, ngài điều trị bệnh ung thư trong một bệnh 
viện ở ngoại ô thành phố Chicago. Tiến trình bệnh lý của 
ngài làm cho tất cả các bác sĩ điều trị đều hoang mang. 
Những triệu chứng của ngài cứ đến rồi đi mà không có lý 
do rõ rệt nào cả, thỉnh thoảng chúng biến mất hoàn toàn, 
rồi lại chỉ xuất hiện sau đó trong một vùng mà trước kia 
chưa bị ảnh hưởng của bệnh trên thân ngài. Theo một lời 
kể lại thì điều này như thể là “thân thể ngài đang đùa cợt 
với các thiết bị máy móc”! Trong suốt cuộc thử thách ấy, 
ngài Karmapa chưa từng một lần than đau. Ngài lưu tâm 
đến sự an vui của các nhân viên trong bệnh viện nhiều 
hơn. Nhiều người trong số ấy thường dừng lại trong phòng 
ngài đơn giản chỉ để nếm trải cái cảm giác vô cùng an tĩnh 
và từ mẫn tỏa ra từ ngài, bất chấp sự hoành hành của cơn 
bệnh. 


" Xem Ken Holmes, Kannapa (Forres, Scotland: Altea Publishing, 
1995), trang 32. 


lu Sống một đời ui 


18. TIỀN LÊN! 





Khi ngài nhập diệt, các vị Lạt-ma và những người Tây 
Tạng khác từng ở cạnh ngài trong suốt thời gian trị liệu 
đã xin cho di thể của ngài được giữ yên không khuấy động 
trong 3 ngày, theo truyền thống Tây Tạng sau khi một 
bậc đại sư nhập diệt. Vì ngài Karmapa đã để lại một ấn 
tượng quá sâu đậm trong lòng các nhân viên bệnh viện, 
ban quản trị đã chấp thuận lời yêu cầu của chư tăng: Thay 
vì lập tức chuyển di thể của ngài đến nhà xác của bệnh 
viện, họ đã đồng ý để ngài ở lại trong phòng bệnh, giữ 
nguyên trong tư thế thiền tọa lúc viên tịch. 


Theo như tài liệu để lại bởi các vị bác sĩ đã theo dõi 
ngài trong suốt 3 ngày ấy, di thể ngài Karmapa không bao 
giờ cứng đờ [như trạng thái xác chết] và ở vùng quanh trái 
tim của ngài vẫn ấm áp gần giống như người sống. Hơn 
20 năm sau, tình trạng di thể ngài sau khi chết vẫn thách 
thức sự giải thích của y khoa, và vẫn còn để lại một tác 
động sâu sắc đối với những người được chứng kiến. 


Tôi nghĩ rằng, quyết định đến điều trị và để lại di thể 
trong một bệnh viện phương Tây của đức Karmapa thứ 16 
hẳn phải là món quà cuối cùng và có lẽ là lớn nhất ngài 
ban cho nhân loại: Chứng minh cho giới khoa học phương 
Tây thấy rằng chúng ta quả thật sẵn có những khả năng 
không thể dùng ngôn ngữ bình thường mà giải thích được. 


421 
Yongey Mmgyur Rmboche 


TÌM THẦY HỌC ĐẠO 


Bạn nhất thiết phải được dân dắt 
bởi một vị thầy tâm linh chân chính. 


Ngài Gyalwang Karmapa Đời thứ 9 


Đại thủ ấn: Liễu nghĩa hải 
(Mahamudra: The Ocean of Lefinrtive Meaning) 


Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


lều thú vị về các bậc thầy [Phật giáo ] từ xưa nay 

là các ngài đều có cùng một tiến trình tu tập 
tương tự như nhau. Các ngài bắt đầu bằng cách tu tập 
nhiều pháp môn an định tâm thức và trưởng dưỡng tâm 
từ bi như đã được trình bày trong sách này, và rồi các ngài 
phát huy trọn vẹn tiềm năng của [tâm thức] mình bằng 
cách tu tập theo sự dẫn dắt của một bậc thầy thông tuệ 
hơn và có kinh nghiệm tu tập hơn bản thân các ngài. 


Nếu bạn muốn tiến xa hơn [trên đường tu tập], muốn 
khám phá và thể nghiệm trọn vẹn tiểm năng của mình, 
bạn cần một người dẫn dắt. Bạn cần một vị thầy. 


Những phẩm tính của một bậc thầy lý tưởng là gì? 
Trước hết, vị thầy ấy nhất thiết phải được đào luyện đúng 
theo một dòng truyền thừa nào đó - nếu không, vị ấy có 
thể vì kiêu mạn mà đặt ra các quy luật hay đường lối tu 
hành theo ý mình, hay duy trì sự hiểu lầm về một điều mà 
vị ấy đã học trong sách vở. Việc tu tập theo sự dẫn dắt của 
một vị thầy được đào luyện trong một dòng truyền thừa đã 


432 
Sông một đời vui 


18. TIỀN LÊN! 





có từ xưa còn có một năng lực cực kỳ lớn lao nhưng tỉnh tế, 
đó là năng lực tương thuộc (hay duyên khởi) như đã đề cập 
trong Phần 1. Khi bạn học với một vị thầy được đào luyện 
trong một dòng truyền thừa, bạn trở thành một phần 
trong “đại gia đình” dòng truyền thừa ấy. Cũng giống như 
bạn đã học những bài học vô giá không nói ra thành lời từ 
gia đình mà bạn được sinh ra hay nuôi dưỡng, bạn cũng 
sẽ học được những bài học vô giá chỉ qua việc quan sát và 
giao tiếp với bậc thầy chân chính của một dòng truyền 
thừa. 


Ngoài việc được đào luyện theo đúng luật tắc của một 
dòng truyền thừa cụ thể, vị thầy đủ phẩm tính còn phải 
biểu lộ tâm từ mẫn và đồng thời, hành vi của ngài thể hiện 
rõ một cách tinh tế sự chứng ngộ của chính ngài nhưng 
không bao giờ trực tiếp nói ra. Nên tránh các vị thầy tự 
nói về những thành tựu của riêng họ, vì những cách nói ra 
hay khoe khoang như thế là một dấu hiệu chắc chắn cho 
thấy rằng họ chẳng có chứng ngộ gì cả. Các bậc thầy đã 
có một phần kinh nghiệm [chứng ngộ] nào đó thì không 
bao giờ nói về những thành tựu của chính mình, thay vì 
thế, các ngài thường có khuynh hướng nói về những phẩm 
hạnh của các bậc thầy mà các ngài đã theo học. Mặc dù 
vậy, bạn vẫn có thể cảm nhận được phẩm hạnh của các 
ngài qua vầng hào quang uy nghi bao quanh, giống như 
ánh sáng được phản chiếu từ một khối vàng. Bạn không 
nhìn thấy tự thân khối vàng, mà chỉ thấy sự chói sáng của 
ánh hoàng kim. 


423 
Yongey Mmgyur Rmboche 


CHỌN SỐNG HẠNH PHÚC 
Tác ý là nghiệp của tâm thức. 
Gunaprabha 
A-tì-đạt-ma tạng 
(The Treasury of Abhidharma) 
Ehzabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ 


hỉ cần quan sát một đứa trẻ đang chơi một trò 

chơi điện tử, mải mê trong việc bấm nút để giết 
quân địch và thắng điểm, bạn sẽ thấy ngay những trò chơi 
ấy có thể gây nghiện đến mức như thế nào. Và rồi hãy tĩnh 
tâm một chút để nhìn lại những “trò chơi” tài chánh, “trò 
chơi” tình ái hay những “trò chơi” khác mà bạn, một người 
lớn đã và đang chơi, để thấy chúng cũng gây nghiện cho ta 
không khác. Khác biệt chính giữa người lớn và trẻ con là 
người lớn có đủ kinh nghiệm và hiểu biết để tránh xa trò 
chơi. Một người lớn có thể quyết định việc nhìn một cách 
khách quan hơn vào tâm thức của mình, và khi làm như 
vậy họ sinh khởi tâm từ mẫn đối với những người khác 
không có khả năng quyết định làm như thế. 

Như đã trình bày từ đầu sách đến đây, một khi bạn tự 
mình quyết tâm phát triển một sự nhận biết về tánh Phật 
của mình, thì điều tất yếu là bạn sẽ bắt đầu nhận thấy 
những thay đổi trong kinh nghiệm hằng ngày. Những 
chuyện trước đây thường làm bạn phiền muộn sẽ mất dần 
khả năng “làm khó” cho bạn. Về mặt trực giác, bạn trở nên 
khôn ngoan hơn, thanh thản hơn và chân thành, cởi mở 
hơn. Bạn sẽ bắt đầu xem các chướng ngại là những cơ hội 


434 
Sông một đời vui 


18. TIỀN LÊN! 





để bạn trưởng thành hơn. Và vì cái ảo giác về sự giới hạn 
và dễ thương tổn của bạn đã dần dần mất đi, bạn sẽ khám 
phá từ sâu thẳm trong nội tâm mình sự vĩ đại chân chính 
của tự thể: Bạn là ai và là những gì? 


Và tuyệt vời nhất là, khi bạn bắt đầu thấy được tiểm 
năng của chính mình, bạn cũng sẽ bắt đầu nhận thấy tiềm 
năng ấy ở tất cả mọi người quanh bạn. Tánh Phật không là 
một phẩm tính đặc biệt chỉ dành riêng cho một số ít người 
được ưu tiên. Dấu hiệu chân thật của việc nhận biết tánh 
Phật nơi mình là nhận ra rằng tánh Phật ấy thực sự bình 
thường đến mức nào - đó là khả năng nhận biết được tánh 
Phật ở tất cả mọi hữu tình, cho dù không phải mọi hữu tình 
đều nhận biết được tánh Phật nơi chính họ. Vì thế, thay vì 
khép kín lòng mình trước những người quát tháo bạn hay 
có hành vi nào đó khác hơn gây hại cho bạn, bạn sẽ thấy 
mình trở nên cởi mở hơn. Bạn nhận biết rằng họ không 
phải là những kẻ điên khùng, mà cũng là những người 
giống như bạn thôi, cũng mong muốn được hạnh phúc và 
an bình; họ xử sự như những kẻ điên khùng là vì họ chưa 
nhận biết được bản thể chân thật của họ và đang bị chế ngự 
bởi những cảm giác yếu đuối và sợ hãi. 

Bạn có thể bắt đầu tu tập với niềm hứng khởi đơn giản 
là để hoàn thiện chính mình, để làm tất cả mọi việc một 
cách tỉnh thức hơn và để rộng mở cõi lòng với người khác 
một cách sâu sắc hơn. Động cơ thúc đẩy là yếu tố riêng lẻ 
quan trọng nhất quyết định kinh nghiệm của bạn là an 
lành hay đau khổ. Chánh niệm và từ bi thật ra luôn phát 
triển song hành. Càng có chánh niệm, bạn càng thấy dễ 
khởi tâm từ mẫn. Và càng mở rộng cõi lòng đối với người 
5. —ˆ~-=.. 425 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





khác, bạn càng trở nên tỉnh thức hơn trong tất cả những 
việc bạn làm. 


Bất cứ khi nào bạn cũng có thể chọn lựa, hoặc là theo 
đuổi chuỗi tư tưởng, cảm xúc và cảm giác vốn củng cố 
nhận thức về bản thân mình như là yếu đuối và giới hạn, 
hoặc là luôn ghi nhớ rằng bản thể chân thật của mình vốn 
là thanh tịnh, không do tạo tác và không thể bị tổn hại. 
Bạn có thể tiếp tục chìm trong giấc ngủ vô minh, hoặc nhớ 
lại rằng bạn vẫn đang và vốn thường tỉnh giác. Dù chọn 
cách nào thì bạn cũng đang thể hiện bản chất vô giới hạn 
trong thực thể của mình. Vô minh, yếu đuối, sợ hãi, oán 
giận và tham muốn đều là những biểu hiện từ tiềm năng 
vô hạn của tánh Phật. Không có gì vốn sẵn mang tính 
chất đúng sai trong những chọn lựa như thế. Kết quả tu 
tập theo Phật giáo chỉ đơn giản là sự nhận biết được rằng 
những phiền não nói trên hay khác nữa đều chỉ là những 
chọn lựa sẵn có với ta không hơn không kém, bởi vì bản 
chất chân thật của ta vốn là vô hạn. 


Chúng ta chọn sự vô minh vì chúng ta sẵn có khả năng 
[chọn lựa] đó. Chúng ta chọn sự tỉnh giác, cũng vì chúng 
ta sẵn có khả năng [chọn lựa] đó. Luân hồi hay Niết-bàn 
cũng chỉ đơn thuần là những cách nhìn khác nhau dựa 
trên sự chọn lựa của ta về cách quan sát và nhận hiểu 
kinh nghiệm của mình. Niết-bàn không có gì mầu nhiệm 
và luân hồi cũng không có chi xấu xa hay sai trái. Nếu 
bạn cứ khăng khăng tự nghĩ về mình như là hạn hẹp kém 
cỏi, sợ sệt, dễ tổn thương, hay bị khủng hoảng bởi kinh 
nghiệm quá khứ, hãy biết rằng đó chỉ là do sự chọn lựa 
của bạn, và rằng cơ hội để bạn trải nghiệm khác hơn về 
chính mình vẫn luôn luôn sẵn có. 


lng Sống một đời uui 


18. TIỀN LÊN! 





Về cơ bản, con đường tu tập theo đạo Phật đưa đến 
một chọn lựa giữa sự quen thuộc và thực tiễn. Việc duy trì 
những mô thức quen thuộc trong tư tưởng và hành vi chắc 
chắn là cho ta một cảm giác thoải mái và ổn định nào đó. 
Việc ra khỏi phạm vì thoải mái và quen thuộc ấy tất yếu đòi 
hỏi ta phải bước vào một phạm trù kinh nghiệm xa lạ có vẻ 
như là thực sự đáng khiếp sợ, một phạm trù khó chịu nửa 
vời như tôi đã trải nghiệm lúc nhập thất. Bạn không biết 
là nên quay về với những [kinh nghiệm] quen thuộc nhưng 
đáng sợ, hay là nên tiếp tục tiến lên về phía những [kinh 
nghiệm] có vẻ như đáng sợ chỉ vì chúng không quen thuộc. 


Trong một ý nghĩa nào đó, sự phân vân không xác 
quyết khi đứng trước chọn lựa thừa nhận tiềm năng trọn 
vẹn của mình rất tương tự với những gì mà nhiều đệ tử 
của tôi kể lại về sự chấm dứt một cuộc tình khổ sở: có 
một cái gì bất đắc dĩ, một cảm giác thất bại đi kèm theo 
sự chia tay ấy. Có một khác biệt chính yếu giữa việc cắt 
đứt một cuộc tình khổ sở với việc bước vào con đường tu 
tập theo Phật giáo. Đó là, khi bước vào con đường tu tập 
theo Phật giáo, bạn chấm dứt một cuộc tình khổ sở với 
chính bản thân mình. Khi bạn chọn sự thừa nhận tiềm 
năng chân thật của mình, bạn dần dần thấy mình giảm 
bớt việc thường xuyên hạ thấp mình, quan niệm về chính 
mình trở nên tốt đẹp và lành mạnh hơn, sự tự tin và niềm 
vui thuần khiết chỉ vì mình đang được sống sẽ tăng thêm. 
Đồng thời bạn sẽ bắt đầu nhận thức rằng tất cả mọi người 
xung quanh bạn đều có cùng một tiềm năng ấy, cho dù họ 
có biết điều đó hay không. Thay vì ứng xử với họ như với 
những mối đe dọa hay như những đối thủ, bạn sẽ thấy 
mình có khả năng nhận biết và cảm thông với những nỗi 


427 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





sợ hãi, khổ đau của họ, và một cách tự nhiên, bạn sẽ ứng 
xử với họ theo cách chú trọng vào những giải pháp [cho 
vấn đề] chứ không phải gây thêm bất ổn. 

Xét cho cùng, vấn đề hạnh phúc trở thành sự chọn lựa 
giữa sự không thoải mái khi trở nên tỉnh giác nhận biết về 
những phiền não của mình với sự không thoải mái khi bị 
phiền não chi phối, sai sử. Tôi không thể nói chắc với bạn 
rằng việc đơn thuần trụ tâm trong sự tỉnh giác nhận biết 
những tư tưởng, cảm giác và cảm thọ, đồng thời nhận biết 
chúng như là sự hỗ tương tạo tác của chính thân tâm bạn, 
bao giờ cũng sẽ là một kinh nghiệm dễ chịu. Trong thực tế, 
tôi lại có thể bảo đảm khá chắc chắn rằng sự quán chiếu bản 
thân theo cách này, có đôi khi sẽ là một kinh nghiệm cực kỳ 
khó chịu. Nhưng điều đó cũng đúng khi ta bắt đầu bất kỳ 
một kinh nghiệm mới nào, dầu đó là đi tập thể thao, bắt đầu 
một việc làm mới hay khi bắt đầu một chế độ ăn kiêng. 


Những tháng đầu tiên bao giờ cũng khó khăn. Việc 
học hết tất cả các kỹ năng cần thiết để thành thạo một 
công việc không phải dễ dàng; động viên chính mình đi 
tập thể thao không phải là dễ dàng; tuân thủ chế độ ăn 
uống lành mạnh mỗi ngày không phải là dễ dàng. Nhưng 
sau một thời gian, những khó khăn sẽ giảm bớt, bạn sẽ 
bắt đầu có cảm giác vui thích hay thành tựu, và toàn bộ 
nhận thức của bạn về chính mình sẽ bắt đầu thay đổi. 


Sự tu tập thiền quán cũng vận hành giống như thế. 
Trong những ngày đầu, bạn có thể cảm thấy hài lòng, 
nhưng sau khoảng một tuần, sự tu tập trở thành một thử 
thách. Bạn không thể sắp xếp được thì giờ, ngồi thiển 


kưảu Sống một đời uui 


18. TIỀN LÊN! 





không thoải mái, không thể tập trung, hay chỉ là bạn cảm 
thấy mệt mỏi. Bạn đã chạm phải một bức tường, điều 
mà những vận động viên điền kinh cũng gặp phải khi họ 
cố chạy thêm một nửa dặm nữa sau khi hoàn tất chặng 
đường tập luyện thông thường. Cơ thể lên tiếng: “mình 
không thể chạy nữa”, nhưng tâm trí lại bảo “mình nên 
chạy thêm”. Cả hai tiếng nói đều không dễ chịu cho lắm; 
trong thực tế, cả hai đều có sự đồi hỏi. 


Phật giáo cũng thường được gọi là “trung đạo”, vì còn 
đưa ra sự chọn lựa thứ ba. Nếu bạn thực sự không thể tập 
trung vào một âm thanh hay một ngọn nến thêm một giây 
nào nữa, thì chắc chắn là nên dừng lại ngay. Nếu không, 
thiền tập sẽ trở nên một cực hình. Đến một lúc, bạn sẽ 
nghĩ rằng: “Khổ chưa, đã 7 giờ 1ð rồi! Ta phải ngồi xuống 
để vun trồng hạnh phúc!” Chưa ai đã từng tiến bộ theo 
cách đó. Mặt khác, nếu bạn nghĩ là mình có thể tiếp tục 
thêm một, hai phút nữa, tất nhiên là hãy tiếp tục. Bạn có 
thể ngạc nhiên bởi những gì mình học được. Bạn có thể 
phát hiện một tư tưởng hay một cảm giác nào đó ở đằng 
sau sự kháng cự mà bạn không muốn thừa nhận. Hay bạn 
có thể đơn thuần thấy rằng thật ra bạn có khả năng an trụ 
tâm lâu hơn mình tưởng, và chỉ riêng sự phát hiện này đã 
có thể tăng thêm niềm tự tin nơi chính bạn, và đồng thời 
cũng làm giảm tỷ lệ cortisol, tăng tỷ lệ dopamine và kích 
hoạt nhiều hoạt động hơn nơi thùy trước trán bên trái của 
não bộ. Và những thay đổi sinh lý này có thể đem lại một 
sự thay đổi lớn lao trong một ngày của bạn, cung cấp một 
tiêu chuẩn tham chiếu của cơ thể để có được sự an tĩnh, 
ổn định và tự tin. 


429 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





Nhưng điều kỳ diệu nhất là bất chấp bạn ngồi thiền 
trong bao lâu hay bất kể bạn dùng phương thức nào, tất cả 
các phương thức thiền quán Phật giáo cuối cùng cũng đều 
làm sinh khởi tâm từ b1, cho dầu bạn có nhận biết điều đó 
hay không. Mỗi khi quan sát tâm thức, bạn không thể nào 
không nhận biết sự tương đồng của bạn với những người 
khác xung quanh. Khi bạn cảm nhận sự khát vọng hạnh 
phúc, bạn không thể không thấy biết cùng một khát vọng 
ấy nơi người khác, và khi bạn quan sát rõ ràng sự sợ hãi, 
oán giận hay ác cảm nơi chính mình, chắc chắn bạn sẽ 
thấy rằng mọi người xung quanh bạn cũng đều cảm giác 
cùng một sự sợ hãi, oán giận và ác cảm như thế. 

Khi bạn quan sát tâm thức của mình, tất cả những sự 
khác biệt tưởng tượng giữa chính bạn và người khác sẽ tự 
nhiên biến mất, và lời nguyện xưa về “Bốn tâm vô lượng” 
(từ, bi, hỷ, xả) sẽ trở nên tự nhiên và liên tục như nhịp tim 
của bạn: 

Nguyện cho tất cả chúng sinh hữu tình đều đạt được 
hạnh phúc và gieo nhân hạnh phúc. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh hữu tình đều được giải 
thoát khổ đau và không còn tạo nhân khổ đau. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh hữu tình đều được hỷ 
lạc và gieo nhân hỷ lạc. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh hữu tình đều được vô 
lượng an ổn và không còn tham ái, sân hận. 


Anh Sống một đời uui 


MỘT SÚ THUẬT NBỮ [EL0SSRRY) 


bất khả tư nghì - tongpa - Tính từ Tây Tạng, có nghĩa là: 
không thể miêu tả, không thể nhận biết, không thể 
gọi tên, không có ý nghĩa bày tỏ được bằng ngôn ngữ 
thông thường. (Tibetan: Indescribable, inconceivable, 
unnamable, empty of meaning in ordinary terms.) 


bất thiện hạnh - mi-gewa - Tính từ trong tiếng Tây Tạng, 
chỉ cho điều gì làm suy nhược, yếu đuối; thường dịch 
sang tiếng Anh là nonvirtuous. Xem thêm: thiện hạnh. 
(Tibetan: An adjective used to describe something that 
weakens; often translated as “nonvirtuous. ”) 


Bồ-đề tâm hành - application bodhicitta - Thực sự có những 
thực hành cụ thể để nuôi dưỡng khả năng giải thoát tất 
cả chúng sinh hữu tình ra khỏi mọi hình thức và nguyên 
nhân của khổ đau thông qua sự nhận biết được tánh 
Phật của họ. Xem thêm: Bồ-để tâm tuyệt đối, Bồ-đề tâm 
nguyện, tâm Bồ-đề, Bồ-để tâm tương đối. (Taking steps 
to cultivate the liberation of all sentient beings from all 
forms and causes of suffering through recognition of their 
Buddha nature. See also absolute bodhicitta, Aspiration 
bodhicitta, Bodhicitta, Relative bodhicitta.) 


Bồ-đề tâm nguyện - aspiration bodhicitta - Nuôi dưỡng sự 
khát khao tha thiết nâng tất cả chúng sinh lên một trình 
độ cho phép họ nhận thức được tánh Phật của họ. Xem 
thêm: Bồ-để tâm tuyệt đối, Bồ-để tâm hành, tâm Bồ- 
đề, Bồ-để tâm tương đối. (Cultivation of the heartfelt 
desire to raise all sentient beings to the level at which 


451 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





they recognize their Buddha nature. See also Absolute 
bodhicitta, Application bodhicitta, Bodhicitta, Relative 
bodhicitta.) 


Ca-nhĩ-cư - Kagyu - Tên một dòng truyền thừa Tây Tạng mà 
nên tảng là truyền thống khẩu truyền từ vị thầy sang các 
đệ tử. Tên gọi này trong tiếng Tây Tạng gồm chữ ka có 
nghĩa là “lời nói” hay “chỉ dẫn”, và chữ øyu có nghĩa là 
“dòng truyền thừa”. (A Tibetan Buddhist lineage based 
on the oral transmission of teachings from master to 
student; from the Tibetan words ka, meaning “speech, ” 
and gyu, meaning “lineage. ”) 


chánh niệm - mindíulness - Trụ tâm trong sự tỉnh giác đơn 
thuần về các niệm tưởng, cảm xúc và kinh nghiệm giác 
quan. (Kesting the mindl in bare awareness of thoughts, 
feelings, and sensory experiences.) 


chấp thủ - dzinpa - từ ngữ gốc Tây Tạng, chỉ sự nắm bắt hay 
cố chấp vào một điều gì, không chấp nhận thay đổi. 
(Tibetan: grasping or fixation.) 


chất dẫn truyền xung động thần kinh - neurotransmitter - 
Một hóa chất truyền tải các tín hiệu hoá-điện giữa các 
tế bào thần kinh với nhau. (A substance that passes 
electrochemical signals among neurons.) 


cho và nhận - tonglen - Danh từ Tây Tạng, là tên một pháp tu 
trong đó hành giả gửi toàn bộ hạnh phúc của mình đến 
những chúng sinh khác và nhận lãnh về mình sự khổ đau 
của họ. (Tibetan: “Sending and taking.“ The practice of 
sending all one“s happiness to other sentient beings and 
taking in their suffering.) 


l1 Sống một đời ui 


MỘT SÚ THUẬT NGỮ [EL0SSRRY) 





chúng sinh hữu tình - sentient being - Bất kỳ sinh vật nào 
sẵn có khả năng suy nghĩ hay cảm giác. (Any creafture 
endowed with the capacity to think or feel.) 

con người - purusha - Từ ngữ Sankrit, nghĩa đen là “một cái 
gì có sức mạnh”, thường dùng để chỉ một con người. 
(Sanskrit: Literally, “something that possesses power; 
usually used to refer to a human being.) 


cộng hưởng hệ viền - limbic resonance - Một loại khả năng 
[giao tiếp] giữa não bộ với não bộ, giúp nhận biết những 
trạng thái cảm xúc của người khác qua nét mặt, các 
hoạt chất tương tác và tư thế của thân thể hay cơ bắp 
của họ. (A kind of brain-to-brain capacity to recognize 
the emotional states of others through facial expression, 
pheromones, and body or muscular position.) 


cực vỉ trần - dul-tren - từ ngữ gốc Tây Tạng, chỉ hạt vật chất 
nhỏ nhất; cũng dùng dul-tren-cha-may - hạt vật chất 
không thể chia chẻ được nữa. (Tibetan: smallest particle; 
indivisible particle.) 


cuống não - brain stem - Lớp tế bào thấp nhất và lâu đời nhất 
của bộ não loài người, có nhiệm vụ điều hòa những chức 
năng cơ bản và không chủ ý như trao đổi chất, nhịp 
đập của tim, và phản ứng phản vệ: “chạy hay chống”. 
Xem thêm: não bò sát. (The lowest and oldest layer of 
the human brain, responsible for regulating involuntary 
functions such as metabolism, heart rate, and the fight- 
or-flipht response. See also Reptilian brain.) 


duyên khởi - interdependence - Sự hòa hợp các nhân duyên 
khác nhau để tạo thành một kinh nghiệm nhất định. 


453 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





(The coming together of different causes and conditions 
fo creafe a specific experience.) 


dự chuyển - velocity - Tốc độ và phương hướng di chuyển 
của các hạt nguyên tử. (The speed and direction of the 
movement of subatomic particles.) 


Đại ấn - Mahamudra - Từ gốc Sanskrit, cũng dịch là Đại thủ 
ấn. (Sanskrit: Great Seal or Great Œesture.) 


Đại Bảo Pháp vương - Karmapa - Vị đứng đầu dòng truyền 
thừa Karma Kagyu trong Phật Giáo Tây Tạng. (The head 
of the Karma Kagyu lineage of Tibetan Buddhism.) 


Đại Thành tựu giả - Mahasiddha - Từ gốc Sanskrit, chỉ vị 
hành giả đã trải qua những thử thách phi thường để 
đạt đến sự liễu ngộ sâu xa. (Sanskrit: A person who has 
passed throuph extraordinary trials to achieve profound 
understanding.) 


Đại Viên mãn - Dzogchen - từ ngữ gốc Tây Tạng, chỉ giáo lý 
về tự tánh của tâm theo truyền thống Nyingma (Cổ Mật). 
Xem thêm: Đại thủ ấn - Mahamudra (Tibetan: The Great 
Perfection.) 


điện tử - electron - một hạt hạ nguyên tử có mang điện tích. 
(An electronically charged subatomic particle.) 


đồng bộ thần kinh - neuronal synchrony - Một tiến trình 
qua đó các nơ-ron phân bố trên khắp những vùng cách 
biệt nhau của não bộ đều tự động và tức thời giao tiếp 
với nhau. (A process in which neurons move across 
widely separafed areas of the brain spontaneously and 
instantaneously communicate with one another.) 


nón Sống một đời uui 


MỘT SÚ THUẬT NGỮ [EL0SSRRY) 





giác ngộ - enlightenment - Thuật ngữ Phật giáo chỉ sự nhận 
biết chắc chắn và không thể lay chuyển về tánh Phật 
của mình. Xem thêm: tánh Phật, tâm bản nhiên. (In 
Buddhhist terms, the firm and unshakable recognition of 
one⁄“s Buddha nature. See also Buddha nature, Natural 
miỉnd.) 


hạch hạnh nhân (hay a-mi-đan) - amygdala - Một cấu trúc 
tập hợp các nơ-ron trong não bộ có vai trò thiết lập các 
khía cạnh cảm xúc của ký ức, nhất là sợ hãi và khoái lạc. 
(A neuronal structure in the brain involved in forming 
the emotional aspects of memory, particularly fear and 
pleasure.) 


hệ thống thần kinh tự điều phối - autonomic nervous system 
- Một vùng trong cuống não (brain stem) có chức năng 
tự động điều phối các phản ứng của cơ bắp, nhịp tim 
và các tuyến hạch. (The area of the brain stem that 
automatically regulates muscle, cardiac, and glandular 
responses.) 


hồi hải mã - Hippocampus - Một cấu trúc nơ-ron trong não bộ 
liên quan đến việc hình thành khía cạnh ngôn ngữ và 
chiều không gian của ký ức. ¿A neuronal structure in the 
brain involved ¡in forming the verbal and spatial aspects 
of memory.) 


khả năng xét lại của hệ viễn - limbic revision - Khả năng thay 
đổi hay xét lại mạch nơ-ron trong vùng hệ viên thông 
qua kinh nghiệm trực tiếp với người khác. (The capacity 
to change or revise the neuronal circuitry of the limbic 
region through direct experience with another person.) 


435 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





khâu não - thalamus - Một cấu trúc thần kinh nằm ngay trung 
tâm não, thông qua đó các tín hiệu từ những giác quan 
được phân loại trước khi chuyển đến các vùng não khác. 
(A neuronal structure located at the very center of the 
brain, through which sensory messages are sorted before 
being passed to other areas of the brain.) 


khối lượng - mass - Khối lượng vật chất do lường được trong 
một vật thể. (The measure of the amount of mafter in an 
object.) 


Kinh lượng bộ - Sautantrika - Danh từ Sanskrit, tên một trường 
phái triết học Phật giáo vào thời kỳ ban đầu. (Sanskrit: 
An early school of Buddhist philosophy.) 


Kinh tạng - Sutra - Từ ngữ Sanskrit, nghĩa đen là “sợi dây”, 
“sợi chỉ”, “giểng mối”. Trong thuật ngữ Phật giáo, từ 
này đặc biệt dùng để chỉ những lời dạy trực tiếp của đức 
Phật được “xâu lại” xuyên suốt qua những năm hoằng 
hóa của Ngài. (Sanskrit: Literally, “thread.” In Buddhist 
terminology, a specific reference to the actual words 
of the Buddha “threaded” throughout the years of his 
teachings.) 


lòng bi mẫn - nying-jay - Từ gốc Tây Tạng, chỉ tâm bi (trong 
Tứ Vô lượng tâm); một sự hoàn toàn rộng mở tâm hồn. 
(Tibetan: Compassion; an ufterly direct expansion of the 
heart.) 


lớp vỏ não mới - neocortex - Lớp vỏ trên cùng của não, là đặc 
trưng ở động vật có vú, cung cấp khả năng lý luận, hình 
thành khái niệm, lập kế hoạch và điều chỉnh các phản 
ứng cảm xúc. (The uppermost layer of the brain, specific 
to mammals, which provides capacities for reasoning, 


TP Sống một đời uui 


MỘT SÚ THUẬT NGỮ [EL0SSRRY) 





forming concepts, planning, and fine-tuning emotional 
responses.) 


luân hồi - samsara - Từ ngữ Sanskrit, mang nghĩa đen là “bánh 
xe” hay “vòng tròn”; theo thuật ngữ Phật giáo, từ ngữ này 
chỉ cho vòng luân chuyển của những khổ đau. (Sanskrit: 
Wheel; in Buddhist terms, the wheel of suffering.) 


Luận tạng - Shastra - Từ ngữ Sanskrit, chỉ cho tập hợp những 
bản văn chú giải và luận giảng một tư tưởng hay một từ 
ngữ do đức Phật giảng thuyết lúc còn tại thế. (Sanskrit: 
An explanation of or commenftary on an idea or term 
expressed by the Buddha during his lifetime.) 


năng trỉ - sem - Từ ngữ Tây Tạng, có nghĩa là “cái nhận biết”, 
phân biệt với sở tri là đối tượng được nhận biết. (Tibetan: 
That which knows.) 


não bò sát - reptilian brain - Lớp đầu tiên và lâu đời nhất 
của bộ não con người, có nhiệm vụ điều hòa những 
chức năng cơ bản và không chủ ý, như hô hấp, trao đổi 
chất, nhịp đập của tim và phản ứng phản vệ “chạy hay 
chống”. Xem thêm: cuống não. (The lowest and oldest 
layer ofthe human brain, responsible for regulating many 
involuntary functions, such as metabolism, heart rafe, 
and the fight-or-flipht response. See also Brain stem.) 

nghiệp - karma - từ gốc Sanskrit, mang nghĩa là nghiệp, hay 
hành động. (Sanskrit: Action or activity.) 

ngữ - speech - Khía cạnh của sự tôn tại liên hệ đến sự giao tiếp 
bằng ngôn ngữ cũng như phi ngôn ngữ. Xem thêm: thân 
thể, tâm ý. (The aspect of existence that involves verbal 
and nonverbal communication. See also Mlind, Body.) 


437 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





nguyện - samaya - Danh từ Sanskrit, mang nghĩa thệ nguyện 
hay sự cam kết. (Sanskrit: A vow or commitment.) 


Nhất thiết hữu bộ - Vaibhasika - Danh từ Sanskrit, chỉ một 
trường phái triết học Phật giáo vào thời kỳ ban đầu. 
(Sanskrit: An early school of Buddhist philosophy.) 


Như Lai Tạng - Tathagatagarbha - Danh từ Sanskrit, mang 
nghĩa: “thể tánh của những ai đã từng đi qua con đường 
đó”, một cách miêu tả những ai đã đạt được giác ngộ 
viên mãn; cũng được dịch là “tánh Phật”, “giác thể”, 
“tâm bình thường”, và “tâm bản nhiên”. (Sanskrit: “The 
nature ofone who has gone that way,“a way of describing 
someone who has attained complete enlightenment; also 
translated as “Buddha nature,“ “enlightened essence,“ 
“ordinary nature,” and “natural mind. ”) 


nhu nhuyễn - le-su-rung-wa - từ gốc Tây Tạng. (Tibeftan: 
pliability.) 


Niết-bàn - nirvana - Từ gốc Sanskrit, nghĩa đen là “dập tắt” 
hay “thổi tắt” (như sự thổi tắt ngọn lửa của cây nến), 
thường được diễn dịch như là một trạng thái của sự hỷ 
lạc hay hạnh phúc viên mãn, sinh khởi từ sự phá trừ hay 
“thổi tắt” cái tự ngã hay ý niệm về “cái ta”. (Sanskrit: 
Extinguishing or blowing out - as in the blowing out of 
the flame of a candle; often interpreted as the sfate of 
total bliss or happiness arising from the extinguishing or 
“blowing out“ of the ego or the idea of “self.) 

Ninh-mã - Nyingma - Tiếng Tây Tạng có nghĩa là “cổ xưa”, 
đặc biệt được dùng chỉ cho dòng truyển thừa cổ xưa 
nhất của Phật Giáo Tây Tạng, được thành lập ở Tây 
Tạng vào thế kỷ 7. (A Tibetan term roughly translated 
as “old ones”; refers specifically to the oldest lineage 


Tạo Sống một đời uui 


MỘT SÚ THUẬT NGỮ [EL0SSRRY) 





of Tibetan Buddhism established in Tibet during the 
seventh century C.E.) 


nơ-ron - neuron - Tế bào thần kinh. (A nerve cell.) 


Pháp - Dharma - Từ ngữ gốc Sanskrit, mang nghĩa là chân lý, 
hay cách thức tổn tại của sự vật. (Sanskrit - The truth, or 
the way things are.) 


Pháp tử tâm yếu - heart son - những vị đệ tử chính của một 
bậc thầy lớn. (The main studenis of a major teacher.) 


Phật học viện - Shedra - Danh từ Tây Tạng, chỉ một tu viện 
đào tạo Phật học ở trình độ cao cấp. (Tibetan: A monastic 
college.) 


quang phổ nguyên tử - spectrum - Một loạt cấp độ năng lượng, 
vốn là khác nhau tùy theo mỗi loại nguyên tử. (The sef of 
energy levels, which is different for each type of atom.) 


quang tử - photon - Một hạt nguyên tử ánh sáng. (A particle 
of light.) 


sợi trục - axon - Thân của một tế bào thần kinh. (The trunk of 
a nerve cell.) 


sự trong sáng - clarity - sự nhận biết, giác tri tự nhiên; khía 
cạnh nhận biết vô hạn của tâm thức. Cũng còn được 
gọi là tâm quang minh. (Sponfaneous awareness; the 
unlimited cognizant aspect of the mind. Also known as 
the clear light of mind.) 


tâm bản nhiên - natural miỉnd - Tâm thức an trụ trong trạng 
thái tự nhiên, thoát khỏi những giới hạn của khái niệm. 
Xem thêm: tánh Phật, giác ngộ. (The mindl in its natural 


459 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





sfate, free from conceptual limitations. See also Buddha 
Nature, Enlightenment.) 


tâm Bồ đề tương đối - relative bodhicitta - Ý nguyện nâng tất 


cả chúng sinh lên đến một trình độ cho phép họ nhận 
thức được tánh Phật của họ, tuy còn ở trong vòng tương 
quan đối đãi giữa ta và người khác. Xem thêm: tâm Bồ- 
đề tuyệt đối, Bồ-để tâm hành, Bồ-để tâm nguyện, tâm 
Bồ-đề. (The intention, within the relativistic framework 
of self and other, to raise all sentient beings to the level 
at which they recognize their Buddha nature. See also 
Absolute bodhicitta, Application bodhicitta, Aspiration 
bodhicitta, Bodhicitta.) 


Bồ đề tuyệt đối - absolute bodhicitta - Sự hiểu biết 
trực tiếp về bản chất của tâm. Xem thêm: Bồ-đềể tâm 
hành, Bồ-để tâm nguyện, tâm Bồ-để, tâm Bồ-để tương 
đối. (Direct insight into the nature of mind. See also 
application bodhicitta, aspiration bodhicitta, Bodhicitta, 
relative bodhicitta.) 


tâm Bồ-đề - Bodhicitta - từ ngữ gốc Sanskrit, có thể dịch là 


Tam 


440 


“giác tâm” hay “giác trí”. Xem thêm: Bồ-đề tâm tuyệt đối, 
Bồ-đề tâm hành, Bồ-để tâm nguyện, Bồ-để tâm tương đối. 
(Sanskrit: The “mind” or “heart” of awakening. See also 
Absolute bodhicitta, Application bodhicitta, Aspiration 
bodhicitta, Relative bodhicitta.) 

chuyển Pháp Luân - Three Turnings of the Wheel of 
Dharma - Ba thời thuyết giáo về bản chất kinh nghiệm 
mà đức Phật đã thuyết giảng vào những thời điểm và 
địa điểm khác nhau. (The three sets of teachings on the 


Sống một đời uui 


MỘT SÚ THUẬT NGỮ [EL0SSRRY) 





nature of experience given by the Buddha at different 
times and places.) 


tâm từ - loving-kindness - Theo Phật giáo, tâm từ là tâm 
nguyện mong cho tất cả chúng sinh hữu tình - ngay 
cả những chúng sinh mà ta không ưa - có thể có được 
sự an vui tự tại mà ta mong muốn cho chính bản thân 
mình. (In Buddhist philosophical terms, the aspiration 
that all other sentient beings - even those we dislike - 
experience the same sense of joy and freedom that we 
ourselves aspire to feel.) 


tâm ý - mind - khía cạnh của sự tổn tại có liên hệ đến sự nhận 
thức. Xem thêm: thân thể, khẩu. (The aspect of existence 
that involves consciousness. See also Body, Speech.) 


tánh Không - emptiness - Tạng ngữ tương ứng là tongpa-nyl, 
chỉ nền tảng vốn có và không thể miêu tả được của vạn 
pháp, bất kỳ mỗi một sự việc nào cũng đều sinh khởi 
từ đó. Xem thêm: thực tại tuyệt đối. (The ¡nherently 
indescribable basis of. all phenomena from which 
anything and everything arises. See also Absolute reality) 


tánh Phật - Buddha nature - Trạng thái tự nhiên của tất cả 
chúng sinh hữu tình, vốn là tính giác tri vô hạn, tâm 
từ bi vô hạn và khả năng vô hạn để tự trình hiện. Xem 
thêm: giác ngộ, tâm bản nhiên. (ïhe natural state of 
all sentient beings, which ¡is infinitely aware, infinitely 
compassionate, and infinitely able to manifest itself. See 
also Enlightenment, Natural mind.) 


thân chú - mantra - Từ gốc Sanskrit, chỉ sự lặp lại một kết hợp 
đặc biệt những âm tiết cổ xưa. (Sanskrit: The repetition 
of special combinations of ancient syllables.) 


441 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





thân thể - body - Khía cạnh thể chất của sự sống. Xem thêm: 
tâm thức, ngữ. (The physical aspect of existence. See 
also Mlind, SpeecHh.) 


thiền chỉ - shamata - Từ ngữ Sanskrit, chỉ việc tu tập để đạt đến 
sự an định, bằng cách dừng lại mọi suy nghĩ, hoàn toàn 
để tâm an trụ trong trạng thái tự nhiên của nó. Danh từ 
Tây Tạng tương đương là Shinay. (Sanskrit: Calm abiding 
practice; simply allowing the mind to rest calmly as it is. 
See also Shinay.) 


thiện hạnh - gewa - Tính từ trong Tạng ngữ chỉ cho một điều gì 
làm tăng thêm năng lực hay sức mạnh, thường được dịch 
sang Anh ngữ là “virtuous”. (Tibetan: An adjective used 
to describe something that empowers or strengthens; 


often translated as “virtuous. ”) 


thiền tập - gom - Từ ngữ Tây Tạng có nghĩa đen là “ở nên quen 
thuộc với”, thường dùng để dịch chữ thiển tập. (T/betan: 
literally “to become familiar with”; the common term for 
meditation.) 


thực tại tương đối - relative reality - Kinh nghiệm thay đổi 
hay chuyển hóa không ngừng của các niệm tưởng, cảm 
xúc và nhận thức từ giác quan qua từng thời điểm. (The 
momenf-by-moment experience of endless changes and 
shifts of thoughts, emotions, and sensory perceptions.) 


thực tại tuyệt đối - absolute reality - Tiềm năng vô hạn khiến 
cho bất kỳ sự việc gì cũng có thể xảy ra. Xem thêm : tánh 
Không, Tongpa-nyi. (The infinite potential for anything 
to occur. See also Emptiness, Ïongpa-nyi.) 


tính chất “có thể thay thế” của não bộ - neuronal plasticity 


băn Sống một đời uui 


MỘT SÚ THUẬT NGỮ [EL0SSRRY) 





- Khả năng thay thế các nhóm liên kết nơ-ron cũ bằng 
các nhóm mới. (The capacify to replace old neuronal 
connections with new ones.) 


Tứ thánh đế - Four Noble Truths - Những bài pháp đầu 
tiên mà đức Phật thuyết giảng ở Varanasi sau khi Ngài 
thành đạo; cũng được biết như lần thứ nhất trong Ba 
lần chuyển pháp luân. (The name applied to the first 
teachings given by the Buddha ¡in Varanasi after he 
aftained enlightenment; also known as the first of the 
Three Turnings of the VVheel of Dharma.) 


vị tái sinh - Tulku - Danh từ Tây Tạng, chỉ một bậc thầy giác 
ngộ đã tự nguyện tái sanh làm người [vì mục đích làm lợi 
lạc cho chúng sanh.| (ïibetan: An enlightened master 
who has chosen to reincarnate ín human form.) 


vô ngại - magakpa - Từ ngữ Tây Tạng, thường được dịch là 
“khả năng” hay “năng lực”. Khía cạnh của tánh Phật 
vốn siêu việt những ý niệm theo thói quen về sự giới hạn 
cá nhân. (ï¡betan: Unimpededness; often translated as 
“ability“ or 4power.“ The aspect of Buddha nature that 
transcends habitual ideas of personal limitation.) 


vùng dưới đổi - Hypothalamus - Một cấu trúc nơ-ron nằm 
dưới phần đáy vùng hệ biên (hay viền não), liên quan 
đến tiến trình tiết những nội tiết tố vào máu. (A neuronal 
structure at the base of the limbic region involved in the 
process of releasing hormones into the bloodstream.) 

vùng hệ biên (hay viền não) - limbic region - Lớp giữa của 
não bộ bao gồm một loạt những kết nối nơ-ron cung cấp 
khả năng thể nghiệm các cảm xúc và kích thích khuynh 


443 
Yongey Mmgyur Rmboche 


SÚNG MỘT ĐI VUI 





hướng nuôi dưỡng con cái. (The middle layer of the 
brain, which includes neuronal connections that provide 
the capacity to experience emotions and the impulse to 
nurture.) 


xâu chuỗi - mala - Từ gốc Sanskrit, chỉ một xâu chuỗi gồm các 
hạt tròn nhỏ, dùng để đếm số lượt khi cầu nguyện, niệm 
Phật. (Sanskrit: A string of prayer beads, usually used to 
count repetitions of a mantra.) 


xi-nap - synapse - Những khoảng cách thông qua đó các nơ- 
ron truyền tin cho nhau. (The gap across which neurons 
communicate.) 


xung điện thế hoạt động - action potential - Sự truyền tải thực 
sự tín hiệu [hóa-diện] từ nơ-ron này sang nơ-ron khác. 
(The actual transmission of a signal between one neuron 
and another.) 


ma” Sống một đời vui 


S2 (⁄⁄ 


Ñ kinh Pháp Cú, đức Phật dạy rằng: “Pháp thí 
thắng mọi thí.” Thực hành Pháp thí là chia sẻ, truyền 
rộng lời Phật dạy đến với mọi người. Mỗi người Phật tử đều có 
thể tùy theo khả năng để thực hành Pháp thí bằng những cách 
thức như sau: 


1. Cố gắng học hiểu và thực hành những lời Phật dạy. Tự 
mình học hiểu càng sâu rộng thì việc chia sẻ, bố thí Pháp 
càng có hiệu quả lớn lao hơn. Nên nhớ rằng việc đọc sách 
còn quan trọng hơn cả việc mua sách. 


2. Phải trân quý kinh điển, sách vở ¡in ấn lời Phật dạy. Khi có 
điều kiện thì mua, thỉnh về nhà để tự mình và người trong 
gia đình đều có điều kiện học hỏi làm theo. Không nên giữ 
làm của riêng mà phải sẵn lòng chia sẻ, truyền rộng, khuyến 
khích nhiều người khác cùng đọc và học theo. Không nên 
để kinh sách nằm yên đóng bụi trên kệ sách, vì kinh sách 
không có người đọc thì không thể mang lại lợi ích. 


3. Tùy theo khả năng mà đóng góp tài vật, công sức để hỗ trợ 
cho những người làm công việc biên soạn, dịch thuật, in 
ấn, lưu hành kinh sách, để ngày càng có thêm nhiều kinh 
sách quý được in ấn, lưu hành. 


Thông thường, việc chi tiêu một số tiền nhỏ không thểmang 
lại lợi ích lớn, nhưng nếu sử dụng vào việc giúp lưu hành kinh 
sách thì lợi ích sẽ lớn lao không thể suy lường. Đó là vì đã giúp 
cho nhiều người có thể hiểu và làm theo lời Phật dạy. Mong 
sao quý Phật tử khắp nơi đều lưu tâm đóng góp sức mình vào 
những việc như trên. 


TINH YẾU THỰC HÀNH PHÁP THÍ 


- Mua thỉnh kinh sách về đọc, tự 
mình sẽ được rất nhiều lợi ích. 

- Chia sẻ, truyền rộng bằng cách 
cho mượn, biếu tặng kinh sách 
đến nhiều người thì lợi ích ấy 


càng tăng thêm gấp nhiều lần. 


Đóng góp công sức, tài vật để 


hố trợ công việc biên soạn, dịch 
thuật, giảng giải, in ấn, lưu hành 
kinh sách thì công đức lớn lao 
không thể suy lường, vì có vô số 
người sẽ được lợi ích từ việc lưu 
hành kinh sách. 





“Ngài Mingyur Rinpoche đời thứ bảy, nhờ tỉnh tiến tu 
trì, 'thể chứng' được bằng tâm thức và lý trí, cộng với sự thực 
nghiệm và thiết bị của khoa học Tây phương, đã nghiệm chứng 
một cách viên mãn phương pháp thực tu và triết học đời sống của 
pháp môn 'Đại Thủ Ấn Căn Đạo Quả'. Trong cuốn sách này, Ngài 
Mingyur Rinpoche đã dùng từ bí lẫn trí huệ kết hợp các kinh 
nghiệm thực chứng của giáo pháp Phật-đà và phương pháp khoa 

=. » học hiện đại để chỉ dẫn một con đường tu hành, thật là một bậc 

yẤT =. 2 thây biết 'khai quật kho tàng tâm linh', và tôi rất hoan hỉ trước 
oat Sư Y0N6EY MINeYua RiwPocqe — 0ông trình làm lợi ích chúng sinh này của Rinpoche.” 

: Trích LỜI GIỚI THIỆU của Ngài GYALWANG KARMAPA Đời thứ 17 

Vị Lãnh đạo Dòng Karima Kagyu của Phật giáo Tây Tạng 

“Bản dịch tiếng Việt của quyển doy of Living' do Đại sư Yongey Mingyur 

Rinpoche trước tác là một quyển sách chứa đựng một thông điệp với những ngôn từ trí huộ 

sâu sắc và thâm diệu. Vì vậy, tôi xin trân trọng khuyến nghị quý độc giả của quyển sách này 

hãy gìn giữ thật kỹ tinh túy của Giáo Pháp này trong tâm và áp dụng vào đời sống hằng 

ngày.” 


Trích THÔNG ĐIỆP của Ngài TAI SITUPA Đời thứ 12 
Vị Lãnh đạo Tối thượng của Giáo hội Palpung 
(Palpung Congregation) thuộc Phật giáo Mật tông Tây Tạng 


“... quyển sách này là một hướng dẫn căn bản, một kim chỉ nam trong việc chuyển 


hóa cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn. Và cuộc hành trình đó bắt đầu từ bất cứ nơi đâu khi 
chúng ta chợt bắt gặp chính mình, khi chúng ta đặt bước chân đầu tiên.” 

Trích LỜI NÓI ĐẦU của DANIEL G0LEMAN 

Khoa học gia - Viện Tâm thức và Đời sống (Mind and Life Institude) 

“- Dù sao thì điều khác biệt giữa vị Yongey Mingyur Rinpoche hiện nay và các vị 

mang tôn hiệu này trước đây chính là tầm ảnh hưởng và sự nổi tiếng của ngài trên khắp thế 

giới. Trong khi một loạt các vị tulku trước đây mang danh xưng Yongey Mingyur Rinpoche 

đều có phần nào bị giới hạn bởi sự tách biệt về mặt địa lý và văn hóa của Tây Tạng [với thế 

giới] thì tình huống ngày nay đã tạo điều kiện cho phép vị Yongey Mingyur Rinpoche hiện tại 

có thể truyền bá kiến giải sâu rộng của ngài đến với những thính chúng đông đảo nhiều 

ngàn người, trải dài từ Malaysia, Manhattan cho đến Monterey...” 
Trích lời DẪN NHẬP của ERIC SWANSON - Người thực hiện bản Anh ngữ 





